Sach huong dán chita tri 
qua trường năng lượng con người 


1 Ñ 
j 


BARBARA ANN BRENNAN 


Minh họa của Hos. A. Smith 


BÀN TAY ÁNH SÁNG 


SÁCH HƯỚNG DÂN CHỮA TRI 
_ QUA . 
TRƯƠNG NANG LUONG CON NGUOI 
cúa 
Barbara Ann Brennan 


Người dịch: Lê Trong Bóng 


Mô hình mới cho nhân loại về sức khỏe; 
quan hệ và bệnh tật 


Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin 
1996 


Nguyên bản tiếng Anh HANDS OF LIGHT 
của BARBARA ANN BRENNAN, 
Nhà Xuất Bản BantamBooks, New York 1988 


Hình minh họa: Jos A. Smith 


“Cuốn sách của Barbara Ann Brennan, Bàn Tay Ánh Sáng: 
Sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng con người, là 
niềm khoái cảm cho người nào có đầu óc rộng mở đang muốn 
nhìn vào phía sau “thực tế” của sự am hiểu và tri thức ngày nay. 
Chị là người danh tiếng, từng qua một quá trình đào tạo về vật 
lý học, có kiến thức về nhiều loại kỹ thuật, và, có thể có nói, cuối 
cùng chị đã trở thành một trong những nhà chữa trị tâm linh 
(không phải tâm lý) giỏi nhất ở tây bán cầu. Cuốn sách này cần 
thiết cho tất cả những ai mong muốn trở thành nhà chữa trị và 
chăm sóc sức khỏe, truyền cảm cho tất cả những ai muốn hiều 
con người đích thực là gì, vượt qua “điều được trông thấy”, và 
quà tặng cho tất cả mọi người thuộc Thời Đại mới đang ra sức 
tìm hiểu và lĩnh hội những ván đề về cuộc sống và sức khỏe”. 
ELISABETH KUBLER-ROSS 


MỤC LỤC 


LỜI GIỚI THIỆU 

LỜI CẢM TẠ 

ĐÔI BIÉU VỀ TÁC GIẢ 

ĐÔI ĐIỀU VỀ HỌA SĨ 

PHÀN 1I. SÓNG TRÊN HÀNH TINH NĂNG LƯỢNG 
CHƯƠNG 1. TRẢI NGHIỆM CHỮA TRỊ 
CHƯƠNG 2. CÁCH SỬ DỤNG CUÓN SÁCH 
CHƯƠNG 3. GHI CHÉP VÈ REN LUYEN VÀ PHÁT TRIỆN VIỆC 
HƯỚNG DÁN 

PHÀN II. HÀO QUANG CON NGƯỜI 
NHẬP ĐÈ. TRẢI NGHIỆM RIÊNG 


CUA CHUNG TA VỚI CÁC QUAN ÐIÉM KHOA HỌC PHƯƠNG 
TÂY 
CHƯƠNG 5. LICH SỬ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÈ TRƯỜNG 
NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI 
CHƯƠNG 6. TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ 
CHƯƠNG 7. TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI HAY HÀO 
QUANG CON NGƯỜI 
PHÀN III CÁC ĐỘNG LỰC TÂM LÝ VÀ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CON 
NGƯỜI 
NHẠP ĐÈ. TRẢI NGHIỆM CHỮA BỆNH 
CHƯƠNG 8. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIÊN CỦA CON NGƯỜI 
TRONG HÀO QUANG 
CHƯƠNG 9. CHỨC NĂNG TÂM LÝ CỦA BẢY LUẬN XA CHÍNH 
CHƯƠNG 10. CHÂN ĐOÁN LUẬN XA HAY CHÂN ĐOÁN TRUNG 
TÂM NĂNG LƯỢNG 
CHƯƠNG 11. QUAN SÁT HÀO QUANG TRONG CÁC BUỔI 
CHỮA BINH 
CHƯƠNG 12, TÁC NGHẼN NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC HÉ THÓNG 
PHÒNG VỆ TRONG HÀO QUANG 
CHƯƠNG 13. HÀO QUANG VÀ MÓ HÌNH LUẬN XA CÚA CÁC 
CÁU TRÚC ĐẶC TÍNH CHỦ YÊU 
PHÀN IV. CÁC CÔNG CỤ TRI GIÁC CỦA NHÀ CHỮA TRI 
NHẬP ĐỀ. NGUYÊN NHÂN BINH TẬT 


CHƯƠNG 16. QUÁ TRÌNH CHỮA TRỊ, MỘT QUAN BIÉM TỎNG 
QUÁT 

CHƯƠNG 17. TRỰC TIẾP ĐÁO ĐẠT THÔNG TIN 

CHƯƠNG 18. THÁU THỊ 

CHƯƠNG 19. THÍNH GIÁC CAO CÁP VÀ VIỆC LIÊN LẠC VỚI 
CÁC THÀY DAY TÂM LINH 

CHƯƠNG 20. ÂN DỤ CỦA HEYOAN VỀ THỰC TẠI 


PHÀN V CHỮA TRỊ TÂM LINH 
NHẬP ĐỀ. TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CỦA BẠN LÀ CÔNG CỤ 


CHƯƠNG 22. CHỮA TRỊ TÓNG PHÓ f a: 
CHƯƠNG 23. CHỮA TRI BĂNG MAU SẮC VÀ AM THANH 
CHƯƠNG 24. CHỮA TRỊ CÁC CHÁN THƯƠNG XUYÊN THỜI 
GIAN 

PHÀN VI. TỰ CHỮA TRỊ VÀ THÂY CHỮA TÂM LINH 
NHẬP ĐÈ. CẢI BIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓI VỚI BẢN THÂN 


TRỞ THÀNH THÀY CHỮA 
CHƯƠNG 26. SỨC KHỎE, THÁCH THÚC ĐỀ TRỞ THÀNH 
CHÍNH MÌNH 

CHƯƠNG 27. SỰ PHÁT TRIÉN CỦA THÀY CHỮA 


o0o 


Xin đê tặng cuốn sách này 
cho mọi chuyên hành hương trên bước đường trở vê 


Yêu thương là gương mặt và hình hài của Vũ Trụ. Nó là mô liên kết của 
Vũ Trụ, là chất liệu tạo nên chúng ta. Yêu thương là trải nghiệm trọn vẹn 
cuộc sống và liên kết với Siêu Phàm Vũ Trụ. 

Mọi đau khó đêu gây nên bởi ảo tưởng vë tính riêng biệt, vốn là mẹ đẻ 
của lo sợ và sự căm ghét bản thân, cuối cùng gây nên bệnh tật. 

Bạn là chủ cuộc đời của bạn. Bạn có thé làm được nhiêu hơn là bạn 
nghĩ, kë cả việc tự chữa trị cho mình một bệnh ở giai đoạn cuối của nó. 
“Bệnh ở giai đoạn cuối” duy nhất có thực chỉ đơn giản là làm người. Và 
làm người thì không khi nào “ở giai đoạn cuối”, bởi vì chết chỉ đơn giản 
là chuyền sang một mức khác của sống. 

Tôi muốn khuyến khích bạn bước ra khỏi những “giới hạn” thông thường 
của cuộc đời mình và bắt đầu nhìn bản thân một cách khác. Tôi muốn 
khuyến khích bạn sống cuộc đời mình tại cạnh sắc của thời gian, tự cho 
phép mình từng phút được sinh vào một cuộc đời mới. 

Tôi muốn khuyến khích bạn hãy dë cho trải nghiệm cuộc đời mình được 
lớp bụi hình thái nhẹ nhàng phủ lên. 


LỜI GIỚI THIỆU 


Đây là kỷ nguyên mới và để lý giải cho câu nói của Shakespeare “Ngày 
càng có nhiều cái giữa Trời Đất mà con người không biết”. Cuốn sách 
này trao đổi với những ai đang tìm kiếm sự tự hiểu biết về những quá 
trình thể chất và cảm xúc của mình vượt ra khỏi khuôn khó của y học có 
điên. 

Cuốn sách tập trung vào nghệ thuật chữa bệnh thông qua những 
phương pháp vật lý và siêu hình. Cuốn sách mở ra những phạm vi mới 
để hiểu được tính đồng nhất tâm thể mà lần đầu tiên Wilhelm Reich, 
Walter Canon, Franz Alexander, Flanders Dunbar, Burr và Northrup 
cùng nhiều nhà tìm tòi nghiên cứu khác trong lĩnh vực tâm thể học đã 
từng giới thiệu với chúng ta. 

Nội dung cuốn sách giải quyết việc xác định những kinh nghiệm chữa trị 
và lịch sử các tìm tòi nghiên cứu khoa học về trường năng lượng con 
người và hào quang. Cuốn sách là tài liệu duy nhất nói về mối liên kết 
động lực học tâm lý với trường năng lượng con người. Cuốn sách mô tả 
những thay đổi của trường năng lượng vì nó liên quan đến các chức 
năng của cá thé. 

Phần cuối cuốn sách xác định các nguyên nhân của bệnh tật và những 
nguyên nhân này dựa trên các khái niệm siêu hình với những rối loạn 
năng lượng của hào quang. Bạn đọc cũng sẽ tìm thấy ở đây mô tả bản 
chất của chữa trị tâm linh vì nó có liên quan đến thầy chữa và đối tượng 
chữa. 

Cuốn sách được viết từ những trải nghiệm chủ quan của tác giả vốn đã 
được huấn luyện một cách khoa học thành nhà vật lý và tâm lý trị liệu. 
Sự phối hợp giữa kiến thức khách quan với những trải nghiệm chủ quan 
tạo nên một phương pháp độc đáo mở rộng tầm hiểu biết vượt qua giới 
hạn của kiến thức khách quan. 

Đối với những ai vốn có đầu óc mở rộng cho sự tiếp cận như vậy, cuốn 
sách có những tư liệu vô cùng phong phú cho việc học tập, trải nghiệm 
và tiến hành thí nghiệm. Với những ai phản đối kịch liệt, tôi muốn 
khuyên họ hãy mở rộng tâm trí mình vào câu hỏi: “Có khả năng hiện 
hữu hay không hiện hữu thực trạng mới này, nó vượt ra khỏi ranh giới 
của thực nghiệm khoa học lô-gích và khách quan?” 

Tôi hết lòng gửi gắm cuốn sách này cho những ai bị kích thích trước 
mỗi hiện tượng vật lý và siêu hình xảy ra trong đời sống. Cuốn sách là 
công trình trong nhiều năm nỗ lực quên mình, thể hiện quá trình tiến 
hoá của nhân cách tác giả và sự phát triển của năng khiếu chữa trị đặc 


biệt của chị. Bạn đọc sẽ đi vào một lĩnh vực vô cùng hấp dẫn, lắm 
chuyện diệu kỳ. 

Xin có lời khen ngợi chị Brennan về lòng dũng cảm trong việc cung cấp 
cho thế giới những trải nghiệm chủ quan và khách quan của mình. 

Bác sĩ John PIERRAKOS 

Viện năng lượng học nòng cốt 

New York City 


LỜI CẢM TẠ 


Tôi muốn tạ ơn các thầy học của tôi và tôi xin ghi quý danh các vị theo 
thứ tự thời gian tôi thụ giáo. Đầu tiên là Tiến sĩ Jim Cox và Bà Ann 
Bowman đã dạy tôi học thao tác năng lượng sinh học cùng với nhiều vị 
khác. Tôi trải qua nhiều năm học tập và làm việc với Bác sī John 
Pierrakos mà công trình của ông trong năng lượng học nòng cốt đã tạo 
nền móng cho công trình chữa trị sau này của tôi, cũng có ảnh hưởng 
rất lớn đối với tôi trong việc huấn luyện tôi liên kết các hiện tượng hào 
quang mà tôi chứng kiến với thao tác tâm lý động lực học. Xin cám ơn 
anh nhiều, John. Tôi mãi mãi nhớ ơn chị Eva Pierrakos, người khởi 
xướng đường lối tâm linh đặc biệt mà tôi thực hành, gọi là đường lối 
Pathwork. Tôi cũng muốn tạ ơn các thầy giáo đã dạy tôi chữa trị, Đức 
C.B và Đức Rosaly Bruyere. Tôi cũng rất muốn cảm ơn tất cả các sinh 
viên đến học với tôi và đã trở thành những thầy dạy tuyệt vời của tôi. 
Riêng đối với cuốn sách này, tôi cảm ơn tất cả các bạn bè đã giúp đỡ 
cho về bản thảo, và đặc biệt Bà Marjorie Bair về những nhận xét về 
công tác thu thập và xuất bản; Tiến sĩ Jac Conaway về việc sử dụng 
máy vi tính của ông, và Maria Adeshian về việc đánh máy. Tôi cũng rất 
muốn cám ơn Bruce Austin về việc tu chỉnh từ ngữ lần cuối. Tôi rất biết 
ơn Bà Marilee Talman về sự giúp đỡ vô giá trong việc in án và hướng 
dẫn toàn bộ quá trình sản xuất cuốn sách. Tôi biết ơn sự ủng hộ liên tục 
của Eli Wilner, của con gái tôi, cô Celia Conaway và bạn thân của tôi, Bà 
Moira Shaw, người vẫn nhắc nhở tôi về giá trị của mình mỗi khi tôi cần 
đến nhất. 

Và hơn tất cả, tôi muốn tạ ơn các thầy dạy tâm linh thân thiết đã dìu dắt 
tôi từng bước trên đường đi và đã qua tôi mà giải bày phần lớn sự thật 
nằm trong cuốn sách này. 


ĐỒI ĐIÊU VỀ TÁC GIẢ 


Barbara Brennan là nhà chữa trị thực hành, nhà tâm lý trị liệu và nhà 
khoa học. Bà là chuyên viên khoa học Trung Tâm Phi Hành thuộc Cơ 
Quan Hàng Không Vũ Trụ Hoa Kỳ NASA. 

Sau khi tốt nghiệp cao học Vật Lý Lưu Uyễn tại Trường Đại Học Tổng 
Hợp Wisconsin. Trong mười lăm năm qua, bà đã tiến hành nghiên cứu 
và hoạt động trong lĩnh vực trường năng lượng con người và tích cực 
tham gia chương trình nghiên cứu của Trường Đại Học Tổng Hợp 
Drexel và Viện Thời Đại Mới. Bà đã được huấn luyện về Chữa Bệnh 
Bằng Năng Lượng Sinh Học tại Viện Tổng Hợp Tâm Vật Lý, Cộng Đồng 
Con Người Tổng Thể, và về Năng Lượng Học Nòng Cốt tại Viện Thời 
đại Mới. Bà đã học với cả các nhà chữa trị Mỹ lẫn các nhà chữa trị thổ 
dân ở đây. 

Hiện nay Barbara đang dạy nhiều lớp và tổ chức các hội thảo về 
Trường Năng Lượng Con Người, Chữa Trị và Điều Hòa Chân Khí 
(Channeling). Bà đã tổ chức các hội thảo tại nhiều vùng ở Hoa Kỳ, 
Canada và Châu Âu. Bà chủ trì một cơ sở thực hành tư nhân tại New 
York City và East Hamptom, New York, Barbara là thành viên của Cộng 
đồng Pathwork, Phoenicia, New York. 


ĐÔI ĐIÊU VỀ HỌA SĨ 


Joseph A. Smith đã từng góp phần minh họa cho Time, Newsweek và 
Harper’s. Ông đã minh họa cuôn Witches của Erica Jong. Là họa sĩ và 


nhà điêu khắc, ông là giáo sư về mỹ nghệ tinh vi tại Viện Pratt ở New 
York. 


| PHÀN!. ` 
SÓNG TRÉN HÀNH TINH NĂNG LƯỢNG 


“Tôi vẫn cho rằng sự xúc cảm ngưỡng mộ thiêng liêng đối với vũ trụ là 
niêm khích lệ nghiên cứu khoa học mạnh nhất và cao nhã nhât”. 
Albert Einstein 


CHƯƠNG 1. 
TRẢI NGHIỆM CHỮA TRỊ 


Trong những năm thực hành chữa trị tôi được ưu tiên làm việc với nhiều 
người thú vị. Đây là một số trong những người đó cùng câu chuyện về 
họ, làm cho ngày tháng trong cuộc đời của người thầy chữa trị trọn vẹn 
biết bao. 

Bệnh nhân đầu tiên của tôi vào một ngày tháng mười năm 1984 là một 
chị trên hai mươi lăm tuổi tên Jenny. Jenny là một cô giáo hoạt bát, cao 
khoảng 5 feet 5 in (1 foot = 0,8048 m; 1 inch = 2,54 cm — ND), đôi mắt to 
màu xanh lơ, tóc huyền. Bè bạn gọi chị là Oải Hương Phu Nhân, vì chị 
yêu màu hoa oải hương (màu tím nhạt — ND) và thường xuyên mặc áo 
quần màu này. Jenny cũng có một cửa hàng kinh doanh hoa hoạt động 
ngoài giờ và xếp các bó hoa cưới hoặc hoa trang trí hội hè rất trang 
nhã. Vào thời gian đó, chị đã xây dựng gia đình được vài năm với một 
nhà quảng cáo thành đạt. Jenny bị såy thai mấy tháng trước và không 
còn khả năng có thai. Khi Jenny tới bác sĩ để khám xem tại sao mình 
không thể thụ thai thì chị nhận được vài tin tức không tốt lành. Sau 
nhiều xét nghiệm và phát biểu của một vài thầy thuốc khác, người ta đặt 
chỉ định phẫu thuật cắt dạ con càng sớm càng tốt. Có những tế bào bất 
thường trong dạ con, ở chỗ bám của rau thai, Jenny lo sợ và quần trí. 
Hai vợ chồng chị đã chờ đợi đến khi tài chính đủ mạnh có thể giúp đỡ 
gia đình, nhưng bây giờ thì xem chừng không còn khả năng đó. 

Lần đầu tiên Jenny đến với tôi, vào tháng tám năm ây, chị không hề kể 
chuyện bệnh tật mà chỉ bảo: “Em cân sự giúp đỡ của chị. Chị hãy nói 
cho em biết những gì chị nhìn thấy trong con người em. Em phải quyết 
định một việc hệ trọng.” 

Trong buổi chữa trị, tôi sử dụng tri giác cao cấp của mình nhìn vào 
trường năng lượng (hào quang) của chị. Tôi i “thấy” một số tế bào bát 
thường trong dạ con ở phía dưới trái. Cùng lúc đó tôi “thấy” cả những 
tình huống xung quanh việc såy thai. Các tế bào bát thường này khu trú 
tại vị trí bám của rau thai. Tôi cũng “nghe được” những lời lẽ mô tả hoàn 
cảnh của Jenny và điều cần làm về vấn đề này. Lời phán bảo nói rằng 
Jenny cần phải bỏ ra một tháng để đến bên bờ đại dương, dùng một số 
vitamin đặc hiệu, kiêng khem một vài loại thức ăn và thiền định hằng 
ngày, mỗi ngày ít nhất hai giờ, sau khi tự chữa một tháng như vậy, chị 
phải trở về cơ sở y tế và xét nghiệm lại. Tôi được cho biết rằng việc 
chữa trị hoàn tất và chị không phải trở lại chỗ tôi. Trong buổi chữa đó, 


tôi nhận được thông tin về tâm trạng của chị và cách thức tác động của 
tâm trạng này lên tình trạng mát khả năng tự chữa trị của chị. Chị căm 
ghét bản thân về chuyện sày thai. Hậu quả là chị đặt một cái "stress" lên 
người mình và ngăn cản thân thể tự chữa trị sau khi såy thai. Tôi cũng 
nghe phán bảo (và điều này là phần gay go cho tôi) rằng trong ít nhất là 
một tháng chị ta không được đi khám bác sĩ khác bởi vì việc chẩn đoán 
này nọ và việc thúc ép cắt dạ con chỉ tổ làm tăng thêm stress mà thôi. 
Lòng chị tan vỡ vì mong có đứa con mà không được. Chị đã khuây khoả 
phần nào khi rời chỗ làm việc của tôi, chị nói chị nhất định sẽ suy nghĩ 
thêm về mọi chuyện đã diễn ra trong buổi chữa. 

Tháng mười, khi Jenny trở lại, trước tiên chị ôm chặt láy tôi rồi tặng tôi 
một bài thơ ngắn lời lẽ dịu dàng để cám ơn. Các xét nghiệm của chị 
bình thường. Chị đã nghỉ cả tháng tám để trông nom con cái cho máy 
người bạn ở Fire Island. Chị vân ăn kiêng, dùng vitamin và dành nhiều 
thời gian một mình thực hành tự chữa trị. Chị quyết định chờ thêm vài 
ba tháng nữa rồi sẽ thử xem có mang thai được không. Một năm sau, 
tôi được biết Jenny đã sinh một cháu trai khỏe mạnh. 

Bệnh nhân thứ hai của tôi là Howard, cũng đến vào đúng ngày tháng 
mười đó. Ông là bố của Mary, một bệnh nhân được tôi chữa cách đó ít 
lâu, Mary trước đây được chẩn đoán có dấu hiệu tiền ung thư ở vú, 
chữa khoảng sáu buối thì hết. Chị thích công việc của tôi và đều đặn gởi 
bệnh nhân đến chỗ tôi. 

Howard đã gặp tôi mấy tháng trước. Ông là công nhân hưu trí. Làm việc 
với ông rất thú vị. Lần đầu tiên đến chỗ tôi, ông xanh xao và thường 
xuyên bị tim. Khó khăn lắm ông mới bước qua được căn phòng mà 
không thắm mệt. Sau đợt chữa trị thứ nhất, nước da ông hồng hào và 
hết đau. Sau hai tháng được chữa trị hàng tuần, ông đã có thể khiêu vũ, 
Mary và tôi cùng nhau phối hợp việc chữa trị bằng cách đắp lên tay ông 
các thứ cỏ thuốc do một ông thầy lang kê đơn để chữa các tổn thương 
trên động mạch. Ngày hôm đó tôi cũng cân bằng và tăng lực cho trường 
năng lượng của ông. Các bác sĩ và bạn bè đều thấy rõ rệt ông đã khá 
hơn. 

Một bệnh nhân khác hôm đó đến chỗ tôi là Ed. Lần đầu tiên anh đến 
chỗ tôi vì có vấn đề ở có tay. Các khớp ở chỉ trên và có tay anh ngày 
càng yếu. Anh cũng cảm thấy đau lúc cực khoái giao hợp. Trước đó ít 
lâu, anh thấy lưng yếu đi, và bây giờ tay yếu dần đến mức anh không 
thể cầm nổi một vật gì, thậm chí vài cái đĩa. Trong lần chữa đầu tiên, 
qua trường hào quang của anh, tôi “thấy” xương cụt bị tổn thương khi 
anh mới khoảng mười hai tuổi; trong thời gian bị thương này, anh có 


nhiều rối loạn phải giải quyết về các cảm giác tình dục nảy sinh vào tuổi 
dậy thì. Tai nạn làm giảm những cảm giác này và anh đã chịu đựng 
được tốt hơn. 

Xương cụt của anh bị kẹt bên trái và không thể chuyển động bình 
thường để tham gia vào việc bơm dịch não tủy theo đường đi bình 
thường của nó. Điều đó gây nên sự mát cân bằng và suy nhược nghiêm 
trọng trong toàn bộ hệ thống năng lượng. Bước tiếp theo trong quá trình 
thoái hoá này là suy yếu phần lưng dưới, rồi lưng giữa, sau đó là phần 
lưng trên. Mỗi lần anh ta suy yếu do thiếu dòng chảy năng lượng ở một 
bộ phận nào thì bộ phân khác tìm cách bù lại suy yêu đó. Anh bắt đầu 
chống lại sức căng xảy ra ở các khớp của chi trên, và cuối cùng các 
khớp chịu thua và suy yếu. Toàn bộ quá trình suy yếu kéo dài nhiều 
năm. 

Ed và tôi cùng tiến hành một quá trình chữa trị hữu hiệu trong vài tháng. 
Đầu tiên tôi thao tác với dòng chảy năng lượng để làm cho xương cụt 
hết bị kẹt, ngay ngắn trở lại, sau đó tăng cường và cân bằng dòng chảy 
năng lượng của anh. Sức lực anh dần dà trở lại như cũ. Trưa hôm ấy 
anh ta chỉ còn bị yếu chút ở cổ tay trái. Nhưng trước khi chú trọng đến 
điều đó, tôi lại cân bằng và tăng lực cho toàn bộ trường năng lượng của 
anh. Sau đó tôi dành thêm thời gian tác động cho năng lượng chữa trị 
tuôn chảy vào cô tay. 

Bệnh nhân cuối cùng của tôi trong ngày hôm ấy là Muriel, nghệ sĩ, vợ 
của một nhà phẫu thuật nồi tiếng. Đây là lần thứ ba chị hẹn gặp tôi. Ba 
tuần trước chị đã đến chỗ tôi với một tuyến giáp rất to. Trong lần đến 
gặp đầu tiên đó, tôi sử dụng tri giác cao cập của mình để thu thập thông 
tin về hoàn cảnh của Muriel. Tôi thấy rằng tuyến giáp của chị to không 
phải do ung thư, và chỉ với hai lần chữa phối hợp với thuốc men mà bác 
sĩ đã kê cho chị, chỗ tuyến giáp to ra đã biến mát. Tôi thấy không cần 
mỗ xẻ. Chị xác nhận rằng chị đã khám một vài bác sĩ và họ đã kê cho 
chị thuốc làm co tuyến giáp. Chị nói thuốc đã làm cho tuyến giáp nhỏ đi 
ít nhiều nhưng chị vẫn cần đến phẫu thuật và trường hợp của chị có thể 
là ung thư. Cuộc mó được dự định tiến hành một tuần sau lần gặp thứ 
hai. Tôi chữa riêng cho chị hai lần trong tuần. Đến hẹn chị tới bệnh viện 
để mó thì các bác sĩ hết sức ngạc nhiên, không cần phải mó nữa. Ngày 
hôm đó chị trở lại để yên trí xem mọi cái đã hồi phục lại như thường 
chưa. Đã. 

Những sự kiện có vẻ kỳ lạ này xảy ra như thế nào? Tôi làm gì để giúp 
đỡ những con người này? Quá trình mà tôi sử dụng mệnh danh là chữa 
bệnh thao tác bàn tay, chữa bệnh bằng niềm tin hay chữa bệnh bằng 


tâm linh. Hoàn toàn không phải là một quá trình kỳ lạ, trái lại rất chân 
phương, dù cho nhiều khi khá phức tạp. Nó là một phương thức cân 
bằng lại trường năng lượng mà tôi gọi là trường năng lượng con người 
vốn hiện hữu xung quanh chúng ta. 

Ai cũng có một trường năng lượng hay là hào quang bao quanh và thâm 
nhập vào thân thể. Trường năng lượng này kết hợp chặt chẽ với sức 
khỏe. Tri giác cao cấp là phương thức lĩnh hội sự vật vượt qua phạm vi 
thông thường của giác quan con người. Nhờ nó, con người có thể nhìn, 
nghe, ngửi, nếm, thấy và xúc chạm những sự vật mà bình thường 
không cảm nhận được. Tri giác cao cấp là một kiểu “nhìn thấy” trong đó 
bạn thấy một bức tranh trong óc mà không cần sử dụng thị giác thông 
thường. Nó không phải là tưởng tượng. Đôi khi nó được coi như minh 
triết. Tri giác cao câp phát hiện ra thế giới động lực các trường năng 
lượng sông tương tác lỏng ở xung quanh và xuyên qua mọi vật. Phần 
lớn cuộc đời tôi như ở giữa một cuộc khiêu vũ với cả đại dương năng 
lượng sống động trong đó con người tồn tại. Qua cuộc khiêu vũ đó, tôi 
đã phát hiện ra răng năng lượng ây truyền sức mạnh cho ta, nuôi 
dưỡng ta, cho ta cuộc sông. Ai cũng cảm thấy năng lượng bên cạnh 
mình; ta là của nó, nó là của ta. 

Bệnh nhân và học trò của tôi hỏi rằng tôi bắt đầu nhìn thấy trường năng 
lượng xung quanh mọi người từ bao giờ? Tôi bắt đầu thấy nó là công cụ 
có ích từ khi nào? Thế nào là có khả năng nhận ra sự vật vượt qua giới 
hạn của các giác quan con người? Trường hợp của tôi là đặc biệt hay 
có thể học hỏi để được như vậy? Nếu thé thì họ có thể làm gì để mở 
rộng tri giác của chính mình, và điều này có giá trị như thế nào đối với 
cuộc đời của họ? Để trả lời được trọn vẹn các câu hỏi này, tôi phải quay 
lại buổi ban đầu. 

Tuổi thơ của tôi rất bình dị. Tôi lớn lên trong một trang trại ở Wisconsin. 
Vì không có nhiều bạn chơi trong vùng, tôi thường tha thần một mình. 
Tôi ngồi một mình trong rừng hàng giờ, hết sức im lặng, chờ những con 
vật nho nhỏ bước đến với tôi. Tôi tập hòa mình vào xung quanh. Không 
phải là mãi về sau tôi mới bắt đầu hiểu hết ý nghĩa của những khoảng 
thời gian im lặng và chờ đợi đó. Giữa những khoảnh khắc yên tĩnh trong 
rừng, tôi đi vào một trạng thái bành trướng ý thức trong đó tôi có khả 
năng thấy được những sự vật vượt ra khỏi giới hạn trải nghiệm thông 
thường của con người. 

Tôi nhớ là đã biết được từng con vật nhỏ trong rừng mà không cần 
nhìn. Tôi có thể cảm nhận được trạng thái đó. Khi tôi tập bịt mắt đi lại 
trong rừng, tôi cũng cảm nhận được cây cối trước khi tự tay tôi chạm 


tới. Tôi thấy rằng cây cối hiện ra to hơn là khi nhìn bằng mắt. Cây cối có 
trường năng lượng sống bao quanh, và tôi thầy các trường năng lượng 
đó. Về sau tôi tập nhìn trường năng lượng của cây và của các động vật 
nhỏ. Tôi phát hiện ra răng mọi vật đều có trường năng lượng bao 
quanh, giông như ánh sáng của ngọn nén. Tôi cũng bắt đầu nhận thấy 
rằng mọi vật liên kết với nhau bằng các trường năng lượng này, và 
không một không gian nào hiện hữu mà lại không có trường năng 
lượng. Mọi vật, ké cả tôi, đều sống giữa đại dương năng lượng. 

Đối với tôi, điều đó không phải là phát hiện lý thú, mà chỉ đơn giản là trải 
nghiệm của mình, cũng tự nhiên như nhìn thấy con sóc đang ăn quá 
đấu trên cành cây vậy. Tôi không hề công thức hóa những trải nghiệm 
này vào bất cứ lý thuyết nào nói về cung cách hoạt động của thế giới. 
Tôi chấp nhận mọi thứ mình nhìn thấy trong trạng thái hoàn toàn tự 
nhiên, cho rằng ai ai cũng biết, sau đó tôi quên. 

Lúc bước vào tuổi vị thành niên, tôi thôi không vào rừng nữa. Tôi bắt 
đầu quan tâm tới cung cách hoạt động của các sự vật và tại sao chúng 
lại như thế. Tôi thường đặt câu hỏi với mọi vật để tìm ra trật tự và để 
hiểu thế giới hoạt động như thế nào. Tôi vào trường đại học, nhận bằng 
cử nhân khoa học về Vật Lý Lưu Uyên, rồi làm công tác nghiên cứu 
nhiều năm cho Cơ Quan Hàng Không Vũ Trụ NASA. Về sau tôi học tập 
và trở thành cố vấn. Không phải cho đến khi tôi làm cố vấn một số năm 
tôi mới bắt đầu nhìn thấy màu sắc quanh đầu mọi người và nhớ tới 
những trải nghiệm trong rừng thời thơ âu. Lúc bầy giờ tôi nghiệm ra 
rang các trải nghiệm đó đã mở đầu cho tri giác cao cấp hay sức nhìn 
thấu thị của mình. Những trải nghiệm tuổi thơ thú vị và bí mật áy cuối 
cùng đã dẫn đến khả năng chẩn đoán và chữa trị của tôi. 

Khi nhìn lại, tôi có thể thấy mô hình phát triển các khả năng của tôi bắt 
đầu lúc lọt lòng. Cứ như là đời tôi đã được bàn tay vô hình nào đó dẫn 
dắt tới và đi qua từng trải nghiệm theo kiểu dẫn từng bước, rất giống 
kiểu dạy ở trường học — trường học đường đời như ta vẫn nói. 

Trải nghiệm trong rừng giúp cho việc mở rộng các giác quan của tôi. 
Sau đó, việc học tập ở trường đại học giúp phát triển tư duy lô gíc. Việc 
rèn luyện để thành người cô ván đã khai mở tầm nhìn, khai mở trái tim 
tôi ra toàn nhân loại. Cuối cùng, việc rèn luyện tâm linh (sau này tôi sẽ 
luận bàn về vấn đề này) làm cho tôi tin vào những trải nghiệm khác 
thường của mình để mở rộng tâm trí mà chấp nhận là “có thật”. Báy giờ 
tôi bắt đầu tạo ra một khuôn khổ để nhờ đó mà hiểu thấu các trải 
nghiệm này. Dần dà tri giác cao cấp và trường năng lượng con người 
trở nên các bộ phận hợp thành của đời tôi. 


Tôi tin tưởng vững chắc rằng chúng trở thành một phần cuộc đời của 
bát kỳ ai. Để phát triển tri giác cao cấp, cần phải đi vào một trạng thái 
bành trướng ý thức. Có nhiều phương pháp thực hiện việc này. Thiền 
định nhanh chóng trở thành nỗi tiếng. Thiền định có thể thực hành bằng 
nhiều cách, điều quan trọng là tìm ra cách thích hợp nhất đối với bạn. 
Trong phần sau của cuôn sách, tôi sẽ gợi ý cho bạn một vài cách để 
bạn có thể tùy ý lựa chọn. Tôi cũng thấy rằng bạn có thể đi vào trạng 
thái bành trướng ý thức bắng cách tản bộ, dạo chơi, câu cá, ngồi trên 
đụn cát ngăm sóng vỗ vào bờ hoặc ngồi trong rừng như tôi thuở nhỏ. 
Bạn đã tiến hành việc đó như thế nào, dù bạn gọi là thiền định hay mơ 
mộng, hay gì nữa? Điều quan trọng nhất ở đây là dành được đủ thời 
gian lắng nghe bản thân mình - thời gian để làm im ắng cái tâm trí 
huyên náo cứ liên tục nói về điều bạn cần làm, về cung cách bạn đã 
thẳng được lý lẽ nọ, về điều mà bạn vẫn làm, về cái mà bạn cho là sai, 
v.v. và v.v. Khi tiếng líu lo không dứt đó bị cắt thì một thế giới mới trọn 
vẹn của thực tại hài hòa êm ái mở ra trước mắt bạn. Bạn bắt đầu hòa 
mình vào xung quanh, như tôi đã từng làm trong rừng. Cũng lúc đó, 
nhân cách của bạn không bị lãng quên mà được đề cao. 

Quá trình hòa mình vào xung quanh là một phương thức khác để mô tả 
nhận thức mở rộng đang trải nghiệm. 

Chẳng hạn, hãy lưu ý lần nữa đến cây nến và lửa ngọn nến. Thông 
thường ta đồng nhất hóa bản thân như một vật thể (sáp và bắc) với ý 
thức (ngọn lửa). Khi ta đi vào trạng thái bành trướng ý thức, ta nhận 
thấy ta cũng như ánh sáng phát ra từ ngọn lửa đó. Ánh sáng bắt đầu 
chỗ nào và ngọn lửa kết thúc ở đâu? Đầy dường như là một dòng kẻ. 
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, bạn có biết chính xác đó là chỗ nào không? 
Ngọn lửa bị ánh sáng thâm nhập hoàn toàn. Ánh sáng trong phòng, 
ngoài ánh sáng ngọn nến (đại dương năng lượng), có thâm nhập ngọn 
lửa không? Có. Ánh sáng trong phòng bắt đầu ở đâu và ánh sáng ngọn 
nén kết thúc ở đâu? 

Theo vật ly học, không có ranh giới cho ánh nén; nó vươn tới vô tận. 
Vậy thì ranh giới cuồi cùng của ta ở đâu? 

Trải nghiệm của tôi về tri giác cao cấp, kết quả của bành trướng ý thức, 
là không có ranh giới. Tôi càng bành trướng y thức thì tri giác cao cấp 
của tôi càng mở rộng, tôi càng có khả năng hơn trong việc nhìn thấy 
thực tại vốn ở sẵn đấy rồi nhưng trước đây nằm ngoài tầm giác quan 
của mình. 

Nhờ tri giác cao cấp của bản thân mở rộng, thêm nhiều thực tại đi vào 
tầm mắt. Buổi đầu tôi chỉ nhìn thấy được những trường năng lượng thô 


xung quanh đồ vật: chỉ khoảng trên dưới 1 inch cách mặt da. Khi đã 
thành thạo hơn, tôi có thể nhìn thấy trường này vượt quá mặt da xa hơn 
nữa, nhưng rõ ràng là một chất mịn hơn hoặc một thứ ánh sáng kém 
mạnh hơn. Mỗi lần tôi nghĩ là mình đã tìm ra ranh giới thì một thời gian 
sau tôi lại thấy vượt ra xa hơn ranh giới đã tìm ra. 

Đường ranh giới ở đâu? Tôi kết luận rằng thật dễ dàng hơn khi nói là 
chỉ có các lớp: lớp của ngọn lửa, sau đó là ánh sáng của ngọn lửa, rồi 
đến ánh sáng của căn phòng. Thật khó mà phân biệt được từng ranh 
giới. Muốn thấy được từng lớp phía ngoài đòi hỏi phải tăng cường bành 
trướng ý thức và hòa đồng tri giác cao cấp một cách tinh vi hơn. Khi 
trạng thái bành trướng ý thức của bạn phát triển thì ánh sáng mà trước 
đây bạn nhìn thấy lờ mờ này sẽ rạng lên và trở thành dễ xác định. 

Qua nhiều năm dần dần phát triển tri giác cao cấp, tôi sưu tập các quan 
sát của mình. Phần lớn các quan sát này được tiến hành trong 15 năm 
làm cố vấn. Vốn được đào tạo về vật lý học, tôi hoài nghi khi lần đầu 
tiên bắt đầu “nhìn thấy” hiện tượng hào quang xung quanh thân thể con 
người. Song vì các hiện tượng vẫn cứ tồn tại, thậm chí cả khi tôi nhắm 
mắt lại để xua đuổi hình ảnh hoặc chuyển dịch xung quanh căn phòng, 
cho nên tôi bắt đầu quan sát kỹ càng hơn. Và cứ thế, cuộc hành trình 
của tôi bắt đầu, đưa tôi vào những thế giới mà trước đây tôi không biết 
là hiện hữu; làm thay đổi hoàn toàn cung cách trước đây tôi vẫn trải 
nghiệm về thực tại, con người, vũ trụ cùng mối quan hệ của tôi với vũ 
trụ. 

Tôi thấy rằng trường năng lượng kết hợp mật thiết với sức khỏe và 
hạnh phúc của con người. Nếu một người không được khỏe thì điều đó 
biểu hiện rõ trong trường năng lượng bằng một dòng chảy năng lượng 
mát cân bằng và/hoặc năng lượng ú trệ ngừng chảy và hiện ra thẫm 
màu. Màu sắc và hình thái này rất đặc trưng cho từng loại bệnh. Tri giác 
cao cấp rất có giá trị trong y học và trong vai trò tham vấn tâm lý học. 
Khi sử dụng tri giác cao cấp, tôi trở nên thành thạo trong việc chân đoán 
các ván đề thể chất lẫn tâm lý và trong việc tìm ra biện pháp giải quyết 
các vấn đề đó. 

Với tri giác cao cấp, cơ chế bệnh tâm thé nằm ngay trước mắt bạn. Tri 
giác cao câp phát hiện cung cách mà phần lớn bệnh tật khởi đầu trong 
các trường năng lượng rôi qua thời gian và tập quán sống mà truyền 
sang thân thể, trở thành bệnh nặng. Nhiều khi nguôn gôc hoặc nguyên 
nhân khởi đầu của quá trình này phối hợp với chán thương tâm lý và 
thân thể, hoặc kết hợp cả hai. Vì tri giác cao cấp phát hiện cung cách 


khởi đầu của bệnh tật cho nên nó cũng phát hiện cung cách đảo ngược 
quá trình bệnh tật. 

Trong quá trình tập nhìn trường năng lượng, tôi cũng tập tương tác với 
nó một cách hữu thức, như với bất cứ vật gì tôi có thể nhìn thấy. Tôi có 
thể thao tác để cho trường năng lượng của mình tương tác với trường 
năng lượng của người khác. Tôi sớm học được cách làm cân bằng một 
trường năng lượng ôm yếu để người đó có thể trở lại sức khỏe tốt. 

Hơn nữa, tôi thấy bản thân mình nhận được thông tin về nguồn gốc 
bệnh tật của bệnh nhân. Thông tin này dường nhu đến với tôi từ một trí 
óc có trình độ cao hơn bản thân tôi hoặc cái mà tôi thường coi là chính 
mình. Quá trình nhận thông tin theo cách này được gọi nôm na là dẫn 
kênh (channeling). Thông tin được dẫn kênh thường đến dưới hình thái 
lời nói, khái niệm hoặc bức tranh tượng trưng sẽ đi vào tâm trí tôi khi tôi 
tái cân bằng trường năng lượng của bệnh nhân. 

Tôi luôn ở trạng thái biến đổi ý thức khi làm việc này. Tôi trở nên thành 
thạo trong việc nhận thông tin bằng cách kết hợp các biện pháp khi sử 
dụng tri giác cao cấp (tức là dẫn kênh hoặc nhìn thấy). Tôi thường đối 
chiếu cái mà tôi nhận được bằng bức tranh tượng trưng trong tâm trí tôi, 
bằng khái niệm hoặc bằng lời phán bảo trực tiếp với cái mà tôi nhìn thấy 
trong trường năng lượng. Chẳng hạn, trong một trường hợp, tôi nghe 
nói trực tiếp “cô ấy bị ung thư”. Và tôi thấy một đốm đen trong trường 
năng lượng của chị bệnh nhân đó. Đốm đen này phù hợp về kích thước, 
hình thù và vị trí với kết quả chụp CAT scanner tiến hành sau đó. Cách 
kết hợp nhận thông tin bằng tri giác cao cấp trở nên rất có kết quả, và 
tôi đạt được độ chính xác cao trong bất cứ miêu tả đặc biệt nào về tình 
hình bệnh nhân. Tôi cũng nhận được thông tin dưới dạng những hành 
động tự cứu mà bệnh nhân sẽ sử dụng trong suốt quá trình chữa trị. 
Quá trình này thường đòi hỏi một loạt buổi chữa kéo dài ttong một vài 
tuần hoặc một vài tháng, tùy theo mức độ bệnh tật. Quá trình chữa trị 
bao gồm việc tái cân bằng trường năng lượng, thay đổi tập quán sống 
và xử lý chán thương khởi đầu. 

Điều cốt yếu là xử lý ý nghĩa sâu xa của bệnh tật. Ta cần phải hỏi: Bệnh 
này có y nghĩa gì đối với ta? Ta có thể học được điều gì từ bệnh này? 
Có thể nhìn thấy bệnh tật một cách đơn giản như lời phán bảo từ thân 
thể của bạn nói với bạn. Chờ một chút: có cái gì sai đây? Bạn không 
lắng nghe toàn thể bản thân mình: bạn quên mát điều gì rất quan trọng 
đối với bạn. Cái gì vậy? Nguồn gốc của bệnh tật cần được tìm tòi bằng 
cách này, hoặc ở mức độ tâm lý hay cảm giác, ở mức độ hiểu biết, hoặc 


đơn giản bằng sự thay đổi trong trạng thái tồn tại, có thể là vô thức của 
con người. 

Việc trở lại sức khỏe bình thường đòi hỏi cá nhân phải hành động và 
thay đổi nhiều hơn là chỉ đơn giản uống những viên thuốc theo đơn bác 
sĩ. Nếu không có thay đổi của bản thân, cuôi cùng bạn sẽ không thể tạo 
ra một vấn đề khác để dẫn dắt bạn trở về với nguồn gốc đã gây nên 
bệnh tật trước tiên. Tôi thấy rằng nguồn gốc là chìa khoá. 

Xử lý nguồn gốc thường đòi hỏi thay đổi cách sống, cuối cùng sẽ dẫn 
dắt đời sống cá thể đến chỗ liên kết chặt chẽ hơn với cốt lõi của con 
người. Nó dẫn dắt ta đến phần sâu xa hơn của bản thân ta, phần này 
đôi khi được gọi là bản ngã cao cấp hoặc tia sáng của siêu phàm bên 
trong. 


| CHUONG2. _ 
CÁCH SỬ DUNG CUÓN SÁCH 


Cuốn sách này được viết ra chủ yếu cho những ai quan tâm đến sự 
hiểu biết bản thân và khám phá bản thân, quan tâm đến phương pháp 
chữa bệnh mới đang lan nhanh trên xứ sở này, nghệ thuật chữa bệnh 
bằng thao tác bàn tay. 

Cuốn sách trình bày một nghiên cứu có chiều sâu về hào quang con 
người và mối quan hệ của nó với quá trình chữa bệnh cả về tâm lý lẫn 
thể chất. Cuốn sách trình bày một quan điểm toàn diện về cách sống có 
lợi cho sức khỏe và sinh trưởng. Nó được viết ra cho những người đặc 
trách bảo vệ sức khỏe, các thầy thuốc nội khoa, các tăng lữ và tất cả 
những ai tự coi mình là người khao khát có sức khỏe tốt hơn về thể 
chất, tâm lý và tâm linh. 

Nếu bạn muốn học để tự chữa trị thì cuốn sách sẽ là một sự thách thức 
bởi vì, như được phác họa ở đây, tự chữa trị có nghĩa là tự cải biến. Mọi 
bệnh tật, là tâm lý hay thể chất, sẽ đưa bạn đến một hành trình khảo sát 
bản thân và phát hiện làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn từ bên 
trong cho đến bên ngoài. Cuốn sách là só tay hướng dẫn cho hành trình 
đó, cả về tự chữa trị cả về chữa trị cho người khác. 

Đối với các thầy chữa chuyên nghiệp, đang thực hành trong bát cứ kỷ 
cương nào của lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ, thì cuốn sách là tài liệu tham 
khảo sử dụng trong nhiều năm. Đối với sinh viên, nó là sách giáo khoa 
dùng trong lớp học có sự giám sát của một thầy chữa giàu kinh nghiệm. 
Có những câu hỏi ở cuối các Chương. Tôi đề nghị sinh viên học chữa trị 
cứ trả lời các câu hỏi mà không nhìn lại bài. Điều đó có nghĩa là học bài 
giảng và làm bài tập nằm trong bài giảng. Những bài tập này không 
những tập trung vào chữa trị và xem xét kỹ thuật mà còn tập trung vào 
tự chữa trị và kỷ luật tự giác. 

Các bài tập chú trọng đến việc cân bằng cuộc sống và tĩnh lặng tâm trí 
để mở rộng các tri giác của bạn. 

Cuốn sách không thay thế được các bài giảng về chữa trị. Tốt nhất là 
dùng nó cùng với lớp học hoặc để chuẩn bị cho các khóa học chữa trị. 
Chớ đánh giá thấp số lượng công việc mà cuốn sách đòi hỏi phải làm 
để trở nên thành thạo trong cảm nhận các trường năng lượng và học 
hỏi thao tác đối với chúng. Bạn cần phải trắc nghiệm thao tác đặt tay 
trực tiếp của mình và được một thầy dạy chữa trị có trình độ kiểm tra 
các trắc nghiệm đó của bạn. Cảm nhận trường năng lượng con người 


không những đòi hỏi nghiên cứu và thực hành mà còn đòi hỏi sự phát 
triển của cá nhân. Đòi hỏi những thay đổi nội tâm làm tăng độ nhạy của 
cảm nhận đến mức bạn có thể học được cách phân biệt giữa tiếng 
huyên náo bên trong và thông tin lướt nhẹ từ ngoài vào, thông tin chỉ có 
thể nhận được bằng cách tĩnh lặng tâm trí. 

Mặt khác, nếu bạn đã bắt đầu cảm nhận vượt qua giới hạn các giác 
quan thông thường thì cuốn sách có thể được dùng để kiểm tra các trải 
nghiệm đó. Mặc dù trải nghiệm của từng người là duy nhất, vẫn có 
những trải nghiệm chung mà người khác có trong quá trình mở rộng tri 
giác hoặc khai mở kênh của họ, như người ta vẫn gọi. Những sự kiểm 
tra này dùng để động viên bạn trên đường đời. Không, bạn sẽ không 
loạn trí đâu. Những người khác cũng đang nghe những tiếng động từ 
“không nơi nào cả” và đang nhìn thấy những ánh sáng không có ở đấy. 
Đó là toàn bộ sự khởi đầu một vài thay đổi kỳ diệu xảy ra trong đời bạn 
theo một cung cách bát thường nhưng lại tự nhiên hơn hét. 

Rõ ràng là có nhiều người ngày nay đang mở rộng năm giác quan thông 
thường tới mức siêu cảm giác. Phần đông có thể phát triển tri giác cao 
cấp tiến lên xa hơn bằng cách cống hiến và nghiên cứu nghiêm túc. Có 
khả năng đã diễn ra việc cải biến về ý thức và thêm nhiều người phát 
triển một giác quan mới có thể nhận được thông tin trên một tần số khác 
chắc là cao hơn. Tôi đã làm được. Vậy bạn cũng có thể làm được. Sự 
phát triển như vậy trong tôi là một quá trình rất hữu cơ, chậm chạp đã 
dẫn tôi tới những thế giới mới và thay đổi thực tại của riêng tôi gần như 
hoàn toàn. 

Tôi tin rằng quá trình phát triển tri giác cao cấp này là một bước tiến hóa 
tự nhiên của loài người, đưa ta vào một giai đoạn tiếp sau của phát triển 
mà ở đó, do những khả năng ta mới thu được, ta thường phải hết sức 
trung thực với người khác. Các cảm nghĩ và thực tại riêng của ta sẽ 
không còn bị che giấu bởi những cái khác, mà đã được truyền thông 
một cách tự động qua trường năng lượng của ta rồi. Vì mọi người đều 
học cảm nhận thông tin này cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy nhau và hiểu 
nhau rõ ràng hơn hiện nay nhiều. 

Chẳng hạn, khi ai đó tức giận, bạn có thể biết ngay. Điều này dễ thôi. 
Với tri giác cao cấp, bạn sẽ có thể nhìn thấy một đám mù Sương màu đỏ 
xung quanh người đang tức giận. Để tìm ra cái gì đang xảy ra với người 
áy ở mức độ sâu hơn, có thể không những tập trung vào nguyên nhân 
cơn giận hiện tại mà còn tập trung vào việc cơn giận đó liên quan như 
thế nào với trải nghiệm tuổi thơ và với mối quan hệ của người ấy với bố 
mẹ. Dưới đám mù sương màu đỏ sẽ hiện ra một chất tựa lỏng đặc sệt 


màu xám chất chứa buôn rầu. Bằng cách tập trung vào tinh chất của 
chất màu xám, chắc chắn bạn có thể nhìn thấy được cảnh tượng thời 
thơ ấu đã gây nên nỗi đau sâu sắc này. Bạn cũng sẽ thấy cơn giận đó 
tác hại như thế nào đến thân thể. Bạn sẽ thấy răng người ấy có thói 
quen phản ứng lại trước một hoàn cảnh bằng cách nỗi cơn giận, khi mà 
kêu khóc có lẽ là xúc cảm bô ích hơn cho việc giải thoát, nhằm mang lại 
cách xử lý hoàn cảnh. Sử dụng tri giác cao. cấp, bạn sẽ có khả năng tìm 
được những lời lễ giúp người đó lắng xuống, liên kết với thực tại sâu 
sắc hơn và giúp họ tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, trong một tình huồng 
khác, bạn có thê thấy rằng bộc lộ cơn giận đúng là cái cần thiết để giải 
quyết hoàn cảnh lúc bấy giờ. 

Ta đã đi tới trải nghiệm này một lần rồi thì không phải cứ cái gì về sau 
cũng lại như thế. Cuộc đời ta bắt đầu thay đổi theo những chiều hướng 
mà ta không hề mong đợi. Ta hiểu được mối quan hệ nhân quả, ta thấy 
rằng ý nghĩ tác động đến trường năng lượng của ta, đến lượt trường 
năng lượng lại tác động lên thân thể và sức khỏe. Ta thấy rằng ta tạo ra 
trải nghiệm thực tại cho chính mình qua trường năng lượng đó. Trường 
năng lượng con người là môi trường qua đó diễn ra các sáng tạo của ta. 
Bấy giờ nó có thể thay đổi thực tại như thế nào nếu ta lựa chọn như 
vậy. Nó trở thành môi trường qua đó ta tìm ra biện pháp di vào tận bên 
trong con người sâu kín nhất của ta. Nó trở thành nhịp cầu đi tới linh 
hồn ta, đi tới cuộc sống nội tâm riêng của ta, đi tới tia sáng của Siêu 
Phàm bên trong mỗi chúng ta. 

Tôi muốn khuyến khích bạn thay đổi “mô hình” riêng của bạn về con 
người thực của mình, bởi vì tôi đưa bạn đi qua thế giới Tri Giác Cao 
Cấp vào thế giới Trường Năng Lượng Con Người. Bạn sẽ thấy hành 
động và hệ thống niềm tin của bạn tác động và giúp cho việc sáng tạo 
thực tại của bạn tốt hơn hay xấu như thế nào. Một khi bạn thấy điều 
này, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đủ sức thay đổi những cái bạn không ưa 
và đề cao những cái bạn thích về cuộc đời của mình. Việc đó đòi hỏi 
nhiều dũng khí, tìm tòi cá nhân, hành động và trung thực. 

Không phải là con đường dễ đi, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là 
con đường đáng giá. Cuốn sách sẽ góp phần chỉ ra con đường đó cho 
bạn, không những qua một mô hình mới cho mỗi quan hệ của bạn với 
sức khoẻ, mà còn cho mối quan hệ của bạn với toàn bộ cuộc đời bạn 
với vũ trụ mà bạn tự thấy mình trong đó. Bạn hãy đều đặn dành ra cho 
mình một ít thời gian riêng để trải nghiệm mối quan hệ mới này. Hãy tự 
cho mình là ánh sáng của ngọn nến tỏa lan vào vũ trụ. 


Tôi đã chia cuốn sách thành những phần tập trung chủ yêu vào lĩnh vực 
thông tin về trường năng lượng vũ trụ và môi quan hệ của nó với bạn. 
Như bạn đã đọc thấy, phần thứ nhất này nói về vị trí của trường hào 
quang trong cuộc đời của bạn. Hiện tượng được các nhà thần bí mô tả 
lâu nay bây giờ phải làm gì để vừa lòng bạn? Nó ăn khớp với cuộc đời 
của bạn ở chỗ nào? Nó dùng để làm gì nếu được sử dụng? Các bệnh 
sử của bệnh nhân cho thấy rằng hiểu biết về hiện tượng này có thể làm 
thay đổi diện mạo thực tại của bạn như thế nào. Jenny chẳng hạn, chị 
thấy chị cần có một thời gian chữa trị đáng kể trước khi có con, Jenny 
đặt sức khỏe và cuộc đời của mình vào chính tay mình (nơi mà dù thế 
nào chăng nữa nó vẫn luôn luôn ở đấy), và thay đổi một tương lai có thể 
xấu thành một tương lai hạnh phúc mà chị thích. Lối nhận thức đó có 
thể đưa tất cả chúng ta vào một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới yêu 
thương nảy sinh từ nhận thức sâu sắc; một thế giới thắm tình huynh đệ, 
nơi mà những người trước đây bị coi là kẻ thù nay nhờ nhận thức đó 
mà trở thành bè bạn. 

Phần II đặc biệt nói nhiều hơn về hiện tượng trường năng lượng. Nó mô 
tả hiện tượng này trên quan điểm lịch sử, khoa học lý thuyết và khoa 
học thực nghiệm. Sau toàn bộ phần này, tôi sẽ tiến hành mô tả trường 
năng lượng con người từ quan điểm riêng của mình vốn là một hòa trộn 
quan sát và lý luận phối hợp với những kết luận của các tác giả khác ghi 
trong sách vở. Xuất phát từ thông tin này mà phát triển một mô hình 
trường năng lượng con người sử dụng cho cả thao tác tâm lý lẫn thao 
tác chữa trị tâm linh. 

Phần III trình bày những phát hiện của tôi về mối quan hệ giữa trường 
năng lượng con người và các động lực tâm lý. Mặc dù bạn có thể không 
quan tâm đến tâm lý học hoặc quá trình riêng của từng người trong quá 
khứ, bạn sẽ thấy rằng phần này rất mực soi sáng trong những giới hạn 
của việc tự khám phá. Nó sẽ giúp bạn không những hiểu được cái gì 
làm cho bạn ứng xử một cách tự động, mà còn hiểu được cung cách 
ứng xử đó. Thông tin này rất cần cho những ai muốn vượt qua giới hạn 
thông thường của tâm lý học và tâm lý liệu pháp để đi vào những quan 
điểm khoáng đạt hơn về con người cũng nhu về thực tại năng lượng và 
tâm linh của chúng ta. Những Chương sách này cung cấp các cấu trúc 
quan hệ đặc thù dùng cho việc hòa nhập các hiện tượng trường năng 
lượng con người vào tâm lý động lực học thực hành. Những thay đổi 
của bức tranh trường năng lượng con người trong quá trình [tôi] làm cố 
ván cũng được giới thiệu. Với những ai quan tâm đến lĩnh vực tự khám 
phá thì Chương này sẽ đưa họ vào một địa hạt mới, nơi mà thực tại các 


trường năng lượng của họ tương tác trong cuộc sống hằng ngày sẽ 
mang một ý nghĩa mới mẻ và sâu sắc hơn. Sau khi đọc sách, bạn có thể 
tìm ra những biện pháp thực tiễn để sử dụng các động lực của trường 
năng lượng vào các mối quan hệ với những người mà bạn yêu thương, 
con cái hoặc bạn bè. Nó sẽ giúp bạn hiểu được thấu đáo hơn về điều 
đang diễn ra tại cơ quan trong các tương tác với những người cùng làm 
việc với bạn. Những phần của mục này mang nhiều nội dung kỹ thuật và 
có thể bạn đọc nói chung phải bỏ qua một vài tư liệu (các Chương 
11,12,13) 

Có thể bạn sẽ phải đọc lại khi bạn có nhiều câu hỏi đặc trưng hơn về 
hoạt động của trường năng lượng con người. 

Phần IV của cuốn sách nói về kết quả của việc nâng cao trình độ tri giác 
của bạn - điều có ý nghĩa đáng kế ở mức độ cá nhân, mức độ thực tiễn 
và mức độ rộng lớn hơn khi nói về thay đổi xã hội ta đang sống. Tôi đưa 
ra những giải thích rõ ràng về các lĩnh vực trong đó cần phải mở rộng tri 
giác, về trải nghiệm việc mở rộng đó trong từng lĩnh vực và cung cách 
tién hành. Tôi cũng cung cấp một cơ cấu lý thuyết để đặt vào trong đó 
các trải nghiệm này cùng các quan hệ mật thiết có quy mô lớn cho nhân 
loại vì chúng ta cũng là một nhóm chuyển dịch vào những thay đổi đó. 
Những thay đổi này không những tác động lên các cá thể chúng ta mà 
còn làm thay đổi toàn bộ kết cầu của đời sống nhân loại như đã biết. 
Phần V nói về quá trình chữa trị tâm linh. Tôi nói chữa trị tâm linh vì nó 
liên kết với bản chất tâm linh bẩm sinh của ta. Phần này giới thiệu 
những kinh nghiệm và kỹ thuật chữa trị trong mối quan hệ với trường 
năng lượng con người. Nó kết hợp thông tin nhận được bằng tri giác 
mở rộng (đã nói ở phần IV) với chữa trị, làm cho người thầy chữa có 
khả năng bắt đầu quá trình chữa trị cho mình và cho người khác đạt kết 
quả tôt. 

Do chỗ các kỹ thuật này không phải dễ dàng học được, chắc là bạn sẽ 
phải học ở lớp. Những tài liệu giảng dạy phần nào chuyên môn hóa này 
dùng để giúp sinh viên bắt đầu làm quen với chất liệu đối tượng mà 
không đòi hỏi phải dạy kỹ thuật. Bạn phải học riêng với người nào đã 
biết chữa trị trước khi muốn trở nên thành thạo. Điều rất quan trọng là 
được một thầy chữa giỏi kiểm tra trải nghiệm của bạn. Muốn thành một 
thầy chữa chuyên nghiệp, phải được bồi dưỡng nhiều về việc dạy học, 
thực hành và thao tác cá nhân. Người nào thực sự mong ước thì có thể 
trở nên thành thạo trong chữa trị và dẫn kênh. Bạn cần phải nghiên cứu 
và thực hành để phát triển kỹ năng của mình như trong bát cứ nghề 
nghiệp nào khác. Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó trong một tương lai 


không quá xa xôi, các chương trình đào tạo chữa trị và dẫn kênh bằng 
bàn tay sẽ được công nhận. Nếu bạn muốn trở thành nhà chữa trị 
chuyên nghiệp thì ngay bây giờ bạn phải tìm đến một nhà chữa trị như 
vậy đề tập sự. 

Phần VI cung cấp một công trình nghiên cứu về chữa trị cho David, 
trong đó bệnh nhân đóng vai trò tích cực, cho thấy bệnh nhân đã trở 
thành thầy chữa như thế nào. Phần VI tập trung vào các phương pháp 
thực hành tự chữa trị và đề xuất một số bước đi gần nhất cho những ai 
muốn thực hành chữa trị bằng cách trình bày biện pháp phục hồi cũng 
như gìn giữ sức khỏe và cân bằng trong cuộc sống của bạn. Các giai 
đoạn phát triển cá tính trong quá trình trở thành thầy chữa cũng được 
mô tả, điều đó đưa đến các câu hỏi. Sức khoẻ là gì? Thầy chữa là ai? 


© CHUONG3. | 
GHI CHÉP VÈ RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIÊN 
VIỆC HƯỚNG DÃN 


Tôi tin rằng điều quan trọng đối với người thầy chữa là được đào tạo tốt 
về chuyên môn: phương pháp chỉ đạo, giải phẫu, sinh lý, bệnh lý và kỹ 
thuật xoa bóp cũng như một số hiểu biết về châm cứu vi lượng đồng 
căn và dinh dưỡng, chữa trị bằng cây cỏ. Phần lớn những phương pháp 
chỉ đạo khác luôn kết hợp với việc đặt tay của thầy chữa hoặc tay của 
những người chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp thao tác trên bệnh 
nhân. Người thầy chữa phải có một số kiến thức để hiểu rằng họ phải 
ăn ý với nhau như thế nào nhằm chữa trị cho một con người trọn vẹn và 
để có khả năng liên lạc với những người khác có liên quan đến bệnh 
nhân. Các phương pháp chăm sóc sức khỏe khác nhau có thể được chỉ 
định qua kênh dẫn của thầy chữa. Thầy chữa cần phải có kiến thức về 
giải phẫu và sinh lý để có thế hiểu được thông tin mà mình thu nhận. 
Trên tất cả là thầy chữa phải có khả năng thao tác cùng với các cán bộ 
y tế chuyên nghiệp khác đề giúp bệnh nhân tự chữa trị. 

Tôi được đào tạo tại một trường đại học quốc gia thành cử nhân khoa 
học Vật Lý Lưu Uyễn. Tôi đã nghiên cứu về thiết bị vệ tinh thời tiết của 
NASA trong năm năm. Tôi hoàn tất hai năm học làm có vấn năng lượng 
sinh học. Một năm học liệu pháp xoa bóp, hai năm học giải phẫu/sinh lý, 
hai năm học chuyên khoa về các trạng thái biến đổi ý thức, đặc biệt về 
các kỹ thuật thư giãn sâu, một năm học vi lượng đồng căn, ba năm học 
năng lượng nòng cốt, năm năm học ở Trường Đào Tạo Cứu Trợ 
Pathwork, và một số năm cùng một số nhà chữa trị trong nước tiến 
hành nghiên cứu riêng hoặc trong các hội thảo. Tôi cũng thực hành thao 
tác trên nhiều người và trên trường năng lượng của họ, làm riêng hoặc 
làm theo nhóm trong hơn 15 năm. Kể từ khi tôi thành cố vấn thực hành 
thì những biện pháp qua đó người ta có thể xem tôi chữa trị đã được 
hình thành rồi. Nhiều người hẹn gặp. Ngày càng có nhiều bệnh nhân 
yêu cầu chữa trị theo cách này hơn là dùng thuốc, và dần dà thực hành 
cố vấn trở thành thực hành chữa trị. Cuối cùng tôi phải trao nhiệm vụ cố 
vấn tâm lý cho những người khác chuyên nghiên cứu lĩnh vực này đế 
chỉ nhận bệnh nhân đến chữa trị. 

Trong những năm này, tôi cũng tham gia vào một số thí nghiệm đo đạc 
trường năng lượng con người. Chỉ sau khi hoàn tất mới việc nói trên, tôi 


mới thấy mình có đủ trình độ dé thực hành chữa trị tại New York City và 
bắt đầu tự mình giảng dạy và tổ chức các hội thảo. 

Làm tốt điều gì đó là việc không dễ, thì đúng là muốn trở thành nhà 
chữa trị cũng rất khó khăn. Ai cũng phải được đào tạo về tâm linh cũng 
như về chuyên môn. Ai cũng phải qua các thử nghiệm tự khai tâm thách 
thức những phần yếu kém về nhân cách và phái triển trung tâm sáng 
tạo, mong ước và ý đồ có thể nhà chữa trị trải nghiệm những thử thách 
này như là từ bên ngoài vào, nhưng thực ra điều đó không đúng. Nhà 
chữa trị tạo ra chúng để xem bệnh nhân đã sẵn sàng chưa và có đủ khả 
năng hay không trong việc điều khiển năng lượng, sức mạnh và sự 
trong sáng mà người đó phát triển trong chính hệ thống năng lượng cửa 
mình trên bước đường tiến lên thành nhà chữa trị. Năng lượng và sức 
mạnh này phải được sử dụng một cách liêm chính, trung thực và yêu 
thương, bởi vì nhân quả luôn hoạt động trong mọi hành vi. Bạn muốn 
thu lại cái mà bạn bỏ ra. Đó là cái gọi là nghiệp (karma, còn gọi là căn — 
ND) Khi dòng chảy năng lượng qua người bạn trong cương vị nhà chữa 
trị tăng thêm thì sức mạnh của bạn cũng tăng thêm. Nếu bạn để cho 
sức mạnh ấy bị sử dụng một cách tiêu cực thì cuối cùng bạn sẽ trải 
nghiệm tính tiêu cực giống như thế quay trở lại với bạn. 

Cuộc sống của tôi rộng mở thì tôi càng ngày càng cảm nhận được bàn 
tay vô hình vẫn dẫn dắt tôi. Lúc đầu, tôi chỉ cảm nhận một cách mơ hồ. 
Rồi tôi bắt đầu nhìn thấy các sinh linh như trong cảnh mộng. Về sau, tôi 
bắt đầu nghe tiếng họ nói chuyện với tôi và cảm thấy họ đụng vào người 
tôi. Bấy giờ tôi mới thừa nhận là mình có hướng dạo. Tôi có thể nhìn 
thấy hướng đạo đó. Nghe tiếng nói và chạm được vào. "Ông" nói "ông" 
không phải đàn ông mà cũng không phải đàn bà. "Ông" nói rằng trong 
thế giới của mình không phân chia giới tính và những ai có trình độ như 
mình đều là tổng thể. "Ông" xưng tên là Heyoan, tên có nghĩa là "Cơn 
gió thì thầm chân lý qua nhiều thế kỷ”. Sự giới thiệu của "ông" với tôi rất 
từ tốn và hữu cơ. Bản chất mối quan hệ của chúng tôi phát triển từng 
ngày, trong khi tôi được hướng dẫn đến những trình độ mới của kiến 
thức. Bạn sẽ thấy kiến thức đó hình thành khi chúng tôi cùng trải qua 
chuyện phiêu lưu này. Đôi lúc tôi đơn giản gọi nó là ân dụ. 

Qua toàn hộ cuốn sách, tôi muốn chia sẻ với bạn một vài trong số 
những ví dụ rõ ràng hơn cả về sự hướng dẫn đó và sức mạnh của nó. 
Ở đây tôi muốn trình bày với bạn về tính đơn giản cũng như cung cách 
hoạt động của sự hướng dẫn này. 

Loại hình hướng dẫn đơn giản nhất đến với tôi hằng ngày và nhiều lần 
trong ngày dưới dạng một nỗi khó ở. Heyoan nói rằng nếu ta răm rắp 


lắng nghe và làm theo hướng dẫn thì sẽ hiếm khi bị óm đau. Nói cách 
khác, chăm lo đến nỗi khó ở của mình là đưa mình trở lại thế cân bằng 
và do đó trở lại với sức khỏe. Nỗi khó ở này có thể nằm trong thân thể 
ta dưới hình thái thể chất, tựa như nỗi khó ở thể chất hoặc đau đớn; nó 
có thể nằm ở bất cứ mức nào của con người chúng ta; cảm xúc, tâm 
thần hoặc tâm linh. Nó có thể nằm trong bất cứ khu vực nào của cuộc 
sông. 

Heyoan hỏi: “Nỗi khó ở nằm ở đâu trong thân thể/cuộc sống của bạn? 
Bạn đã biết vê nó từ bao lâu? Nó nói gì với bạn? Bạn đã làm được gì vê 
chuyện này?" 

Nếu đặt các câu hỏi đó một cách trung thực, bạn sẽ thấy mình coi 
thường biết mấy cái công cụ tốt nhất vốn có để giữ cho khỏe mạnh, 
hạnh phúc và khôn ngoan. Một nỗi khó ở tại bất cứ đâu nơi thân 
thể/cuộc sống của bạn là một thông điệp trực tiếp báo cho bạn biết bạn 
đang trệch khỏi bản ngã thực sự của mình như thế nào. 

Làm theo hướng dẫn ở mức đơn giản này có nghĩa là nghỉ ngơi khi bạn 
mệt nhọc, ăn uống khi bạn đói khát, ăn uống thức gì mà thân thể bạn 
cần và vào lúc nó cần. Điều đó có nghĩa là giữ gìn hoặc thay đổi hoàn 
cảnh sống néu bị quấy rầy. Bạn đã có khả năng câu trúc cuộc đời mình 
tốt đến mức nào để có thể làm những việc ấy? Chẳng phải dễ dàng, 
phải không? 

Khi bạn quan tâm hơn đến những nhu cầu cá nhân bằng cách lắng 
nghe các thông điệp bên trong đến với bạn dưới hình thái khó ở, bạn sẽ 
trở nên cân bằng hơn, trong sáng hơn. Điều này làm cho bạn khỏe 
mạnh thêm. Thực hành lắng nghe bên trong cũng sẽ dẫn đến các hiện 
tượng hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng lời. Có thể bạn bắt đầu cảm nhận 
những lời chỉ dẫn đơn giản từ tiếng nói "bên trong" - tiếng nói bạn nghe 
được bên trong bản thân nhưng bạn nhận ra là đến từ xa bên ngoài bản 
thân bạn. Có hai điểm quan trọng xung quanh việc học hỏi để đi theo 
hướng dẫn. Thứ nhất, bạn cần thực hành việc tiếp nhận hướng dẫn cho 
bản thân trước khi bạn có đủ trình độ tiếp nhận hướng dẫn dành cho 
người khác. Thứ hai, thông tin hoặc chỉ dẫn mà bạn nhận được thoạt 
đầu có thể rất đơn giản và dường như hoàn toàn không có gì quan 
trọng. Nói tóm lại. tưởng chừng đi theo hướng dẫn như thế chỉ lãng phí 
thời gian. Tôi đã đi đến chỗ thấy được lý do của chuyện này. Về sau, khi 
dẫn kênh cho một thông tin quan trọng về cuộc đời của người khác 
hoặc thông tin đặc trưng về bịnh tật, người dẫn kênh chuyên nghiệp 
thường nhận được những thông tin không có ý nghĩa hoặc có vẻ không 
thích hợp hoặc sai rõ ràng. Có thể là như vậy, nhưng trong phần lớn 


thời gian đây là ý nghĩ duy lý khi làm việc. Thông tin đến theo một kênh 
rõ ràng đôi khi vẫn vượt qua cái mà ý nghĩ duy lý của người nhận kênh 
có thể hiểu. Những lúc đó, khi người nhận kênh thường cần đến nhiều 
trải nghiệm quá khứ để nhớ lại tát cả những lần thông tin đến mà không 
có ý nghĩa thì bấy giở mới thấy nó rất bổ ích và dễ hiểu khi nó chứa 
đựng toàn bộ nội dung thông tin. Hiện tại tôi thấy rằng trong khi chữa trị 
và dẫn kênh, nếu dùng phương thức không tuyến tính dé nhận thông tin 
trong một giờ thì tôi thường dần dà có được một bức tranh khó hiểu 
cung cấp nhiều thông tin hơn là phương thức duy lý hoặc tuyến tính. 

Nếu bạn nhìn, bạn sẽ bắt đầu nhận ra sự hướng dẫn qua những mô 
hình lớn nhất của cuộc đời bạn. Tại sao sự kiện này lại đi theo sự kiện 
kia? Bạn đã sử dụng được gì từ mỗi sự kiện? Không phải ngẫu nhiên 
mà tôi được đào tạo thành nhà vật lý, rồi làm cố vấn, về sau là thầy 
chữa. Toàn bộ nội dung đào tạo đó đã chuẩn bị cho tôi thực hiện công 
việc của mình trên đời này. Đào tạo về vật lý cho tôi kiến thức dễ hiểu 
tâm lý động lực học bên quan đến dòng chảy năng lượng trong trường 
hào quang, và cũng cho tôi cơ hội quan sát trường hào quang của nhiều 
người. Tôi sẽ không thể gom chất liệu ấy lại được nếu không có những 
đào tạo đó. Dĩ nhiên tôi không hay biết gì về chuyện đào tạo thành thầy 
chữa khi tôi còn làm việc ở NASA. Trước đây, tôi chưa hề nghe ai nói 
chuyện đó cả, tôi cũng không quan tâm đến bệnh tật. Điều mà tôi quan 
tâm trước đây là thế giới hoạt động ra sao, cái gì làm cho nó vận hành 
một cách tự động. Tôi tìm các câu trả lời khắp nơi, lòng khao khát kiến 
thức là tác nhân mạnh mẽ nhất đẫn đường cho tôi suốt cả cuộc đời. 
Còn bạn, bạn khao khát gì? Bạn ham muốn gì? Bát kể là gì, nó cũng sẽ 
đưa bạn đến cái mà sắp tới bạn phải làm để hoàn thành công việc của 
bạn, thậm chí cả khi bạn chưa biết việc đó là việc gì. Khi một việc được 
trình bày với bạn một cách dễ dàng và xem ra có vẻ tuyệt vời khi thực 
hiện nó và có nhiều điều vui thích, thì bằng mọi cách bạn hãy thực hiện 
đi. Đó là hướng dẫn. Hãy đề cho bản thân tự do trôi trong vũ khúc cuộc 
đời của bạn. Nếu không làm như vậy là bạn cản ngăn hướng dẫn, cản 
ngăn tiến bộ của mình. Nhiều lần hướng dẫn đến với tôi rõ rệt hơn 
những lần khác. Riêng có một lần sự việc diễn ra tốt đẹp và sâu sắc đến 
nỗi mà từ đấy tôi được đưa qua nhiều phen dữ dội. Vào thời gian đó, tôi 
làm cố vấn tại Washington D.C. Trong các buổi chữa trị, tôi bắt đầu nhìn 
thấy một cái gì đó có thể mệnh danh là các tiền kiếp. Tôi vẫn thường 
nhìn thấy cá thể mà mình đang thao tác sống giữa một cảnh trí hoàn 
toàn khác trong một cấu trúc khác của thời gian. Dù sự việc diễn ra thế 
nào chăng nữa thì về mặt nào đó nó cũng đúng là cái đang diễn ra trong 


đời sống con người. Chẳng hạn, ở một chị đang mắc chứng sợ nước, 
tôi nhìn thấy trong một kiếp khác chị ta bị chết đuối vì lúc ngã từ trên 
thuyền xuông nước chị kêu cứu một cách khó khăn và không ai nghe 
được tiếng kêu của chị. Hiện tại, khó khăn về nhân cách gây trở ngại 
cho cuộc sống của chị nhiều hơn là chứng sợ nước. Biết vậy nhưng tôi 
không có cách nào để xü lý thông tin này một cách chính xác. Tôi bắt 
đầu cầu xin hướng dẫn. Tôi phải tìm đựơc một người hoặc một nhóm 
người đáng tin cậy có thế xử lý thông tin này bằng biện pháp chuyên 
nghiệp. 

Một buổi tối, trong khi tôi đang cắm trại, trên bờ biển Assateague Island, 
Maryland, thì nhận được trả lời. Trời mưa nên tôi dùng mũ chụp bằng 
plastic trong mờ để trùm đầu và cuộn mình trong túi ngủ. Đến nửa đêm, 
tôi nghe có ai gọi tên và đánh thức. Tiếng nói rất rõ. "Chẳng có ai cả", tôi 
nghĩ vậy và nhìn lên bầu trời u ám. Lát sau tôi chợt nhận ra mình đang 
nhìn vào cái mũ chụp bằng plastic và trùm trên dầu. Tôi đưa tay bỏ mũ 
và rơi vào trạng thái kinh sợ trước cảnh màn trời sao lấp lánh căng rộng 
ra trên cao. Tôi nghe tiếng ca nhạc thượng giới vang khấp bầu trời từ vì 
sao nọ sang vì sao kia. Tôi coi trải nghiệm này là câu trả lời cho cầu xin 
của mình. Sau đó không lâu tôi tìm đến Trung Tâm Phoenicia Pathwork, 
tại đây tôi được bồi dưỡng kiến thức cần thiết để lý giải tiền kiếp và các 
chất liệu siêu cảm khác trong cả chín năm sau đó của tôi. 

Tôi cũng biết đã đến lúc mình được thực hành công tác cố vấn tại New 
York City, bởi vì thôi thúc này rất mạnh trong tôi. Không gian nơi làm 
việc đã sẵn sàng. Và tôi cũng muốn có thay đổi trong cuộc sống của 
mình nên đã viết lên giấy để hỏi ý kiến hướng đạo. Tôi được trả lời rõ 
ràng là có, và cứ thé tôi tiền bước. dần dần tôi được hướng dẫn từ thực 
thành công tác cố vấn sang thực hành chữa trị. Điều này xảy ra "tự 
động" như là đã được định trước, khi nhiều người bắt đầu đến chỗ tôi 
xin chữa trị. Sau đó tôi nhận được hướng dẫn bằng lời rằng phải ngưng 
việc thực hành và phải tập trung vào huấn luyện và viết cuốn sách này 
để cho nhiều người được đọc. Đi theo những thay đổi này không phải 
chuyện dễ. Dường như cứ mỗi lần tôi có được cuộc sống "vững chắc" 
là lại phải thay đổi - và nhờ vậy mà trưởng thành lên. Cái gì ngay sau đó 
thì tôi thật tình không biết, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ được hướng dẫn 
từng bước trên đường di. 

Mỗi nhân cách đều có một đứa trẻ nằm bên trong. Người nào cũng có 
thể nhớ lại là làm trẻ con thì như thế nào, để cảm nhận niềm tự do nội 
tâm của đứa trẻ và để trải nghiệm cuộc đời một cách đơn giản. Đứa trẻ 
bên trong này rất khôn ngoan. Nó thấy là nó liên kết với toàn bộ cuộc 


đời. Nó biết yêu thương mà không cần biết gì hơn. Đứa trẻ bên trong 
này được che đậy khi ta thành người lớn và khi ta tìm cách sống theo 
tinh thần duy lý của mình. Điều này hạn chế chúng ta. Vấn đề là ở chỗ 
đứa trẻ bên trong này phải bộc lộ ra để bắt đầu làm theo hướng dẫn. 
Bạn cần trở về với yêu thương, tin cậy sự khôn ngoan của đứa trẻ bên 
trong bạn để phát triển khả năng tiếp nhận và làm theo hướng dẫn. Tất 
cả chúng ta đều khao khát tự do - và qua đứa trẻ này mà sẽ có tự do. 
Sau khi cho phép đứa trẻ bên trong này của bạn được tự do hơn thì bạn 
mới có thể bắt đầu cuộc đối thoại giữa một bên là người lớn và bên kia 
là những phần trẻ con trong nhân cách bạn. Cuộc đối thoại sẽ hợp nhất 
phần tự do và yêu thương của nhân cách bạn với người lớn tỉnh vi. 

Bạn sẽ nghe tiếng nói của đứa trẻ và nhà chữa trị/nhà cố vắn/nhà vật lý 
rải ra khắp cuốn sách này. Điều đó sẽ giúp hạn buông lơi thực tại cô 
định của bạn và mở rộng trải nghiệm của bạn. Cuộc đối thoại đó là con 
đường dẫn đến kỳ quan. Hãy tìm nó nơi bản thân bạn và hãy nuôi 
dưỡng nó. 

Tất cả mọi người. đều được hướng dẫn bởi các thầy dạy tâm linh vẫn 
nói với ta trong giác mơ, qua trực giác của ta, và cuôi cùng, néu láng tai, 
ta sẽ nghe họ nói trực tiếp với mình, ban đầu có thể qua chữ viết, sau 
đó qua âm thanh, tiếng nói hoặc các khái niệm. Các thầy dạy này rất 
mực yêu thương và tôn trọng ta. Trên đường đời của bạn, ở một thời 
điềm nào đó, có thể bạn cũng có khả năng nhìn thấy họ hoặc liên lạc 
trực tiếp với họ như tôi vẫn làm. Điều đó sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. 
và bạn sẽ thấy mình được yêu thương chan hòa và trọn vẹn, cũng nhu 
ngay lúc này đây. Bạn hoàn toàn xứng đáng với yêu thương đó, bạn 
xứng đáng được hưởng sức khỏe, hạnh phúc và sự đền đáp trong cuộc 
đời mình. Bạn có thể tạo ra điều đó. Bạn có thể từng bước học hỏi quá 
trình thay đổi cuộc đời mình và làm cho nó vẹn toàn. Có nhiều con 
dường dẫn đến sự vẹn toàn này. Bạn hãy yêu cầu hướng dẫn về nơi 
bạn cần đến hoặc về con đường bạn cần đi, và bấy giờ bạn sẽ được 
hướng dẫn. Khi bạn có bịnh tật đe dọa tính mạng, gặp khó khăn trong 
hôn nhân, bị giảm sút ý chí - hay gặp khi phải vật lộn với những tình 
huống khó khăn trong lĩnh vực công việc mà bạn lựa chọn - thì ngay lúc 
đó bạn đã có thể bắt đầu đổi thay. Bạn lại có thể xếp ngang hàng bản 
thân với khát vọng sâu xa nhất của mình và lợi ích lớn nhất mà bạn phải 
mang lại cho bản thân và cho người khác. Bạn chỉ đơn giản yêu cầu 
giúp đỡ. Những yêu cầu của bạn sẽ được đáp ứng. 


Điểm lại Chương 3 


1. Nhà chữa trị cần được huấn luyện loại kỹ thuật nào? Và tại sao? 
2. Hình thái hướng dân đơn giản nhật trong đời bạn là hình thái nào? 


Dë làm động não 3 


3. Bạn hãy kể một vài trường hợp trải nghiệm sâu sắc nhất về hướng 
dẫn trong đời hạn và tác động của chúng đối với cuộc đời của bạn. 

4. Bạn có khả năng làm đúng theo hướng dẫn như thế nào? 

5. Bạn có chú ý lắng nghe hay yêu cầu hướng dẫn cho bản thân không? 
Có thường làm như vậy không? 


| PHÀN II. | 
HÀO QUANG CON NGƯỜI 


“Điều kỳ diệu xảy ra không ngược với tự nhiên mà chỉ ngược với cái ta 
biêt trong tự nhiên”. 
St. Augustine 


NHẬP BÉ. 
TRẢI NGHIỆM RIÊNG 


Vì ta để cho bản thân phát triển các khả năng cảm nhận mới cho nên ta 
bắt đầu nhìn toàn bộ thế giới một cách khác hơn. Ta bắt đầu chú ý nhiều 
hơn đền các diện mạo trải nghiệm mà trước đó có thể ta thấy như là ở 
ngoại vi. Ta thấy bản thân ta sử dụng ngôn ngữ mới để truyền đạt các 
trải nghiệm mới của mình. Những thuật ngữ như “viba yếu, "năng lượng 
ở đấy lớn"... trở thành những câu cửa miệng. Ta bắt đầu để ý và tin 
nhiều hơn vào những trải nghiệm đại loại như gặp gỡ ai đó mà lập tức 
thấy ưa hay ghét mặc dù chưa biết tí gì về họ. Ta thích "viba" của anh 
ta. Khi ai đó nhìn chằm chằm vào ta là ta biết và nhìn ngược lên để xem 
đó là ai. Có thể ta cảm nhận được điều gì đó sẽ xảy ra, và về sau nó 
xảy ra thật. Ta bắt đầu lắng nghe trực giác của mình. Ta “biết” mọi việc, 
nhưng ta không bao giờ biết là bằng cách nào mà biết. Ta cảm thấy bạn 
mình đang nghĩ hoặc đang cần điều gì, và khi ta đưa tay ra để đáp ứng 
nhu cầu đó thì thấy đúng như vậy. Đôi lúc trong khi tranh luận với ai, có 
thể ta cảm thấy như có cái gì đó đang bị rứt ra khỏi đám rối thái dương 
của mình, hoặc cảm thấy như bị dao đâm. Có thể ta cảm thấy như bị ai 
khoan lỗ trong bao tử. Hoặc giả ta cảm thấy như có người đang rót một 
thứ mật đặc sánh nhơm nhớp lên ta. Nói cách khác, lắm lúc ta cảm thấy 
được yêu thương bao bọc và vuốt ve, được tắm trong một đại dương 
đầy tươi mát, may mắn và ánh sáng. Tất cả các trải nghiệm đó đều có 
thực tại trong trường năng lượng. Thế giới chất rắn cụ thể cũ của ta 
được bao quanh và thắm đẫm bởi một thế giới chất lỏng năng lượng 
bức xạ liên tục chuyên động, liên tục đổi thay như đại dương. 

Trong các quan sát của tôi qua nhiều năm, tôi thấy những vật giống hệt 
các trải nghiệm này dưới dạng những hình thái bên trong hào quang 
con người gồm những thành phần thấy được và đo được của trường 
năng lượng bao quanh và thâm nhập thân thể. Khi ai đó đã bị “trúng 
tên" của người yêu thì nhà thấu thị có thể nhìn thấy mũi tên đó, theo 
đúng nghĩa của từ này. Khi bạn cảm thấy như thể cái gì đó đang bị rứt 
ra khỏi đám rối thái dương của mình, thì thông thường nhà thấu thị cũng 
nhìn thấy nó. Tôi cũng nhìn thấy được. Cuối cùng rồi bạn cũng sẽ nhìn 
thấy nếu bạn làm theo trực giác và phát triển các giác quan của mình. 
Việc đó giúp phát triển tri giác cao cap dé xem xét điều mà các nhà khoa 
học hiện đại đã nghiên cứu về thế giới các trong năng lượng động. Nó 
giúp ta giải tỏa những tắc nghẽn trong đầu óc vẫn kềm giữ không cho 


thấy là ta cũng lệ thuộc vào mọi định luật vũ trụ. Khoa học hiện đại cho 
ta biết rằng thân thể con người không phải chỉ là một cấu trúc thể chất 
bằng phân tử, mà như bát cứ vật gì khác, nó cũng gồm những trường 
năng lượng. Con người chuyên dịch ra khỏi thế giới hình thái chất rắn 
tĩnh để bước vào một thế giới các trường năng lượng động. Con người 
cũng lên xuống như thủy triều. Con người cũng luôn luôn thay đổi. Là 
con người, ta phải xử sự ra sao đây trước một thông tin như thế? Ta 
thích nghi với nó. Nếu hiện hữu một thực tại như vậy thì ta phải trải 
nghiệm nó. Và các nhà khoa học đang nghiên cứu cách đo những thay 
đổi tinh tế đó. Họ đang phát triển dụng cụ dé khám phá các trường năng 
lượng có liên quan đến thân thể con người và đo tần số của chúng. Họ 
đo các dòng điện của tim với máy ghi điện tim (ECG). Họ đo các dòng 
điện não bằng máy ghi điện não (EEG). Máy phát hiện nói dối do hiệu 
điện thế của da. Hiện họ đã đo được các trường điện từ xung quanh 
thân thể với một thiết bị nhạy gọi là SQUID (Superconducting Quantum 
Interference Device, thiết bị giao thoa lượng tử siêu dẫn). Thiết bị này 
thậm chí không đụng chạm tới thân thể khi đo các từ trường xung 
quanh người. Bác sĩ Samuel Williamson, Trường Đại Học Tổng Hợp 
New York, tuyên bố rằng thiết bị SQUID cung cấp nhiều thông tin về 
trạng thái của não hơn máy ghi điện não thông thường. 

Do chỗ y học ngày càng tin cậy vào những dụng cụ tinh vi đo được các 
xung lực phát ra thì thân thể, cho nên sức khỏe, bệnh tật, thậm chí cuộc 
sống dần dần được xác định lại trong những điều kiện của các xung 
năng lượng và mô hình năng lượng. Vào khoảng năm 1939, các bác sĩ 
H. Burr và Northrop, Trung đại học Yale, phát hiện rằng, bằng cách đo 
trường năng lượng của hạt giống thảo mộc (mà họ gọi là trường L hoặc 
trường Sống), họ có thể xác định được cái cây tương lai nảy nở từ hạt 
giống đó sẽ khỏe mạnh hoặc ốm yếu. Họ cũng phát hiện rằng, bằng 
cách đo trường năng lượng của trứng ếch, họ có thể thấy rõ vị trí hệ 
thần kinh tương lai của chúng. Một đo đạc như vậy đã định được chính 
xác thời điểm rụng trứng ở phụ nữ, gợi ý về một phương pháp mới điều 
chỉnh sinh đẻ. 

Năm 1959, Bác sĩ Leonard Ravitz, Trường Đại Học Tổng Hợp William 
and May, cho tháy trường năng lượng con người dao động theo tính ổn 
định tâm thần và tâm lý của người. Ông nêu lên giả thuyết về sự tồn tại 
của một trường liên kết với quá trình tư duy. Ông gợi ý rằng thay đổi của 
trong tư duy này gây nên các triệu chứng tâm thê. 

Năm 1979, một nhà khoa học khác, Bác sĩ Robert Becker, Irường Y 
Miền Bắc, Syracuse, New York, đã vẽ ra được một điện trường phối hợp 


trên thân thể có hình dạng giống như thân thể và hệ thần kinh trung 
ương. Ông đặt tên cho trường đó là Hệ Kiểm Tra Dòng Một Chiều, và 
thấy nó thay đổi hình thù cũng như cường độ theo những thay đổi sinh 
lý và tâm lý. Ông cũng thấy những hạt chuyển động qua trường này lớn 
bằng các electron. 

Bác sĩ Victor Inyushin, Trường Đại Học Tổng Hợp Kazakh ở Nga, đã 
tiền hành nghiên cứu rộng rãi về trường năng lượng của con người từ 
những năm 1950. Sử dụng kết quả các thí nghiệm này, ông nêu lên giả 
thuyết về sự tồn tại của một trường năng lượng “bioplasmic" gồm các 
ion, proton tự do và electron tự do. Bởi vì đó là trạng thái khác biệt với 
bón trạng thái đã biết của vật chất - rắn, dịch, khí, và plasma -, Inyushin 
gợi ý răng trường năng lượng bioplasmic là trạng thái thứ năm của vật 
chất. Các quan sát của ông cho thấy các hạt bioplasmic luôn được đồi 
mới bởi các quá trình hóa học trong tế bào và chúng chuyển động liên 
tục. Chúng hiện ra như một cân bằng các hạt dương và âm bên trong 
bioplasma vốn có tính bền vững tương đối. Nếu có thay đổi nghiêm 
trọng trong cân bằng này thì sức khỏe của cơ quan đó bị ảnh hưởng. 
Mặc dù bioplasma có tính bền vững bình thường, Inyushin thấy có một 
số đáng kể của năng lượng này bức xạ vào không gian. Những đám 
mây hạt bioplasmic vỡ ra từ cơ quan đó có thể đo được khi chúng 
chuyên dịch vào không khi. 

Như vậy là ta đã lao mình vào một thế giới các trường năng lượng 
sống, các trường tư duy và các hình thái bioplasmic chuyển động loanh 
quanh và tuôn ra khỏi thân thể. Ta đã trở thành chính chất bioplasma 
rung động và bức xạ ấy. Thế nhưng nếu ta nhìn vào tài liệu thì điều này 
không phải chuyện mới mẻ. Người ta đã biết hiện tượng này từ buổi 
khởi đầu của thời gian. Đúng là đến thời đại chúng ta hiện tượng này 
mới được tái khám phá. Một thời gian công chúng phương Tây không 
biết đến nó hoặc bác bỏ nó. Suốt trong thời gian này các nhà khoa học 
tập trung vào kiến thức thuộc thế giới thể chất. Khi kiến thức này đã 
phát triển và vật lý học Newton mở đường cho lý thuyết tương đối, các 
lý thuyết điện từ và hạt, thì ta ngày càng có khả năng nhìn thay những 
mối liên kết giữa các mô tả khách quan khoa học của thế giới chúng ta 
và thế giới trải nghiệm chủ quan của con người. 


CHƯƠNG 4. 
SO SÁNH CÁCH NHÌN BẢN THÂN VÀ THỰC TẠI 
CỦA CHÚNG TA VỚI CÁC QUAN ĐIÊM KHOA 
HỌC PHƯƠNG TÂY 


Hơn cả điều mình muốn thừa nhận, ta là vật phẩm của di sản khoa học 
phương Tây. Cung cách ta học tư duy và những xác định bản ngã của 
ta đều dựa trên những mô hình khoa học tương tự đã được các nhà vật 
lý dùng mô tả vũ trụ thể chất. Phần này của cuốn sách nêu lên lịch sử 
ván tắt cho thấy những thay đổi về cách mô tả vũ trụ thể chất của các 
nhà vật lý và về cung cách ứng hợp của các mô tả đó với những thay 
đổi trong các xác định bản ngã của ta. 

Điều quan trọng cần nhớ là biện pháp mà khoa học phương Tây thực 
hiện là tìm sự phù hợp giữa bằng chứng toán học và bằng chứng thí 
nghiệm. Nếu không thấy phù hợp thì bấy giờ các nhà vật lý sẽ tìm một lý 
thuyết khác cho đến khi có đủ bằng chứng toán học lẫn thí nghiệm để 
giải thích một tập hợp các hiện tượng. Điều này làm cho phương pháp 
khoa học phương Tây trở thành một công cụ có uy lực trong sử dụng, 
thực tiễn và dẫn đến những phát minh sáng chế vĩ đại như sử dụng điện 
năng và sử dụng các hiện tượng hạ nguyên tử trong y học như X quang 
tuyến, SCAT scanner là laser. 

Vì tri thức của ta phát triển nên luôn khám phá những hiện tượng mới. 
Nhiều khi những hiện tượng mới này không thể mô tả bằng các lý thuyết 
hiện hành khi ta giải thích chúng. Người ta đòi hỏi những lý thuyết mới, 
khái quát hơn và thường dựa trên toàn bộ tri thức có trước đó; các thí 
nghiệm mới được ấn định thực hiện cho đến khi tìm ra sự phù hợp giữa 
bằng chứng thí nghiệm và bằng chứng toán học mới. Các lý thuyết mới 
này được thừa nhận là những dinh luật tự nhiên. Quá trình tìm kiếm 
phương thức mới để mô tả hiện tượng mới luôn là quá trình mở rộng 
tầm mắt ta, thách thức nép nghĩ hạn hẹp phổ biến của ta về bản chất và 
thực tại thể chất. Báy gió ta hợp nhất những quan niệm mới vào cuộc 
sống và bắt đầu nhìn bản thân một cách khác trước. 

Toàn bộ phần này của cuốn sách cho thấy quan điểm khoa học về thực 
tại hỗ trợ cho quan niệm con người gồm những trường năng lượng và 
trên thực tế còn vượt xa hơn thế để đi vào những lĩnh vực mà ta chỉ mới 
bắt đầu trải nghiệm, đó là quan điểm toàn đồ về vũ trụ. Trong vũ trụ này, 


mọi vật đều liên kết với nhau, phù hợp với một trải nghiệm toàn đồ về 
thực tại. Nhưng trước hêt ta hãy điêm lại một phân lịch sử. 


Vật lý học Newton 


Cho tới nay, khi các tôn giáo phương Đông bắt đầu có tác động mạnh 
hơn vào nền văn hóa phương Tây; nhiều lối xác định bản thân của ta 
(vô thức rộng rãi) đều dựa trên cơ sở vật lý học của vài ba thế kỷ. Điều 
tôi nhắc đến ở đây là ý kiến khăng khăng của chúng ta tự coi mình là 
chất rắn. Việc xác định vũ trụ cấu tạo từ chất rán được Isaac Newton 
cùng cộng sự theo đuổi trên quy mô lớn vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 
18. Vật lý học Newton trong thế kỷ 19 được mở rộng để mô tả vũ trụ 
bao gồm những khối kiến trúc cơ bản gọi là nguyên từ. Người ta nghĩ 
rằng những nguyên tố Newton này gồm những vật rắn - một nhân 
proton và neutron, với các electron quay quanh nhân đó, rất giống trái 
đất quay quanh mặt trời. 

Cơ học Newton mô tả thành công chuyền động của các hành tinh, máy 
cơ khí và chất lỏng chuyển động liên tục. Kết quả to lớn của mô hình thế 
giới làm cho các nhà vật lý đầu thế kỷ 19 tin rằng vũ trụ quả là một hệ 
thống cơ giới khí khổng lồ hoạt động theo các quy luật chuyển động 
Newton. Những định luật này được coi như những định luật cơ bản của 
tự nhiên và cơ học Newton được coi như lý thuyết cơ bản về các hiện 
tượng của tự nhiên. Những định luật này củng cô vững chắc các quan 
niệm về thời gian tuyệt đối và không gian và về các hiện trạng vật lý, coi 
đó như đích thực là nguyên nhân trong tự nhiên. Mọi vật đều có thể mô 
tả một cách khách quan. Mọi phản ứng khác tự nhiên đều được coi như 
là có một nguyên nhân vật lý, như những hòn bi da va vào nhau trên 
bàn chơi. Các tương tác năng lượng vật chất, chẳng hạn như âm nhạc 
chơi trên radio thông qua các làn sóng điện vô hình, bấy giờ còn chưa 
biết đến. Cũng chưa xảy ra cho ai đó chuyện bản thân người tién hành 
thí nghiệm lại tác động đến các kết quả thí nghiệm cả về tâm lý lẫn vật 
lý, như các nhà vật lý hiện tại đã chứng minh. 

Quan điểm này trước đây và hiện nay vẫn làm nức lòng những người 
thích cõi thế giới là chất rắn hoàn toàn không đổi, với những tập hợp 
quy luật rất dë hiểu, rất phân minh, chỉ phối hoạt động của nó. Cuộc 
sông hằng ngày của ta vân tiếp diễn theo nhịp cơ học Newton, trừ các 
hệ thống điện, còn thì nhà cửa của ta hoàn toàn theo Newton. Ta trải 
nghiệm thân thể mình theo hướng cơ giới, ta xác định phần thân thể lẫn 
trải nghiệm của mình trong giới hạn không gian ba chiều và thời gian 


tính tuyệt đối. Mọi người đều có đồng hồ, ta cần đồng hồ để tiếp tục 
cuộc sống của mình y như ta đã cấu trúc ra nó một cách tuyến tính là 
chủ yếu. 

Vì ta mài mê với cuộc sống hàng ngày trong nỗ lực då được "đúng lúc", 
cho nên ta dễ thấy bản thân mình không khác máy móc và mắt đi cái 
nhìn vào bên trong, trải nghiệm sâu sắc của con người. Hãy hỏi ai đó 
rằng vũ trụ cấu tạo bằng gì thì người này chắc chắn sẽ miêu tả mô hình 
Newton của nguyên từ (electron quay xung quanh nhân proton và 
neutron). Tuy nhiên, nếu như phần mở rộng, theo nghĩa đen, của lý 
thuyết này được dùng đến, thì nó sẽ đặt ta vào một vị trí phần nào gây 
rối rắm cho nếp nghĩ của ta về bản thân, cho rằng mình là tập hợp 
những quả bóng bàn tí tẹo cùng quay tròn với nhau. 


Lý thuyết trường 


Đầu thế kỷ 19, nhiều hiện tượng l| mới trong tự nhiên được phát hiện mà 
không thể mô tả bằng vật lý học Newton. Phát minh và nghiên cứu hiện 
tượng điện từ dẫn đến khái niệm trường. Trường được định nghĩa như 
là một trạng thái trong không gian có khả năng tạo ra lực. Cơ học 
Newton cũ giải thích tương tác giữa các hạt mang điện dương và điện 
âm như n và e bằng cách đơn giản nói rằng hai hạt đó háp dẫn nhau 
tựa như hai khối lượng. Nhưng Michael Faraday và James Clark 
Maxwell lại thấy dùng khái niệm trường thích hợp hơn và nói rằng mỗi 
điện tích tạo nên nhiều "nhiễu loạn" hay một "trạng thái" không gian bao 
quanh, do đó điện tích kia sẽ chịu một tác động khi nó có mặt tại đó. 
Thế là ra đời khái niệm về một vũ trụ chứa đầy trường tạo ra các lực 
tương tác. Cuối cùng đã có một cơ cấu khoa học mà ta có thể dựa vào 
để bắt đầu lý giải khả năng tác động lẫn nhau từ xa mà không cần nói 
hoặc nhìn. Mọi người đều trải nghiệm chuyện nhắc máy điện thoại lên là 
biết đầu bên kia là ai trước khi nghe tiếng nói. Các bà mẹ thường biết 
khi con cái bất an cho dù chúng sống ớ đâu. Điều này có thể lý giải 
bằng lý thuyết trường. 

Trong 15-20 năm gân đây (100 năm trải qua của các nhà vật lý), phần 
đông chúng ta quả đã bắt đầu những dòng khái niệm như vậy dé mô tả 
các tương tác giữa cá nhân với nhau. Ta vừa mới bắt đầu thừa nhận 
rằng bản thân mình cấu tạo bằng trường, ta cảm nhận sự có mặt của 
người khác trong phòng mà không nhìn thấy họ hoặc không nghe họ nói 
(tương tác trường), ta nói vê các sóng viba tốt hay xấu, về chuyện 
chuyền năng lượng cho người khác hay về chuyện đọc ý nghĩ của 


người khác. Ta có thể, ngay lúc mới gặp, biết là ta ưa người đó hay 
không, hoặc biết sẽ sống được với người đó hay sẽ va chạm. Cái “biết” 
này có thể giải thích bằng sự hòa hợp hay không hòa hợp của các 
tương tác trường. 


Tính tương đối 


Năm 1905, Albert Einstein công bố lý thuyết tương đối đặc biệt của 
mình và làm đảo lộn toàn bộ các khái niệm chính của quan điểm 
Newton về thế giới. Theo lý thuyết tương đối, không gian không phải ba 
chiều và thời gian không phải là một tồn tại riêng rẽ. Cả hai liên kết chặt 
chẽ với nhau và tạo nên một continuum (vô cùng và không đếm được — 
ND) bốn chiều “không gian - thời gian”. Do đó, ta không thể nói đến 
không gian mà không có thời gian và ngược lại. Hơn nữa, không có 
dòng chảy phổ biến của thời gian; nghĩa là thời gian không tuyến tính, 
cũng không tuyệt đối. Thời gian là tương đối. Nghĩa là, hai người quan 
sát sẽ chỉ dẫn các sự việc một cách khác nhau so với sự việc được 
quan sát. Do đó, tất cả mọi đo đạc, kể cả không gian và thời gian, đều 
mát ý nghĩa tuyệt đối. Cả thời gian và không gian đều trở thành đơn 
thuần là những yếu tố để mô tả các hiện tượng. 

Theo lý thuyết tương đối của Einstein, trong những điều kiện nào đó, hai 
người quan sát thậm chí có thể thấy hai sự việc ngược chiều thời gian, 
nghĩa là với người quan sát số 1, sự việc A xảy ra trước sự việc B, trong 
khi với người quan sát số 2, sự việc B lại xảy ra trước sự việc A. 

Trong các miêu tả hiện tượng tự nhiên và bản thân, ta luôn dựa trên 
thời gian và không gian đến nỗi chúng thay đổi thì phải thay đổi toàn bộ 
cơ cấu được ta sử dụng trong miêu tả tự nhiên và bản thân. Ta chưa 
tiền hành việc hợp nhất bộ phận này của tính tương đối Einstein vào 
cuộc sống của mình. Ví dụ, khi ta thoáng linh cảm thấy một người bạn 
đang gặp chuyện không may, như bị ngã cầu thang chẳng hạn, thì ta 
xem đồng hồ và gọi ngay để xem người đó có việc gì không. Ta cũng 
muốn biết chuyện đó có xảy ra không, để khẳng định khả năng nhìn 
thấu của mình. Ta gọi bạn, và bạn cho biết đã không có chuyện như thé. 
Ta kết luận rằng đó là do trí tưởng tượng đánh lừa ta, và vô hiệu hóa trải 
nghiệm của mình. Đó là nếp nghĩ Newton. 

Ta phải thấy rằng ta trải nghiệm một hiện tượng không thể lý giải được 
bằng cơ học Newton, nhưng ta lại dùng cơ học Newton để khẳng định 
siêu cảm giác của mình. Nói cách khác, cái chúng ta vừa thấy là một trải 
nghiệm có thật. Do chỗ thời gian không phải là tuyến tính, có thể đã xảy 


ra điều đó. Nó có thể xảy ra đúng vào lúc ta nhìn thấy, và cũng có thể 
xảy ra trong tương lai. Thậm chí nó chỉ có khả năng xảy ra mà không 
bao giờ xảy ra thật sự. Chính vì nó không xảy ra ở thời điểm mà ta tìm 
cách đối ứng nó vào, cho nên nó tuyệt nhiên không chứng minh được là 
cái nhìn thấu của ta về khả năng xảy ra đó là sai. Tuy vậy, nếu trong khi 
nhìn thấu được về người bạn ta lại thấy thêm cả lịch và đồng hồ thời 
gian Newton thì khả năng nhìn thấu của ta chắc chắn sẽ như là bao 
gồm cả thông tin về continuum không gian - thời gian đó của sự kiện. 
Chắc chắn nó sẽ được khẳng định dễ dàng hơn trong thực tại vật lý 
Newton. 

Đã đến lúc phải ngừng việc vô hiệu hoá trải nghiệm vốn nằm ngoài nếp 
nghĩ Newton và mở rộng cơ cấu thực tại của ta. Ai cũng có những trải 
nghiệm về thời gian tăng tốc hay mát dấu vết thời gian. Nếu ta trở nên 
thành thạo trong quan sát tâm trạng, ta có thể thấy thời gian của ta thay 
đổi theo tâm trạng ta đang sống và theo những trải nghiệm ta có. Ví dụ 
ta thấy thời gian đó là tương đối khi ta trải nghiệm một quãng thời gian 
lo sợ rất dài ngay trước khi xe ca của mình dÓ hoặc xuýt đâm vào chiếc 
xe khác đang chạy tới. Căn cứ theo đồng hồ, khoảnh khắc đó chỉ vài 
giây; vậy mà đối với ta, thời gian trôi đi chậm lại. Thời gian trải nghiệm 
không đo được bằng đồng hồ, vì đồng hồ là dụng cụ dành để đo thời 
gian tuyến tính được cơ học Newton xác định. 

Trải nghiệm của ta tồn tại ngoài hệ thống Newton. Nhiều khi ta gặp lại 
một người nào đó sau nhiều năm xa cách, thế mà cứ như thể vừa gặp 
nhau hôm trước. Trong liệu pháp hồi quy, nhiều người trải nghiệm các 
sự kiện thời thơ ấu như thể những sự kiện đó đang diễn ra ngay lúc 
này. Ta cũng thấy ký ức của mình có những sự kiện được sắp xếp theo 
một trật tự khác với người nào đó cũng đã trải nghiệm các sự kiện này 
(Hãy thử so sánh các kỷ niệm tuổi thơ cùng với anh chị em ruột của 
bạn). 

Nền văn hóa của thổ dân châu Mỹ, vốn không có đồng hồ để tạo ra thời 
gian tuyến tính, đã phân chia thời gian thành hai: thời gian bây giờ và tất 
cả thời gian khác. Thổ dân Úc (Australia) cũng có hai loại thời gian: thời 
gian qua và Thời gian Lớn. Cái gì xảy ra trong Thời gian Lớn cũng có 
nối tiếp, nhưng không thể ghi được ngày tháng của nó. 

Lawrence Le Shan, qua thử nghiệm trên các nhà minh triết, đã xác định 
hai loại thời gian: thời gian tuyến tính thường lệ và Thời Gian Minh Triết. 
Thời Gian Minh Triết là đặc tính của thời gian mà các nhà minh triết trải 
nghiệm khi họ sử dụng năng khiếu của mình. Nó giống như Thời Gian 


Lớn. Cái gì xảy ra cũng có nối tiếp nhưng chỉ có thể nhìn thấy nó từ 
quan điểm hòa mình vào hoặc trải nghiệm dòng chảy liên tục đó. 

Ngay lúc nhà minh triết tích cực tìm cách can thiệp vào sự nối tiếp của 
các sự kiện mà mình đang chứng kiến, thì lập tức nhà minh triết bị dày 
trở về thời gian tuyến tính và sẽ không còn được chứng kiến các sự 
kiện nằm bên ngoài cơ cấu “tại-đây-và-vào-lúc-này”. Báy giờ nhà minh 
triết phải tập trung chú ý lần nữa vào Thời Gian Minh Triết. Người ta vẫn 
chưa hiểu các quy luật chi phối một chuyển động như vậy từ cơ cấu nọ 
sang cơ cấu kia của thời gian. Phần lớn các nhà minh triết thường bị 
buộc phải “đọc” cấu trúc thời gian đặc biệt của cuộc đời một người hoặc 
tiền kiếp của họ theo yêu cầu. Một số nhà minh triết có thể chỉ đơn giản 
tập trung vào bát cứ cái gì mà cấu trúc thời gian đòi hỏi. 

Continuum không gian-thời gian: Einstein nói rõ rằng tính chất tuyến tính 
biểu kiến của sự kiện tùy thuộc vào người quan sát. Tất cả chúng ta đêu 
sẵn sảng chấp nhận tiên kiếp như là cuộc sóng thé chất theo nghĩa đen 
đã xảy ra trong quá khứ trong một môi trường thê chát giỗng như môi 
trường này. Tiền kiếp của ta có thể xảy ra ngay bây giờ trong một 
continuum không gian-thời gian khác. Nhiều người trong chúng ta đã 
trải nghiệm “tiền kiếp” và cảm nhận tác động của nó như thể nó vừa xảy 
ra cách đó không lâu. Nhưng ta hiếm khi nói về cung cách tác động của 
cuộc đời vị lai của ta đối với cuộc đời ta đang trải nghiệm ngay tại đây 
và vào lúc này. Vì ta sống cuộc đời của mình VÀO LÚC NÀY cho nên nó 
trở thành chắc đúng hơn cái ta đang chép lại vê lịch sử của mình cả quá 
khứ lẫn vị lai. 

Một hậu quả quan trọng khác của tính tương đối Einstein là nhận thức 
rõ ràng rằng vật chất và năng lượng có thể thay đổi cho nhau. Khối 
lượng chẳng qua là một hình thái của năng lượng. Vật chất chỉ đơn giản 
là năng lượng chuyển động chậm lại hoặc kết tinh lại. Thân thể con 
người là năng lượng. Cái đó là nội dung mà toàn bộ cuốn sách này đề 
cập. Tôi đã giới thiệu khái niệm cơ thể năng lượng trong sách này 
nhưng không nhân mạnh rằng thân thể chúng ta cũng là năng lượng. 


Nghịch lý 


Trong những năm 1920, vật lý học bước vào một thực tại kỳ lạ và bát 
ngờ của thế giới hạ nguyên tử. Mỗi lần các nhà vật lý đặt câu hỏi với tự 
nhiên trong một thí nghiệm thì tự nhiên đáp lại bằng một nghịch lý. Họ 
càng có sức làm cho tình hình sáng súa thì các nghịch lý càng rõ nét 
hơn. Cuối cùng, các nhà vật lý thấy rõ rằng nghịch lý đó là phần bản 


chất bên trong của thế giới hạ nguyên tử trên đó tồn tại toàn bộ thực tại 
thé chất của chúng ta. 

Ví dụ, ai đó có thể đưa ra một thí nghiệm chứng minh ánh sáng là hạt. 
Một thay đổi nhỏ trong thí nghiệm này sẽ chứng minh ánh sáng là sóng. 
Cho nên, để mô tả hiện tượng ánh sáng, cần phải sử dụng cả khái niệm 
sóng lẫn khái niệm hạt. Cứ thế chúng ta đi vào một vũ trụ được xây 
dựng trên khaí niệm “cả hai/và” nhị nguyên được dùng để thúc đẩy ta 
tién tới sự hòa hợp. Các nhà vật lý gọi nó là tính bô sung cho nhau. 
Nghĩa là, để mô tả một hiện tượng (nếu ta tiếp tục tư duy trong các giới 
hạn hạt và sóng như vậy) thì phải sử dụng cả hai loại mô tả. Những loại 
này hô sung cho nhau hơn là đối nghịch nhau theo khái niệm cũ 
"mỗi/hay". 

Chẳng hạn, Max Planck phát hiện ra rằng năng lượng của bức xạ nhiệt 
(tựa như lò sưởi trong nhà bạn) không tỏa ra liên tục mà hiện ra trong 
hình thái những "gói nhỏ năng lượng” rời rạc gọi là lượng tử. Einstein đã 
đưa ra định đề rằng mọi hình thái bức xạ điện từ có thể hiện ra không 
những dưới dạng sóng mà còn dưới dạng lượng tử. Các lượng tử ánh 
sáng, hay các gói nhỏ năng lượng, đã được thừa nhận là những hạt có 
thiện ý. Vào giai đoạn này của ván bài thì hạt, xác định sít sao nhất của 
“đồ vật", lại là gói nhỏ năng lượng! 

Vì ta đi sâu hơn vào vật chất nên tự nhiên không chỉ cho ta thấy bát cứ 
"khối kiến trúc cơ bản” nào, như vật lý học Newton đã gợi ý. Các nhà vật 
lý đã ngừng việc tìm kiếm những khối kiến trúc cơ bản của vật chất khi 
họ tìm ra nhiều các hạt cơ bản đến nỗi phải khó khăn lắm mới gọi được 
chúng là cơ bản. Qua những thí nghiệm trong vài thập niên này, các nhà 
vật lý thấy rằng vật chất là hoàn toàn có thể biến đổi, và ở mức hạ 
nguyên tử, vật chất không hiện hữu chắc chắn ở những vị trí rõ ràng, 
mà thường cho thấy các "khuynh hướng” hiện hữu. Toàn bộ hạt có thể 
biến hóa thành các dạng hạt khác. Chúng có thể được tạo nên từ năng 
lượng và có thể tan ra thành năng lượng. Điều xảy ra tại đâu và lúc nào 
ta không thể biết chính xác, nhưng ta biết chắc là liên tục xảy ra. 

Ó mức cá thể, vì ta chuyển dịch thêm vào thế giới tâm lý học hiện đại và 
phát triển tâm linh nên ta thấy các hình thái cũ “mỗi/hay" cùng hòa vào 
hình thái "cả hai/và". Ta không là ác hay thiện, ta không còn chỉ căm 
ghét yêu thương ai. Ta tìm ra nhiều khả năng bao quát hơn bên trong ta. 
Ta có thể cảm thấy vừa yêu thương vừa căm ghét và có mọi xúc cảm 
trung gian khác đối với chỉ một con người. Ta hành động có trách nhiệm. 
Ta thấy hai mặt của nhị nguyên cũ “Thượng Đế/ma quỷ” hòa với nhau 
thành một tổng thể trong đó ta thấy nội tại Nữ Thằn/Thượng Đề hợp 


nhất với ngoại vi Thượng Đé/Nữ Thần. Cái ác không phải là đối nghịch 
với Nữ Thằần/Thượng Đế mà chỉ chống lại quyền lực của Thượng 
Đế/Nữ Thần. Tất cả đều gồm có năng lượng như nhau. Quyền lực Nữ 
Thần/Thượng Đề vừa đen vừa trắng, vừa nam vừa nữ, chứa đựng cả 
ánh sáng thanh khiết lẫn khoảng trống màu đen mượt như nhung. 

Như bạn đọc có thể thấy, chúng ta vẫn dùng các khái niệm thắm nhuàn 
trong nhị nguyên, nhưng nó là một thế giới các đối nghịch "bề ngoài" bó 
sung cho nhau chứ không phải đối nghịch "thật sự". Trong hệ thống này. 


Vượt qua nhị nguyên - Quan điểm toàn đồ 


Các nhà vật lý thấy rằng hạt các có thể cùng lúc là sóng bởi vì chúng 
không phải là sóng thể chất thật sự như sóng âm hay sóng nước. Sóng 
xác suất không đại diện cho xác suất của đồ vật mà cho xác suất của 
các mối liên kết nhiều hơn. Đó là một khái niệm khó hiểu, nhưng về thực 
chất các nhà vật lý nói rằng không có đồ vật nào như thể là "đồ vật" cả, 
cái ta đã dùng để gọi "đồ vật" thực ra là "sự kiện" hoặc đường mòn đã 
trở thành sự kiện. 

Thế giới cũ các vật rắn của ta và các quy luật quyết định của tự nhiên 
bây giờ hòa vào một thế giới mô hình dạng sóng các mối liên kết. 
Những khái niệm như "hạt cơ bản", "vật chất hữu hình", vật thể cô lập” 
đã mát hết ý nghĩa. Toàn vũ trụ hiện ra như một mạng lưới năng dộng 
các mô hình năng lượng không thể tách rời. Vậy là vũ trụ dược xác định 
như là một tổng thể năng động không thể chia cắt; về thực chất tổng thể 
này lúc nào cũng bao gồm cả người quan sát. 

Nếu vũ trụ quả thật là một mạng lưới như vậy thì theo lô gích không có 
vật gì riêng rẽ cả. Do đó. chúng ta không phải là những phần tách rời 
của một tổng thể. Chúng ta là một tổng thê. 

Gần đây. nhà vật lý TS Davidavid Bohm, trong cuốn sách trật tự bao 
hàm của ông, đã nói rằng những định luật vật lý chủ yếu không thể 
được phát hiện bởi một nền khoa học mang mưu đồ đập vỡ thế giới 
thành từng phần. Ông viết về một “trật tự bao hàm tiềm tàng" tòn tại 
trong trạng thái tiềm tàng và là cơ sở cho mọi thực tại hiển nhiên dựa 
vào. Ông gọi thực tại hiển nhiên này là "trật tự bộc lộ hiển hiện". "Các 
phần được nhìn thấy ở trạng thái liên kết trực tiếp với nhau, trong đó 
các mối quan hệ động lực của chúng tùy thuộc một cách bát biến vào 
trạng thái của toàn hệ thống... Do vậy, người ta đi đến một y niệm mới 
về tính trọn vẹn không sứt mẻ, nó phủ nhận ý tưởng có điển về tính 


phân tích được của thế giới thành những phần riêng rẽ và tồn tại độc 
lập.” 

TS Bohm tuyên bố rằng quan điểm toàn đồ về vũ trụ là vị trí xuất phát 
để bắt đầu tìm hiểu các trật tự bao hàm tiềm tàng và các trật tự bộc lộ 
hiển nhiên. Khái niệm toàn đồ nói rõ rằng mỗi phần là một dại diện 
chính xác của tổng thể và có thể dùng để xây dựng lại toàn đồ trọn vẹn. 

Năm 1971, Dennis Gahor nhận giải Nobel về xây dựng toàn đồ đầu tiên. 
Nó là bức ảnh chụp không dùng ống kính trong đó một trường trong ánh 
sáng do một vật tỏa ra được ghi lại trên tám kính ảnh như một mô hình 
giao thoa. Khi đặt toàn đồ hay bức ảnh ghi được lên một chùm tia laser 
hoặc một chùm ánh sáng dính kết thì mô hình sóng gốc được tái sinh 
trong một hình ảnh ba chiều. Mỗi phần của toàn đồ là dại diện chính xác 
của tổng thể và có thể xây dựng lại bức ảnh trọn vẹn. 

TS Karl Pribram, nhà nghiên cứu về não nỗi tiếng, trong suốt một thập 
kỷ đã tích lũy được nhiều bằng chứng nói lên câu trúc sâu của não thực 
chất là toàn đồ. Ông cho biết các nghiên cứu từ nhiều phòng thí nghiệm 
dùng vi phân tích các tần số thời gian và/hoặc không gian đã chứng 
minh rằng não cấu trúc nên thị giác thính giác, vị giác, khứu giác và xúc 
giác một cách toàn đồ. Thông tin được phân bố trong toàn bộ hệ thống. 

Do đó một mầu nhỏ cũng tạo ra được thông tin của tổng thể. TS 
Pribram dùng mô hình toàn đồ để không những mô tả não mà mô tả cả 
vũ trụ cũng được. Ông cho biết não sử dụng một quá trình toàn đồ để 
tách ra khỏi một lĩnh vực toàn đồ vượt trước thời gian và không gian. 
Các nhà cận tâm lý học đã tìm tòi năng lượng có thể truyền đi thần giao 
cách cảm, cách không khiển vật, chữa trị. Từ quan điểm vũ trụ toàn đồ, 
những sự kiện này nảy ra từ những tần số vượt trước thời gian và 
không gian; không phải là chúng được truyền đi. Tiềm lực của chúng là 
đồng thời Và CÓ khắp mọi nơi. 

Khi ta nói về trường năng lượng của hào quang trong cuốn sách này, ta 
phải dùng những thuật ngữ rất cổ xuất phát từ quan điểm của các nhà 
vật lý đó. Hiện tượng hào quang rõ ràng là nằm cả bên trong lẫn bên 
ngoài thời gian tuyến tính và không gian ba chiều. Như trong các nghiên 
cứu trên bệnh nhân mà tôi đã trình bày, tôi nhìn thấy "các sự kiện trong 
tuổi dậy thì của Ed khi anh bị gãy xương cụt, do chỗ anh vẫn mang theo 
trải nghiệm đó trong trường hào quang của anh. "Tia chớp” của người 
đang yêu có thể nhìn thấy trong trường năng hiện tại, và rõ ràng là nhà 
thấu thị có thể đi ngược thời gian và chứng kiến diễn biến của sự kiện 
đã xảy ra trước đó. 


Một số lớn trường hợp trải nghiệm được thuật lại trong cuốn sách này 
đòi hỏi hơn hai chiều không gian mới có thể giải thích được; phần lớn 
hiện ra tức thời. Khả năng nhìn thấy bên trong thân thể ở bất cứ mức 
nào, với cách lý giải khác nhau, bao hàm việc sử dụng các chiều phụ 
của không gian. Khả năng nhận biết một sự kiện trong quá khứ bằng 
cách chỉ đơn giản yêu cầu thông tin về nó, hoặc khả năng nhìn thấy một 
sự kiện có thể xảy ra rồi thay đổi nó bằng can thiệp trong quá trình chữa 
trị, đều có thể bao hàm thời gian không tuyến tính. Khả năng nhìn thấy 
một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai vượt ra ngoài thời gian tuyến tính. 

Trong sử dụng khái niệm trường để mô tả hào quang, ta phải dầm mình 
trong thuyết nhị nguyên; nghĩa là là phải tách trường ra khỏi ta và quan 
sát "nó" như một hiện tượng tồn tại thành một phần của ta. Ta phải dùng 
các thuật ngữ như "trường của mình" và "hào quang của nàng”, v.v. Đầy 
là nhị nguyên luận. Tôi phải xin lỗi về điều đó và thẳng thắn nói rằng. ở 
điểm này, tôi hoàn toàn không thể truyền đạt các trải nghiệm này nếu 
như không ứng dụng các cơ câu cũ. 

Theo cơ cấu toàn đồ của thực tại thì mỗi mảnh của hào quang không 
chỉ đại diện cho tổng thể mà còn chứa đựng tổng thể. Do vậy, ta có thể 
chỉ mô tả trải nghiệm của mình về một hiện tượng mà ta vừa tiến hành 
quan sát vừa tạo ra cùng một lúc. Mỗi quan sát tạo ra một tác động đối 
với mẫu được quan sát. Ta không chỉ là một phần của mẫu, ta là mẫu. 

Nó là ta và ta là nó, riêng thuật ngữ "nó" lúc này cần hủy bỏ và thay 
bằng thuật ngữ khác, một thuật ngữ thích hợp hơn để giải tỏa các trở 
ngại kinh qua trong đầu óc khi ta cố gắng truyền đạt. 

Các nhà vật lý đã dùng thuật ngữ "khả năng có thể xảy ra của các mối 
liên kết", hoặc “mạng lưới năng động các mẫu năng lượng không thể 
tách rời”. Khi ta bắt đầu tư duy trong giới hạn của mạng lưới năng động 
các mẫu năng lượng không thể tách rời thì toàn hộ các hiện tượng hào 
quang mô tả trong cuốn sách này không hiện ra đặc biệt bát thường 
hoặc xa lạ nữa. 

Mọi trải nghiệm liên kết với nhau. Cho nên nếu ta nhận thức được điều 
này và đề cho tính liên kết với nhau ấy đi vào các quá trình nhận thức 
của mình thì ta có thể thấy được tất tả các sự kiện không lệ thuộc vào 
toàn bộ thời gian. Những khi vừa mới nói "chúng ta" là ta rơi trở lại vào 
thuyết nhị nguyên. Thật khó mà trải nghiệm tính liên kết với nhau ấy khi 
phần lớn trải nghiệm của ta về cuộc đời là nhị nguyên. Nhận thức toàn 
đô chắc chắn sẽ nằm ngoài thời gian tuyến tính không gian ba chiêu, do 
vậy biết được nó không phải là chuyện dễ. Ta phải thực hành các trải 
nghiệm toàn đồ đề có thể biết được nó. 


Thiền định là phương thức vượt qua giới hạn của tư duy tuyến tính và 
cho phép tính liên kết với nhau của mọi vật trở thành một thực tại dựa 
trên trải nghiệm. Thực tại này rất khó truyền đạt bằng lời. Vì ta sử dụng 
lời theo kiểu tuyến tính. Ta cần phát triển vốn từ vựng đề nhờ đó có thê 
dẫn dắt nhau vào những trải nghiệm này. Trong thiền định Zen của Nhật 
Bản, các sư phụ truyền cho môn đệ một câu ngắn gọn để tập trung vào: 
sau này gọi là cổ án (koan), được dùng để giúp môn đệ vượt qua tư duy 
tuyến tính. Một trong những câu tôi thích nhất là: "Vỗ một tay tai nghe 
thấy gì?" 

Phản ứng của tôi đối với câu cổ án nồi tiếng này là thấy mình đang tỏa 
lan vào vũ trụ trên một mô hình âm thanh không nghe thấy, dường như 
mãi mãi tuôn trào. 


Mối liên kết siêu sáng 


Các nhà vật lý đang sử dụng cả toán học lẫn thí nghiệm để tìm hiện hữu 
của mối liên kết phố biến tức thì bên trong cơ cấu của khoa học. Năm 
1964, nhà vật lý J.S. Bell công bố một bằng chứng toán học gọi là định 
lý Ben. Định lý Bell chứng minh bằng toán học khái niệm cho rằng các 
"hạt" hạ nguyên tử liên kết với nhau bằng cách nào đó vượt được qua 
không gian và thời gian, đến mức mà bát cứ điều gì xảy ra cho một hạt 
cũng tác động đến các hạt khác, tác động này là tức thì và không cần 
"thời gian" để truyền đi. Lý thuyết tương đối Einstein cho thấy rằng hạt 
không thể đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Trong định lý Bell, tác động có 
thể là "siêu sáng", hay nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Hiện tại định lý Bell 
đã được chứng minh bằng thực nghiệm. Hiện giờ chúng ta đang nói về 
một hiện tượng đứng ngoài lý thuyết tương đối Einstein. Chúng ta đang 
cố gắng vượt qua đối ngẫu sóng/hạt. 

Như vậy là một lån nữa, do trình độ kỹ xảo của trang thiết bị khoa học 
được nâng cao phép thăm dò sâu hơn vào vật chất một cách nhạy cảm 
hơn, ta thấy được những hiện tượng không thể giải thích bằng lý thuyết 
hiện hành. Khi loại thăm dò kiểu này xuất hiện vào cuối những năm 
1800, phát minh ra điện đã cách mạng hóa thế giới và làm cho ta suy 
nghĩ sâu hơn về vấn đề “chúng ta là ai". Những năm 1940, năng lượng 
nguyên tử lại cách mạng hóa thế giới lần nữa. Rõ ràng là hiện nay 
chúng ta đang hướng vào một thời kỳ thay đổi ghê gớm khác. Nếu các 
nhà vật lý nghiên cứu cung cách hoạt động của mối liên kết tức thời này 
thì chúng ta có thể học hỏi để nhận biết một cách có ý thức về các mối 
liên kết tức thời của ta với thế giới và giữa từng người với nhau. Rõ 


ràng là điều này sẽ cách mạng hoá việc truyền đạt thông tin. Nó cũng 
chắc chắn sẽ thay đổi tận gốc hình thức tương tác giữa người này với 
người kia. Mối liên kết tức thời này có thể cung cấp cho ta khả năng đọc 
được ý nghĩ của nhau bát cứ lúc nào ta muốn. Ta có thể biết được điều 
gì đang xảy ra trong nội tâm mỗi người, và thực sự hiểu nhau sâu sắc. 
Ta cũng có thể nhìn thấy rõ hơn tác động của ý nghĩ, cảm giác (trường 
năng lượng) và hành động của ta đối với thế giới như thế nào, rõ ràng 
hơn ta nghĩ trước đây. 


Các trường phát sinh hình thái 


Trong cuốn sách của ông nhan đề Một Khoa Học Mới Vë Sự Sống, 
Rupert Sheldrake đưa ra ý kiến là mọi hệ thống được điều chỉnh không 
chỉ bằng năng lượng đã biết và các yếu tố vật chất mà còn bằng những 
trường cấu tạo vô hình. Những trường này là nguyên nhân bởi vì chúng 
dùng làm những sơ đồ cho hình thái và ứng xử. Những trường này 
không có năng lượng, với nghĩa thông thường của từ, bởi vì tác động 
của chúng vượt qua những hàng rào thời gian và không gian thường 
vẫn gắn với năng lượng. Nghĩa là tác động của chúng đúng là mạnh 
bằng nhau khi ở xa cũng như khi ở sát bên. 

Theo giả thiết này, bất cứ lúc nào một thành viên của một loài động vật 
học được một ứng xử mới, thì trường nguyên nhân của loài đó có thay 
đổi it nhiều. Nếu ứng xử này được lặp đi lặp lại trong thời gian lâu vừa 
đủ thì “cộng hưởng hình thái” của nó tác động lên toàn bộ loài động vật 
đó. Sheldrake gọi ma trận vô hình này là “trường phát sinh hình thái” 
(morphogenetic field), do chữ morph. “hình thái” và genesis, “đi vào tồn 
tại”. Tác động của trường này bao gồm cả “tác động từ xa” trong cả 
không gian và thời gian. Hơn cả hình thái vốn được xác định bằng các 
quy luật vật lý nằm ngoài thời gian, nó tùy thuộc vào cộng hưởng hình 
thái vượt qua thời gian. Điều này có nghĩa là các trường hình thái có thể 
lan truyền qua không gian và thời gian và các sự kiện trong quá khứ có 
thể ảnh hưởng đến các sự kiện khác ở bát cứ nơi nào. Một ví dụ về 
điều này đã được Lyall Watson cho thấy trong cuốn sách của ông nhan 
đề Dòng Đời: Sinh Học Của Y Thức, trong đó ông mô tả cái mà hiện nay 
người ta gọi một cách đại chúng là: "nguồn gốc con khỉ thứ một trăm”, 
Watson thấy rằng một thời gian sau khi một tốp khi học được một ứng 
xử mới thì bỗng nhiên một số khỉ khác cũng biết ứng xử như thế, trong 
khi không hề có trao đổi thông tin “bình thường” nào giữa chúng và tốp 
khỉ nói trên. 


TS David Bohm trong Tạp chí Revision nói rõ rằng điều tương tự cũng 
thực sự xảy ra đối với vật lý lượng tử, ông nói rằng thí nghiệm Einstein 
— Podolsky — Rosen cho thấy vẫn có những liên kết không phải tại chỗ, 
hay những liên kết tinh vi của các hạt ở xa nhau. Như vậy, ắt là có sự 
nguyên vẹn về hệ thống đến nỗi không thé quy trường cầu tạo cho hạt 
riêng lẻ ấy, mà chỉ quy được cho tổng thể. Do đó, điều gi xảy ra cho các 
hat ó xa nhau thi có thể tác động lên trường cấu tạo của các hạt khác. 
Bohm nói thêm rằng “khái niệm về các định luật phi thời gian chi phối vũ 
trụ dường như không đứng vững, vì bản thân thời gian là một phần của 
tất yếu phát triển”. 

Trong cùng tài liệu nói trên, Rupert Sheldrake kết luận: “Như vậy là quá 
trình sáng tạo — giúp nâng cao tư duy mới qua đó mà hình thành các 
tổng thể mới, về ý nghĩa này tựa như thực tại sáng tạo giúp nâng cao 
các tổng thể mới trong quá trình tiến hoá. Quá trình sáng tạo có thể 
được coi như sự phát triển liên tục của các tổng thể phức tạp hơn và có 
trình độ cao hơn, nhờ những vật trước đây riêng rẽ nay trở nên liên kết 
với nhau. 


Thực tại đa chiều 


Một nhà vật lý khác, Jack Sarfatti, trong công trình Các Hệ Thống Năng 
Lượng Tâm Lý, đưa ra giả thuyết rằng phương thức mối liên kết siêu 
sáng có thê tồn tại là thông qua một bình diện cao hơn của thực tại. Ông 
gợi ý rằng các "vật" liên kết với nhau hơn, hay các sự kiện tương quan” 

với nhau hơn trên một bình diện thực tại “bên trên" cái của ta, và 
nhữrng "vật" nằm trong bình diện đó liên kết với nhau thông qua một 
bình diện còn cao hơn nữa. Nhờ đạt tới một bình diện cao hơn mà ta có 
thể có khả năng hiểu được mối liên kết tức thời hoạt động như thể nào. 


Kết luận 


Các nhà vật lý tuyên bố rằng không có các khối kiến trúc cơ bản của vật 
chất, nói đúng hơn, vũ trụ là một tổng thể không thể chia cắt; một mạng 
lưới bao la các xác suất tương tác xen lẫn nhau, công trình nghiên cứu 
của Bohm cho thấy rằng vũ trụ hiển hiện nảy sinh từ tổng thể này. Tôi 
đặt giả thuyết rằng do chỗ chúng ta là những phần không chia cắt được 
của tông thể đó, ta có thể đi vào một trạng thái toàn đồ của tồn tại, trở 
thành tổng thể và gắn mình vào quyên năng sáng tạo của vũ trụ để 
chữa trị tức thời cho bất kỳ ai ở bất cứ đâu. Một số thầy chữa có thé làm 


được điều này ở chừng mực nào đó bằng cách hòa mình vào và trở 
thành một với Thượng Đề cũng như với bệnh nhân. 

Trở thành thầy chữa có nghĩa là chuyển dịch về phía quyền năng sáng 
tạo của vũ trụ mà mình trải nghiệm như yêu thương bằng cách tái đồng 
nhất hóa bản ngã với vũ trụ và trở thành vũ trụ; trở thành một với 
Thượng Đề. Một phương tiện då đi tới sự nhất quán này là từ bỏ những 
xác định bản ngã hạn hẹp dựa trên quá khứ Newton của những phần bị 
chia cắt, và đồng nhất hóa bản thân ta với các trường năng lượng hiện 
hữu. Nếu hợp nhất được thực tại đó vào đời sống của mình theo một 
phương thức thực tiễn có thể kiểm chứng, thì ta có thể tách hình ảnh 
tưởng tượng ra khỏi một thực tại khả dĩ lớn hơn. Một khi ta liên kết bản 
thân mình tại các trường năng lượng thì ý thức cao cấp cũng trở nên 
liên kết với tần số cao hơn và độ dính kết lớn hơn. 

Sử dụng mô hình Sarfatti, ta bắt đầu nhìn thấy thế giới rất khác, như sẽ 
được mô tả ở phần sau của cuốn sách này: thế giới của hào quang và 
trường năng lượng vũ trụ. Tại đó ta tồn tại trong hơn một thế giới. Các 
cơ thể cao cấp của ta (các tàn số hào quang cao cấp) thuộc một trật tự 
cao cấp và liên kết với các cơ thể cao cấp của người khác hơn là thân 
thể ta. Vì nhận thức của ta tiến vào những tần số cao cấp và những cơ 
thể cao cấp, ta càng ngày càng liên kết cho đến khi cuối cùng ta làm 
thành một với vũ trụ. Sử dụng khái niệm của Sarfatti, bấy giờ có thể xác 
định trải nghiệm thiền định như là một trải nghiệm nâng cao ý thức của 
ta tới tần số cao cấp, sao cho nó về Sarfatti có thể trải nghiệm được 
thực tại các cơ thể cao cấp của ta, ý thức cao cấp của ta và các thế giới 
cao cấp mà ta tồn tại trong đó. Vậy thì lúc này ta hãy xem xét hiện 
tượng trong năng lượng kỹ càng hơn để xem khoa học thực nghiệm có 
thể nói cho ta biết những gì. 


Điểm lại Chương 4 


1 Các quan điểm khoa học đã ảnh hưởng như thế nào đến các khái 
niệm của chúng ta? 

2. Tại sao quan điểm về một thế giới thể chất bát động lúc này đối với 
chúng ta lại không thực tế? 

3. Những cống hiến của Paraday và Maxwell có tầm quan trọng như thế 
nào đối với quan niệm về cung cách hoạt động của thế giới? 

4. Mối liên kết siêu sáng là gì và ý nghĩa của nó trong cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta? 


5. Khái niệm về thực tại đa chiều có thể giúp cho việc mô tả trong năng 
lượng con người như thê nào? 


Đề làm động não 


6. Bạn hãy tưởng tượng mình như một toàn đồ. Điều đó không hạn chế 
bạn như thê nào? 


CHƯƠNG 5. f 
LICH SỬ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC vÉ 
TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI 


Mặc dầu các nhà thần bí không nói đến trường năng lượng hay hình 
thái bioplasma, truyền thống của họ qua 5.000 năm trên khắp bốn 
phương vẫn phù hợp với những quan sát mà các nhà khoa học bắt đầu 
tiền hành gần đây. 


Truyền thống tâm linh 


Người tinh thông của các tôn giáo nói về chuyện họ trải nghiệm hoặc 
nhìn thấy ánh sáng quanh đầu mọi người. Qua các thực hành tôn giáo 
như thiền định và cầu kinh, họ đạt tới các trạng thái bành trướng y thức 
khai mở cho khả năng tri giác cao cấp tiềm tàng của họ. 

Truyền thống tâm linh có đại của Ấn Độ, trải qua 5.000 năm nói về một 
loại năng lượng vũ trụ gọi là Prana. Năng lượng vũ trụ này được coi 
như thành phần cơ bản và nguồn gốc của mọi sự sống. Prana, hơi thở 
của sự sống, chuyển dịch qua mọi hình thái và mang sự sống đến cho 
chúng. Các nhà yoga thực hành thao tác năng lượng này qua các kỹ 
thuật thở, thiền định và thể dục để duy trì các trạng thái biến đổi ý thức 
và giữ gìn tuổi xuân vượt xa giới hạn bình thường. 

Người Trung Hoa, ba ngàn năm trước công nguyên, thừa nhận sự tồn 
tại của một năng lượng sóng mà họ gọi là Khí. Mọi vật chất, sống hoặc 
vô tri, đều gồm có và toả ra năng lượng vũ trụ này. Khí chứa đựng hai 
lực hoàn toàn trái ngược nhau là âm và dương. Khi âm và dương cân 
bằng thì cơ thể sống biểu lộ sức khoẻ thể chất, nếu mát cân bằng sẽ 
dẫn đến trạng thái bệnh tật. Dương thịnh dẫn đến hoạt động quá mức 
của các cơ quan. Âm thịnh dẫn đến hoạt động kém. Nếu cả hai mát cân 
bằng đều dẫn đến ốm đau. Nghệ thuật châm cứu cổ xưa tập trung vào 
việc cân bằng âm dương. 

Kabbalah, thuyết thần trí huyền bí Do Thái, hình thành khoảng năm 538 
trước công nguyên, quy những năng lượng tương tự là ánh sáng tinh tú. 
Các bức họa của đạo Thiên Chúa vẽ chân dung Chúa Jesus và các 
nhân vật tâm linh khác có trường ánh sáng bao quanh. Kinh Cựu Ước 
nhiều lần nhắc đến vàng sáng quanh con người và sự xuất hiện ánh 
sáng, nhưng qua bao thế kỷ, những hiện tượng này đã mát hết ý nghĩa 
ban đầu. Ví dụ, bức tượng Moses của MichelAngelo thể hiện Karnaeem 


như hai cái sừng mọc trên đầu thay vì hai chùm sáng mà thé giới buổi 
đầu đã nói đến (Trong tiếng Do Thái cổ, từ này vừa có nghĩa là sừng 
vừa có nghĩa là ánh sáng). 

John White, trong cuôn sách của ông nhan đề Khoa học tương lai, liệt 
kê 97 nền văn hoá khác nhau nói đến hiện tượng hào quang với 97 tên 
gọi khác nhau. 

Nhiều giáo huấn bí truyền — các đoạn trích Kinh Vệ Đà cổ Án Độ, các 
nhà Thần trí, các nhà Rosicrucians (một hội kín các triết gia ở thế kỷ 17 
- đâu thế kỷ 18 rát thông thạo những bí mật của tạo háo, do Rosae 
Crucis khởi xướng từ thế kỷ 15 — ND), các thầy lang của thô dân Mỹ, 
các Phật tử Tây Tạng và Ấn Độ, các Phật tử Zen Nhật Bản, Bà 
Blavatsky, Rudolph Steiner, v.v. — mô tả trường năng lượng con người 
một cách chỉ tiết. Gần đây, nhiều người qua công phu rèn luyện một 
cách khoa học hiện đại đã có thể tăng thêm khả năng quan sát thể chất 
ở mức cụ thé. 


Truyền thống khoa học: 500 năm trước công nguyên qua thế kỷ 19 


Từ đầu đến cuối lịch sử, quan niệm về một năng lượng vũ trụ lan toả 
khắp tự nhiên đã được nhiều người có trí tuệ khoa học ở phương Tây 
kiên định. Năng lượng vũ trụ này, cảm nhận dưới dạng một vật thể 
sáng, đã được các môn đệ của phương Tây vào khoảng năm 500 trước 
công nguyên. Họ khẳng định rằng ánh sáng của trường năng lượng vũ 
trụ có thể tạo ra một số tác động khác nhau đối với thân thể con người, 
kê cả chữa bệnh. 

Hai nhà thông thái Boirac và Liebeault đầu thế kỷ 12 thấy rằng con 
người có một năng lượng có thể gây tương tác từ xa giữa các cá thể. 
Họ kể rằng có người chỉ bằng sự có mặt của mình cũng làm cho người 
khác khoẻ mạnh hoặc ốm yếu. Nhà thông thái Paracelsus thời trung cổ 
gọi năng lượng này là “JIliasfer” và nói rằng “llliaster' đó gồm có cả sinh 
lực lẫn vật chất sống. Nhà toán học Helmont trong những năm 1800 
hình dung ra một dòng chảy chất lỏng vũ trụ lan toả ra tự nhiên và đó 
không phải là vật chất hữu hình hoặc cô đặc, mà là một Sinh linh thuần 
khiết thâm nhập mọi cơ thể. Nhà toán học Leibnitz viết rằng những yếu 
tố thiê1t yếu của vũ trụ là các trung tâm lực chứa đựng cội nguồn vận 
động của chính chúng. 

Các đặc tính khác của hiện tượng năng lượng vũ trụ được Helmont và 
Mesmer quan sát trong những năm 1800; chữ mesmerism, thuật thôi 
miên, ra đời từ đó. Họ tường trình rằng các vật sống hoặc vật vô tri đều 


có thể được nạp “chất lỏng” đó, và các vật thể hữu hình có thể tác động 
lẫn nhau từ xa. Điều này gợi ý về khả năng tồn tại của một trường, 
giống như trường điện từ, trong chừng mực nào đó. 

Count Wilhelm Von Reichenbach bỏ ra 30 năm giữa của những năm 
1800 để thí nghiệm cái trường mà ông gọi là lực “odic”. Ông thấy rằng 
nó biểu lộ nhiều đặc tính tương tự như trường điện từ mà James Clerk 
Maxwell đã mô tả vào thế kỷ 19. Ông cũng thấy có nhiều đặc tính chỉ 
duy nhất lực Odic mới có. Ông xác định rằng các cực của nam châm 
biểu lộ không những tính có cực từ mà còn thêm một tính có cực duy 
nhất kết hợp với “trường odic” này. Các vật khác, như các tinh thể 
chẳng hạn, cũng biểu lộ tính có cực duy nhất đó, mặc dầu bản thân 
chúng không có từ tính. Các cực của trường lực odic biểu lộ các đặc 
tính chủ quan là “nóng, đỏ và khó chịu”, hoặc “xanh, lạnh và dễ chịu” khi 
quan sát những cá thể nhạy cảm. Hơn nữa, ông xác định rằng Các cuc 
khác dáu không hút nhau như trong điện từ. Ông thấy rằng, với lực odic, 
các cực cùng dấu hút nhau, hoặc “giống nhau thì hút nhau”. Đây là một 
hiện tượng hào quang vô cùng quan trọng, như ta sẽ thấy sau này. 

Von Reichenbach nghiên cứu mối quan hệ giữa bức xạ điện từ của mặt 
trời và những thao tác tập trung trường odic của nhiều người kết hợp 
với nhau. Ông thấy rằng mức tập trung lớn nhất của năng lượng này 
nằm giữa vùng đỏ và vùng tím ngả xanh của quang phổ. Von 
Reichenbach nói rõ ràng các điện tích khác dấu tạo ra các cảm giác chủ 
quan về ấm và lạnh ở mức độ mạnh yếu khác nhau, mà ông có thể liên 
hệ với bảng tuần hoàn nguyên tố Mendeleev qua một loạt test với 
những chủ thể thực nghiệm được bịt mắt. Tát cả các yếu tố điện dương 
tạo cảm giác chủ quan về ám và gây ra cảm giác khó chịu; tất cả các 
yếu tố điện âm ngả về phía lạnh, dễ chịu, có mức cảm giác mạnh hay 
yếu tương ứng với vị trí của chúng trên bảng tuần hoàn. Các cảm giác 
thay đổi từ ấm sang lạnh tương đương với các màu của quang phổ thay 
đổi từ đỏ sang chàm. 

Von Reichenbach thấy rằng trường odic có thé dẫn truyền qua dây kim 
loại, tốc độ dẫn truyền rất chậm (xấp xỉ 4m/s hoặc 13 fut/s) và tốc độ 
này dương như tùy thuộc vào tỷ trọng khối lượng hơn là vào dẫn suất 
của vật liệu. Hơn nữa, có thể nạp năng lượng này cho các vật thể theo 
phương thức tương tự như nạp bằng. cách sử dụng điện trường. Các thí 
nghiệm khác chứng minh răng có thể quy tụ phần này của trường như 
quy tụ ánh sáng bằng thấu kính, trong khi phần kia vẫn toé ra xung 
quanh thấu kính, tựa như ngọn lửa nến toé ra xung quanh các vật đặt 
trên đường đi của nó. Phần lệch của trường odic cũng vẫn tác động như 


ngọn lửa nến khi nó được đặt vào giữa luồng không khí, điều này gợi 
lên giả thuyết cho rằng cấu tạo của nó giống như chát khí. Các thí 
nghiệm nói trên cho thấy trường hào quang có những đặc tính gợi lên 
nhận xét cho rằng nó vừa có tính hạt như chát lỏng, vừa có năng lượng 
như sóng ánh sáng. 

Von Reichenbach thấy rằng lực trong thân thể con người tạo ra tính có 
Cực tương tự như cái hiện hữu trong các tỉnh thể dọc theo những trục 
chính của chúng. Dựa trên các bằng chứng thí nghiệm, ông mô tả phần 
bên trái của thân thể như một cực âm và phần bên phải như một cực 
dương. Đây là một khái niệm tương tự như nguyên lý âm dương của 
người Trung Hoa có xưa đã trình bày ở trên. 


Quan sát khoa học của các bác sĩ thế kỷ 20 


Từ các Chương trên, ta có thể thấy rằng các công trình nghiên cứu cho 
đến thế kỷ 20 hướng tới việc quan sát những đặc tính khác nhau của 
một trường năng lượng bao quanh con người và các vật thể khác. Từ 
năm 1990, nhiều bác sĩ đã quan tâm nhiều đến hiện tượng này. 

Năm 1911, bác sĩ William Kilner báo cáo các nghiên cứu của mình về 
trường năng lượng con người được nhìn thấy qua màn màu và bộ lọc. 
Ông mô tả cái mình nhìn thấy như một màn sương rực sáng xung 
quanh toàn bộ thân thể ở ba vùng: a) lớp màu tối rộng 1⁄4 in. sát mặt da; 
b) lớp giống hơi nước hơn, rộng 1 in. tuôn ra thẳng góc với thân thể, 
bao quanh lớp nói trên; c) lớp ngoài cùng, sáng và mỏng manh, hơi ra 
xa một chút, có đường bao quanh không rõ rệt, rộng khoảng 6 in. Kilner 
thấy rằng diện mạo của “hào quang” (như ông vẫn gọi) của từng người 
khác nhau, tùy theo tuổi, giới tính, khả năng tâm thần và sức khỏe. Một 
số bệnh tật biểu lộ ra thành những đốm lớn hoặc những bát thường trên 
hào quang, dẫn Kilner đến chỗ phát triển một hệ thống chân đoán dựa 
trên màu sắc, cách sắp xếp, thể tích và diện mạo của lớp bọc. Một số 
bệnh được ông chân đoán bằng cách này là viêm nhiễm gan, các khối 
u, viêm ruột thừa, động kinh và các rối loạn tâm lý như hysteria. 

Giữa những năm 1900, BS George De La Warr cùng với BS Ruth 
Brown tạo ra những dụng cụ mới để phát hiện bức xạ từ các mô sóng, 
phát triển Bức Xa Học, một hệ thống dò tìm, chẩn đoán và chữa trị từ xa 
bằng cách sử dụng năng lượng sinh học của con người. Công trình gây 
ấn tượng sâu sắc nhất của ông là những bức ảnh chụp bằng cách sử 
dụng tóc của bệnh nhân làm antenna. Các bức ảnh này cho thấy những 
cấu trúc bệnh lý bên trong mô sóng, như các khối u và nang trong gan, 


lao phổi và u ác ở não. Thậm chí ông còn chụp được một bào thai ba 
tháng trong dạ con. 

BS Wilhelm Reich, nhà tâm thần học, bạn đồng sự của Freud, trong 
phần đầu của thế kỷ 20, bắt đầu quan tâm đến một loại năng lượng vũ 
trụ mà ông gọi là “orgone”. Ông nghiên cứu mối quan hệ của các nhiễu 
loạn dòng chảy orgone trong thân thể người với các bệnh thực thể và 
bệnh tâm lý. Reich phát triển một phương thức tâm lý liệu pháp trong đó 
các kỹ thuật phân tích Freud về trạng thái bỏ ngõ tiềm thức được hợp 
nhất với các kỹ thuật vật lý để giải tỏa tắc nghẽn cho dòng chảy tự nhiên 
của năng lượng orgone trong thân thể. Bằng cách giải tỏa các tắc nghẽn 
này, Reich có thể xua tan được các trạng thái tâm thần và cảm xúc tiêu 
cực. 

Trong thời kỳ từ 1930 đến 1950, Reich tiến hành nhiều thí nghiệm về 
năng lượng này bằng cách sử dụng các trang thiết bị điện tử và y học 
mới nhất thời bấy giờ. Ông quan sát thấy năng lượng này rung động 
trên bầu trời và xung quanh tất cả các vật sống hoặc vô tri. Ông quan 
sát các rung động của năng lượng orgone phát ra từ các vi sinh vật 
bằng cách sử dụng một kính hiển vi cực mạnh có cấu tạo đặc biệt. 

Reich chế ra nhiều loại dụng cụ vật lý để nghiên cứu trường orgone. 
Một dụng cụ của ông là "bộ tích lũy” có khả năng cô đặc năng lượng 
orgone, được ông dùng để nạp năng lượng này cho các vật thể. Ông 
quan sát thấy rằng một cái đèn ống chân không xả điện vẫn dẫn được 
một dòng điện có điện thế thấp hơn nhiều lần so với dòng điện xả bình 
thường của nó sau khi được nạp trong bộ tích lũy này một thời gian lâu. 
Hơn nữa, ông còn công nhận là đã tăng được tốc độ phân rã hạt nhân 
của một đồng vị phóng xạ bằng cách đặt nó vào trong bộ tích lũy 
Orgone. 

BS Lawrence Bendit và Phoebe Bendit tiến hành nhiều quan sát sâu 
rộng về trường năng lượng con người vào năm 1930 và liên hệ các 
trường này với sức khỏe, chữa trị và phát triển tâm trí. Công trình 
nghiên cứu của hai ông nhân mạnh tầm quan trọng của tri thức và sự 
thấu hiểu các lực hình thành efheric hùng mạnh vốn là nền tảng của sức 
khỏe và chữa trị trong thân thể. 

Gần đây hơn, BS Schafca Karagulla đối chiếu những quan sát bằng mắt 
do các nhà ngoại cảm tiến hành với tình trạng rối loạn thực thé. Ví dụ, 
một nhà thấu thị tên là Dianne có khả năng quan sát các mô hình năng 
lượng. ở những người ốm yếu và mô tả một cách rất chính xác những 
vận đề về y học, từ rối loạn não cho đến tắc đại tràng. Những nhận xét 
về cơ thể etheric này cho thấy một cơ thể năng lượng sống hoặc một 


trường tạo thành ma trận thâm nhập vào thân thể đậm đặc như một 
mạng lưới lấp lánh những chùm sáng. Ma trận năng lượng này là mô 
hình cơ bản trên đó vật chất thực thể của các mô được hình thành và 
giữ chặt. Các mô tồn tại như là chỉ vì có trường sống đó ở phía sau. 

BS Karagulla cũng đối chiếu rối loạn của luân xa với bệnh tật. Ví dụ, nhà 
ngoại cảm Dianne mô tả luân xa ở có của một bệnh nhân tính tình quá 
nhanh nhàu có màu đỏ và xám xin. Khi Dianne nhìn thẳng vào tuyến 
giáp thì thấy nó có cấu trúc quá xốp và mềm. Phần bên phải của tuyến 
giáp hoạt động không tốt bằng phần bên trái. Bệnh nhân được chẩn 
đoán qua các kỹ thuật y khoa thông thường là bị bệnh Graves làm cho 
tuyến giáp to ra và thùy phải to hơn thùy trái. 

TS Dora Kunz, chủ tịch Phân Hội Thần Trí Mỹ, đã nhiều năm làm công 
tác y học và chữa trị. Trong công trình Diện Mạo Tâm Linh Của Nghệ 
Thuật Chữa Trị, bà nhận xét rộng: "Khi trường sinh lực được khỏe mạnh 
thì bên trong nó có một nhịp điệu tự trị tự nhiên" và "mỗi cơ quan trong 
thân thể có nhịp điệu năng lượng tương ứng của nó trong trường 
etheric." Giữa các khu vực của những cơ quan khác nhau, các nhịp 
khác nhau tương tác như thể đang xảy ra một chức năng di chuyển; khi 
thân thể được nguyên vẹn và khỏe mạnh, các nhịp diệu này di chuyển 
dễ dàng từ cơ quan này sang cơ quan khác. Tuy nhiên, trong trường 
hợp bệnh lý, các nhịp điệu cũng như các mức năng lượng đều thay đồi. 
Ví dụ, di chứng của phẫu thuật cắt ruột thừa có thể thấy được trong 
trường năng lượng. Các mô của thân thể, lúc này áp sát nhau, đều có 
một chức năng di chuyển năng lượng thay đổi xuất phát từ mô trước 
đây do ruột thừa điều chỉnh. Trong vật lý học, điều này được mệnh danh 
là "ngược đôi" hoặc "không xứng đôi”. Mỗi một mô kế cận bị "ngược 
đôi" có nghĩa là năng lượng có thể chảy qua tất cả các mô. Phẫu thuật 
hoặc bệnh tật làm thay đổi tình trạng "ngược đôi" đến mức mà năng 
lượng bị tiêu hao ở mức độ nào đó hơn là được di chuyền." 

BS John Pienakos phát triển một hệ thống chån đoán và chữa trị các rồi 
loạn tâm lý dựa trên các quan sát trường năng lượng con người thu 
được bằng mắt thường và bằng con lắc. Thông tin từ các quan sát của 
ông về các cơ thể năng lượng phối hợp với các phương pháp tâm lý trị 
liệu được phát triển trong Năng Lượng Học Sinh Học và với một công 
trình nói về quan điểm do Eva Pierrakos phát triển. Quá trình này, được 
gọi là Năng Lượng Học Nòng Cốt, là một quá trình thống nhất việc chữa 
trị bên trong tập trung tác động qua những cơ cấu bảo vệ cái tôi và nhân 
cách, nhằm khai thông các năng lượng của thân thể. Năng Lượng Học 
Nòng Cốt nhằm cân bằng tất cả các cơ thể (thể chất, etheric, cảm xúc, 


tâm thần và tâm linh) để thực hiện việc chữa trị hài hòa cho con người 
một cách trọn vẹn. 

Từ các công trình nói trên, tôi kết luận rằng hiện tượng phát sáng từ 
thân thể con người có liên quan đến sức khỏe. Tôi trù định một việc rất 
quan trọng là tìm ra phương thức định lượng hiện tượng phát sáng này 
bằng phương tiện đo ánh sáng được tiêu chuẩn hóa, đáng tin cậy nhằm 
làm cho thông tin này có thể sử dụng được trong chẩn đoán lâm sàng 
của ngành y và làm cho bản thân năng lượng trở nên bó ích trong điều 
trị. 

Các đồng sự và tôi đã điều khiển một số thí nghiệm đo trường năng 
lượng con người. Trong một thí nghiệm, BS Richard Dobrin, BS John 
Pierrakos và tôi đã đo được mức ánh sáng có chiều dài sóng khoảng 
350 nanomet trong buồng tối trước, trong, và sau khi có mặt nhiều 
người. Các kết quả cho thấy ánh sáng hơi tăng trong buông tối khi có 
nhiều người trong đó. Trong một trường hợp, mức ánh sáng giảm thực 
sự; một người nào đó mệt lã và đầy tuyệt vọng có mặt trong buồng tối. 
Trong một thí nghiệm khác tiến hành cùng Câu Lạc Bộ Cận Tâm Lý Học 
Mỹ, chúng tôi có thé trình bày một phần của hào quang trên màn ảnh vô 
tuyến đen trắng với một thiết bị được sử dụng gọi là bộ tạo màu. Thiết bị 
này làm cho người ta có khả năng khuếch đại mạnh mẽ những biến 
thiên cường độ sáng ở gần thân thể. Trong một thí nghiệm khác, tiến 
hành tại Trường Đại Học Tổng Hợp Drexel, cùng với William Eidson và 
Karen Gestla (một nhà ngoại cảm làm việc với BS Rhine nhiều năm tại 
Trường Đại Học Tổng Hợp Duke), chúng tôi đã thành công trong việc 
dùng năng lượng hào quang tác động lên một chùm nhỏ tia laser 2 mW 
làm cho nó uốn cong hoặc yêu đi. Tất cả những thí nghiệm này giúp xác 
định sự tồn tại hiển nhiên của các năng lượng, nhưng vẫn chưa kết luận 
được. Các kết quả được truyền đi khắp nơi trên các buổi phát vô tuyến 
truyền hình của NBC, nhưng việc nghiên cứu tiếp tục không được tiến 
hành vì thiếu ngân quỹ. 

Ở Nhật Bản, Hiroshi Motoyama đã có thể đo được mức ánh sáng thấp 
phát ra từ những người thực hanh yoga nhiều năm. Ông tiến hành 
nghiên cứu này trong buồng tối, với một camera điện ảnh làm việc ở 
mức ánh sáng yếu. 

BS Zheng Rongliang ở Trường Đại Học Tổng Hợp Lanzhou, Trung 
Quốc, đo năng lượng (gọi là "Khí”) tỏa ra từ thân thể người bằng cách 
sử dụng máy dò sinh học làm bằng một gân lá cây nôi với một thiết bị 
quang lượng tử (thiết bị đo ánh sáng yếu). Ông nghiên cứu hiện tượng 
tỏa trường năng lượng của một thầy dạy khí công (khí công là một dạng 


thể dục dưỡng sinh có xưa của Trung Hoa), và hiện tượng tỏa trường 
năng lượng của một nhà thấu thị. Kết quả các nghiên cứu của ông cho 
thấy hệ thống phát hiện đáp ứng lại bức xạ dưới dạng xung. Xung tỏa ra 
từ bàn tay của thầy dạy khí công khác xa xung của nhà thấu thị. 

Tại Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân Shanghai của Viện Hàn Lâm Sinica, 
người ta cho biết rằng một số sinh lực phát ra từ các thầy dạy khí công 
"dường như có sóng âm tần số rất thấp xuất hiện dưới dạng một sóng 
mang dao động tần số thấp. Trong một vài trường hợp, người ta cũng 
phát hiện thấy "khí" dưới dạng một dòng chảy vi hạt. Đường kính các 
hạt này khoảng 60 micron và chúng có vận tốc khoáng 20-50 cm/s (hay 
8-20 in/s). 

Vài năm trở lại đây, một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên 
Cứu Thông Tin Sinh Học A.S. Popov công bố phát hiện các sinh vật 
phát ra những rung động năng lượng có tần số từ 300 đến 2.000 
nanomet. Họ gọi năng lượng này là trường sinh học hoặc bioplasma. Họ 
thấy rằng những người có khả năng chuyển năng lượng sinh học thì có 
trường sinh học rộng hơn và mạnh hơn. Những phát hiện này được xác 
nhận tại Viện Hàn Lâm Y Học Maxcova và được các nghiên cứu tại 
Anh, Hoà Lan, Đức và Ba Lan đồng tình. 

Nghiên cứu lý thú nhất về hào quang con người mà tôi thấy đã được BS 
Valone Hunt và những người khác tiến hành tại UCLA. Trong một 
nghiên cứu về tác động của việc điều khiển tâm thần lên thân thể và linh 
hồn (“Nghiên Cứu Cấu Trúc Trường Năng Lượng Thần Kinh Cơ và Tiếp 
Cận Cảm Xúc), bà ghi được các dấu hiệu có tần số rất thấp từ thân thể 
người trong một loạt các buổi điều khiển tâm thần. Để ghi nhận chúng, 
bà đã dùng các điện cực cơ bản bằng bạc/clorure bạc đặt lên da. Cũng 
trong thời gian này, bằng cách ghi các dấu hiệu điện tử, Đức Rosalyn 
Bruyère thuộc Trung Tâm Chữa Trị Bằng Ánh Sáng, Glendale, 
California, quan sát các hào quang của cả người điều khiển tâm thần và 
của người được điều khiển. Bình luận của bà đã được ghi vào cuốn 
băng ghi các dữ kiện điện tử. Bà trình bày một bản báo cáo về màu sắc, 
kích thước và vận động năng lượng của các luân xa, kể cả những đám 
mây hào quang. 

Về sau, các nhà khoa học phân tích về mặt toán học các mô hình sóng 
đã ghi được bằng giải tích Furier và giải tích tần số âm thanh đồ, đều 
thu được kết quả đáng kể. Các hình thái sóng và tần số kiên định đặc 
biệt tương quan với những màu sắc mà Đức Bruyère đã báo cáo. Nói 
cách khác, khi Đức Bruyère quan sát thấy màu xanh trong hào quang ở 
bát cứ vị trí đặc hiệu nào thì các số đo điện tử bao giờ cũng cho thấy 


hình thái sóng màu xanh và tần số đặc hiện tại những vị trí đó. BS Hunt 
lặp lại thí nghiệm này với bảy người đọc hào quang khác. Họ nhìn thấy 
màu sắc hào quang tương quan với cùng mô hình tần số/sóng. Tháng 
2- 1988, các kết quả của công trình nghiên cứu đang tiến triển cho thấy 
những tương quan màu sắc/tần số sau đây (Hz = Hertz, hay chu 


kỳ/giây): 

Xanh 250-275Hz, plus 1200Hz 

Lục 250-475 Hz 

Vàng 500-700 Hz 

Da cam 950-1050 Hz 

Đỏ 1000-1200 Hz 

Tím 1000-2000 Hz, plus 300-400; 600-800 Hz 


Trắng 1100-2000 Hz 

Các dải tần số này, ngoại trừ các dải phụ cho xanh và tím, đều sắp xếp 
ngược thứ tự của chuỗi màu cầu vồng. Các tần số ghi được là sự xác 
nhận vai trò của thiết bị cũng như sự hiện hữu của năng lượng được đo. 
BS Hunt nói: “Trải qua nhiều thế kỷ các nhà ngoại cảm nhìn thấy và mô 
tả hiện tượng phát hào quang, đây là lần đầu tiên chúng ta thu được 
bằng chứng điện tử khách quan về tần số, biên độ và thời gian khẳng 
định các nhận xét chủ quan của họ về hiện tượng tỏa màu sắc”. 

Các tàn số màu sắc tìm được ở đây không lập lại các tàn số của ánh 
sáng và sắc tố, nhưng điều đó không phủ nhận phát minh này. Khi 
chúng ta nhận thức rõ ràng cái mà chúng ta nhìn thấy dưới dạng màu 
sắc là những tần số được con mắt nắm bắt, được phân biệt và cho một 
ký hiệu, thì bây giờ không có gì chứng tỏ là các trung tâm xử lý của mắt 
và não chỉ diễn giải màu sắc dưới dạng tần số cao. Tiêu chuẩn chủ yếu 
cho trải nghiệm màu sắc này là sự thể hiện thị giác. Tuy nhiên, với dụng 
cụ tỉnh vi hơn, kỹ thuật ghi và xử lý số liệu được cải tiến, thì những số 
liệu này, bước đầu tiên 1.500 Hz, có thể sẽ nhanh chóng chứa đựng các 
tần số cao hơn. 


BS Hunt cũng nói rõ rằng "các luân xa thường xuyên mang những màu 
sắc đã định trong các tài liệu siêu hình học, nghĩa là đỏ - hỏa xà, da cam 
- hạ vị, vàng — lá lách, lục - tim, xanh - họng, tím - con mắt thứ ba, và 
trắng - đỉnh đầu. Hoạt động ở một vài luân xa dường như làm giảm hoạt 
động tại một số luân xa khác. Luân xa tim luôn là luân xa hoạt động 
mạnh nhất. Các đối tượng có nhiều trải nghiệm cảm xúc, hình ảnh và 
hồi ức đều liên kết với các vùng khác nhau được điều khiển tâm thần. 
Những phát hiện này làm cho chúng ta tin chắc rằng các ký ức về trải 
nghiệm được tích trữ trong các mô của thân thể". 

Chẳng hạn khi hai chân của người nào đó được điều khiển bằng tâm 
thần, anh ta có thể sống lại rõ ràng các trải nghiệm về sự dạy dỗ đơn 
giản thời thơ ấu. Anh ta không những nhớ mà còn sống lại điều này một 
cách xúc động. Nhiều khi bố mẹ có công dạy dỗ con cái một cách đơn 
giản trước khi trẻ tạo được mối liên kết não-cơ dé có thé kiểm soát cơ 
vòng điều hòa sự bài tiết. Vì trẻ không thể kiếm soát được cơ vòng về 
mặt sinh lý, nó sẽ bù lại bằng cách siết chặt các cơ bắp đùi. Điều này 
tạo ra nhiều căng thẳng trên thân thể. Nhiều khi căng thẳng đó giữ mãi 
suốt đời, hoặc giữ cho đến khi được chữa trị chu đáo bằng điều khiển 
tâm thần hoặc bằng năng lượng học sinh học. 

Báy giờ khi áp lực và căng thẳng ở cơ được giải tỏa thì ký ức cũng 
được giải thoát theo. Một ví dụ khác về duy trì ký ức áp lực là trạng thái 
hai vai bị bó mà người ta thường có. Đó là do sợ hãi hoặc lo lắng ở đôi 
vai. Bạn có thể tự hỏi, cái mà bạn sợ sẽ không đủ khả năng thực hiện là 
cái gì, hoặc cái gì mà bạn nghĩ sẽ xảy ra nếu bạn không thành công là 
cái gì. 


Kết luận 


Nếu ta định nghĩa trường năng lượng con người là tất cả các trường 
hoặc những cái phát ra từ thân thể con người thì ta có thể thấy rằng 
nhiều thành phần mà ai cũng biết của trường năng lượng con người đã 
được do đạc trong phòng thí nghiệm. Đó là các thành phần tĩnh điện, từ 
tính, điện từ, âm thanh, nhiệt và thị giác của trường năng lượng con 
người. Tất cả những số liệu đo đạc phù hợp với các quá trình sinh lý 
hình tượng của thân thể và còn vươn quá giới hạn những quá trình này 
để cung cấp cho ta một phương tiện nghiên cứu hoạt động tâm thé. 

Những số liệu đo đạc của BS Hunt cho thấy nhữrng tần số xác định của 
các màu và của hào quang. Các tần số này có thể có những phần trội 


cao hơn không ghi nhận được do những hạn chế của trang thiết bị thí 
nghiệm có liên quan. 

Những số liệu đo đạc liệt kê trên đây cũng cho thấy trường năng lượng 
con người về bản chất là hạt và có chuyển động tựa chất lỏng, cũng 
như luồng không khí hay dòng nước. Những hạt này rất bé, thậm chí là 
hạ nguyên tử theo như một số nhà nghiên cứu. Khi tích điện, các hạt 
nhỏ cùng nhau chuyển động trong những đám mây mà các nhà vật lý 
thường gọi là plasma. Các plasma tuân theo một số định luật vật lý làm 
cho các nhà vật lý đi đến chỗ coi chúng như trong trạng thái giữa năng 
lượng và vậi chất. Nhiều đặc tính của trường năng lượng con người đo 
được trong phòng thí nghiệm làm nảy ra khả năng hiện hữu của trạng 
thái thứ năm của vật chất mà một số nhà khoa học gọi là “bioplasma”. 
Những nghiên cứu này cho thấy rằng mô hình thông thường của thân 
thể gồm các cơ quan (như cơ quan tiêu hóa) là không đầy đủ. Cần phát 
triển một mô hình bổ sung dựa trên khái niệm trường năng lượng cấu 
tạo. Mô hình trường điện từ phức tạp không đáp ứng đầy đủ mục đích 
này. Nhiều hiện tượng tâm linh liên đới với trường năng lượng con 
người như tiên tri hoặc nắm được thông tin về tiền kiếp, không thể lý 
giải bằng trường điện từ. 

Theo BS Valorie Hunt con người có thể được nhìn với một khái niệm 
lượng tử về năng lượng xuất phát từ bản chất tế bào nguyên tử của 
thân thể hoạt động, nó đi tắt qua mọi mô và mọi hệ. Bà gợi ý rằng quan 
điểm toàn đồ về trường năng lượng con người là một quan điểm đúng 
đắn. Khái niệm toàn đồ rõ nét lên trong nghiên cứu vật lý học và nghiên 
cứu bộ não có thể cung cấp cho ta một quan điểm vũ trụ thực sự thống 
nhất về thực tại, đòi hỏi phải giải thích lại mọi phát minh sinh học trên 
một bình diện khác." 

Trong Tập San Trí Nhớ của Não, Marilyn Ferguson tuyên bố rằng "mô 
hình toàn đồ đã được mô tả như là “mẫu nỗi bật", một lý thuyết trọn vẹn 
chắc chắn sẽ nắm bắt được mọi cuộc sống phóng túng kỳ diệu của 
khoa học và tâm linh. Cuối cùng đây là một lý thuyết xe duyên sinh học 
với vật lý học trong một hệ thống mở. 


Điểm lại Chương 5 
1 Trường năng lượng con người đã được đo như thế nào? 


2. Nhân loại được biết về hiện tượng hào quang lần đầu tiên vào thời 
diêm nào? 


3. Hào quang lần đầu tiên được quan sát thấy vào năm nào của thế kỷ 
19 và do ai? 

4. Hiện tượng trường năng lượng con người vượt qua điều mà khoa 
học ngày nay biết như thế nào? 

5. Từ quan điểm của khoa học lý thuyết và thực nghiệm ngày nay, mô 
hình đúng đắn để giải thích hiện tượng trường năng lượng con người là 
mô hình gì? 


CHUONG6. _ 
TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ 


Khi tôi đã thành người lớn và lại bắt đầu thấy các trường năng lượng 
sống thì tôi đâm ra hoài nghi và lẫn lộn. Tôi chưa tìm ra được tài liệu 
nào (liên quan đến nội dung hai Chương trước), tôi cũng không nhận 
được sự hướng dẫn nào liên quan đến nội dung Chương 3. Dĩ nhiên, là 
một nhà khoa học, tôi biết các trường năng lượng, nhưng chúng lại 
không thuộc con người và đã được xác định bằng các công thức toán 
học. Các trường năng lượng sống là có thật hay không có thật? Có ý 
nghĩa gì không? Liệu tôi có đơm đặt ra những trải nghiệm của mình? Đó 
là ước mơ hay tôi đã chiêm nghiệm được một chiều khác của thực tại 
có ý nghĩa, có trật tự và giúp tôi hiểu được những hoàn cảnh cuộc sống 
hiện tại của mình, cuộc sống như là một tổng thể trên thực tế? 
Tôi đã đọc những chuyện kỳ lạ ngày xưa, nhưng những chuyện này xảy 
ra trong quá khứ với ai đó mà tôi không quen biết. Nhiều chuyện dường 
như là đồn đại và tưởng tượng. Cái phần của nhà vật lý trong tôi đòi hỏi 
phải quan sát và kiểm tra nhằm chứng minh những hiện tuợng này là 
“có thật hay không có thật”. Cứ như vậy, tôi bắt đầu tập hợp các cứ liệu, 
nghĩa là những trải nghiệm của riêng tôi, xem chúng có ăn khớp với một 
hệ thống hoặc hình thái lô-gích nào không, như giới vật lý vẫn làm. 
Cũng như Einstein, tôi tin rằng "Thượng Đề không chơi trò may rủi với 
vũ trụ." 
Tôi nhận thấy rằng những hiện tượng mình quan sát được hết sức 
giống cái thế giới tôi hằng quen thuộc, được sắp xếp tốt về hình thái, 
hình thù và màu sắc, và cũng dựa trên các quan hệ nhân quả một cách 
phân minh. Tuy nhiên, vẫn luôn có một chút gì đó hơn thế, luôn có điều 
gì đó bị lãng quên tới mức không ai biết, không cắt nghĩa được, một 
điều huyền bí. Tôi đi đến nhận thức rõ ràng cuộc sống sẽ đáng chán 
biết mấy nếu không có cái điều huyền bí không hay biết này luôn nhảy 
múa trước mặt ta trong khi ta chuyển dịch qua... cái gì đó? Thời gian 
hay không gian? Đó là cung cách mà trước đấy tôi thường hay suy nghĩ. 
Bây giờ thì tôi thấy rằng ta chuyên dịch qua những trải nghiệm bản thân 
về “thực tại”— suy nghĩ, cảm giác, tồn tại, hòa nhập, khẳng định cá tính, 
chỉ để tái hòa nhập trong điệu vũ bất tận của sự cải biến, khi mà linh 
hồn hình thành, phát triển và chuyển dịch về phía Thượng Đề. 
Cái mà tôi quan sát được tương quan với nhìều sách bí truyền nói về 
chủ đề hào quang và các trường năng lượng. Màu sắc tương quan; cử 


động, hình thù và hình thái tương quan. Phần lớn, những điều tôi đọc 
thường là đọc sau thời gian tôi tiền hành quan sát, như thể một bàn tay 
vô hình nào đó đã làm tôi tin rằng tôi trải nghiệm lần đầu tiên một hiện 
tượng trước khi đọc về nó, do đó tôi không thể tiến hành việc chiếu hình 
tượng tâm thần mà mình tạo nên được nhờ đọc sách. Bây giờ thì tôi tin 
tưởng vững chắc vào trải nghiệm về hướng dẫn này, nó chuyển dịch 
qua người tôi và tràn ngập toàn bộ cuộc đời tôi tựa như một bài ca, luôn 
thúc đầy tôi tới những trải nghiệm mới, những bài học mới, trong khi tôi 
lớn lên và phát triển thành người. 


Bài tập “nhìn thấy” các trường năng lượng sống của vũ trụ 


Cách dễ nhát để bắt đầu quan sát trường năng lượng vũ trụ là thư giãn 
một cách đơn giản trong tư thế nằm ngửa trên cỏ giữa một ngày nắng 
đẹp và chăm chú nhìn lên bầu trời xanh. Một lát sau, bạn sẽ có thể nhìn 
thấy những viên orgone nhỏ xíu tạo nên những mẫu vẽ lượn sóng áp 
vào bầu trời xanh. Chúng tựa như những quả cầu màu trắng li ti, đôi lúc 
điểm một dóm đen, hiện ra trong một vài giây, để lại một vêt dài mỏng 
mảnh rồi biến đi. Khi bạn tiếp tục quan sát và mở rộng tầm nhìn, bạn sẽ 
bắt đầu thấy toàn bộ trường rung động cùng một nhịp. Ngày nắng ráo 
thì các quả cầu năng lượng nhỏ xíu này có màu sáng và chuyển động 
nhanh. Ngày có mây, chúng có màu trong mờ hơn, chuyển động chậm 
và có số lượng ít hơn. Trong một thành phố có sương mù thì chúng ít 
hơn, màu tối và chuyển động rất chậm. Chúng bị nạp thiếu năng lượng. 
Nơi có số viên nhỏ xíu này nhiều nhất và nạp đủ năng lượng sáng chói 
nhất mà tôi quan sát được là ở trên dãy núi Alpes của Thụy Sĩ, nơi có 
nhiều ngày nắng chói chang và tuyết phủ mọi vật thành từng đống dày. 
Rõ ràng là ánh sáng mặt trời nạp năng lượng cho các viên nhỏ xíu đó. 
Bây giờ bạn hãy đưa mắt nhìn lên rìa các ngọn cây áp sát bầu trời. Bạn 
có thê thấy một đám màu lục ở xung quanh cây. Tó mò bạn cũng có thể 
nhận thấy không có viên nhỏ xíu nào trong đám màu đó. Nhưng khi nhìn 
kỹ hơn, bạn có thê thấy chúng nằm ở ria đám mù màu lục thay đổi mẫu 
vẽ lượn sóng của chúng và chảy vào trong hào quang của cây, nơi 
chúng biến mát. Rõ ràng là hào quang của cây đang hấp thụ những viên 
nhỏ xíu này. Màu lục xung quanh cây hiện ra vào mùa xuân và mùa hè 
trong tầng lá đang trỗ. Mở đầu mùa xuân, hào quang của phần lớn cây 
cối có màu hồng hơi đỏ, tương tự như màu các chồi lộc của cây. 


p 


Ta A 


Hình 6-1: Tác động của đá quý lapis lên hào quang của cây 


Nếu bạn nhìn kỹ một cây nhỏ trồng trong vườn nhà, bạn sẽ thấy hiện 
tượng tương tự. Đặt cây dưới ánh sáng chói chang trước một nền màu 
tối. Bạn có thể thấy những vạch màu lục ngã xanh lóe lên trên cây dọc 
các lá theo hướng tăng trưởng. Chúng đột nhiên lóe lên, sau đó nhạt 
màu dần, để rồi lóe lên lại, lần này có thể ở phía đối diện của cây. 
Những vạch này sẽ phản ứng với bàn tay bạn hoặc một mảnh pha lê 
nêu bạn đưa chúng lại gần hào quang của cây. Nếu bạn kéo mảnh pha 
lê ra xa cây, bạn sẽ thấy hào quang của cây và hào quang của nó giãn 
ra đễ duy trì tiếp xúc. Chúng căng dài ra như kẹo mạch nha (Xem Hình 
6-1). 


Hinh 6-2: Kiêm tra hiệu ứng lá ma 


Một lần tôi thử nhìn hiệu ứng ảo tượng của lá đã được nói nhiều trong 
các bức ảnh chụp của Kirlian. Qua các phương pháp của Kirlian, người 
ta có thể chụp được hình ảnh của cả chiếc lá nguyên vẹn sau khi đã cắt 
đi một nửa lá. Tôi quan sát hào quang của chiếc lá. Nó có màu xanh 
nhạt đơn giản. Khi tôi cắt vào lá thì hào quang toàn lá chuyển sang nâu 
thầm ngã màu huyết. Tôi lùi lại và xin lỗi cây. Khi màu xanh nhạt đã tự 
phục hồi trở lại sau một vài phút thì thấy được những dấu hiệu rõ ràng 
của phần lá đã bị mát, nhưng không sáng súa bằng khi tôi thấy trên các 
bức ảnh chụp của Kirlian. Vật vô tri cũng có hào quang. Phần lớn các 
vật dụng cá nhân đều thám đẫm hào quang của chủ nhân và tỏa ra 
năng lượng này. Ngọc và pha lê cho thấy những hào quang thú vị với 
các mẫu vẽ nhiều tầng và phức tạp có thể sử dụng để chữa trị. Chẳng 
hạn, thạch anh tím có hào quang màu vàng với nhiều tia óng vàng lóe ra 
từ những điểm đa diện tự nhiên. 


Đặc điểm của trường năng lượng vũ trụ 


Như đã phát biểu ở Chương 5, trường năng lượng vũ trụ đã được biết 
đến và được quan sát từ lâu. 

Nó được nghiên cứu xa xưa trong lịch sử, mãi tận thời điểm nào mà ta 
có thể truy tới được. Mỗi nền văn hóa đặt một tên gọi khác nhau cho 


hiện tượng trường năng lực và nhìn nó bằng một quan điểm riêng. Khi 
mô tả điều thấy được, mỗi nền văn hóa đều tìm ra những đặc tính cơ 
bản tương tự trong trường năng lượng vũ trụ. Thời gian trôi qua và 
phương pháp khoa học phát triển, nền văn hóa phương Tây bắt đầu tìm 
tòi nghiên cứu trường năng lượng vũ trụ một cách ráo riết hơn. 

Do chỗ các trang thiết bị khoa học đạt trình độ cao hơn, ta có khả năng 
đo đạc được những đặc tính tinh vi hơn của trường năng lượng vũ trụ. 
Từ những tìm tòi nghiên cứu này, ta có thể ước đoán rằng trường năng 
lượng vũ trụ chắc hẳn gồm một năng lượng trước đây chưa được khoa 
học phương Tây xác định, hoặc có thể là một loại vật chất mịn hơn cái 
mà ta thường coi là vật chất. Nếu ta xác định vật chất như là năng 
lượng ngưng kết thì trường năng lượng vũ trụ có thể tồn tại giữa cái 
hiện được coi như địa hạt của vật chất và địa hạt của năng lượng. Như 
ta đã thấy, một số nhà khoa học quy hiện tượng trường năng lượng vũ 
trụ vào bioplasma. 

TS John White và TS Stanley Krippner liệt kê nhiều đặc tính của trường 
năng lượng vũ trụ: trường năng lượng vũ trụ thám nhuàn toàn bộ 
khoảng không, động vật và bất động vật, và liên kết mọi vật với nhau; 
trường năng lượng vũ trụ chảy từ vật nọ sang vật kia; và mật độ của 
trường năng lượng vũ trụ biến thiên ngược chiều với khoảng cách từ 
nguồn của nó. Trường năng lượng vũ trụ cũng theo những quy luật của 
cảm ứng họa âm và của cộng hưởng giao cảm - hiện tượng xảy ra khi 
bạn gõ lên một âm thoa thì âm thoa khác bên cạnh bắt đầu rung lên 
theo cùng tầng số, tạo thành âm thanh tương tự. 

Các quan sát bằng mắt khám phá ra rằng trường có cầu tạo cao về một 
loạt điểm hình học, các điểm sáng cô lập rung động, các đường. xoắn 
Ốc, các mạng vạch, các tia lửa và mây. Trường rung động và có thể cảm 
nhận được bằng sờ, nếm, ngửi, và cùng với âm thanh cũng như độ 
sáng, có thể cảm thụ bằng các ' giác quan cao hơn. 

Các nhà tìm tòi nghiên cứu về trường này tuyên bố rằng trường năng 
lượng vũ trụ về cơ bản là đồng vận, nghĩa là tác động đồng thời của các 
lực riêng rẽ mang lại một hiệu quả tổng thể lớn hơn các hiệu quả cá thể 
cộng lại. Trường này ngược với enfropy, thuật ngữ dùng mô tả hiện 
tượng phân rã chậm mà ta từng quen theo dõi trong thực tại vật lý học, 
hiện tượng tan rã hình thể và trật tự. Trường năng lượng vũ trụ có hiệu 
lực cấu tạo đối với vật chất và xây dựng các hình thái. Có vẻ như nó tồn 
tại trong hơn ba chiều. Trước khi có thay đổi trong thế giới vật chất là đã 
có thay đổi trong trường này. Trường năng lượng vũ trụ bao giờ cũng 
kết hợp với một vài hình thái ý thức, từ phát triển cao đến rất thô sơ. Ý 


thức phát triển cao kết hợp với các mức "rung động cao hơn" và các 
mức năng lượng.. 

Như vậy, ta thấy rằng về một vài phương diện nào đó, trường năng 
lượng vũ trụ không khác bát cứ vật gì ta biết trong tự nhiên. Tuy vậy, nó 
vẫn khiến cho ta, với trí tuệ của mình, vươn tới để hiểu được mọi đặc 
tính của nó. Ở một vài mức độ, nó là một vật “bình thường” như muối 
hay tảng đá; nó có những đặc tính mà ta có thể xác định bằng phương 
pháp khoa học. Mặc khác, nếu ta tiếp tục thăm dò sâu hơn vào bản chất 
của nó thì nó vượt quá các giải thích khoa học bình thường. Nó trở nên 
khó nắm bắt. Ta nghĩ rằng ta đã "đặt nó vào đúng chỗ của nó" cùng với 
điện và các hiện tượng khác không-bát-thường-như-thế, nhưng rồi nó 
lại tuột khỏi tay ta và khiến cho ta nghĩ: "Thật sự nó là cái gì? Nhưng 
mặt khác, đại khái nó có phải là điện không?” 

Trường năng lượng vũ trụ tồn tại trong hơn ba chiều. Điều đó có ý nghĩa 
gì? Nó là đồng vận và xây dựng hình thái. Cái đó ngược với quy luật thứ 
hai của nhiệt động học nói răng entropy luôn tăng lên, nói rằng hỗn loạn 
trong vũ trụ luôn lớn thêm, và bạn không thể lấy ra thêm năng lượng 
ngoài số năng lượng mà bạn đã cho vào một cái gì đó; bạn luôn láy ra ít 
hơn một chút sô năng lượng mà bạn đã cho vào (chưa bao giờ làm 
được cỗ máy hoạt động vĩnh cửu). Đó không phải là trường hợp của 
trường năng lượng vũ trụ. Dường như nó luôn tiếp tục tạo ra nhiều năng 
lượng hơn. Như một kho hàng lớn, lúc nào nó cũng vẫn dày, dù bạn lây 
đi bao nhiêu cũng không có điều gì đáng ngại. Những điều này là những 
khái niệm lý thú và mang đến cho ta một cách nhìn lạc quan về tương 
lai trong khi ta đang có nguy cơ chìm sâu hơn nữa vào chủ nghĩa bi 
quan của thời đại hạt nhân. Có thể một ngày nào đó chúng ta có khả 
năng tạo ra một cỗ máy khoan được vào năng lượng của trường năng 
lượng vũ trụ và có mọi năng lượng ta cần mà không bị đe dọa tự gây 
hại. 


Điểm lại Chương 6 


1. Hào quang là gì? 

2. Đồng xu penny có hào quang không? 
3. Cái gì không có hào quang? 

4. Hãy mô tả trường năng lượng vũ trụ. 


| _ CHƯƠNG 7. 
TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI HAY 
HÀO QUANG CON NGƯỜI 


Trường năng lượng con người là biểu hiệu của năng lượng vũ trụ có 
liên quan mật thiết với đời sống con người. Nó có thể được mô tả như 
là một cơ thể sáng rực bao quanh và thâm nhập vào thân thể, phát ra 
các bức xạ đặc thù của riêng nó và thường được gọi là “hào quang”. 
Hào quang là cái phần của vũ trụ kết hợp với các đối tượng. Hào quang 
con người, hay trường năng lượng con người, là cái phần của năng 
lượng vũ trụ kết hợp với thân thể. Các nhà nghiên cứu, dựa vào những 
quan sát của mình, đã tạo ra những mô hình lý thuyết phân chia hào 
quang thành máy vàng. Các vàng này đôi khi được gọi là cơ thể, chúng 
thâm nhập và bao quanh thành từng vàng liên tục. 

Mỗi cơ thể kế tiếp gồm những chất tinh khiết và có “rung động” cao hơn 
của cơ thể mà nó bao quanh và thâm nhập. 


Tập nhìn thấy hào quang con người 


Cách dễ nhất để bắt đầu cảm nhận trường năng lượng con người là tập 
như sau: Nếu bạn ở trong một nhóm người, hãy câm tay nhau thành 
vòng tròn và nắm tay lại. Hãy để cho năng lượng trường hào quang của 
bạn chảy xung quanh vòng tròn. Hãy cảm nhận dòng chảy phập phồng 
đó một lát. Nó đang đi theo lối nào? Hãy nhìn xem người đang ở bên 
cạnh bạn cảm nhận đó bằng. cách nào. Có tương quan nhau không? 
Bây giờ, vẫn không thay đổi vật gì và không động tay, bạn hãy ngắt 
dòng chảy năng lượng lại. Giữ như thế một lát (mọi người cùng lúc), rồi 
để cho năng lượng chảy tiếp. Hãy làm thử lần nữa. Bạn có cảm thấy 
được chỗ khác nhau không? Bạn thích cái nào hơn? Lúc này hãy cùng 
với một người bạn nào đó cùng làm tương tự như trên. Hai người hãy 
ngồi đối diện, hay lòng bàn tay áp vào nhau. Để cho năng lượng chảy tự 
nhiên. Nó đi theo đường nào? Hãy phát năng lượng ra khỏi lòng bàn tay 
trái; đoạn để nó đi vào tay phải. Rồi làm ngược lại. Xong ngắt dòng 
chảy. Bạn hãy thử cùng một lúc đây dòng chảy ra khỏi cả hai tay. Đoạn 
hút nó vào cả hai tay một lúc. Các động tác đầy, kéo và ngừng là ba 
biện pháp cơ bản để thao tác năng lượng trong chữa trị. Hãy thực hành 
các động tác đó. 


Bây giờ bạn hãy buông tay ra; giữ hai lòng bàn tay xa nhau khoảng 2-5 
in; từ từ đưa tay ra ra vào vào, tăng giảm khoảng cách. Hãy tạo ra một 
cái gì đó giữa hai bàn tay. Bạn có cảm nhận được nó không? Nó giống 
cái gì? Hãy đưa hai tay ra xa nhau hơn, khoảng 8-10 in, rồi từ từ đưa lại 
gần nhau cho đến khi bạn cảm thấy có một sức ép đầy hai tay bạn trở 
lại làm cho bạn phải ráng thêm một chút mới áp được hai tay vào nhau. 
Lúc này, bạn đã áp các rìa cơ thể năng lượng của mình với nhau. Nếu 
tay bạn cách nhau 1-1 1⁄4 in là bạn đã áp ria các cơ thể etheric của mình 
(vàng đầu tiên của hào quang). Nếu tay bạn cách nhau 3-4 in là bạn đã 
áp các ria ngoài cơ thể cảm xúc của bạn (vàng thứ nhì của hào quang). 
Lúc này bạn hãy hết sức thận trọng đưa hai tay vào gần nhau hơn nữa 
cho đến khi bạn có thể thực sự cảm thấy rìa ngoài cơ thể cảm xúc của 
bạn hay trường năng lượng bàn tay phải áp vào da bàn tay trái. Hãy 
đưa lòng bàn tay phải gần lòng bàn tay trái thêm khoảng một in. Hãy 
cảm nhận hiện tượng ngứa ran trên mu bàn tay trái khi mà rìa trường 
năng lượng của bạn áp vào đó. Trường năng lượng của bàn tay phải đã 
xuyên đúng qua bàn tay trái của bạn! 

Giờ thì bạn lại đưa hai tay ra xa nhau hơn và giữ khoảng cách chừng 7 
in. Hướng ngón trỏ phải vào lòng bàn tay trái, sao cho đầu ngón cách 
lòng bàn tay độ 12-1 in. Lúc này bạn hãy vẽ nhiều vòng tròn lên lòng bàn 
tay. Bạn cảm thấy gì? Nó có làm cho bạn nhột không? Cái gì vậy? 

Trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, bạn hãy giữ bàn tay bạn sao 
cho các đầu ngón tay hướng về từng người. Giữ hai tay trước mặt mình 
ở khoảng chừng 2 feet. Đảm bảo có một bức tường nhãn màu trắng làm 
nền phía sau. Hãy để cho mắt thư giãn và dịu dàng nhìn chăm chú vào 
khoảng trống giữa các đầu ngón cách xa chừng 1-1 %2 in. Đừng nhìn 
vào ánh sáng chói chang. Hãy để cho mắt thư giãn. Bạn thấy gì không? 
Đưa các đầu ngón tay lại gần nhau rồi xa nhau hơn nữa. Điều gì xảy ra 
ở khoảng cách giữa các ngón? Bạn thấy gì xung quanh bàn tay? Hãy 
nhẹ nhàng đưa môt bàn tay lên phía trên, bàn tay kia xuống dưới, sao 
cho các ngón ở tay nọ hướng về các ngón ở tay kia. Lúc này có xảy ra 
điều gì không? 94% số người làm thử bài tập này nhìn thấy một cái gì 
đó. Tất cả mọi người cảm nhận một cái gì đó. Về những câu trả lời cho 
các câu hỏi trên, xin tham khảo phần cuối Chương này. 

Sau khi bạn thực hành các bài tập này và các bài tập ở Chương 9 về 
quan sát hào quang của người khác, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy vài 
vàng đầu tiên như hình 7-1A. Muộn hơn, sau khi bạn đã quen nhìn thấy 
các vàng thấp, bạn có thể thực hành các bài tập nhận thức bằng tri giác 
cao cấp như mô tả trong các Chương 17, 18, 19. Khi đuợc khai mở hơn 


con mắt thứ ba (luân xa 6), bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy các vàng cao hơn 
của hào quang (hình 7-1B). 

Đến đây, khi phần lớn chúng ta đã cảm nhận, nhìn thấy và trải nghiệm 
các vàng thấp của hào quang, xin hãy tiếp tục mô tả chúng. 


Giải phẫu hào quang 


Có nhiều hệ thống mà người ta đã tạo ra từ những quan sát của họ để 
xác định trường hào quang. 

Tất cả hệ thống nấy đều chia hào quang thành vàng và xác định vị trí, 
màu sắc, độ sáng, hình thù, mật độ, độ lỏng và chức năng. Mỗi hệ 
thống đều hướng về loại công việc mà cá thể đang “tiến hành” với hào 
quang. 

Có hai hệ thống giống với hệ thống của tôi nhất: hệ thống do Jack 
Schwarz sử dụng, gồm hơn bảy vàng, và được mô tả trong cuốn của 
ông nhan đề Các Hệ Thống Năng Lượng Con Người; và hệ thống do 
Đức Rosalyn Bruyère thuộc Trung Tâm Chữa Tri Bằng Ánh Sáng, 
Glendale, California, sử dụng. Hệ thống này gồm bảy vâng và được mô 
tả trong cuốn sách của tác giả nhan đề Bánh Xe Ánh Sáng, Công Trình 
Nghiên Cứu Vë Luân Xa. 


Bảy vàng của trường hào quang 


Tôi đã quan sát thấy bảy vàng của hào quang trong thời gian làm việc 
với cương vị cố vấn và Cương vị thầy chữa. Lúc đầu, tôi chỉ nhìn thấy 
được các vàng thấp, phần lớn đậm đặc và dễ thấy. Càng làm việc lâu, 
tôi càng tháy được thêm các vàng khác. Vàng càng cao thì tôi càng phải 
bành trướng ý thức của mình thêm để cảm nhận nó. Nghĩa là nhằm mục 
đích nhìn thấy các vàng cao hơn, như vàng thứ năm, thứ sáu và thứ 
bảy, tôi phải đi vào trạng thái thiền định, thường là nhắm mắt. Sau nhiều 
năm thực hành, thậm chí tôi đã bắt đầu thấy vượt qua cả vàng thứ bảy, 
như sẽ được luận bàn ngắn gọn ở cuối Chương này. 


B. Ba vâng không thấy được 


Vang ông 
Xanh nhat 
trong đục 


Xhiêu màu 
Xhiêu màu 


Hinh 7-1: Hảo quang binh thường 


Các quan sát về hào quang cho tôi thấy một mô hình trường nhị nguyên 
thú vị. Các vàng khác của trường có cấu trúc cao, tựa như những làn 
sóng đứng của các mô hình ánh sáng, trong khi các vàng ở khoảng 
giữa hiện ra gồm các chất lỏng có màu chuyên động liên tục. Những 
chất lỏng này chảy qua một hình thái dựng nên bởi những làn sóng ánh 
sáng đứng lung linh. Hướng của dòng chảy phần nào được hình thái 
ánh sáng đứng điều khiển, vì chất lỏng chảy dọc theo các vêt ánh sáng 


đứng. Bản thân những hình thái ánh sáng đứng cũng lóng lánh, y như 
thể chúng gồm có những sợi dây của nhiều ánh sáng nhỏ xíu, nhấp 
nháy dồn dập, mỗi cái nhấp nháy theo một tốc độ khác nhau. Những vệt 
ánh sáng đứng này hiện ra có những vật mang nhỏ xíu chuyển động 
dọc theo chúng. 

Như vậy, các vàng thứ nhất, thứ ba, thứ năm và thứ bảy đều có cấu trúc 
rõ ràng, trong khi các vàng thứ hai, thứ tư và thứ sáu gồm những chất 
tựa lỏng không có cấu trúc đặc thù. _ Chúng đảm nhiệm hình thái là do 
chúng chảy qua cấu trúc Của các vàng só lẻ và vì vậy phần nào đảm 
nhiệm hình thái của các vàng có cầu trúc. Mỗi vàng ké tiếp thâm nhập 
hoàn toàn vào tất cả các vàng bên dưới nó, kể cả thân thể. Vì vậy cơ 
thể cảm xúc lan ra quá cơ thể etheric và bao gồm cả cơ thể etheric lẫn 
thân thể. Thực tế, mỗi cơ thể không hề là một “vằng", dù rằng đó là cái 
ta có thể nhìn thấy. Đúng hơn, nó là dạng bao quát hơn của bản thân 
chúng ta vốn mang sẵn bên trong mình những hình thái khác hạn chế 
hơn. 

Từ quan điểm của nhà khoa học, có thể coi mỗi vàng như một mức của 
các rung động cao hơn, chiếm lĩnh cùng khoảng không như những mức 
rung động phía dưới nó và vượt ra xa hơn. Để nhìn thấy được từng 
mức tiếp liền nhau, người quan sát phải tiến lên với ý thức về mỗi mức 
tần số mới. Vậy là ta có bảy cơ thể, tất cả chiếm cùng một khoảng 
không vào cùng một thời điểm, cái nào cũng vượt ra quá cái kế bên, 
điều mà chúng ta không quen trong đời sông “bình thường” hằng ngày. 
Nhiều người nhầm lẫn coi hào quang như một củ hành có thể bóc ra 
thành từng lớp liên tiếp. Không phải như vậy. 

Các vàng có cấu trúc chứa đựng mọi hình thái mà thân thể có, kể cả nội 
tạng, mạch máu... và những hình thái bổ sung mà trong thân thể không 
có. Có một dòng chảy năng lượng thẳng đứng rung động bên trên và 
bên dưới trường hào quang trong tủy sống. Nó vượt quá ra ngoài thân 
thể, phía trên đầu và phía dưới xương cụt. Tôi gọi nó là dòng năng 
lượng chủ yếu. Có những cuộn xoáy hình nón xoay tròn mệnh danh là 
các luân xa trong trường hào quang. Chóp của chúng hướng vào bên 
trong dòng năng lượng thẳng đứng chủ yêu và nên khai mở của chúng 
kéo dài tới rìa từng vâng của trường hào quang nơi chúng khu trú. 


Bảy vàng và bảy luân xa của trường hào quang 


Mỗi vàng hiện ra khác nhau và có chức năng đặc thù cho mỗi vàng. Mỗi 
vàng hào quang kết hợp với một luân xa. Nghĩa là vàng thứ nhất kết 


hợp với luân xa 1, vằng thứ hai với luân xa 2, và cứ thế. Đây là những 
khái niệm chung sẽ phức tạp hơn khi ta nghiên cứu sâu thêm vào chủ 
đề này. Còn bây giờ chỉ liệt kê danh sách để cung cấp cho bạn một cái 
nhìn chung toàn cục. Vàng thứ nhất của trường hào quang và luân xa 1 
kết hợp với hoạt động thể chất và cảm xúc-cảm tính thể chất, sự đau 
đớn thể chất hay niềm vui. Vàng thứ nhất kết hợp với hoạt động tự động 
và tự quản của thân thể. Vàng thứ hai và luân xa 2 thường kết hợp với 
dạng cảm xúc của con người. Chúng là những cỗ xe qua đó ta có đời 
sống cảm xúc và các cảm nghĩ. Vàng thứ ba kết hợp với đời sống tâm 
thần, với tư duy tuyến tính. Vàng thứ tư kết hợp với luân xa tim, là cỗ xe 
qua đó ta có yêu thương, không chỉ có vợ chồng mà có cả nhân loại nói 
chung. Luân xa bốn là luân xa chuyển hóa năng lượng yêu thương. 
Vàng thứ năm là mức kết hợp với một ý chí cao cấp có quan hệ chặt 
chẽ hơn với y chí siêu phàm. Luân xa năm kết hợp với sức mạnh của 
lời nói, sự phát biểu mọi điều vào trong tồn tại, lắng nghe và chịu trách 
nhiệm về hành vi của mình. Vàng thứ sáu và luân xa 6 kết hợp với yêu 
thương thượng giới. Nó là yêu thương vượt ra khỏi giới hạn yêu thương 
của con người và ôm lấy mọi cuộc đời. Nó tạo nên sự bày tỏ quan tâm 
và ủng hộ việc bảo vệ và dinh dưỡng mọi cuộc đời. Nó giữ cho mọi hình 
thái cuộc đời như là những biểu hiện quí giá nhất của Thượng Đề. 

vàng thứ bảy và luân xa 7 kết hợp với trí tụê bậc cao, hiểu biết và sự 
hợp nhất bản chất tâm linh và thể chất. 

Như vậy là có các vị trí đặc trưng bên trong hệ thống năng lượng con 
người về cảm giác, xúc cảm, ý nghĩ, ký ức và những trải nghiệm phi thể 
chất khác mà ta kể lại cho các thầy thuốc của mình. Việc hiểu được các 
triệu chứng thể chát liên quan như thế nào với những vị trí ấy sẽ giúp ta 
hiểu bản chất của các bịnh khác nhau cũng như bản chất sức khỏe và 
bịnh tật. Thế thì việc nghiên cứu hào quang có thể là nhịp cầu giữa y 
học truyền thống và những trăn trở tâm lý học của ta. 


Vị trí của bảy luân xa 


Vị trí của bảy luân xa chính trong thân thể được trình bày ở Hình 7-2A 
tương ứng với bảy đám rối thần kinh chính của người trong từng vùng 
thân thê. 

BS David Tanseley, chuyên viên về bức xạ học, trong cuốn sách của 
mình nhan đề Bức Xa Học và các Cơ Thể Tinh Tế của Con Người, nói 
rõ rằng bảy luân xa chính được hình thành tại những điểm mà ở đó các 
vạch ánh sáng thẳng đứng giao nhau 21 lần. 


Đinh đầu @ 


Trán 


Họng š 
° — vv A 

° 

Tim " € ` 
" V” œ4 “ — 
Đám rồi s A i LÝ : 2 
Xương cùng 
Nên N e s... 
o ° 


akii 312 
j \ J i 
Phía 
° trước 
mm Phia 
` sau 
⁄⁄2 Ju es D > 
A. Bảy luân xa chính B. Hai mươi mốt luân xa phụ 


Hình 7-2: Vị trí của các luân xa 
(Tài liệu chân đoán) 
21 luân xa phụ khu trú tại những điểm mà ở đó các thành phần năng 
lượng giao nhau 14 lần (Xem Hình 7-2B). Chúng khu trú lần lượt như 
sau: 2 trước tai, 2 trên vú, 1 tại nơi hai xương đòn gặp nhau, 2 trong 
lòng bàn tay, 2 ở gót chân, 2 ở ngay phía sau mắt (không có trên hình 
vẽ), 2 liên hệ với cơ quan sinh dục, 1 cạnh gan, 1 liên kết với dạ dầy 
(bao tử), 2 liên kết với lách, 2 ở khoe chân (sau đầu gối), 1 cạnh tuyến 
ức và 1 cạnh đám rối thái dương. Các luân xa này có đường kính 
khoảng 3 in. tại nơi cách mặt da 1 in. Hai luân xa phụ ở lòng bàn tay rất 
quan trọng trong chữa trị. Nơi mà các vạch năng lượng giao nhau 7 lần, 
còn có những cuộn xoáy nhỏ hơn được tạo ra. Có nhiều trung tâm năng 
lượng tí xíu tại những nơi mà các vạch năng lượng giao nhau ít lần hơn. 


Tanseley nói rằng những cuộn xoáy tí xíu này có thể rất trùng khớp với 
các huyệt châm cứu trong y học Trung Hoa. 

Mỗi luân xa chính ở phía trước cặp đôi với một luân xa tương ứng ở 
phía sau, đều được coi như tiền diện mạo và hậu diện mạo của luân xa. 
Tiền diện mạo liên quan với cảm nhận, hậu diện mạo liên quan với ý 
chí, và ba diện mạo trên đầu liên quan với các quá trình tâm thần của 
con người, như được trình bày ở Hình 7-3. Như vậy, luân xa 2 có các 
thành phần 2A và 2B, luân xa 3 có 3A và 3B, cứ thế cho tới luân xa thứ 
6. Có thể coi các luân xa 1 và 7 là cặp đôi với nhau nếu ai đó muốn thế, 
bởi vì chúng là những điểm tận cùng được khai mở của dòng năng 
lượng thẳng đứng chủ yếu chảy lên chảy xuống dọc theo cột sống mà 
toàn bộ luân xa hướng vào. 

Mũi nhọn hay đỉnh của các luân xa, nơi chúng liên kết với dòng năng 
lượng chủ yếu, được gọi là rễ hoặc tâm của luân xa. Bên trong các tâm 
này là những dấu niêm kiểm soát sự trao đổi năng lượng giữa các vàng 
hào quang qua luân xa đó. Nghĩa là mỗi một trong số bảy luân xa đều 
có bảy vàng, mỗi vàng tương ứng với một vàng của trường hào quang. 
Mỗi luân xa có vẻ khác biệt trên từng vàng dó, như sẽ được nói chỉ tiết 
trong miêu tả của mỗi vàng. Năng lượng nào muốn chảy từ vàng nọ 
sang vàng kia qua luân xa phải đi qua các dấu niêm trong rễ luân xa đó. 
Hình 7-4 cho thấy trường hào quang với toàn bộ bảy vàng thâm nhập và 
toàn bộ bảy vàng thâm nhập của các luân xa. 

Có thể nhìn thấy năng lượng tuôn chảy vào trong toàn bộ những luân xa 
này từ trường năng lượng vũ trụ ( Hình 7-3 ). Từng cuộn xoáy năng 
lượng hiện ra đang hút hoặc để cho năng lượng từ trường năng lượng 
vũ trụ đi vào. Chúng hiện ra đang hoạt động giống như các cuộn xoáy 
chất lỏng mà chúng thường gặp trong nước hay trong không khí, như 
xoáy nước, khí xoáy tụ, cột nước và bão. Chỗ tận cùng của một luân xa 
bình thường mở ra vàng hào quang thứ nhất có đường kính khoảng 6 
in, cách mặt da khoảng 1 in. 


Chức năng của bảy luân xa 


Mỗi cuộn xoáy nói trên trao đổi năng lượng với trường năng lượng vũ 
trụ. Như vậy, khi ta nói về cảm giác “khai mō" thì đó là có thật theo đúng 
nghĩa của từ. Toàn bộ luân xa chính, luân xa phụ, luân xa bé hơn nữa 
và các huyệt châm cứu là những lỗ cho năng lượng đi vào và đi ra khỏi 
hào quang. Ta tựa như bọt biển giữa đại dương năng lượng bao quanh. 
Vì năng lượng này luôn kết hợp với một hình thái ý thức cho nên ta trải 


nghiệm năng lượng mà mình trao đổi bằng các thuật ngữ nhìn thấy, 
nghe thấy, sờ thấy, cảm thấy, bằng trực giác hay trực tiếp biết được. 

Do đó, ta có thể thấy rằng nói “khai mở" có hai nghĩa. Đầu tiên, nó có 
nghĩa là chuyển hóa nhiều năng lượng từ trường năng lượng vũ trụ qua 
mọi luân xa lớn nhỏ. Thứ nhì, nó có nghĩa là đưa vào và phần nào có 
quan hệ với toàn bộ ý thức được kết hợp với năng lượng chảy qua ta. 
Đó không phải chuyện dễ, và phần đông chúng ta không làm được. Đơn 
giản là có quá nhiều cái đưa vào. Chất liệu tâm lý liên quan đến từng 
luân xa được đưa vào ý thức bằng cách tăng dòng chảy năng lượng 
qua luân xa đó. Rất nhiều chất liệu tâm lý có thể sẽ được giải phóng do 
một dòng chảy năng lượng đột ngột, và ta có thể chế biến được tất cả. 
Vì vậy, ta hoạt động trong bất cứ quá trình sinh trưởng nào mà mình 
hiện diện ở đó để từ từ khai mở từng luân xa, có thể ta mới có thời gian 
để chế biến chất liệu riêng giải phóng ra và để hòa nhập thông tin mới 
này vào đời sống của mình. 


Các trung tâm 
tâm thân 


Các trung tâm 
ý chí 


N š 
~- + 
= k 
z + 
$ -= 
“=, > 
t > - 
% Ta, 
+% 3 


L 
PAS 


“ Y 
CETTE 


VU 


M. 


Hình 7-3: Bảy luân xa chính, phía trước và phía sau 
(Tài liệu chân đoán) 


yur wg tập yug 
—— —==— 


(19u ngo) 


m qun uậtp yug u 2) tiệt yug 
—. 


thân) 


Q 


Cơ thê ketheric 


mạo tâm 
g giới 
xúc) 
mẫu 


ën 
ê 
Etheric 


thron 
ên mao cåm xúc 


(di 
Cơ thị 
(diệ 
ë tinh tú 
tâm thân 
bên dưới) 
cảm xúc 
etheric 
mao etheric 


bên đưới) 
bên dưới) 


k (diện mạo thê chât) 


Cơ thê tâm thân 


= 


==. . ._————__m— 


``—=——————-—==““ 


w "... 
`. : Su F=] SN 
F g 8 Đ z Sani 
- ` 
+ b O £ "=... `< 
” O : i ks 
# TC £. “Q = Pe 2 Swiss Si 
À -.. 3 = 2 “ ayy === ....... ba 
mu HS” .~ "wass “<< 
š. - 
R . Saa, 1... s 
nit .. aa ~ ` 
z z. + TS 1 ”' ma... as... anann, "“.ằẳ ` "° xẻ 
, “ -....... aims FEE a S qawa 
¿ “ - ... - “1n asses... ... ... ca, La bề ` ` 
j cởi sar “saa q S NO S s * N 
N š, 3 “Aqa x. N. ` `. \ 
4 2 š LG. TC s.V, A` £ uav T ` 
= LÁ E Z S42 A qi: ? t 
tag / “4 = A \ HÀ 1: 
=. K Aji l: : 
= ` 
TĨNH 
d p.s ti * 
: NH1 nH 
. 
BH H ‹ 
= Ë; ! 
pre 
Ç = Ị 
\ ` — A inii 
` % <. `... r assis. Bed as... i 
` `. .. w... sare., asa ....~..h.... ET A i 
` p iis ° Whys 9. se9® nareset: TỬ SG. 
` .` @We'esoessuua sq paast ktt" 


s aast 
... 
.. - 
a.. 
.................. 


` Ken. ..... ...... P 


.... ... 9" ạ 
o.e aaor” .* 
... - w 


- 
-. ." 
.. 

.-...... 


e. 
**ə <... `... 


hân đoán) 


êu c 


a 


ê thống bảy vâng cơ thê hào quang 
(Tài li 


e 


H 


Hinh 7-4 


Việc khai mở luân xa và tăng cường dòng chảy năng lượng là quan 
trọng, vì càng cho năng lượng chảy bao nhiêu ta càng khỏe mạnh bấy 
nhiêu. Bệnh tật xảy ra trong hệ thống là do thiếu cân bằng năng lượng 
hay do tắc nghẽn dòng chảy năng lượng. Nói cách khác, sự thiếu dòng 
chảy trong hệ thống năng lượng con người cuối cùng sẽ dẫn đến bệnh 
tật. Nó cũng làm méo mó tri giác và làm nhụt cảm giác, do đó gây trở 
ngại cho việc bình yên trải nghiệm trọn vẹn cuộc đời. Tuy nhiên, chúng 
ta vốn không được chuẩn bị về tâm lý để vẫn khai mở mà không làm 
việc cũng như phát triển tính chín chắn và trong sáng của mình. 

Mỗi một trong số năm giác quan phối hợp với một luân xa. Xúc giác kết 
hợp với luân xa 1; thính giác, khứu giác và vị giác với luân xa 5 (hay 
luân xa họng); và vị giác với luân xa 6 (hay luân xa con mắt thứ ba). 
Điều này được luận bàn chi tiết trong Chương nói về tri giác. 

Các luân xa của cơ thể hào quang có ba chức năng chính: 

1. Tiếp sinh khí cho từng cơ thể hào quang và do đó tiếp sinh khí cho 
thân thê. 

2. Tạo ra sự phát triển những diện mạo khác nhau của ý thức về bản 
thân. Mỗi luân xa có liên quan đến một chức năng tâm lý đặc hiệu. 
Chương 11 bàn về tác động tâm lý của các luân xa đặc hiệu khai mở 
trong các cơ thể etheric. cảm xúc và tâm thần. 

3. Truyền năng lượng giữa các mức hào quang. Mỗi vàng hào quang có 
riêng một bộ bảy luân xa chính, mỗi cái khu trú ở cùng chỗ trên thân thể. 
Vì từng vàng hào quang tăng tiền tồn tại trong những quãng tám luôn 
lên cao của tần số cho nên điều này có thể xảy ra. Chẳng hạn, với luân 
xa 4, thực tế có bảy luân xa, mỗi cái thuộc một dải tần số cao hơn cái ở 
thấp. Những luân xa này dường như lồng vào nhau tựa chồng cốc 
chén. Mỗi luân xa ở từng vàng lan rộng ra xa hơn trong trường hào 
quang (tới ria từng vàng hào quang) và hơi rộng hon cái ở dưới nó. 
Năng lượng được truyền từ một vâng sang vâng bên cạnh qua những 
hành lang ở đỉnh luân xa. Ở số đông người, các hành lang này đóng 
kín. Chúng khai mở là do kết quả của việc thanh khiết hóa tâm linh và vì 
thế luân xa trở thành vật truyền năng lượng từ vàng này sang vàng 
khác. Mỗi luân xa trong vàng etheric trực tiếp liên kết với cùng luân xa 
ấy trong cơ thể mịn hơn bên cạnh vẫn bao quanh và thâm nhập nó. Các 
luân xa trong cơ thể cảm xúc liên kết với các luân xa trong CƠ thể mịn 
hơn bên cạnh là cơ thể tâm thần, v.v. cú thế cho toàn bó bảy vàng. 
Trong y văn bí truyền phương Đông, mỗi luân xa được nhìn thấy có một 
số cánh hoa nào đó. Tìm tòi nghiên cứu tỉ mỉ hơn, thấy các cánh hoa 
này hiện ra như những cuộn xoáy nhỏ xoay tròn với tốc độ rất lớn. Mỗi 


cuộn xoáy chuyên hóa một rung động năng lượng cộng hưởng ở tần số 
xoay đặc thù của nó. Chẳng hạn, luân xa xương mu có bốn cuộn xoáy 
nhỏ, và chuyển hóa bốn tần số cơ bản của năng lượng. Màu sắc quan 
sát được tại mỗi luân xa có liên quan đến tần số của năng lượng được 
chuyên hóa ở tốc độ đặc thù của nó. 

Vì luân xa dùng để tiếp sinh khí cho thân thể nên chúng trực tiếp liên 
quan đến mọi bịnh lý trong thân thể. Hình 7-5 liệt kê bảy luân xa chính 
dọc cột sống và những vùng chúng chỉ phối. Mỗi luân xa kết hợp với 
một tuyến nội tiết và một đám rối thần kinh chủ yếu. Các luân xa hấp thụ 
năng lượng vũ trụ, còn gọi là năng lượng nguyên sinh ( khí, Orgone, 
prana, v.v.), đập vỡ ra làm những phần hợp thành rồi gởi theo những 
dòng năng lượng gọi là kênh dẫn đi tới hệ thần kinh, các tuyến nội tiết, 
sau đó vào máu để dinh dưỡng thân thể, như được trình bày ở hình 7-6. 
Hoạt động tâm lý động lực học của luân xa, sẽ được luận bàn chỉ tiết, 
liên quan chủ yếu đến ba cơ thể đầu tiên của hào quang; ba cơ thể này 
kết hợp với các tương tác thể chất, tâm thần và cảm xúc trên bình diện 
trái đất. Chẳng hạn, khi luân xa tim của một người hoạt động chính xác 
thì người đó rất tử tế khi yêu thương. Khi luân xa 1 hoạt động khỏe 
khoắn, con người thường có ý chí mạnh mẽ muốn sống và liên kết chặt 
ché với đất. Đây là người tiếp đất tốt trong cuộc sống. Khi luân xa 6 và 3 
của ai đó hoạt động tốt, anh ta sẽ suy nghĩ sáng suốt. Nếu các luân xa 
này không hoạt động tốt, tư duy anh ta sẽ lẫn lộn. 

Hình 7—5 I 
CÁC LUÀN XA CHÍNH VÀ VÙNG THÂN THẺ ĐƯỢC CHÚNG DINH 
DUONG 


LUÂN SỐ CUỘN TUYẾN NỘI VÙNG ĐƯỢC DINH DƯỠNG 
XA XOAY NHO TIET 


7.Đinh 972 Tím, Tuyến tùng Não trên, mắt phải 

đầu trăng 

6. Trán 96 Chàm Tuyến yên Não dưới, mắt trái, tai, mũi, hệ 
thân kinh 

5.Họng 16 Xanh Tuyến giáp Phế quản và cơ quan phát âm, 


phổi, ống tiêu hóa 


4. Tim 12 Lục 
3.Đám 10 Vàng 
rôi 


2. Xương 6 Da cam 
cùng 


1.Nền 4 Đỏ 


Tuyến ức Tim, máu, dây thần kinh phế vị, 
Hệ tuân hoàn 


Tuyến tụy Da dày (bao tử), gan, túi mật thái 
dương, hệ thân kinh 


Tuyến sinh Hệ sinh sản 
dục 


Tuyến Cột sống, thận 
thượng thận 


Năng lượng nguyên sinh đi vào 


Năng lượng thứ sinh đi ra 


\ 


Kênh dẫn 


ak. 


Hệ thân kinh 


m 


Hệ nội tiệt 
Máu 
Hình 7-6: Con đường chuyên hóa 
của năng lượng nguyên sinh đi vào 


Cơ thể etheric (Vàng thứ nhất) 


Cơ thể. etheric (do từ “ether”, trạng thái nằm giữa năng lượng và vật 
chât) gồm các vạch năng lượng nhỏ xíu “như một mạng lấp lánh các tia 
sáng” gióng các vạch của màn hình vô tuyến (Hình 7-7). Nó có cùng cấu 
trúc với thân thể bao gồm tất cả các bộ phận giải phẫu học và toàn thể 
các cơ quan. 

Cơ thể etheric gồm có một cấu trúc xác định của các vạch năng lượng, 
hay ma trận năng lượng, trên đó thể chất các mô của thân thể hình 
thành và bám chắc vào. Các mô thể chất tồn tại như vậy chỉ là nhờ 
trường sinh lực ở phía sau chúng; nghĩa là trường này có trước thân thể 
chứ không phải là kết quả của thân thể. Mối quan hệ đó đã được chứng 
minh trong các quan sát về sinh trưởng của thực vật do BS John 
Pierrakos và tôi tiến hành. Qua sử dụng tri giác cao cấp, chúng tôi quan 
sát thấy một ma trận trường năng lượng trong bóng dáng chiếc lá đã 
được chiếu lên trước khi chiếc lá sinh trưởng, và sau đó chiếc lá mới 
lớn lên trong hình thái tồn tại đã sẵn có đó. 

Cấu trúc “giống tám mạng” của cơ thể etheric chuyển động không 
ngừng. Người có tầm nhìn thấu thị sẽ thấy những tia sáng màu trắng 
hơi xanh chuyên dịch dọc theo các vạch năng lượng của nó khắp toàn 
bộ thân thể đậm đặc. Cơ thể etheric vượt ra khỏi mặt da khoảng 1⁄4 - 2 in 
và rung động khoảng 15-20 chu kỳ/phút. 

Màu sắc của cơ thể etheric thay đổi từ xanh nhạt sang xám. Màu xanh 
nhạt đã liên kết với một hình thái tinh tế hơn màu xám. Nghĩa là một 
người nhạy cảm hơn, với một cơ thể nhạy cảm, sẽ có khuynh hướng có 
vàng thứ nhất màu hơi xanh, trái lại, một người loại lực lưỡng khỏe 
mạnh sẽ có khuynh hướng có cơ thể etheric màu xám nhạt hơn. Tất cả 
các luân xa của vàng này cùng màu với cơ thể hào quang. Nghĩa là 
màu của chúng cũng sẽ nằm trong giới hạn xanh và xám. Các luân xa 
trông tựa như những cuộn xoáy làm bằng mạng lưới ánh sáng, y hệt 
như phần còn lại của cơ thể etheric. Người ta có thể thấy được tất cả 
các bộ phận của thân thể, nhưng chúng được tạo nên bằng ánh sáng 
xanh nhạt lắp lánh này. Như trong hệ thống năng lượng của lá, cầu trúc 
etheric này dựng nên ma trận để cho các tế bào sinh trưởng, nghĩa là 
các tế bào của thân thể lớn lên dọc theo những vạch năng lượng của 
ma trận etheric, và ma trận này có mặt tại đó trước khi các tế bào nảy 
nở. Nếu như phải cô lập cơ thể etheric và chỉ nhìn vào nó thì sẽ thấy nó 


tựa như người đàn ông hay người đàn bà làm bằng những vạch ánh 
sáng xanh nhạt nhấp nháy liên tục, tựa như Người Nhện thì đúng hơn. 
Quan sát vai của người nào đó trong ánh sáng mờ mờ trước một nền 
thật trắng, thật đen hoặc xanh thẫm, bạn sẽ có thể thấy những. rung 
động của cơ thể etheric này. Rung động dâng lên, lưu lại ở vai rồi lan 
xuống cánh tay, như làn sóng. Nếu bạn nhìn gần hơn thì thấy một 
khoảng trống giữa vai và ánh sáng xanh lờ mờ; tiếp theo là một lớp mù 
có màu xanh sáng hơn cứ nhạt dần khi tỏa rộng ra từ thân thể. Tuy 
nhiên, hãy nhớ rằng ta vừa nhìn thấy thì nó đã đi mất, vì nó chuyển 
động quá nhanh. Nó sẽ lại rung động ở dưới cánh tay rồi, đúng vào lúc 
bạn nhìn lần nữa để tự mình kiểm tra lại. Hãy thử nữa đi. Bạn sẽ bắt 
gặp rung động kế đó. 


Cơ thể cảm xúc (Vàng thứ hai) 


Cơ thể hào quang thứ hai (Hình 7-8) hay là cơ thể mịn thứ nhì sau cơ 
thể etheric, thường được mệnh danh là cơ thể cảm xúc và kết hợp với 
các cảm giác. Nó bám sát đường nét của thân thể. Cấu trúc của nó lỏng 
hơn nhiều so với cơ thể etheric và không sao chép lại thân thể. Đúng 
hơn, nó hiện ra như những đám mây màu một chất mịn đang trong 
trạng thái liên tục chuyển động lỏng. Nó vượt ra quá mặt da khoảng 1-3 
in. 


Những vach ảnh sảng 
mau xanh ảnh sảng - 
nhiên mau sãc 


zz. 


Hinh 7-7: Cơ thè etheric Hinh 7-8: Co thë cảm xúc 


Cơ thể này thâm nhập những cơ thể đậm đặc hơn mà nó bao quanh. 
Màu của nó thay đổi từ những màu sáng chói đến những màu xám xin, 
tùy theo tình trạng sáng suốt hay lẫn lộn của cảm giác hay của năng 
lượng sản sinh ra chúng. Những cảm giác trong sạch và có năng lượng 
cao như yêu thương, kích động, vui mừng hay giận dữ thì sáng và trong 
trẻo; những cảm giác rối rắm thì tối và xám xịt. Vì những cảm giác này 
trở thành có năng lượng qua tương tác cá nhân, qua tâm lý trị liệu, v.v. 


cho nên các màu tách ra, đi vào màu sắc nguyên thủy của chúng và 
bừng lên. Chương 9 sẽ đề cập quá trình đó. 

Cơ thể này chứa tất cả màu sắc của cầu vồng. Từng luân xa trông 
giống như một cuộn xoáy nhiều màu và theo các màu sắc của cầu 
vồng. Bảng liệt kê dưới đây trình bày các luân xa của cơ thể cảm xúc và 
màu sắc của chúng: 

Luân xa 1 = đỏ 

Luân xa 2 = đỏ-da cam 

Luân xa 3 = vàng 

Luân xa 4 = nõn chuối 

Luân xa 5 = xanh da trời 

Luân xa 6 = chàm 

Luân xa 7 = trắng 

Chương 9 cung cấp một số quan sát về cơ thể cảm xúc trong các buồi 
chữa. Nói chung, cơ thể này hiện ra như những đốm màu chuyển động 
trong ma trận của trường etheric và cũng vượt qua nó một chút. Đôi lúc 
con người có thể ném ra những đốm màu năng lượng vào không khí 
xung quanh. Đặc biệt, có thể quan sát được hiện tượng này khi ai đó 
đang thả lỏng các cảm giác trong buổi chữa. 


Hình 7-9: Cơ thể tâm thần Hình 7-10: Cơ thể tinh tú 


REU ARPA MN -CELH LỌI5 5241} 3) Ø2 :£[-¿ HH 


uuv dg 
supa Suo j đugs gn JQ 
Bues que tös Sunq; 


Cơ thể tâm thần (Vàng thứ ba) 


Cơ thể hào quang thứ ba là cơ thể tâm thần (Hình 7-9). Cơ thể này 
vượt qua cơ thể cảm xúc và gồm có những chất thường là mịn hơn kết 
hợp với tư duy và các hóa trình tâm thần. Cơ thể này thường hiện ra 
như một ánh sáng màu vàng chói lọi bức xạ quanh đầu, vai, và chạy 
vòng quanh toàn bộ thân thể. Nó lan rộng và trở nên rực rỡ hơn khi 
người đó tập trung vào các quá trình tâm thần. Nó vượt ra quá mặt da 
khoảng 3-8 in. 

Cơ thể tâm thần cũng là một cơ thể có cấu trúc. Nó chứa đựng cấu trúc 
các ý niệm của ta. Cơ thể này màu vàng là chính. Có thể nhìn thấy các 
hình thái tư tưởng trong trường này hiện ra dưới dạng những đốm có độ 
sáng và hình thù thay đổi. Những hình thái tư tưởng này có các màu 
phụ xếp chồng lên thực sự bắt nguồn từ mức cảm xúc. Màu sắc đại 
diện cho cảm xúc của con người liên kết với hình thái tư tưởng. Ý niệm 
càng trong sáng và hình thành tốt bao nhiêu thì hình thái tư tưởng kết 
hợp với ý niệm đó càng trong sáng và hình thành tốt bấy nhiêu. Ta nâng 
cao những hình thái tư tưởng này bằng cách tập trung vào những tư 
tưởng mà chúng đại diện. Những tư tưởng quen thuộc trở thành những 
lực “kiến tạo tốt” mạnh mẽ tác động đến cuộc đời của ta. 

Cơ thể này từng là cơ thể khó quan sát nhất đối với tôi, một phần có thể 
do con người thực sự chỉ mới bắt đầu phát triển cơ thể tâm thần và chỉ 
mới bắt đầu sử dụng hiểu biết của mình vào những hướng ái trong 
sáng. Vì lý do đó, ta sẽ có ý thức cao về hoạt động tâm thần và tự coi 
mình là một xã hội mang tính phân tích. 


Vượt qua thế giới thê chất 


Trong hệ thống mà tôi sử dụng để chữa trị (Hình 7-4), ba vàng hào 
quang bên dưới kết hợp với và chuyển hóa những năng lượng liên quan 
đến thế giới thể chất, và ba lớp bên trên chuyển hóa những năng lượng 
liên quan đến thế giới tâm linh. Vầng thứ tư hay mức tinh tú kết hợp với 
luân xa tim, là lò thử thách việc cải biến mà mọi năng lượng phải trải 
qua khi đi từ thế giới này sang thế giới. khác. Nghĩa là năng lượng tâm 
linh phải đi qua lửa của tim dë được cải biến thành những năng lượng 
thể chất bậc thấp, và các năng lượng thể chất (của ba vâng hào quang 
bên dưới) phải đi qua ngọn lửa cải biến của tim để trở thành các năng 
lượng tâm linh. Trong chữa trị tổng phổ được luận bàn ở Chương 22, ta 


sử dụng những năng lượng kết hợp với mọi vàng hào quang và mọi 
luân xa để thông qua tim, trung tâm của yêu thương, mà vượt lên. 

Cho đến đây, trong cuộc luận bàn này, ta đã tập trung vào ba vàng bên 
dưới. Phần lớn tâm lý liệu pháp mà tôi đã thấy trong địa hạt này chủ yếu 
chỉ sử dụng ba vàng hào quang bên dưới và tim. Ta vừa mới bắt đầu 
xem xét bốn vàng bên trên của hào quang thì mọi cái đã thay đổi, bởi vì 
ngay khi bạn vừa mới khai mở tri giác của mình tới những vâng bên trên 
vâng thứ ba là bạn đã bắt đầu nhin tháy một hay nhiêu người hiện hữu 
trong các vàng dó mà không có hình hài. Từ những quan sát của tôi và 
của các nhà thấu thị khác, thấy có những vàng của thực tại, hoặc các 
“dải tần số” khác của thực tại vượt ra ngoài thể chất. Bón vàng bên trên 
của trường hào quang tương ứng với bốn trong số các vàng của thực 
tại. Một lần nữa, tôi phải nhắc lại rằng luận bàn tiếp theo chỉ là cố gắng 
đi đến một hệ thống mà với nó ta giải thích các hiện tượng quan sát 
thấy; tôi chắc rắng trong tương lai sẽ có những hệ thống tốt hơn được 
tạo ra. Hệ thống này là hữu ích đối với tôi. 

Trong Hình 7-4, nhìn chung tôi đã kết hợp ba luân xa bên trên với hoạt 
động thể chất, cảm xúc và tâm thần của con người trong thực tại tâm 
linh của họ. Sở dĩ như vậy là vì phần lớn chúng ta chỉ sử dụng cái phần 
áy của bản thân trong những loại chức năng hạn chế đó. Chúng là y chí 
cao cấp, cảm nghĩ cao cap về yêu thương, và hiểu biết cao cấp, nơi mà 
các khải niệm tổng quát được thông hiểu ngay một lúc. Vàng thứ tư kết 
hợp với yêu thương. Đó là những ô cửa qua đó ta có thể đi vào trong 
trạng thái khác của thực tại. 

Tuy nhiên, bức tranh quả thật phức tạp hơn thế. Mỗi vàng ở bên trên 
vàng thứ ba là một vàng trọn vẹn của thực tại với những sinh linh, 
những hình thái, và những chức năng riêng vượt quá cái mà ta thường 
gọi là con người. Mỗi vàng là một thế giới trọn vẹn trong đó ta sống và 
có bản chất của ta. Số đông chúng ta trải nghiệm các thực tại này trong 
giấc ngủ mà không nhớ lại được. Một số trong chúng ta có thé đi vào 
những trạng thái ây của thực tại bằng cách bành trướng ý thức qua các 
kỹ thuật thiền định. Những kỹ thuật thiền định này khai mở các dấu niệm 
giữa rễ của các vàng luân xa, và nhờ đó cung càp ó cửa cho y thúc di 
qua. Đề luận bàn tiếp, tôi sẽ chỉ tập trung vào việc mô tả các vâng hào 
quang và các chức năng hạn chế của chúng. Cuối cuốn sách này sẽ có 
nhiều luận bàn hơn về các vàng cao hơn hay các “tần số của thực tại”. 


Cơ thể tinh tú (Vàng thứ tư) 


Cơ thể tinh tú (Hình 7-10) không có hình dạng nhất định và gồm những 
đám mây màu đẹp hơn của cơ thể cảm xúc. Cơ thể tinh tú có khuynh 
hướng có một bộ màu tương tự, nhưng màu sắc thường pha trộn với 
ánh sáng màu hồng của yêu thương. Nó vượt ra quá mặt da khỏang 1/2 
— 1 fut. Các luân xa là quãng tám tương tự các màu sắc như cầu vồng 
của cơ thể cảm xúc, nhung mỗi cái lại pha trộn với màu hồng của yêu 
thương. Luân xa tim của người đang yêu tràn trè ánh sáng màu hồng ở 
mức tinh tú. 

Khi người ta yêu nhau thì có thể thấy những vòng cung rực rỡ ánh sáng 
màu hồng nối liền tim họ, và thấy trong tuyến yên có thêm một màu 
hồng rất đẹp bên cạnh những rung động óng vàng thông thường mà tôi 
quan sát được. Khi người ta hình thành mối quan hệ với ai thì họ đ cho 
những sợi dây nảy sinh từ các luân xa vươn dài ra liên kết lại. Những 
sợi dây này tồn tại ở nhiều mức của trường hào quang, bô sung thêm 
cho cơ thể tinh tú. Mối quan hệ càng lâu dài, càng sâu nặng thì càng có 
nhiều sợi dây và các sợi dây càng chắc. Khi chấm dứt quan hệ thì các 
sợi dây này bị xé, lắm khi gây nên nhiều nổi đau. Thời kỳ “khắc phục” 
mối liên hệ thường là thời kỳ tháo gỡ những sợi dây đó ở các mức thấp 
của trường hào quang và cho bắt rễ lại vào bản ngã. 

Nhiều tương tác xảy ra ở mức tinh tú với một số người. Những đốm 
màu lớn hình thù khác nhau lướt nhanh qua căn phòng giữa nhiều 
người. Điều đó có phần vui, có phần không vui. Bạn có thể nhận ra 
được chỗ khác nhau. Có thể bạn thấy thiếu thoải mái về ai đó trong 
phòng mang dáng vẻ thờ ơ khi bạn hiện diện; vậy mà lại xảy ra nhiều 
chuyện ở một mức khác của trường hào quang. Tôi đã thấy nhiều người 
đứng sát lại thành nhóm, giả bộ không chú ý đến nhau, trong khi ở mức 
năng lượng lại có giao lưu trọn vẹn bằng nhiều hình thái năng lượng 
chuyền động giữa bọn họ. Chắc chắn bạn đã từng tự trải nghiệm về 
điều này, đặc biệt giữa nam và nữ. Đúng nó không phải là ngôn ngữ con 
người; đó là một hiện tượng năng lượng thực sự mà ta có thể cảm nhận 
được. Chẳng hạn, khi người đàn ông hay người đàn bà tưởng tượng ra 
chuyện làm tình với ai đó, họ nói tại quán rượu hay bữa tiệc, thì trong 
các trường năng lượng của họ xảy ra một cuộc thử thật sự để xem hai 
trường hào quang có đồng bộ không và họ tương hợp hay không tương 
hợp. Sẽ có thêm các ví dụ về hiện tượng tương tác hào quang này 
được giới thiệu trong Chương 9. 


Không gian 
màu xanh 
cobalt 


Hình 7-11: Mức etheric màu 


Cơ thể etheric mẫu (Vàng thứ năm) 


Tôi gọi lớp thứ năm của hào quang là cơ thể etheric mẫu (Hình 7-11) vì 
nó chứa đựng tất cả các hình thái tồn tại trên bình diện thể chất trong sơ 
đồ hay hình thái mẫu. Nghĩa là trông nó giống âm bản ảnh nhiều hơn. 
Nó là hình thái mẫu cho vâng etheric vốn là hình thái mẫu cho thân thể 
như đã định. vàng etheric của trường năng lượng có nguồn gốc cầu 
trúc từ vàng etheric mẫu. Nó là sơ đồ hay hình thái hoàn hảo cho vàng 
etheric. Nó vượt ra quá mặt da khoảng 1/2 - 2 fut. Trong bệnh tật, khi 
vàng etheric trở nên méo mó thi hoạt động của vàng etheric máu là càn 
thiết để hỗ trợ cho vàng etheric trong hinh thái mẫu nguyên thủy của nó. 
Nó là mức hào quang mà ở đó âm thanh tạo nên vật chất. Sử dụng âm 
thanh để chữa trị có hiệu quả nhất tại mức này. Vấn đề sẽ được luận 
bàn thêm trong Chương 23 nói về chữa trị. Theo sức nhìn thấu thị của 
tôi, thấy những hình thái này hiện ra như những vạch trong hoặc trong 
suốt trên nền xanh cobalt, rất giống sơ đồ kiến trúc, chỉ có điều là sơ đồ 
này tồn tại trong một chiều khác. Như thể nó là một hình thái tạo nên bởi 
hiện tượng lấp đầy trọn vẹn trong không gian phía sau, và khoảng trống 
rót lại đã tạo nên hình thái đó. 

Có thể lấy ví dụ về cung cách tạo khối cầu trong hình học Euclide để so 
sánh với cung cách tạo trong khoảng không etheric. Trong hình học 
Euclide, muốn tạo khối cầu, trước hết người ta xác định một điểm. Bán 
kính kéo từ điểm đó hướng ra cả ba chiều sẽ tạo nên mặt phẳng của 
khối cầu. Nhưng trong khoảng không etheric, có thể gọi được là khoảng 
âm, khi tạo khối cầu lại xảy ra quá trình trái ngược. Hằng hà sa số các 
bình diện từ bốn phương tám hướng đến và lấp đầy toàn bộ khoảng 
không, trừ một vùng hình cầu được đề trống. Cái này xác định khối cầu. 
Nó là vùng không được lấp dày bởi vì tất cả bình diện đã gặp nhau, 
vùng này sau đó xác định khoảng trống hình cầu. 

Như vậy, mức etheric mẫu của hào quang tạo nên một khoảng trống 
hay một khoảng âm, trong đó tồn tại mức thứ nhất hay mức etheric của 
hào quang. Mức etheric mẫu là mẫu cho cơ thể etheric (cơ thể này về 
sau tạo ra cấu trúc kẻ ô trường năng lượng được cấu trúc) trên đó thân 
thể nảy nở. Do vậy mà mức etheric mẫu của trường năng lượng chứa 
đựng mọi hình thù và hình thái tồn tại trên bình diện thể chất, trừ ở trên 
mức mẫu. Những hình thái này tồn tại trong khoảng âm, tạo nên một 
khoảng trống trong đó cấu trúc kẻ ô etheric nảy nở, và trên đó tồn tại 
mọi biểu hiện thể chất. 


Bằng cách chỉ tập trung vào tần số rung động của mức thứ năm khi 
quan sát trường hào quang của người nào đó, ta có thể cô lập được 
vàng thứ năm của hào quang. Khi tôi làm như thé, tôi nhìn thấy hình thái 
trường hào quang của người đó vượt ra quá mặt da khoảng 2 %2 fut. 
Trông nó giống như hình trái xoan hơi thuôn. Nó chứa đựng cấu trúc 
trọn vẹn của trường hào quang, bao gồm các luân xa, các cơ quan của 
thân thể và dạng thể chất (bạch mạch, v.v.) toàn bộ ở hình thái âm. Tất 
cả các cấu trúc này hiện ra như được tạo thành từ những vạch trong 
suốt trên một nền xanh thẫm là không gian chất rắn. Khi hòa đồng vào 
mức này, tôi cũng nhìn thấy được tất cả hình thái khác nhau xung quanh 
tôi trong phối cảnh áy. Điều đó dường như tự động xảy ra khi tôi chuyển 
cơ cấu tri giác của mình sang dãy tần số này. Nghĩa là trước tiên tôi chú 
ý tới mức thứ năm chung chung; sau đó tôi tập trung người đặc biệt mà 
mình đang quan sát. 


Cơ thể thượng giới (Vàng thứ sáu) 


Mức thứ sáu là mức cảm xúc của bình diện tâm linh, được gọi là cơ thể 
thượng giới (hình 7-12). Nó vượt ra quá mặt da 2 - 2/3 fut. Nó là mức 
hào quang qua đó ta trải nghiệm hứng khởi tâm linh. Ta có thể đi tới nó 
qua thiền định và nhiều những hình thức khác của công trình cải biến 
mà tôi đề cập trong cuốn sách này. Khi ta tới điểm của “tồn tại”, nơi ta 
biết được mối liên kết của mình với toàn vũ trụ, khi ta nhìn thấy ánh 
sáng và yêu thương trong mọi vật hiện hữu, khi ta chìm ngập trong ánh 
sáng, thì ta cảm thấy ta là của vũ trụ và vũ trụ là của ta, và cảm thấy 
rằng ta với Thượng Đề là một, bấy giờ là lúc ta đã nâng ý thức của mình 
tới mức thứ sáu của hào quang. 

Yêu thương vô điều kiện luôn chảy khi có liên kết giữa luân xa tim khai 
mở và luân xa thượng giới khai mở. Trong liên kết đó, ta kết hợp lòng 
yêu thương nhân loại — lòng yêu thương cơ bản của con người đối với 
những đồng loại bằng xương bằng thịt của mình - với hứng khởi tâm 
linh tìm thấy trong yêu thương tâm linh vốn vượt ra ngoài thực tại thể 
chất dë đi tới mọi lĩnh vực của cuộc sống. Việc kết hợp cả hai tạo nên 
trải nghiệm về yêu thương vô điều kiện. 

Cơ thể thượng giới hiện ra với tôi trong ánh sáng lung linh rất đẹp, gồm 
chủ yếu các màu phần. Ánh sáng này có một tia màu của vàng bạc và 
trắng sữa tựa như mặt xà cừ. Hình thái của nó ít được xác định hơn 
hình thái của mức etheric mẫu ở chỗ nó chỉ đơn giản hiện ra gồm có 


ánh sáng bức xạ từ thân thể, giống như lớp sáng xung quanh cây nến. 
Giữa lớp sáng này còn có thêm những tia sáng chói hơn, mạnh hơn. 


Cơ thể ketheic mẫu hay cơ thể nhân quả (Vàng thứ bảy) 


Mức thứ bảy là mức tâm thần của bình diện tâm linh, được gọi là cơ thể 
ketheric mẫu (hình 7-13) Nó vượt ra quá mặt da khoảng 2⁄2 - 32 fut. Khi 
ta đưa ý thức của mình tới vàng thứ bảy của hào quang thì ta biết được 
rằng ta với tạo hóa là một. Hình thái ngoài củng này là dạng quả trứng 
của cơ thể hào quang và chứa đựng tất cả các cơ thể hào quang kết 
hợp với sự hóa thân hiện tại mà cá thể đang trải qua. Cơ thể này cũng 
có một mẫu cấu trúc cao cấp. Nó hiện ra trước mắt tôi như gồm những 
sợi tơ ánh sáng của vàng bạc tồn tại rất lâu giữ toàn bộ hình thái hào 
quang lại với nhau. Nó chứa đựng một cấu trúc kẻ ô của thân thể và tất 
cả luân xa. 

Khi “hòa đồng” vào mức tần số của vàng thứ bảy, tôi thấy ánh sáng óng 
vàng lung linh rất đẹp rung động nhanh tới mức tôi phải dùng từ “tung 
linh”. Trông nó giống như ngàn sợi tơ óng vàng. Hình thái quả trứng óng 
vàng vượt ra quá mặt da khoảng 3 — 3⁄2 fut tùy người, với cực bé nhất 
ở dưới chân và cực lớn nhất ở khoảng 3 fut trên đầu. Nó có thể lan rộng 
ra hơn nếu nó dồi dào nghị lực. Đối với tôi, rìa ngoài cùng quả thật 
giống cái vỏ trứng, nó hiện ra có bề dày khoảng 1⁄4 - 1⁄2 in. Phần ngoài 
cùng này của vàng thứ bảy rất khoẻ và thun giãn, chống thâm nhập và 
bảo vệ trường hào quang đứng như vỏ trứng bảo vệ gà con. Tất cả các 
luân xa và các dạng thể chất hiện ra như được làm bằng ánh sáng óng 
vàng ở mức này. Đây là mức khoẻ nhất, chun giãn nhất của trường hào 
quang. 

Có thể so sánh nó với một làn sóng ánh sáng đứng có hình thù và hình 
thái rối rắm rung động với tốc độ cực lớn. Hầu như người ta có thể nghe 
được âm thanh khi nhìn vào nó. Tôi chắc chắn rằng có thể nghe được 
âm thanh nếu con người thiền định trước một bức tranh như vậy. Mức 
mẫu óng vàng này cũng chứa đựng dòng chảy năng lượng chủ yếu lên 
xuống theo cột sóng, nó mang năng lượng qua rë của từng luân xa và 
liên kết các năng lượng đã được láy vào qua từng luân xa. 

Dòng năng lượng thẳng đứng chủ yếu này cảm ứng những dòng khác 
bên các góc phải của nó để tạo thành những đuôi nheo óng vàng trực 
tiếp vượt ra ngoài cơ thể. Chúng ta lần lượt cảm ứng dòng khác chảy 
vòng tròn xung quanh trường hào quang, đến mức trường hao quang 
trọn vẹn và tất cả các mức bên dưới nó đều được bao quanh và giữ lại 


trong mạng lưới hình giỏ này. Mạng lưới đó cho thấy sức mạnh của ánh 
sáng óng vàng, trí tuệ siêu phàm nắm giữ toàn bộ trường hào quang 
trong sự toàn vẹn và nguyên trạng của nó. 

Thêm vào đó, tại mức ketheric mẫu của hào quang cũng có những dải 
tiền kiếp bên trong vỏ trứng. chúng là những dải màu của ánh sáng bao 
quanh toàn bộ hào quang và có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên bề 
mặt vỏ trứng này. Dải ở cạnh vùng đầu cổ thường là dải chứa đựng tiền 
kiếp mà bạn đang tiến hành thanh lọc trong hoàn cảnh cuộc sống hiện 
tại của bạn. Jack Schwarz nói về những dải đó và cách xác định ý nghĩa 
của chúng bằng màu sắc. Sau này, trong phần chữa trị tiền kiếp tôi sẽ 
mô tả các thao tác với những dải này. Mức ketheric là mức hào quang 
cuối cùng trong bình diện tâm linh. Nó chứa đựng sơ đồ cuộc sống và là 
mức cuối cùng quan hệ trực tiếp đến lần hóa thân này. Vượt ra quá mức 
đó là bình diện vũ trụ, bình diện không thể trải nghiệm được từ quan 
điểm hạn hẹp của một lần hoá thân mà thôi. 


Bình diện vũ trụ 


Hai mức bên trên mức thứ bảy mà tôi có thể nhìn thấy ở thời điểm này 
là mức thứ tám và thứ chín. Mỗi vàng kết hợp với các luân xa thứ tám 
và thứ chín phía trên đầu. Mỗi vàng hiện ra trong suốt như pha lê và 
gồm những rung động cao rất tinh tế. Các mức thứ tám và thứ chín có 
vẻ như theo khuôn mẫu chung và luân phiên giữa vật chất (mức thứ 
tám) và hình thái (mức thứ chín), trong đó vàng thứ tám hiện ra chủ yếu 
dưới dạng chất lỏng và vàng thứ chín hiện ra như một mẫu giống pha lê 
của mỗi cái bên dưới nó. Trong các văn bản tham khảo, tôi không tìm 
thấy những tài liệu nói về các mức này mặc dầu chúng có thể hiện hữu. 
Tôi biết rất ít về những mức này, ngoại trừ một số thực hành chữa trị rất 
có hiệu lực mà tôi được các hướng đạo dạy cho. Tôi sẽ luận bàn những 
phương pháp này trong Chương 22. 


Hình 7-14: Hào quang chung quanh các đầu ngón tay 
Cảm nhận trường hào quang 


Điều quan trọng cần nhớ là khi bạn khai mở tầm nhìn thấu thị của mình 
chắc bạn sẽ chỉ thấy các vàng đầu tiên của hào quang. Chắc bạn cũng 
sẽ không phân biệt được giữa các vàng. Chắc bạn sẽ thấy cả các màu 
sắc lẫn các hình thái. Khi tiến lên nữa, bạn sẽ tăng nhạy cảm tới những 
tầng số ngày càng cao, đến mức bạn có thể thấy các cơ thể cao hơn. 
Bạn cũng sẽ có khả năng phân biệt các vàng và có khả năng tập trung 
vào vàng nào mà mình chọn. 

Phần lớn những hình vẽ minh họa trong một số Chương tới chỉ trình bày 
được ba hay bốn cơ thể hào quang bên dưới. Không phân biết được 
giữa các vàng. Dường như chúng hòa lẫn với nhau và tác động lên 
nhau trong phần lớn các tương tác được mô tả. Phần lớn thời gian ta có 
các xúc cảm bậc thấp, các quá trình tư duy cơ bản và các cản nghĩ giữa 


cá nhân với nhau pha trộn và rối rắm. Ta không thành thạo trong việc 
phân biệt chúng bên trong ta. Một vài cái pha trộn đó thậm chí trông rõ 
trong hào quang. nhiều các cơ thê tâm thần và cảm xúc hiện ra tác động 
như một hình thái rối rắm. Trong những hình vẽ minh họa về các quá 
trình chữa trị sau đây, không có phân biệt gì nhiều trong các cơ thể. Tuy 
vậy, qua quá trình điều trị hay bất cứ quá trình sinh trưởng nào khác, 
các vàng hào quang con người trở nên rõ rệt hơn. Bệnh nhân ngày 
càng có thêm khả năng phân biệt giữa các xúc cảm nền, các quá trình 
tư duy và những xúc cảm bậc cao của yêu thương vô điều kiện kết hợp 
với các mức cao của hào quang. Sư phân biệt này xảy ra qua quá trình 
nhận thức về quan hệ nhân quả mô tả trong Chương 15, nghĩa là bệnh 
nhân bắt đầu hiều bằng cách nào hệ thống niềm tin của họ tác động đến 
các ý niệm trong cơ thể tâm thần, bằng cách nào hệ thống này lần lượt 
tác động đến các xúc cảm, sau đó đến cơ thể etheric và cuối cùng đến 
thân thể. Với hiểu biết này, bấy giờ con người có thể phân biệt giữa các 
vàng của trường hào quang. Các vàng của trường hào quang trở nên 
sáng sủa hơn và rõ rệt hơn vì bệnh nhân trở nên trong sạch hơn với 
nhiều hiểu biết về bản thân giữa những cảm giác thể chất, những xúc 
cảm và những tư tưởng cùng hành động phù hợp. Về sau, trong các 
buổi chữa trị tiếp theo, điều rất quan trọng là phân biệt được giữa các 
vàng hào quang. 


Trả lời câu hỏi trong các bài tập nhìn thấy hào quang con người. 


Năng lượng phần lớn chuyển động luôn luôn từ trái sang phải xung 
quanh vòng tròn. Thật khó chịu phải ngắt lại, và thường không thể ngắt 
được toàn bộ dòng chảy. Cảm giác tạo được cái gì đó giữa hai bàn tay 
là cảm giác ngứa ran cùng với áp lực, một cái gì đó tựa như tĩnh điện. 
Khi các rìa của cơ thể năng lượng chạm vào da thì xảy ra cảm giác 
ngứa ran cùng với áp lực trên mặt da. Khi bạn vẽ các vòng tròn lên lòng 
bàn tay, bạn có thể cảm thấy ngứa ran trên các đường vẽ đó. 

Số đông thấy một đám mù xung quanh các ngón và bàn tay khi cố gắng 
cảm nhận hào quang. Nó có vẻ như cái gì đó giống như làn sóng nhiệt 
bên trên lò sưởi. Đôi khi thấy được bằng màu sắc, chẳng hạn màu 
xanh. Thông thường số đông thấy nó không màu vào lúc bắt đầu. Các 
cơ thể năng lượng chun giãn như kẹo mạch nha giữa các ngón trong 
khi đám mù từ mỗi đầu ngón liên kết với đám mù ở đầu ngón tương ứng 
bên tay kia. Khi bạn chuyển dịch các ngón sao cho một ngón khác đối 


diện với nó thì đám mù lúc đầu còn theo ngón cũ, về sau nhảy sang đầu 
ngón kế bên (hình 7 — 14). 


Điểm lại Chương 7 


1. Mối quan hệ giữa trường năng lượng vũ trụ và trường năng lượng 
con người là gì? 

2. Cơ thể etheric giống cái gì? Nó khác cơ thể cảm xúc như thế nào? 

3. Ba chức năng chủ yếu của các luân xa là gì? 

4. Tại sao luân xa lại có một màu nào đó? 

9. Tâm của luân xa ở đâu? 

6. Các luân xa có liên quan đến những cấu trúc giải phẫu nào? 

7. Hãy mô tả bảy vàng thấp nhất của trường hào quang và chức năng 
của chúng. 

8. Hãy mô tả mối quan hệ giữa các luân xa và các vàng hào quang. 

9. Các luân xa 8 và 9 khu trú ở đâu? 

10. Hãy mô tả một luân xa ở vàng thứ bảy của trường hào quang. 

11. Dòng chảy năng lượng thẳng đứng chủ yếu khu trú ở đâu? 

12. Vàng nào giữ trường năng lượng con người lại với nhau? 

13. Các xúc cản hiện ra ở vằng nào của trường năng lượng con người. 


PHÂN IIII 
CÁC ĐỌNG LỰC TÂM LÝ VÀ TRƯỜNG NĂNG 
LƯỢNG CON NGƯỜI 


"Ánh sáng óng vàng của ngọn bach lap ngự trên chiéc ngai tối tăm của 
mâu bâc đèn” 
The Zohar 


NHẬP BÉ. 
TRẢI NGHIỆM CHỮA BỆNH 


Trong khung cảnh tâm lý trị liệu, lần đầu tiên tôi bắt đầu thấy lại các hào 
quang một cách hữu thức với tư cách người lớn. Đây là một khung cảnh 
trong đó tôi không những “được phép” quan sát kỹ lưỡng mọi người mà 
còn được khuyến khich làm đìều đó. Suốt trong nhiều giờ thực hành, tôi 
quan sát động lực của nhiều người. Đây là một đặc ân thực sự, bởi lẽ 
nền đạo đức của xã hội bình thường định ra những biên giới rõ ràng 
trong cách ứng xử như thế. Tôi tin chắc rằng bạn đã từng kinh qua 
chuyện chú ý đến một người khách nước ngoài đặc biệt trên xe buýt 
hay trong quán cà phê, khi mà chỉ trong giây lát quan sát, người đó bắt 
gặp cái nhìn của bạn và, bằng những lời lẽ không phải là thiếu chắc 
chắn trong ánh mắt, anh ta cho bạn biết rằng bạn nên thôi nhìn anh ta 
thì tốt hơn. Lúc ấy, trườc hét, bằng cách nào mà anh ta biết được là bạn 
đang nhìn? Anh ta thấy bạn qua trường năng lượng. Thứ nữa, tại sao 
anh ta bảo bạn thôi? Nhiều người dễ bực mình khi bị người khác nhìn. 
Phần đông chúng ta không muốn người khác biết về động lực của riêng 
mình. Phần đông thấy xấu hó về chuyện có cái gì đó sẽ bị nhìn thấy nếu 
có người khác nhìn mình chăm chú quá. Tát cả chúng ta đều có những 
vấn đề; tất cả chúng ta đều tìm cách ít nhất là tránh mặt một số người. 
Trong phần này, tôi muốn luận bàn về những trải nghiệm riêng tư, kể cả 
những vấn đề của chúng ta, lộ ra trong hào quang như thế nào. Tôi sẽ 
liên hệ chuyện đó với tâm lý trị liệu và với cấu trúc cá tính, như đã được 
xác định bằng năng lượng sinh học. Nhưng trước hết chúng ta hãy bắt 
đầu trên cơ sở tâm lý trị liệu với sự phát triển tuổi thơ. 

Đã có nhiều nghiên cứu về sinh trưởng và phát triển của con người. Erik 
Erikson nỗi tiếng vì công trình của ông về các giai đoạn phác họa của 
sinh trưởng và phát triển có liên quan đến tuổi. Các giai đoạn khác nhau 
này đã trở thành một phần của ngôn ngữ thông thường, như giai đoạn 
học nói, tuổi thiếu niên, tuổi dậy thì, v.v. Không một nghiên cứu nào 
trong số này nói đến hào quang, vì phần đông những người làm việc 
trong lãnh vực tâm lý học không biết đến nó. Tuy nhiên, khi được quan 
sát, thấy hào quang cung cấp rất nhiều thông tin về bản chất tâm lý và 
quá trình sinh trưởng riêng của người đó. Cái phát triển trong hào quang 
ở giai đoạn sinh trưởng nào thì trực tiếp liên quan với sự phát triển tâm 
lý ở giai đoạn đó. Tóm lại là khi được nhìn từ quan điểm hào quang, sự 
phát triển ở đó có thể được thấy như là hậu quả tự nhiên của cái đang 


xảy ra trong các trường hào quang. Hãy nhìn xem trường năng lượng 
của ta thường phát triên như thê nào từ khi ta lọt lòng đến khi ta chết. 


__ CHƯƠNG 8. 
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỄN CỦA CON 
NGƯỜI TRONG HÀO QUANG 


Để băng qua phạm vi trải nghiệm của con người từ khi lọt lòng đến khi 
qua đời và vượt xa hơn, tôi sẽ sử dụng cả hai truyền thống tâm lý học 
và siêu hình học như những phương sách. Nếu siêu hình học làm bạn 
lo âu, xin hãy lấy nó làm phép ån dụ. 


Hóa Thân 


Quá trình hóa thân chiếm cả cuộc đời. Nó không phải là cái gì đó xảy ra 
lúc lọt lòng rồi chấm dứt. Để mô tả nó, ta phải dùng các thuật ngữ siêu 
hình. Hóa thân là chuyển động có tổ chức của linh hồn trong đó những 
rung động cao hơn, tinh tế hơn, hay những diện mạo linh hồn, không 
ngừng bức xạ xuống qua các cơ thể hào quang mịn hơn mà đi vào 
những cơ thể hào quang khác đậm đặc hơn và cuối cùng vào thân thé. 
Những năng lượng kế tiếp này được cá thể sử dụng trong sinh trưởng 
suốt cả cuộc đời. 

Mỗi giai đoạn chủ yếu của cuộc đời tương ứng với những rung động 
mới cao hơn và sự hoạt hoá của các luân xa khác nhau. Vì thế, tại mỗi 
giai đoạn, năng lượng mới và ý thức mới sẵn sàng được sử dụng cho 
việc phát triển nhân cách. Mỗi giai đoạn đưa ra những phạm vi trải 
nghiệm và học hỏi. Được nhìn từ quan điểm này, cuộc đời đầy khám 
phá lý thú và thách thức đối với linh hồn. 

Quá trình hóa thân được bản ngã cao cấp chỉ đạo. Mô hình cuộc đời 
được giữ tại vàng thứ bảy của hào quang, mức ketheric mẫu. Nó là mẫu 
động lực luôn thay đổi vì cá thể tự nguyện lựa chọn trong quá trình sống 
và sinh trưởng. Do có sinh trưởng, cá thể khai mở khả năng chịu đựng 
những mức cao hơn của rung động/năng lượng/ý thức đi vào và qua 
các phương tiện truyền đạt của anh ta, các cơ thể hào quang và luân 
xa. Như vậy là có thê lợi dụng những thực tại mở rộng lớn hơn trong khi 
anh ta tiến triển trên đường đời. Vì từng cá thể tiến triển, toàn nhân loại 
cũng vậy. Mỗi thế hệ thường có khả năng chịu đựng cao hơn thế hệ 
trước, do đó toàn nhân loại chuyên dịch trong sơ đồ tién hóa tới những 
tần số cao hơn và những thực tại mở rộng hơn. Nguyên lý tiến triển này 
của loài người được nói đến trong nhiều văn bản tôn giáo như 
Kabbalah, Bhagavad Gita, Upanishads và các văn bản khác. 


Quá trình hóa thân trước lúc thụ thai đã được bà Blavatsky luận bàn, và 
gần đây hơn là Alice Bailey, Phoebe Bendit và Eva Pierrakos. Theo 
Pierrakos, linh hồn hóa thân gặp gỡ các hướng đạo tâm linh để dự kiến 
cuộc đời sắp tới. Trong cuộc gặp gỡ này, linh hồn và hướng đạo xem 
xét những nhiệm vụ mà linh hồn phải hoàn thành trong quá trình sinh 
trưởng của nó, cái mà nghiệp (căn) đòi hỏi được đáp ứng và quan hệ, 
cùng những hệ thống niềm tin tiêu cực mà nó phải thanh lọc qua trải 
nghiệm. Nhiệm vụ cuộc đời này thường được quy là nhiệm vụ cá nhân. 
Chẳng hạn, con người có thể cần phát triển khả năng lãnh đạo. Người 
đó, khi đi vào cuộc sống thể chất, sẽ tìm thấy bản thân trong những tình 
thế mà ở đó khả năng lãnh đạo là lối thoát then chốt. Hoàn cảnh từng 
người sẽ hoàn toàn khác nhau, nhưng trung tâm vẫn là khả năng lãnh 
đạo. Một người có thể sinh vào một gia đình kế thừa nhiều khả năng 
lãnh đạo, như một dòng dõi lâu đời các chủ tịch hội được kính trọng, 
hoặc các nhà lãnh đạo chính trị, trong khi người khác có thể sinh vào 
một gia đình không ai có khả năng lãnh đạo và tại đó các nhà lãnh đạo 
bị coi là những nhà chức trách tiêu cực cần đánh đổ hoặc cần nỗi lên 
chống lại. Nhiệm vụ con người là học hỏi để chấp nhận lối thoát đó bằng 
biện pháp cân bằng và thoải mái. 

Theo Eva Pierrakos, số lần các hướng đạo chỉ bảo cho linh hồn trong 
việc xác định cuộc đời sắp tới tùy thuộc vào sự thành thực của anh ta. 
Cha mẹ được chọn làm người cung cấp trải nghiệm cần thiết về môi 
trường và thể chất. Những lựa chọn này định rõ hỗn hợp năng lượng rốt 
cuộc sẽ tạo thành cỗ xe thể chất mà linh hồn sẽ hóa thân vào để thực 
hiện nhiệm vụ của nó. Những năng lượng này rất chính xác và trang bị 
cho linh hồn đúng cái mà nó cần để thực thi nhiệm vụ. Linh hồn đảm 
nhiệm cả nhiệm vụ cá nhân là học hỏi (như khả năng lãnh đạo) lẫn 
“nhiệm vụ trần gian” đem lại một tài năng cho đời. Phác họa này duy 
nhất đến nỗi khi hoàn tất nhiệm vụ cá nhân, con người cũng được 
chuẩn bị dé hoàn tất nhiệm vụ trần gian. 

Thêm vào ví dụ kể trên về khả năng lãnh đạo, cá thể sẽ cần phải học 
hỏi đức tính hoặc kỹ năng đó trước khi chuyển dịch vào vai trò lãnh đạo 
trong lĩnh vực công việc đã chọn. Cá thể có thể cảm thấy e sợ trước 
dòng dõi lâu đời của tổ tiên là những nhà lãnh đạo xuất sắc; phản ứng 
trước di sản đó có thể lại là một hứng khởi toàn diện muốn tiến lên phía 
trước trong khả năng lãnh đạo của chính mình. Mỗi trường hợp một 
khác và rất riêng tư tùy theo tính duy nhất của linh hồn đang đi học hỏi. 
Dự kiến cuộc đời chứa đựng nhiều thực tại có khả năng xảy ra, cho 
phép lựa chọn rộng rãi một cách tự nguyện. Hòa trộn vào trong kết cấu 


cuộc đời này là tác động nhân quả. Ta sáng tạo ra thực tại của riêng 
mình. Sáng tạo này nảy sinh từ nhiều phần khác nhau trong bản chất 
của ta. Sáng tạo không phải lúc nào cũng dễ hiểu từ một mức nhân quả 
giản đơn, mặc dầu phần lớn trải nghiệm của ta có thể được hiểu theo 
quan niệm đó. Bạn sáng tạo ra theo đúng nghĩa của từ, cái mà bạn 
muốn. Cái mà bạn muốn sẽ được giữ trong ý thức, vô thức, siêu thức và 
ý thức cộng đồng. Tất cả các lực sáng tạo này hòa trộn lại để sáng tạo 
ra trải nghiệm tại nhiều mức tồn tại của ta khi ta tiến triển qua cuộc đời. 
Cái được mệnh danh là nghiệp (căn) đối với tôi là nhân quả dài lâu, 
cũng từ nhiều mức tồn tại khác nhau của ta. Do đó ta sáng tạo từ nguồn 
gốc cá nhân và nguồn gốc nhóm, dĩ nhiên là có những nhóm nhỏ giữa 
các nhóm lớn, tất cả cộng thêm vào kết cấu to lớn trải nghiệm sáng tạo 
về cuộc đời. Từ quan điểm này sẽ dễ dàng nhìn vào tính phong phú của 
cuộc đời bằng nỗi ngạc nhiên trẻ thơ. 

Sau khi “đặt kế hoạch", linh hồn đi vào một quá trình mát dần ý thức của 
thế giới tâm linh. Lúc thụ thai, một mắt xích năng lượng hình thành giữa 
linh hồn và trứng đã thụ tinh. Vào lúc đó, một dạ con etheric cũng hình 
thành, bảo vệ cho linh hồn nhập khỏi bị ảnh hưởng từ bên ngoài ngoại 
trừ ảnh hưởng của người mẹ. Trong khi thai lớn lên trong bụng mẹ, linh 
hồn dần dà bắt đầu cảm thấy nó “lề më” và dần dà trở nên liên kết có ý 
thức với thân thể. Tới một thời điểm nào đó, đột nhiên linh hồn nhận 
thức được mối liên kết này; có một tia năng lượng ý thức rất mạnh lóe 
xuống đi vào thân thể đang hình thành. Lúc này linh hồn lại mất ý thức 
lần nữa, và chỉ tỉnh lại từ từ vào trong thế giới thể chất. Tia sáng mạnh 
áy của ý thức phù hợp với thời điểm người mẹ thấy thai đạp trong bụng. 


Chào đời 


Chào đời diễn ra vào một thời điểm duy nhất cho linh hồn nhập. Lúc bấy 
giờ, linh hồn mát dạ con etheric bảo vệ nó và lần đầu tiên nó phải chịu 
ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Lần đầu tiên nó đơn độc giữa 
đại dương năng lượng vẫn bao quanh tất cả chúng ta. Nó bị trường 
năng lượng này đụng chạm đến. Những trường lớn hơn, mạnh hơn của 
các thiên thể cũng lần đầu tiên ảnh hưởng đến trường năng lượng mới 
của linh hồn vào lúc chào đời. Và tất nhiên ở thời điểm này, đại dương 
năng lượng cũng chịu ảnh hưởng của một trường mới khác cộng thêm 
vào làm cho phong phú thêm. Cứ như thể có một nốt nhạc khác vang 
lên bô sung vào bản giao hưởng đã có của cuộc đời. 


Thơ ấu 


Quá trình tỉnh lại từ từ vào trong thế giới thể chất tiếp tục sau khi lọt 
lòng. Trẻ sơ sinh ngủ nhiều trong thời gian này; linh hồn làm chủ các cơ 
thể năng lượng cao cấp của nó. Nó rời bỏ các cơ thê thể chất và etheric 
đã tách ra, và để cho chúng bận rộn với công việc tạo dựng thân thé. 


© 


= 


—Truong màu 
xanh nhạt ˆ 


Hình 8-1: Hào quang bình thường của trẻ sơ sinh 
(Tài liệu chân đoán) 


Trong những giai đoạn đầu của cuộc đời, công việc của đứa bé là quen 
dần với những mặt hạn chế của cảm giác thể chất và với thế giới ba 
chiều. Tôi đã nhìn thấy nhiều sơ sinh vật lộn với quá trình này. Chúng 


vẫn còn có một vài nhận thức trong thế giới tâm linh, và tôi thấy chúng 
vật lộn để những hình bóng tâm linh của các bạn chơi và bố mẹ cũ ra đi, 
và để chuyển tình cảm sang bố mẹ mới. Những trẻ sơ sinh tôi quan sát 
được đều có luân xa đỉnh đầu khai mở rất rộng (Hình 8-1). Chúng vật 
lộn để tự ép mình vào những giới hạn tù túng của một thân thể hài nhi 
bé xíu. Khi tôi thấy chúng rời thân thể dưới dạng những cơ thể cao hơn, 
nhiều khi trông chúng tựa như những thần linh cao khoảng 12 feet (3,6 
m — ND). Chúng chịu đựng một cuộc vật lộn gay go trong việc khai mở 
luân xa nền bên dưới và liên kết với đất. 

Một ví dụ về điều này là một cháu trai ra đời muộn hơn một tháng so với 
dự kiến. Lọt lòng rất nhanh, sau đó cháu bị sốt. Các bác sĩ tiến hành 
chọc tủy sống để kiểm tra bệnh viêm não. Chọc tủy ở vùng của luân xa 
xương cùng. Cháu đang vật lộn để hai bạn chơi và một nữ thần linh ra 
đi, nhưng họ không muốn thé. Trong cuộc vật lộn này, cháu thường khai 
mở và liên kết với đất mỗi khi có mặt hướng đạo của nó. Sau đó, việc 
tiếp xúc của cháu với hướng đạo thường bị đứt quãng, cháu thường 
thấy các bạn chơi của mình và người đàn bà, cháu vật lộn dữ dội giữa 
hai thế giới. Những lần như thế, cháu cảm thấy nữ thần linh hấp dẫn 
hơn mẹ ruột. Trong cuộc vật lộn dé không hóa thân, cháu thường phát 
năng lượng ra khỏi luân xa xương cùng và sang phải để không cho các 
rễ phát triển thẳng xuống luân xa nền (luân xa 1). Cháu có thể phần nào 
làm được điều đó vì có lỗ thủng hào quang do chọc tủy sống để lại. Sau 
một thời gian vật lộn, cháu lại liên kết được với hướng đạo của nó và 
dịu dần, khai mở nền và bắt đầu lại quá trình nhập. 

Tôi thử chữa trị cho cháu. Lần đầu, cháu hơi chấp thuận, nhưng sau đó 
lại từ chối. Mỗi lần tôi tìm cách đưa năng lượng vào hào quang của 
cháu là cháu cứ nhặng xị lên. Cháu biết tôi định làm gì và không cho tôi 
tới gần. Điều tôi định làm là vá lỗ thủng ở luân xa xương cùng trên vàng 
hào quang thứ bảy của cháu và điều khiển năng lượng cho đi trở lại 
xuống dưới. Cháu thường không cho tôi làm việc này. Tôi còn tới gần 
khi cháu ngủ say. Khi tôi đến cách khoảng 1 fut là cháu thường thức 
giấc và gào thét dữ dội. Rõ ràng đây là một cuộc vật lộn sâu kín, và 
cháu không muốn ai giúp đỡ cả. Một trong những ván đề thể chất thứ 
yêu nảy sinh ra từ cuộc vật lộn căn bản này thuộc về đường tiêu hóa 
của cháu, do chỗ sử dụng liên tục quá mức luân xa đám rôi thái dương 
kèm theo gào thét khóc lóc. Cháu được chữa trị về vấn đề này sau khi 
cháu cuối cùng đã lựa chọn, không ra khỏi bình diện thể chất. Sơ đồ 
chiêm tinh học cho thấy cháu sẽ là một nhà lãnh đạo có năng lực. 


Như thế, linh hồn nhập thường đi vào và rời bỏ thân thể qua luân xa 
đỉnh đầu khi nó bắt đầu công việc khai mở luân xa nền đề phát triển các 
rễ vào trong bình diện thể chất. Ở giai đoạn này, luân xa nên trông như 
một cái phễu rất hẹp, còn luân xa đỉnh đầu giông một cái phẫu rất rộng. 
Các luân xa khác trông tựa như cái chén uông trà Trung Quốc nóng 
nhỏ, với một vạch năng lượng dẫn trở vào thân thể đến tủy sống (Hình 
8-1). Toàn bộ trường hào quang của trẻ nhỏ thì vô định hình, không có 
dáng vẻ rõ rệt và màu hơi xanh hoặc hơi xám. 

Khi trẻ nhỏ chú ý đến một đồ vật trong bình diện thể chất thì hào quang 
căng ra và sáng lên đặc biệt xung quanh đầu. Sau đó, khi trẻ giảm chú 
ý, hào quang cũng nhạt đi; tuy nhiên nó giữ lại một ít trải nghiệm trong 
hình thù của màu ở hào quang. Mỗi lần trải nghiệm thì lại thêm một ít 
màu cho hào quang và nâng cao cá tính của nó. Như vậy, công việc 
kiến tạo hào quang cũng tiếp tục và cứ như thế kéo dài suốt cuộc đời, 
đến mức mà mọi trải nghiệm cuộc đời con người có thể tìm thấy ở đó. 
Sau khi sinh nở, vẫn còn liên kết năng lượng chặt chẽ giữa mẹ và con. 
Liên kết này đôi khi được quy cho là plasma phôi, mạnh nhất giữa mẹ 
và con lúc lọt lòng và sẽ tồn tại suốt đời, mặc dù người ta sẽ không 
tuyên bố như thế khi đứa trẻ lớn lên. Cái rốn tâm linh này là liên kết qua 
đó con cái duy trì tiếp xúc với bố mẹ qua nhiều năm tháng. Nhiều khi 
người này nhận biết được người kia bị chấn thương mặc dù họ sống rất 
xa nhau ở thể chất. Trường hào quang của trẻ em hoàn toàn khai mở và 
có thé bị bầu không khí xung quanh tác hại. Dù có gì hay không có gì “ở 
ngoài trời”, trẻ vẫn cảm nhận cái đang diễn ra giữa bố mẹ nó. Trẻ 
thường xuyên phản ứng với môi trường năng lượng xung quanh một 
cách phù hợp với tính khí của nó. Nó có thể có những nỗi lo sợ mơ hồ, 
những ý nghĩ kỳ quặc, cơn tam bành hoặc bị óm đau. Các luân xa của 
trẻ khai mở toàn bộ, có nghĩa là không có màn bảo vệ phủ lên luân xa 
để che chắn những ảnh hưởng tâm lý đi vào. điều này làm cho trẻ dễ 
tôn thương và dễ xúc cảm. Do đó, mặc dù các luân xa của trẻ chưa phát 
triển như của người lớn và năng lượng di vào người nó kinh qua một 
con đường mơ hồ, nhưng năng lượng vẫn đi thẳng vào trường hào 
quang của nó, và trẻ phải xử lý bằng cách nào đó (Xem Hình 8-2 để so 
sánh luân xa người lớn và trẻ em). 

Tới khoảng bảy tuổi, một màn chắn bảo vệ được hình thành trên những 
chỗ khai mở của luân xa, lọc bỏ được nhiều ảnh hưởng từ trường năng 
lượng vũ trụ đi vào. Nhờ đó trẻ không còn dễ tổn thương như trước. 
Cần thấy rõ giai đoạn này khi trẻ lớn lên và định hình cá tính, gần đến 
lúc lý tính hé rạng. 


Nhiều khi ta có thể thấy một cháu bé ngồi tựa lưng và nép mình trong 
vạt áo của bố hay của mẹ như thế nào. Trẻ được bảo vệ chống lại 
những ảnh hưởng bên ngoài nhờ trường hào quang của bố mẹ. Do chỗ 
trẻ dễ tổn thương, tôi luôn bảo lưu ý kiến của mình đối với việc để trẻ ở 
cùng nhóm chữa với người lớn. Người lớn không hình dung được cái 
mà trẻ cảm nhận, trừ phi họ lùi trở lại trạng thái dễ tổn thương đó. Tôi 
đã thấy nhiều ông bố bà mẹ vô tình bắt con cái chịu đựng những tón 
thương tâm lý không cần thiết bằng cách bắt chúng chữa bệnh theo 
nhóm, nghĩ rằng đó là điều tiến bộ, hoặc chịu thua những áp lực của 
nhóm. Cơn thịnh nộ của người lớn gây sốc cho hệ thần kinh của trẻ như 
một chán thương thể chất, trong khi đau buồn và chán nản tràn ngập nó 
tựa đám sương mù. 


Poy 


PADAO 
3 yir 


Hình 8-2: Luân xa của người lón và trẻ em 


Cộng với dinh dưỡng thể chất, việc cho bú mang lại năng lượng etheric 
cho trẻ. Có một luân xa nhỏ ở môi núm vú cung cập năng lượng cho trẻ. 
Nhớ rằng các luân xa của trẻ chưa phát triên và không chuyên hóa 


được tất cả các năng lượng từ trường năng lượng vũ trụ cần thiết để 
giữ vững sự sông. 


Tuổi nhỏ 


Trong khi trẻ lớn lên và luân xa 2 bắt đầu phát triển, đời sống của trẻ trở 
nên phong phú, trẻ tạo ra những thế giới tưởng tượng đề sống trong đó, 
trẻ bắt đầu cảm thấy mình là người không dính dáng đến mẹ, và những 
thế giới kia giúp trẻ hình thành phân ly này. Bên trong những thế giới 
tưởng tượng ây là tài sản của trẻ. Trẻ sẽ gửi các hình chiếu tựa amip từ 
trường etheric của nó ra xung quanh các đồ vật này. Đồ vật càng quan 
trọng trong việc xây dựng thế giới tưởng tượng thì càng có nhiều năng 
lượng — ý thức được lấy từ trường hào quang ra mà trẻ dùng để bao 
quanh đồ vật. Đồ vật trở thành một phần của bản thân. Khi nó bị tước 
đoạt thô bạo khỏi tay trẻ, sẽ làm rách trường hào quang và gây đau đớn 
cho trẻ cả về thể chát lẫn cảm xúc. 

Bắt đầu sang khoảng hai tuổi, trẻ thấy như bố mẹ thuộc về nó, “em, bố 
của em, mẹ của em, v.v." Màu da cam ngả đỏ, màu hồng trở nên dễ 
thấy hơn trong hào quang. Trẻ học hỏi cách liên hệ với người khác, học 
hỏi tính chất cơ bản của yêu thương. Trong những giới hạn của hào 
quang, trẻ có khả năng tách minh ra khỏi trường hào quang của mẹ, với 
rốn etheric vẫn còn đang liên kết hai người. Do vậy mà bắt đầu quá trình 
phân ly và độc lập cá tính. Trẻ tạo ra một không gian tưởng tượng, sống 
trong đó, song vân còn mẹ vốn được liên kết với trẻ qua rôn etheric. Trẻ 
có thể vẫn thường nhìn lại và thấy rằng mẹ không ở quá xa. Nơi nhà 
thấu thị, không gian này hiện ra như gồm có năng lượng phần lớn từ 
mức màu xanh, hay mức etheric. Đấy là không gian trong đó trẻ thích 
chơi một mình, hoặc nếu có bạn chơi nào được phép vào thì bạn này 
được trông chừng cần thận để không có quá nhiều nhiễu loạn trong đó. 
Ở giai đoạn này, trẻ chưa có một bản ngã đủ mạnh để duy trì sự minh 
bạch thực sự giữa bản thân và người khác. Trẻ vật lộn để tìm tính duy 
nhất của mình, và còn hay cảm thấy liên kết chặt chẽ với mọi vật. 
Những đồ vật riêng trở thành những phương tiện xác định sự cá tính 
hóa. Không gian năng lượng riêng này giúp cho việc xác định đó. Vì thế 
mà khi có đứa trẻ khác đến thăm căn phòng cũ đã có năm bảy năm về 
trước, thì chủ nhà vật lộn giữa ý muốn liên hệ với cháu này và ý định 
bảo toàn hình ảnh bản thân. Cứ thé, trẻ vật lộn để kiểm tra các đồ vật 
riêng giúp xác định nó là ai, những đồ vật mà trẻ đã đặt năng lượng ý 
thức của chính mình ra xung quanh. Vật lộn ở đây là để thừa nhận và 


duy trì sự cá tính hóa bản thân và còn cảm nhận mối liên kết với một “cá 
thể" khác. 

Khoảng lên bảy, trẻ bắt đầu bày ra nhiều năng lượng quý giá vào không 
gian nói trên. Không gian này trở nên tự do hơn, thoáng đảng hơn, ít 
liên kết với mẹ hơn và mở rộng hơn cho khách khứa. Trẻ lúc này đã có 
ý thức rõ rệt hơn về bản thân và bắt đầu thấy những điểm tương tự giữa 
mình và người khác. Trẻ đã có thể cho phép “người khác" tự biểu hiện 
rõ nét hơn giữa không gian riêng của nó. Khách được phép tạo ra các 
loại hình năng lượng giữa không gian riêng này. Điều này làm cho mọi 
vật trở nên “ngộ" hơn, “giống thật" hơn và đề cao cuộc sông. đầy tưởng 
tượng. Trẻ đi vào giai đoạn “đàn đúm". Một trong những điều làm cho 
mọi chuyện có thể xảy ra được là ở chỗ: Vào khoảng bảy tuổi, tất cả các 
luân xa bấy giờ có một màn chắn bảo vệ đậy lên, lọc bỏ những ảnh 
hưởng năng lượng do trường năng lượng bao quanh trẻ. Trẻ cảm thấy 
“an toàn hơn” vì nó đã thực sự hiện hữu trong các cơ thể hào quang 
của mình. 


Tập cảm nhận các không gian tâm lý 


Người lớn cũng rót đầy không gian của mình bằng năng lượng bản 
thân. Những không gian tâm lý này là chỗ ån náo an toàn, nơi họ sống 
và có được bản chất. Bạn hãy thử cảm nhận những không gian tâm lý 
mà người ta tạo ra. Từ những không gian này, bạn có thể học hỏi được 
nhiều điều về chính mình và về chủ nhân của chúng. Bạn hãy thử bắt 
đầu hòa đồng vào những không gian mà bạn lui tới. Bạn hãy đi bách bộ 
trong căn phòng của người thân. Bạn thấy thế nào? Có thích căn phòng 
không? Bạn muốn ở lại, hay bạn muốn bỏ đi? 

Nếu bạn có con, hãy đi vào từng căn phòng của chúng. Hãy cảm nhận 
sự khác nhau trong năng lượng ở mỗi nơi. Căn phòng cân xứng với con 
bạn ở chỗ nào? Nó biểu hiện cái gì của con bạn? Căn phòng có màu 
sắc thính hợp với con bạn, hay là màu của bạn đã áp đặt? Bạn hãy suy 
nghĩ về căn phòng. 

Bạn hãy thử làm như trên với những cửa hàng bách hóa khác nhau mà 
bạn đi vào. Tôi thấy không thể nán lại trong một số cửa hàng, nguyên 
nhân do năng lượng phát ra tại đó. 

Bây giờ bạn hãy thử nghiệm với đồ vật. Trong một nhóm người không 
đông lắm (những người mà bạn không biết gì nhiều thì hay hơn), bạn 
hãy đặt các đồ vật cá nhân của họ ở giữa và chọn cái nào háp dẫn bạn. 
Hãy cầm nó trong tay. Nó thế nào? Nặng trĩu, ám áp, thân thiện, thù 


nghịch, rầu rĩ, vui sướng, an toàn, nguy hiểm, khỏe mạnh, ốm yếu? Bạn 
có vớ được tranh ảnh gì không? Hãy dành thời gian hòa nhập vào 
những tranh ảnh đó. Hãy kiểm tra lại cho rõ cùng với chủ nhân của đồ 
vật. Tôi đánh cuộc là bạn sẽ nhận xét đúng về những đồ vật vớ được. 
Hãy thực hành đi, và bạn sẽ làm tốt hơn lần trước. 


Phát triển cá tính 


Trong khi trẻ lớn lên vào vai đoạn phát triển cá tính giữa bảy tuổi và tuổi 
dậy thì, thêm nhiều khả năng trí tuệ được mở mang, theo sự phát triển 
của luân xa 3. Nhiều màu vàng tâm thần hơn được bổ sung vào hào 
quang ở thời gian này. Mặc dầu luân xa này khai mở các năng lượng 
tâm thần và trẻ đã đi học, các năng lượng tâm thần được sử dụng chủ 
yếu để làm nổi bật CUỘC sống đầy tưởng tượng của trẻ. Tại đây, những 
thôi thúc thâm trầm về mục đích và những liên kết sâu sắc với sự phát 
triển lâu dài đã qua của nhân loại bắt đầu hoạt động. Trẻ trở thành thủ 
lĩnh người da đỏ, công chúa, nữ thần đồng. Đó là những thôi thúc tâm 
tưởng sâu sắc bộc lộ khát vọng của linh hồn và phần lớn chắc có liên 
quan đến nhiệm vụ trần gian của nó. Giữa những hình thái nguyên mẫu 
này, còn thấy những khao khát tâm linh sâu sắc của cá thể, những mục 
tiêu và ước vọng được biểu lộ bởi những tính cách thể hiện ra trên sân 
sau nhà hoặc sân trường. Lúc này ta thấy ba trung tâm đầu tiên — các 
trung tâm thể chất, cảm xúc và tâm thần của bình diện trái đất — cùng 
nhau hoạt động để thể hiện giai đoạn hóa thân thứ nhất của linh hồn. 


Vị thành niên 


Sự thách thức của tuổi vị thành niên, cũng như trong mọi giai đoạn sinh 
trưởng, là tìm thấy bản thân và vẫn chân thực với bản thân trong toàn 
bộ hỗn loạn những đổi thay thể chất và cảm xúc, những mong ước ngọt 
ngào và những loại trừ đau đớn. 

Khi trẻ gần đến tuổi dậy thì, nhiều thay đổi lớn xảy ra trong toàn bộ thân 
thể và trường năng lực bao quanh. Thêm nhiều màu lục được bổ sung 
vào hào quang và không gian riêng của cá thể. Không gian này thắm 
đầy những “làn sóng viba” của bạn bè. Trong khi luân xa tim khai mở tới 
những mức mới của cảm tính và buổi sơ khai của ái tình cùng với yêu 
thương nảy sinh từ trong sâu thẳm tâm hồn, thì màu hồng rực rỡ cũng 
chan hòa trường năng lượng. Tuyến yên (luân xa con mắt thứ ba) được 
hoạt hóa, và thân thể bắt đầu trưởng thành bằng người lớn. Tất cả các 


luân xa đều bị những thay đổi đó làm ảnh hưởng. Những rung động mới 
cao hơn lắm lúc đi đôi với trạng thái kích thích của cá thể và vào lúc 
khác lại bị ghét bỏ vì chúng mang theo khát vọng mới và tính dễ tón 
thương mới mà cá thể chưa trải nghiệm. Đôi khi toàn bộ trường hào 
quang bị phá vỡ và các luân xa sau đó hoàn toàn mát cân bằng, vào lúc 
khác mọi vật lại nhịp nhàng trôi chảy. Vậy là cá thể trải qua qua những 
thay đổi lớn lao của thực tại cảm xúc, và hành động của cậu ta biểu hiện 
rồi loạn áy. Lúc cậu là trẻ con, lúc khác cậu lại là người lớn. 

Cá thể lúc này lặp lại tất cả các giai đoạn trưởng thành đã trải nghiệm 
nhưng với một điều khác biệt. Ba giai đoạn đầu tiên bao hàm cả bản 
thân như là trung tâm vũ trụ. Đó là tớ, bố của tớ, mẹ của tớ, bạn của tớ, 
v.v. Bây giờ là mối quan hệ "Tớ - cậu". "Tớ”không tồn tại đơn độc, và 
hạnh phúc của tớ lúc này tùy thuộc vào những điều chỉnh riêng cho 
quan hệ , "không-Tớ". Nguyên nhân một phần do chỗ cá thể không còn 
là "chủ của đồ vật mình yêu thích. Như cái kiểu ứng xử với bố, mẹ hoặc 
với đồ chơi trước đây. Bây giờ hạnh phúc của cá thể túy thuộc vào sự 
cân nhắc hành vi của bản thân nhằm "thuyết phục”đồ vật mình yêu thích 
cũng yêu thích lại mình hoặc cũng tin theo cái mà mình tin. Điều này nói 
lên tình trạng tâm hồn bị căng ra giữa người mà nó nghĩ là nó và người 
mà nó nghĩ rằng phải là nó (y theo điều nó nghĩ là nàng muốn nó như 
thế và ngược lại). Dĩ nhiên, chuyện này đã từng có trong khi ứng xử với 
bố, mẹ. Nhưng giờ đây được bộc lộ ra bên ngoài nhiều hơn, bởi lẽ một 
con người duoc yêu thương thì bát cứ lúc nào cũng có thể chọn lựa 
người khác. Và nhiều khi chọn lựa một cách công nhiên. 


Khôn lớn 


Cuối tuổi vị thành niên, các luân xa và các mẫu năng lượng do cá thể sử 
dụng trở nên ón định. Tất cả luân xa đều đã có hình thái của người lớn. 
Vào thời điểm này, cá thể có thể cố gắng ón định, không thay đổi nữa. 
Một số có khả năng hoàn tất việc này và nếu được như thế, họ sẽ làm 
cho đời sống của mình trở nên tù hãm trong két bạc, máy thu hình, là 
những mô hình xác định và hạn hẹp của thực tại. Phần đông thì bị lay 
chuyển mạnh bởi những trải nghiệm của họ về cuộc đời. Lại thấy không 
thể dễ dàng xác định thực tại đó, và họ suốt đời tìm kiếm cái ý nghĩa 
đáng giá dẫn dắt họ qua thử thách thường xuyên tới những trải nghiệm 
sâu sắc hơn về việc hoàn tất nhiệm vu. 

Khi đã thành thuc, quan hệ “Tớ-cậu” mở rộng ra để bao gồm gia đình 
của cá thể. Điều này tạo nên những hình thái năng lượng mới của chính 


anh ta. Thêm nhiều năng lượng chảy qua luân xa họng, giúp anh ta cho 
và nhận. Cùng với thời gian, quan hệ “Tớ-cậu” có thể mở rộng để bao 
gồm cá thể và nhóm. Luân xa tim có thể khai mở để không chỉ bao gồm 
tình thương yêu vợ, chồng, con cái mà còn bao gồm cả tình yêu thương 
nhân loại. Trong hào quang lúc này có màu hoa cà rất đẹp. Điều này ăn 
khớp với việc hợp nhất bản thân, ý thức về người khác và ý thức về 
nhóm. Khi con mắt thứ ba khai mở cho những rung động cao hơn thì cá 
thể bắt đầu nhin thấy tính đồng nhất của mỗi vật và có thể nhận ra sự 
quý giá vô song của mỗi linh hồn cá thể bên trong sự đồng nhất ấy. 


Thành thục 


Khi cá thể gần tới tuổi già và từ giã cõi đời, thêm nhiều loại rung động 
cao hơn có thể lại bô sung cho các cơ thể năng lượng. Tóc chuyển bạc 
trong khi dòng ánh sáng trắng chạy xuyên qua người làm tăng ái lực 
của tóc đối với thế giới tâm linh. Bây giờ thi quan hệ "Tớ-cậu" được bó 
sung thêm một quan hệ riêng rất sâu sắc với Thượng Đề. Năng lượng ở 
thấp của đất được chuyên hóa qua các luân xa phía dưới, giảm xuông 
và được thay thế đều đặn bằng những năng lượng tinh tế cao cấp hơn 
làm được nhiều việc với thế giới tâm linh hơn là với cuộc đời trong bình 
diện thể chất. Con người chuẩn bị trở về lại thế giới tâm linh. Khi các 
quá trình tự nhiên nấy được hiểu và được phép bộc lộ ra từ bên trong 
tâm hồn thì cuộc đời riêng tư của cá thể dào dạt yên bình và yêu 
thương. 

Mọi vật lại rơi về chỗ mà từ đó toàn bộ quá trình sinh trưởng đã diễn ra 
qua bao năm tháng. Luân xa đám rối thái dương trở nên hài hòa hơn. 
Mặc dù khả năng thể chất bị suy giảm, con người có khả năng tăng độ 
sâu tri giác làm cho cuộc đời thành nơi thường xuyên nuôi dưỡng niềm 
vui và là làm giàu thêm trải nghiệm. Điều đáng tiếc là nền văn hóa của 
chúng ta không quan tâm và sử dụng phương sách vô cùng khôn ngoan 
và sáng tỏ này như các nền văn hóa khác, nền văn hóa của thổ dân da 
đỏ Bắc Mỹ chẳng hạn, trong đó các ông già, bà cố nắm quyền quyết 
định công việc của cộng đồng. 


Qua đời 
Theo Phoebe Bendit thì lúc chết có một tia sáng lóe lên đi ra khỏi đỉnh 


đầu lúc con người lia bỏ bình diện trái đất qua luân xa đỉnh đầu. Trải 
nghiệm vë việc ra khỏi đỉnh đâu này thường được mô tả như là đi theo 


con đường hàm giữa cuộc đời và cõi chết. Người ta thấy một đường 
hàm dài tối tăm với ánh sáng chói chang ở tận cuối. "Trải nghiệm đường 
hàm” cũng có thể được diễn đạt như là việc linh hồn đi lên theo dòng 
năng lượng chủ yếu của thân thể dọc cột sống và ra di tại điểm sáng 
chói của luân xa đỉnh đầu. 

Khi chết, những bạn cũ đã quá cố vá các hướng đạo tâm linh tới gặp 
linh hồn. Lúc bấy giờ, linh hồn nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình trôi qua 
rất nhanh và rõ ràng đến nỗi có thể không tháy lỗi lầm gì trong những 
việc như: vừa xảy ra chuyện gì, đã lựa chọn những gì, đã học được 
những bài học gì và còn lại bài học nào cho cuộc hóa thân sắp tới, tiếp 
đến một thời gian chúc tụng kỷ niệm nhiệm vụ đã hoàn tất và linh hồn 
lưu lại một thời gian trong thế giới tâm linh trước khi tiến hành cuộc hóa 
thân mới. 

Trong những trường hợp tử vong vì bịnh tật kéo dài, tôi thường thấy họ 
yên nghỉ một thời gian sau khi chết giữa vàng ánh sáng trắng, dường 
như họ đang được trông nom trong vài lọai bịnh viện ở phía bên kia. 

Tôi đã quan sát hai người hấp hối trong hai ngày tước khi chết. Cả hai 
đều chết vì ung thư và cùng bị ốm một thời gian. Ba cơ thể hào quang 
bên dưới bị vỡ và đi ra khỏi thân thể như những đóm mây màu trắng 
sữa. 

Điều này làm cho họ có một vẻ bề ngoài máu trắng sữa. Ba luân xa bên 
dưới cũng bị vỡ, với nhiều sợi dài năng lượng ởi ra khỏi đám rối thái 
dương. Bốn luân xa bên trên hiện ra rất khai mở, phần lớn như những 
lỗ thủng toang hoác. Không còn màn chắn bên trên các luân xa. Họ 
đang qua nốt chặng đường, phần lớn thời gian này họ ở bên ngoài và 
cách xa thân thể mình. Rõ ràng là họ đang ở với các hướng đạo tâm 
linh tại một nơi nào đó. Khi họ nằm trong thân thể của mình thì có nhiều 
thần linh xung quanh căn phòng. Một lần tôi thấy Azrael đang canh 
cổng. Khi thấy người kia đau ghê góm, tôi hỏi Azrael tại sao Ngài không 
giúp họ chết đi thì Ngài nói: "Tôi chưa nhận được lịnh”(Azrael là Thần 
Chết, theo tôi, trông Ngài cường tráng và rất đẹp chứ không kinh khủng 
như một số nguồn mang hàm ý này). 


Heyoan nói về cái chết 

Hướng đạo của tôi đã thuyết trình về quá trình chết, và tôi muốn trích 
dân Người ở đây. Đâu tiên, Người nói răng chêt không phải cái mà 
chúng ta thường hiệu, mà là một chuyên tiệp từ trạng thái ý thức này 
sang trạng thái ý thức khác. Heyoan nói răng khi ta quên con người 


thực của mình thì lúc đó ta đã chết. Những phần bị quên lãng đó của ta 
được dựng thành bức tường phân cách với thực tại và ta đã đi vào hóa 
thân để thu hồi chúng. Vì thế, mặc dù ta vốn sợ chết, Người vẫn nói 
rằng ta đã chết, và trong quá trình hóa thân thê đề tái hợp nhất với bản 
chất lớn lao của mình, ta thực sự thấy sống được nhiều hơn. Người nói 
rằng cái duy nhất chết đi là cái chết. 

Trong cuộc đời mình, ta dựng một bức tường phân cách gồm những trải 
nghiệm mà mình muốn lãng quên. Ta làm việc đó có kết quả đến nỗi 
không còn nhớ lại được bao lăm. Ta sớm bắt đầu quá trình dựng tường 
phân cách này từ khi còn thơ ấu. Và suốt đời tiếp tục làm việc đó. 
Những mảnh ý thức của ta đã dựng thành tường phân cách đó có thể 
nhìn thấy được tại trường hào quang với tên gọi là tắc nghẽn: Vấn đề 
này sẽ được luận bàn trong Chương nói về tâm lý động lực học. 
Heyoan nói rằng cái chết thực sự xảy ra trong hình thái của bức tường 
nội tâm đó. 

Như bạn đã biết, cái duy nhất tách bạn ra khỏi mọi thứ lại chính là bản 
thân của bạn. Và điều quan trọng nhất là: cái chết đã xảy ra trong 
những phần đã dựng thành tường phân cách đó của bản thân bạn. Nhìn 
từ lợi thế của bạn, có lẽ đó là định nghĩa rõ ràng nhất của cái mà nhân 
loại gọi là cái chết. Nó là dựng tường phân cách. Nó là lãng quên. Nó là 
lãng quên con người thực của bạn. Và điều đó chính là cái chết. Bạn đã 
chết rồi. Bạn đã thực sự hóa thân để mang lại cho đời những mảnh của 
bản thân là nơi bạn đã đứng trong đó để gọi cái chết, nếu như chúng ta 
thậm chí phải dùng từ này. Những phần đó đã chết. 

Quá trình chết, mà ta vẫn thường gọi là sự chuyên tiếp lên nhận thức 
cao hơn, có thể được coi như một quá trình trong trường năng lượng. 
Chúng tôi sẽ mô tả điều này ngay bây giờ để giúp bạn hiểu được quá 
trình chết, từ quan điểm trường hào quang. Trường hào quang lúc này 
được rửa ráy, tất cả các luân xa được thanh lọc, được khai mở. Khi bạn 
chết, bạn sẽ đi theo một chiều khác của không gian. Ba luân xa bên 
dưới bị phân hủy. Ba cơ thể hào quang bên dưới bị phân hủy. Và bạn 
hãy lưu ý rằng chúng tôi nói "phân hủy". 

Một số trong các bạn đã quan sát người chết và nhìn thấy tay, mặt, da 
của họ có màu trắng sữa. Khi cá thể chết, có một màu trắng xà cừ và có 
những đám mây sữa rất đẹp lãng đãng thoát ra. Những đám nây đó là 
những cơ thể năng lượng ở thấp dùng để cấu trúc thân thể. Chúng 
đang tan rã. Chúng lãng đãng thoát ra. Các luân xa ở đó khai mở và có 
những sợi dây năng lượng đi ra ngoài. Các luân xa bên trên là những lỗ 
rộng mở vào những chiều khác của không gian. Đó là những giai đoạn 


mở đầu cái chết khi mà tường năng lượng bắt đầu tách ra. Những phần 
dưới của trường năng lượng tách ra khỏi những phần trên. Sau đó, 
trong khoảng ba tiếng đồng hồ, thân thể được tắm gội, được rửa tội, 
một lễ rửa tội tâm linh cho thân thể lúc này đang để cho nang lượng 
phun ra như suối dọc theo dòng năng lượng thẳng đứng chủ yếu. Một 
suối ánh sáng óng vàng phun ra và tất cả những tắc nghẽn được thanh 
toán. Và hào quang có màu vàng nhạt. Cá thé đang chết sẽ trải nghiệm 
việc này như thế nào, trong những giới hạng của ký ức? Các bạn đã 
nghe nói điều này. Con người nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình được 
những giới hạn này rửa sạch. Đúng như vậy. Có hiện tượng trường 
năng lượng song hành trong việc rửa sạch hào quang. Mọi tắc nghẽn 
đều được cho qua. Mọi trải nghiệm cuộc đời bị lãng quên đều được khai 
thông. Tát cả đều chảy theo ý thức. Như vậy, mọi chuyện trên đời này 
chảy theo ý thức. Và khi con người ra đi thì ý thức cũng ra di. Đó là sự 
phân hủy các bức tường được tạo ra trước đó để bước vào quá trình 
cải biến trong cuộc đời đặc biệt này. Đó là một sự hợp nhất dữ dội. Với 
sự phân hủy các bức tường của lãng quên trong nội tâm bạn, bạn nhớ 
lại được rằng bạn đích thực là ai. Bạn trở nên hợp nhất với bản ngã to 
lớn của mình vá cảm nhận tính thoáng đạt và bao la của nó. Vậy thì cài 
chết, trái với quan niệm dân gian, là trải nghiệm hết sức kỳ diệu. Nhiều 
bạn đã xem những mô tả các trường hợp gọi là chết lâm sàng sau đó 
sống lại. Tất cả những người ấy đều nói đến một đường hầm mà ở tận 
cùng có ánh sáng chói chang. Họ nói về cuộc gặp gỡ với một con người 
kỳ lạ ở cuối đường hầm đó. Phần đông đều xem xét lại cuộc đời và luận 
bàn về cuộc đời đó với con người nói trên. Phần đông bộc lộ rằng họ đã 
tự mình quyết định trở lại cuộc đời thể chất để hoàn thành việc học hỏi 
dù rằng nơi họ đến rất đẹp. Phần đông không còn sợ cái chết, mà nhìn 
về hướng cái chết phía trước như một sự giải thoát vào trong yên bình. 

Bức tường phân cách bạn với sự thật này là như vầy: Cái mà bạn gọi 
cái chết thực ra là sự chuyền tiếp vào trong ánh sáng. Cái chết mà bạn 
hình dung bạn sẽ trải nghiệm, bạn có thể tìm thấy nó bên trong bức 
tường của bạn. Mỗi lần, bằng cách nào đó, bạn tách bản thân mình ra, 
là lần đó bạn chết đi một ít. Mỗi lần bạn ngăn cản sinh lực kỳ diệu của 
mình không cho nó chảy, là lần đó bạn tạo ra một ít cái chết. Do đó, khi 
bạn nhớ lại những phần tách ra của con người bạn và tái hòa nhập 
chúng vào trong bản thân mình, là bạn đã chết. Bạn trở về lại với cuộc 
đời. Khi bạn mở rộng nhận thức thì bức tường đứng giữa thế giới, bức 
tường đúng giữa thực tại tâm linh và thực tại thể chất cũng tan rã. Như 
vậy, cái chết tan rã không phải là cái gì khác ngoài sự giải tỏa bức 


tường ảo ảnh này vào lúc bạn sẵn sàng tiến lên. Và con người thật của 
bạn được tái định nghĩa là thực tại vĩ đại. Bạn vẫn là bản ngã cá thể của 
mình; khi bạn buông rơi thân thể mình, bạn sẽ giữ lại tinh chất của bản 
ngã. Bạn có thể cảm thấy tinh chất ấy trong những suy ngẫm vị lai/quá 
khứ (sẽ được trình bài ở Chương 27 nói về tự chữa trị). Thân thể của 
bạn chết, nhưng bạn chuyển dịch vào một bình diện khác của thực tại. 
Bạn giữ lại tính chất ấy của bản ngã bên ngoài thân thể, bên ngoài hóa 
thân. Và khi bạn từ giã thân thể mình, bạn có thể cảm thấy bản thân là 
một điểm ánh sáng vàng óng, nhưng bạn sẽ vẫn cảm nhận được bản 
thân. 


Điểm lại Chương 8 


1. Khi nào linh hồn đảm đương thân thể? 

2.Ý nghĩa của giờ phút lọt lòng đối với trường năng lượng con người? 
3. Hai chỗ khác nhau chủ yếu các luân xa của trẻ nhỏvà các luân xa của 
người lớn? 

4. Hào quang phải làm những gì cho sự phát triển tuổi thơ? 

5. Tại sao, về phương diện hào quang, một đứa trẻ khóc thét lên đau 
đón khi có người giật láy lại vật gì khỏi tay nó? 

6. Tại sao trẻ thích ngồi vào trong hào quang của người lớn? 

7. Những phát triển chủ yếu xảy ra trong hào quang ở các giai đoạn 
phát triển sau đây: trước khi sinh, lọt lòng, sơ sinh, ấu thơ, tiềm tàng, 
dậy thì, thành thục, trung niên, tuổi già, chết? 

8. Quá trình hóa thân hoàn thành vào tuổi nào? 

9. Hãy mô tả trải nghiệm cái chết mà các nhà quan sát bằng tri giác cao 
cá đã chứng kiến. 


Dë làm động não 


10. Hãy luận bàn về mối quan hệ của trường năng lượng con người với 
không gian riêng của con người. 

11. Hãy luận bàn về mối quan hệ của những biên giới cá nhân với 
trường năng lượng của con người. 


—_ CHƯƠNG9, I 
CHỨC NĂNG TÂM LY CỦA BẢY LUÀN XA 
CHÍNH 


Trong khi con người trưởng thành thì các luân xa phát triển, mỗi luân xa 
đại diện cho các mô hình tâm lý tiến hóa trong đời sống của cá thể. 
Phần lớn chúng ta thường phản ứng lại trước những trải nghiệm khó 
chịu bằng cách ngăn chặn cảm giác và bít một lượng lớn dòng chảy 
năng lượng tự nhiên của mình lại. Điều này ảnh hưởng đến sự phát 
triển và trưởng thành của các luân xa, dẫn tới kết quả là ức chế chức 
năng tâm lý đã hoàn toàn cân bằng. Chẳng hạn, néu một đứa trẻ bị từ 
chối nhiều lần khi nó tìm cách gửi gắm yêu thương cho người khác thì 
chắc hẳn nó sẽ thôi không tìm cách gửi gám yêu thương nữa. để làm 
việc này, chắc hẳn nó sẽ tìm cách ngăn chặn các cảm giác yêu thương 
trong nội tâm mà nó đang đáp ứng lại bằng hành động. Đề làm việc này, 
nó sẽ phải bít kín dòng chảy năng lượng qua luân xa tim. Khi dòng chảy 
năng lượng qua luân xa tim bị bít kín hoặc chặn bớt thì sự phát triển của 
luân xa tim bị ảnh hưởng. Cuối cùng, hậu quả là có một vấn đề thể chất 
sẽ xảy ra giống hệt. 

Quá trình tượng tự này tác động lên mọi luân xa. Mỗi lån ta ngăn chặn 
một trải nghiệm nào đó đang diễn biến thì ta lần lượt bít kín các luân xa 
làm cho chúng cuối cùng trở nên méo mó. Các luân xa trở nên “tắc 
nghẽn”, bị năng lượng ứ đọng bít lại, xoay không đều hoặc xoay ngược 
(ngược chiều kim đồng hò) và lại còn trở nên vặn veo hoặc vị xé tách 
nghiêm trọng trong trường hợp có bệnh. 

Khi luân xa hoạt động bình thường, từng luân xa sẽ “khai mở”, xoay 
thuận chiều kim đồng hồ để chuyên hoá những năng lượng đặc biệt 
thiết yếu từ trường năng lượng vũ trụ. Động tác xoay thuận chiều kim 
đồng hồ thu hút năng lượng từ trường năng lượng vũ trụ vào luân xa, 
rất giống với quy luật xoáy về phía phải trong hiện tượng điện từ, được 
biểu diễn bằng sự thay đổi tư trường xung quanh một sợi dây sẽ cảm 
ứng dòng điện trong sợi dây ấy. Tay phải nắm chặt sợi dây, hướng các 
ngón tay về phía cực từ dương. Ngón tay cái sẽ tự động hướng về dòng 
điện cảm ứng. Những quy luật như thế thực sự xảy ra cho các luân xa. 
Nếu bạn đặt bàn tay phải lên một luân xa, làm thế nào để cho các ngón 
tay xoắn thuận chiều kim đồng hồ xung quanh bờ ngoài cùng của luân 
xa thì ngón tay cái của bạn sẽ chỉ về phía T thể và theo hướng đi của 
“luồng”. Do vậy, ta mệnh danh luân xa là “mở” cho năng lượng đi vào. 


Trái lại, nếu bạn xoắn các ngón của bàn tay phải ngược chiều kim đồng 
hồ xung quanh luân xa thì ngón tay cái sẽ chỉ ra ngoài, theo hướng của 
dòng chảy. Khi luân xa xoay ngược chiều kim đồng hò, luồng sẽ chảy ra 
khỏi thân thể, như vậy là gây trở ngại cho chuyển hóa. Nói cách khác, 
khi luân xa xoay ngược chiều kim đồng hồ thì những năng lượng đang 
cần và được ta trải nghiệm như một thực tế tâm lý không chảy vào trong 
luân xa. Do vậy, ta mệnh danh luân xa là “bít” không cho năng lượng 
vào. 

Phần lớn những người tôi quan sát được đều có ba hoặc bốn luân xa 
xoay ngược chiều kim đồng hồ từng lúc. Thông thường, khi được chữa 
trị, các luân xa này ngày càng khai mở thêm. Do chỗ luân xa không 
những là nơi chuyên hoá năng lượng mà còn là thiết bị cảm nhận năng 
lượng, cho nên luân xa dùng để mách bảo cho ta về thế giới quanh ta. 
Nếu ta “đóng” luân xa lại thì ta không cho thông tin đó đi vào. Như vậy, 
khi ta làm cho luân xa xoay ngược chiêu kim đông hó, ta tỏa năng lượng 
của mình vào thế giới, ta cảm nhận rằng năng lượng là cái mà ta tỏa ra 
và bảo rằng nó là thé giới. Điêu này, trong tâm lý học hoi là hiện tượng 
chiêu. 

Cái hiện thực tưởng tưởng mà ta chiếu lên thế giới của mình có liên 
quan đến “hình ảnh” của cái ta đã kết luận về thế giới giống theo trải 
nghiệm thời thơ ấu của ta và theo trí nhớ của cậu bé hồi đó là ta. Do 
chỗ mỗi luân xa liên quan đến một chức năng tâm lý đặc hiệu, cái được 
ta chiếu qua nó, khi đã vào trong hệ thống các luân xa, thì sẽ là cái mà 
mỗi luân xa thực hiện chức năng và sẽ thành cái rất riêng cho từng 
người, bởi vì mỗi trải nghiệm cuộc đời của con người là duy nhát. Vậy là 
nhờ đo được tình trạng các luân xa, ta có thể xác định các vấn đề toàn 
cục lâu dài cũng như của cuộc sống hiện nay. 

John Pierrakos và tôi đã liên hệ hiện tượng rối loạn chức năng trong 
từng luân xa với tối loạn tâm lý. Bất cứ nhiễu loạn nào trong luân xa nhu 
đã được đo đặc bằng các kỹ thuật thăm dò, cũng cho thấy có rối loạn 
chức năng trong khu vực tâm lý riêng có liên quan (Xem Chương 10 nói 
về kỹ thuật thăm dò). Do đó, bằng cách đo đặc tình trạng các luân xa, ta 
có thể chân đoán các nhu cầu tâm lý của bệnh nhân. Tôi cũng trực tiếp 
thao tác lên các luân xa để đem lại thay đổi tâm lý. Ngược lại, ta đã thấy 
rằng những mô hình tâm ly được các nhà điều trị học mô tả có liên quan 
đến trường năng lượng con người về vị trí, hình dạng và màu sắc có thể 
đoán trước được. 

Hình 7-3 cho thấy vị trí của bảy trung tâm năng lượng chính của các 
luân xa được dùng để chân đoán các tình trạng tâm lý. Chúng được 


chia thành trung tâm tâm thần, trung tâm ý chí và trung tâm cảm giác. 
Đối với sức khoẻ tâm lý toàn bộ ba loại luân xa: lý trí, ý chí và cảm xúc 
phải ở thế cân bằng và khai mở. Ba luân xa ở đầu và họng cai quản lý 
trí, các luân xa ở trán cai quản các xúc cảm: những điểm tương ứng ở 
lưng của các luân xa này cai quản ý chí. Hình 9-1 cung cấp bảng các 
luân xa chính và chức năng tâm lý của chúng. 

Ta hãy nhìn vào những khu vực tâm lý chính thực hiện chức năng từng 


luân xa. 


Hình 9 -1 

CÁC LUÂN XA CHÍNH VÀ CHỨC NĂNG TÂM LÝ KÉT HỢP 
CÁC TRUNG KÉT HỢP VỚI 
TÂM TÂM 
THÂN 
7. Trungtâm Sự hợp nhất của toàn bộ cá tính với cuộc sống, và 
đỉnh đầu các diện mạo tâm linh của con người. 


6A trung tâm 
trán 
6B Thừa hành 


Khả năng hình dung và hiéu thấu các khái niệm tâm 
thân. 
Khả năng thực hiện các ý đồ một cách thực tế. 


tâm thần 

CÁC TRUNG 

TAM Y CHI 

5b Nền có Ý thức về bản thân, trong xã hội và trong nghề nghiệp 
của mình. 

4B Giữa hai Ý chí cái tôi, hoặc ý chí đối với thế giới bên ngoài. 

xương vai 

3B Trung tâm Chữa trị, quan tâm đến sức khỏe của mình. 

cơ hoành 

2B Trung tâm Số năng lượng tình dục. 

xương cùng 

1 Trung tâm Số năng lượng thể chất, ý muốn được sống. 

xương cụt 

CÁC TRUNG 


TÂM CẢM GIÁC 


5A Trung tâm Thu nhận và đồng hóa. 

họng 

4A Trung tâm Cảm nhận của tâm hồn về tình yêu thường đồng loại, 
tim cởi mở với đời. 

3A đám rối thái Niềm vui lớn và tính chan hòa, kiến thức tâm linh và y 


dương thức về tính toàn thể của cuộc sống. 

ANH LÀ AI 

GIỮA VŨ TRỤ 

2A Trungtâm Phẩm chất của tinh yêu đối với người khác giới, cho 
xương mu và nhận niềm vui thé chất, tâm thần và tâm linh. 


Luân xa 1, trung tâm xương cụt, có liên quan đến số năng lượng thể 
chất và ý muốn được sống trong thực tại thể chất. Nó là biểu hiện đầu 
tiên của sinh lực trong thế giới thể chất. Khi sinh lực hoạt động đầy đủ 
qua trung tâm này thì con người có ý muốn mạnh mẽ được sống trong 
thực tại thể chất. Khi sinh lực hoạt động đầy đủ qua ba luân xa bên dưới 
phối hợp với một dòng chảy mạnh xuống chân thì hiện hữu trực tiếp và 
thông suốt của sự hùng mạnh thể chất cũng đi theo tới đó. Xương cụt 
tác động như một cái bơm năng lượng vào mức etheric giúp cho dòng 
chảy năng lượng từ cột sống đi ra được thẳng. 

Hiện hữu của sự hùng mạnh thể chất phối hợp với ý muốn được sống, 
đưa lại cho cá thể “sự hiện diện” của quyền lực và sinh khí. Anh ta sẽ 
tạo nên hiện hữu? Ta có mặt đây này? Và thành đáng tin cậy trong thực 
tại thể chất. “Sự hiện diện” của quyên lực và sinh khí bắt nguồn từ trong 
anh ta dưới dạng năng lượng sông. Anh ta thường hay tác động như 
một máy phát điện bằng cách tạo năng lượng cho những gì ở quanh 
mình, nạp lại các hệ thống năng lượng của chúng. Anh ta có ý muốn 
mạnh mẽ được sống. 

Khi trung tâm xương cụt bị nghẽn hoặc bị bít, phần lớn sinh khí thể chất 
của sinh lực bị nghẽn, và con người không tạo được ấn tượng rõ rệt 
trong thế giới thể chất. Anh ta không có mặt “tại đây”. Anh ta sẽ tránh né 
hoạt động thể chất, có mức năng lượng thấp và thậm chí có thể bị “đau 
yếu”. anh ta sẽ thiếu sức mạnh thể chát. 

Trung tâm xương mu (luân xa 2 A) liên quan đến phẩm chất của tình 
yêu đối với người khác giới mà con người có thể có. Khi luân xa nay 
khai mở nó tạo thuận lợi cho việc cho và nhận lạc thú tình dục và thể 
chất. Nếu trung tâm này khai mở thì có thể con người sẽ được thích thú 


khi giao hợp và có thể có cực khoái. Tuy nhiên, cực khoái trọn vẹn của 
thân thể lại đòi hỏi toàn bộ các trung tâm phải khai mở 

Trung tâm xương cùng (luân xa 2B) liên quan đến số năng lượng tình 
dục của con người. Với luân xa này khi mở, con người cảm nhận được 
quyền lực tình dục của mình. Nếu con người làm nghẽn luân xa đặc biệt 
này thì sức lực và sự hùng mạnh tình dục nào của anh ta cũng sẽ thành 
yếu đuối và không được thoả mãn. Có thể anh ta sẽ có nhiều nỗ lực tính 
dục, có khuynh hướng tránh né giao hợp và không công nhận tầm quan 
trọng và lạc thú của tình dục, dẫn tới chỗ làm cho khu vực này bị thiếu 
dinh dưỡng. Vì cực khoái tắm thân thể trong năng lượng sống, cho nên 
thân thể của con người này sẽ không được dinh dưỡng theo cách đó và 
nó sẽ không được sự cảm thông và sự gần gũi thân thể với người khác 
dinh dưỡng cho về tâm lý. 

Quan hệ giữa các luân xa 2A và 2B. Luân xa xương cùng tác động 
như cặp đôi với luân xa xương mu. Tại hai điểm mà các trung tâm phía 
trước và phía sau di tới nhau, trong lõi của luân xa, trong xương sống, 
sinh lực bộc lộ sự thôi thúc thể chất mạnh mẽ bậc nhì và mục đích của 
nó — mong muốn kết hợp lứa đôi. Sức mạnh lớn lao này vượt qua các 
chướng ngại tự đặt ra giữa hai người và lôi cuốn họ gần gũi nhau hơn. 
Như vậy, bản năng giới tính của từng người liên kết với sinh lực của họ 
(dĩ nhiên đây là điều có thực của mọi trung tâm: bất cứ trung tâm nào bị 
nghẽn cũng làm tắc sinh lực tại khu vực có liên quan). Vì vùng xương 
mu là nguồn của sinh khí, bất cứ trung tâm nào bị nghẽn trong vùng đó 
cũng sẽ có tác động làm giảm sinh khí thể chất và sinh khí tình dục. Đối 
với phần lớn nhân loại thì trong cực khoái, năng lượng tình dục chuyên 
dịch qua hai luân xa giới tính này, nạp năng lượng và xả năng lượng 
cho chúng. Chuyển động này lại tiếp sinh khí cho thân thể và tính khiết 
hoá nó bằng tắm năng lượng. Việc này giải phóng hệ thống thân thể 
khỏi số năng lượng tắc nghẽn, các chất thải và sự căng thẳng sâu sắc. 
Cực khoái tình dục là quan trọng đối với hạnh phúc thể chất của con 
người. 

Với những ai đã hoàn thành cảm thông đó và đã trải qua nhiều giai đoạn 
khác nhau theo con đường tâm linh thì một vài phương cách rèn luyện 
tâm linh như Yoga Kundalini và truyền thống Tantric đã nói rõ rằng việc 
xả năng lượng đó không còn cần thiết đối với hạnh phúc con người 
(Phản đông nhân loại không thuộc loại này). Nhiều thực hành tâm linh 
sử dụng thiền định để kiềm chế, cải bién và đưa lại lần nữa năng lượng 
sinh dục đi theo những kênh năng lượng khác nhau, chuyển dịch nó 
theo dòng năng lượng thẳng đứng từ cột sống đi ra để cái biến thành 


năng lượng có rung động cao hơn, năng lượng này sau đó được dùng 
để tạo nên những cơ thể năng lượng tâm linh cao hơn. Đó là một thực 
hành rất mạnh mẽ và nguy hiểm, phải được tiến hành có hướng dẫn, 
Gopi Krishna, trong cuốn sách Kundalini, nói về việc cải biến hạt giống 
của thân thể mình — tinh dịch — thành năng lượng tâm linh hay Kundalini 
(hỏa xà - ND) bằng phương pháp này. Nhiều thực hành tâm linh chủ 
trương giữ tinh dịch hay hạt giống tâm linh lại để cải biến. 

Tắc nghẽn ở các luân xa 2A và 2B. Tắc nghẽn của trung tâm xương 
mu có thể dẫn đến bát lực trong thực hiện cực khoái ở người phụ nữ 
nào không thể khai mở được và không thể thu nhận dinh dưỡng tình 
dục từ phía người bạn tình. Người phụ nữ đó chắc hẳn sẽ không liên hệ 
được với âm đạo của mình và có thể không có khoái cảm giao hợp. Chị 
ta có thể thiên về khoái cảm khi kích thích âm vật hơn là khi giao hợp. 
Chị ta có thể ước muốn luôn luôn làm kẻ tấn công trong động tác tình 
dục, nghĩa là nằm trên và khởi xướng phần lớn các động tác. Sự biến 
dạng ở đây là chị ta phải luôn luôn có quyền lực. Trong trạng thái sức 
khỏe tốt, khi thì chị ta muốn tích cực, khi khác lại chỉ muốn tiếp nhận, 
tuy nhiên, ở trường hợp này, trong tiềm thức chị ta vẫn sợ sức mạnh 
của chồng. Với sự chăm sóc và chấp thuận nhẹ nhàng, kiên nhẫn của 
chồng, sau một thời gian, chị ta có thể dần dần khai mở luân xa xương 
mu để nhận và có khoái cảm giao hợp. Chị ta cũng phải trải qua những 
cảm giác sợ hãi sâu sắc hơn và trải qua sự từ chối của chồng, đi đôi với 
điều kiện của chị là tìm những hình tượng làm điểm xuất phát cho các 
cảm giác đó, như được mô tả trong Chương này. Tôi không có ý nói 
rằng phụ nữ không được là kẻ tấn công trong tình dục. Tôi sẽ nói thêm 
về một loại hình thiếu cân bằng trong cho và nhận. 

Tắc nghẽn nghiêm trọng tại luân xa xương mu ở đàn ông thường kèm 
theo cực khoái sớm hoặc không cương được. Ở mức độ sau nào đó, 
anh ta sợ phải trao sức mạnh tình dục đầy đủ của mình, và cứ thế anh 
ta từ chối việc đó. Dòng chảy năng lượng của anh ta thường hay gián 
đoạn, tắc nghẽn hoặc bị đưa lại lần nữa về phía sau, ra khỏi luân xa 
xương cùng, đến nỗi mà khi cực khoái anh ta phóng năng lượng ra khỏi 
luân xa 2 B thay vì ra khỏi dương vật. Trải nghiệm nay đôi khi đau đớn, 
dẫn đến ác cảm đối với cực khoái và tránh né giao hợp. Điều này làm 
cho sớm nảy sinh những khó khăn đối với người vợ ở các mức độ khác 
nhau, tương tự như đối với một phụ nữ không có cực khoái. Dĩ nhiên, 
nhiều lần, theo quy luật “giống nhau thì hút nhau”, những người này tìm 
được và chia sẽ vấn đề chung đó. Đã quá nhiều lần cách giải quyết “giả 
hiệu” là đổ lỗi cho người kia và thử đi tìm vợ khác. Việc đó chỉ làm tình 


hình trở nên vĩnh viễn cho đến khi “người chủ” của ván đề cuối cùng 
phải thừa nhận vai trò của mình. Tới lúc ây, có thé bắt đầu công việc bới 
tìm những hình tượng khởi đầu hoặc những niềm tin. 

Trong những trường hợp này, thật hạnh phúc nếu được người bạn đời 
chấp nhận, hiểu rõ và có thể gửi gắm vững vàng. Nếu cả hai, thay vì đỗ 
lỗi cho người kia, chấp nhận khó khăn chung thì rồi họ có thể tập trung 
vào việc trao yêu thương cho nhau, hiểu nhau và khuyến khích nhau, 
nhờ vậy mà phát triển hình thái qua lại mới. Loại phát triển này đòi hỏi 
thời gian và lòng kiên nhẫn. Nó thật sự cho mà không bắt người kia đáp 
ứng điều mình muốn. Lúc đó, vì sự tin cậy nhau và lòng tự trọng phát 
triển từ chỗ thôi dó lỗi cho nhau và trao yêu thương cho nhau, cho nên 
bản băng sinh dục thường được khai mở và trở thành trao đổi dinh 
dưỡng cho nhau. Không có gì bất thường khi một trong số các trung 
tâm này bít lại lúc cái kia khai mở. Nhiều khi đó chính là cung cách hoạt 
động của từng cặp luân xa (trước/sau). Có thể là ở luân xa này họat 
động quá mức, còn ở luân xa kia hoạt động không đạt yêu cầu, bởi vì 
con người không chịu đựng được khả năng có hai diện mạo của một 
luân xa cùng hoạt động đồng thời. Chẳng hạn, với một số người rất khó 
cảm nhận cả hai sức mạnh tình dục dữ dội và khó khai mở để cho và 
nhận từ người kia trong khi giao hợp. Nhiều lúc người ra để cho sức 
mạnh tình dục trở thành hình ảnh tưởng tượng hơn là để cho bộc lộ ra 
một cách bình thường bằng cách nhắn chìm bản ngã vào trong những 
nỗi niềm thầm kín và bí mật riêng tư của bạn tình. Nhân loại là những kỳ 
quan đẹp vô biên và phức tạp. Rất hiếm khi ta cho phép mình đi lang 
thang tự do vào trong vẻ đẹp và điều kỳ lạ ấy. Những ván đề tâm lý kèm 
theo, xuất phát từ tình trạng thiếu cân bằng tại luân xa 2A và 2B, dẫn tới 
những tình huống bát như ý trong cuộc sống. 

Chẳng hạn, khi trung tâm phía sau mạnh theo chiều kim đồng hồ và 
trung tâm phía trước yếu hoặc nghẽn, con người sẽ có nỗ lực tình dục 
mạnh và chắc hẳn có đòi hỏi nhiều về giao hợp. Vấn đề là ở chỗ số 
năng lượng tình dục và yêu cầu thì nhiều nhưng lại không kèm theo khả 
năng cho và nhận tình dục. Như vậy sẽ rất gay go trong việc đáp ứng 
một nỗ lực lớn. Nếu trung tâm phía sau mạnh theo ngược. chiều kim 
đồng hồ thì điều tương tự là có thật; tuy nhiên, nỗ lực chắc hẳn cũng sẽ 
đi cùng với những hình tượng tiêu cực, thậm chí có thể là những hình 
ảnh tưởng tượng dữ dội về tình dục. Dĩ nhiều điều này càng làm cho 
việc thoả mãn nỗ lực trở nên khó khăn hơn, và người mang dung mạo 
như vậy có thể lý tưởng hóa nhiều điều nhằm mục đích tránh né lối 
thoát, hoàn toàn do xâú hỗ về những cảm nghĩ thầm kín đó. Mặt khác, 


có thể người đó có nhiều bạn tình và vì vậy mà thiếu cảm thông giữa hai 
tâm hồn trong hoạt động tình dục. Có thể người đó cắt đứt các ràng 
buộc hoặc không tạo được bát kỳ ràng buộc nào có liên quan đến tình 
dục. 

Đám rối thái dương (luân xa 3A) kết hợp với niềm vui lớn xuất phát từ 
chỗ nhận biết sâu sắc về vị trí duy nhất và có liên kết của mình trong 
lòng vũ trụ. Người có luân xa 3A khai mở có thể nhìn lên những khoảng 
trời đầy sao ban đêm và cảm thấy mình thuộc về những khoảng trời đó. 
Anh ta được đặt vững chắc vào vị trí của mình giữa vũ trụ. Anh ta là 
trung tâm diện mạo duy nhất của riêng mình về biểu hiện vũ trụ hiển 
nhiên, và từ đó anh ta thu được kiến thức tâm linh. 

Mặc dù luân xa đám rối thái dương là luân xa tâm thần, hoạt động lành 
lặn của nó liên quan trựctiếp đến đời sống cảm xúc của cá thể. Điều này 
có thật, bởi vì trí tuệ hoặc quá trình tâm thần được dùng như những 
máy điều chỉnh đời sống cảm xúc. Hiểu biết tâm thần về các xúc cảm 
đặt chúng vào khuôn khổ của trật tự và xác định thực tại một cách thoả 
đáng. 

Nếu trung tâm này khai mở và hoạt động nhip nhàng thì cá thể sẽ có đời 
sống cảm xúc đáp ứng sâu sắc không lán át anh ta. Tuy nhiên, khi trung 
tâm này khai mở nhưng màn bảo vệ trên nó bị rách thì anh ta sẽ có 
những thái độ xúc cảm to lớn không kiểm soát được. Anh ta có thể bị 
ảnh hưởng của những nguồn lực bên ngoài xuất phát từ tinh tú làm cho 
lẫn lộn. Anh ta có thể bị lạc giữa vũ trụ và các vì sao. Anh ta cuối cùng 
sẽ bị đau đớn thể chất trong khu vực đó do sử dụng quá mức luân xa ây 
và cuối cùng có thể gây ra bệnh tật, như suy tuyến thượng thận chẳng 
hạn. 

Nếu luân xa này bị bít, anh ta sẽ ngăn chận các cảm giác, có thể là 
không cảm thấy gì hết. Anh ta sẽ không nhận thức được ý nghĩa sâu xa 
hơn của những xúc cảm đem lại cuộc sống một chiều khác nữa. Anh ta 
có thể không liên kết được với tính duy nhất của bản thân trong lòng vũ 
trụ và với mục đích vĩ đại của mình. 

Nhiều khi trung tâm này được dùng như một vật chướng ngại giữa trái 
tim và bản năng sinh dục. Nếu cả hai cái kia được khai mở và đám rối 
thái dương bị nghẽn, thì cả hai sẽ hoạt động riêng rë, nghĩa là tình dục 
sẽ không liên kết sâu sắc với tình yêu và ngược lại. Cả hai liên kết vỚI 
nhau rất tế nhị khi con người nhận thức được vê hiện hữu cắm rễ chắc 
chắn trong vũ trụ thể chất của mình và về con đường lịch sử lâu dài của 
nhân loại dùng để tạo nên bánh xe thể chất mà người ấy có được hiện 


nay. Ta không bao giờ được đánh giá thấp tính sâu sắc về thể chất của 
mỗi con người. 

Trung tâm đám rối thái dương là trung tâm rất quan trọng đối với mối 
liên kết của nhân loại. Khi đứa trẻ ra đời, vẫn tồn tại cái rốn etheric liên 
kết mẹ với con. Những sợi dây này đại diện cho quan hệ của nhân loại. 
Bát cứ lúc nào con người tạo mối quan hệ với người khác là lúc đó các 
sợi dây nảy nở giữa hai luân xa 3A. Mối quan hệ giữa hai người càng 
chặt chẽ thì những sợi dây càng mạnh mẽ và càng nhiều. Trong những 
trường hợp chấm dứt quan hệ, chúng dần dần rời nhau ra. 

Các sợi dây cũng phát triển giữa các luân xa khác của những người có 
quan hệ, tuy nhiên các sợi dây luân xa 3 dường như là sự tái lập liên kết 
phụ thuộc con/me và rất quan trọng trong những điều kiện phân tích 
ứng xử khi tiến hành chữa bệnh. Phân tích ứng xử là phương pháp xác 
định bản chất ứng xử của bạn đối với những người khác. Bạn có ứng 
xử với họ như con đối với bố mẹ (con/bố mẹ) không? Hay bạn ứng xử 
như chính họ là trẻ em, còn bạn là người lớn (người lớn/trẻ em) Hay 
bạn ứng xử như giữa hai người lớn với nhau? Loại phân tích này khám 
phá được nhiều điều về các phản ứng của con người đối với người 
khác. Bản chất của những sợi dây luân xa mà bạn xây dựng tại gia đình 
đầu tiên của mình sẽ được lặp lại trong toàn bộ các mối quan hệ tiếp 
theo mà về sau bạn tạo ra được. Là đứa con, thì các sợi dây con/mẹ 
hình dung đúng như vậy, mối quan hệ con/mẹ. Là người lớn, bạn sẽ 
thích nhất các sợi dây phụ thuộc con/me nảy nở giữa bạn và bạn tình 
của mình. Trong khi bạn chuyển dịch qua cuộc đời và trưởng thành, bạn 
cải tiến từng bước các sợi dây con/mẹ thành những sợi dây người 
lớn/người lớn. 

Trung tâm cơ hoành (luân xa 3B) khu trú đàng sau đám rối thái 
dương, kết hợp với quan tâm đến sức khoẻ thể chất của mình. Nếu ai 
đó tha thiết với sức khoẻ của thân thể mình và có ý định giữ cho thân 
thể khoẻ mạnh cũng được mệnh danh là trung tâm chữa trị và kết hợp 
với chữa trị tâm linh. Người ta nói rằng ở một số thầy chữa, trung tâm 
này rất rộng và phát triển. Nhưng nó cũng là một trung tâm ý chí như cái 
khu trú giữa hai xương vai và được dùng ít hơn các trung tâm ý chí 
khác, trừ ở những người có khả năng chữa trị. Trung tâm này kết hợp 
với trung tâm đám rối thái dương ở đàng trước và được sử dụng ở 
trạng thái khai mở và do đó liên kết với vị trí của anh ta trong vũ trụ, 
chấp nhận rằng mình thích hợp hoàn toàn như mỗi lá cỏ và những 
bông huệ đồng nội" thì sự tự chấp nhận của người đó sẽ biểu hiện ở 
mức thể chất như là sức khoẻ thể chất. Toàn bộ sức khoẻ - tâm thần, 


cảm xúc và tâm linh — đòi hỏi tất cả các trung tâm phải khai mở và cân 
bằng. 

Bạn sẽ thấy, khi ta chuyển dịch qua các loại luân xa thì các tiền diện 
mạo và hậu diện mạo của mỗi loại cùng nhau hoạt động cặp đôi, và việc 
tạo cân bằng giữa từng loại là quan trọng hơn việc chỉ tìm cách khai mở 
một cái ra thật rộng. 

Luân xa tim (luân xa 4A) là trung tâm qua đó ta yêu thương. Qua luân 
xa này, luôn chảy dòng năng lượng quan hệ với toàn bộ cuộc sống. 
Trung tâm này càng khai mở bao nhiêu thì khả năng của ta yêu thương 
một phạm vi luôn mở rộng của cuộc sống càng lớn bầy. nhiêu. Khi trung 
tâm này hoạt động, ta yêu bản thân, yêu con cái, vợ chồng, gia đình vật 
cưng, bạn hữu, xóm giềng, đồng bào, đồng loại và mọi sinh vật trên trái 
đât. 

Qua trung tâm này, ta liên kết các sợi dây với trung tâm tim của những 
ai mà ta có mối quan hệ yêu thương. Điều ấy bao gồm cả con cái và bố 
mẹ cũng như người yêu và vợ chồng. Chắc bạn đã nghe thấy thuật ngữ 
“tơ lòng” ám chỉ những sợi dây này. Những cảm nhận yêu thương chảy 
qua luân xa này thường làm ta rơi lệ. Chỉ một lần trải nghiệm trạng thái 
yêu thương bộc bạch này là ta thấy rõ mình nhớ nhung biết chừng nào, 
nhớ đến phát khóc. Khi luân xa này khai mở, con người có thể thấy toàn 
bộ cá thể trong đồng loại của mình. Anh ta có thể thấy tính duy nhất, cái 
đẹp bên trong và ánh sáng trong mỗi cá thể cũng như những mặt tiêu 
cực và kém phát triển. Trong trạng thái tiêu cực (bị bít luân xa), con 
người bị rối loạn trong yêu thương, yêu thương với nghĩa cho mà không 
mong chờ đền đáp. 

Luân xa tim là luân xa quan trọng nhất sử dụng trong quá trình chữa trị. 
Toàn bộ năng lượng được chuyển hoá qua các luân xa di chuyển lên 
theo dòng năng lượng thẳng đứng qua góc của các luân xa và đi vào 
luân xa tim trước khi ra khỏi tay hay mắt của thầy chữa. Trong quá trình 
chữa trị, tim biến hoá năng lượng phẳng của đất thành năng lượng tâm 
linh và năng lượng tâm linh thành năng lượng phẳng của đất cho bệnh 
nhân sử dụng. Điều này sẽ được luận bàn chi tiết hơn trong Chương nói 
về chữa trị. 


Nằm chính giữa khoảng cách hai xương bả vai, luân xa 4B kết hợp 
với ý chí cái tôi, hay ý chí phía ngoài. Đây là trung tâm từ đó ta hành 
động trong thế giới thể chất. Ta tìm kiếm cái ta muốn có. 

Nếu trung tâm này xoay thuận chiều kim đồng hồ, ta sẽ có thái độ tích 
cực trong việc hoàn thành các việc trong đời sống và thấy người khác là 


chỗ dựa cho việc đó. Bấy giờ ta sẽ có những trải nghiệm để ủng hộ 
cách nhìn này vì ta thực hiện được nó. Ta sẽ trải nghiệm ý chí của ta và 
ý chí siêu phàm phù hợp. Ta sẽ nhìn thấy ý chí của bằng hữu đứng về 
phía ý chí của ta. Chẳng hạn, néu bạn muốn viết một cuốc sách, bạn sẽ 
hình dung là bằng hữu giúp đỡ bạn và cuốn sách được nhà xuất bản 
nhận in theo cách nói: Vâng, đây đúng là cái chúng tôi tìm kiếm từ lâu 
nay? 
Mặt khác, nếu trung tâm này xoay ngược chiều kim đồng hò thì điều trái 
lại là có thật. Ta sẽ có quan niệm sai cho rằng ý chí Thượng Đề và ý chí 
của người khác đối lập với ý chí của ta. Mọi người sẽ hiện ra như là 
những chướng ngại trên đường ta đi kiếm cái ta muốn có hay trong khi 
ta hoàn thành việc gì đó. Ta sẽ phải đi xuyên hay vượt qua mọi người 
để kiếm cái ta muốn có, hơn là nhìn thấy họ như kiếm cái ta muốn có, 
hơn là nhìn thấy họ như đang giúp đỡ ta. Ta sẽ tin vào những lời tuyên 
bố như “ý chí của tôi hơn của anh” và “ý chí của tôi hơn ý chí của 
Thượng Đế”. Những niềm tin, thầm kín liên quan đến việc vũ trụ thực 
hiện chức năng ra sao, ở đây trở nên rối rắm. 
Một hình tượng, trong đó vũ trụ bị coi như một nơi về căn bản là thù 
nghịch, nơi mà những kẻ gây hắn hùng mạnh sẽ tồn tại, hình tượng này 
đôi khi tóm gọn lại thành câu “không theo phương cách của ta thì có 
nghĩa là sự tồn tại tối thượng của ta không còn nữa” Người này hoạt 
động bằng kiểm soát và cố sức làm cho thế giới của mình an toàn bằng 
cách kiểm soát những người khác. Giải pháp đối với người này là thấy 
cho được cung cách anh ta tạo ra môi trường thù nghịch thông qua việc 
gây hắn; sau đó cứ phó mặc cho may rủi và xem thử nếu thiếu kiểm 
soát thì có thể sống sót được không. Phó mặc cho may rủi như vậy cuối 
cùng sẽ dẫn đến những trải nghiệm về một vũ trụ nhân từ, phong phú 
và an toàn, nơi mà cuộc sống của người đó được toàn thể ủng hộ. 
Trong trường hợp khác, trung tâm này có thể hoạt động quá mức. Nó có 
thể rất rộng, xoay thuận chiều kim đồng hồ, kèm theo đó là luân xa tim 
nhỏ xoay thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Trong trường hợp này, 
ý chí con người không đặt biệt tiêu cực; nó đúng là được sử dụng để 
đáp ứng chức năng đáng lẽ do luân xa tim đảm nhiệm. Thay vì khả 
năng buông lỏng trách nhiệm và lòng yêu thương, tức là cho chảy nhiều 
năng lượng hơn qua luân xa tim (4A), người đó bù lại bằng ý chí của 
mình. Anh ta cho chảy thêm năng lượng qua hậu diện mạo của luân xa 
4 nằm giữa hai xương bả vai. Có thể người này nói vụng trộm “Tôi cần 
việc tôi chứ không cần quan tâm đến nhân loại các anh”. Người này 
hành động chủ yếu xuất phát từ ý chí hơn là từ yêu thương, hay từ sức 


mạnh bao trùm hơn là từ sức mạnh bên trong. Nó là biến dạng làm cho 
con người muốn “làm chủ” bạn tình của mình hơn là tự coi mình bình 
đăng. 

Luân xa họng (5A) khu trú ở trước họng, kết hợp với việc nhận trách 
nhiệm về các nhu cầu riêng tư của con người. Trẻ sơ sinh được cho bú, 
nhưng nó phải mút vú mới có dinh dưỡng. Nguyên tắc tương tự có giá 
trị suốt cả cuộc đời. Trong khi con người trưởng thành. việc đáp ứng 
các nhu cầu vẫn ngày càng đưa vào bản thân anh ta. Con người trở nên 
chín chắn, và luân xa này hoạt động chính xác khi con người ngừng đỗ 
lỗi cho người khác về những thiếu thốn của mình trong cuộc sống và ra 
ra đi để tạo nên những cái mình cần và mong ước. 

Trung tâm này cũng cho thấy trạng thái con người đối với việc nhận bắt 
cứ cái gì đang đến với anh ta. Nếu trung tâm này xoay ngược chiều kim 
đồng hồ thì người đó không nắm bắt được cái đưa đến cho anh ta. 

Điều này thường kết hợp với một hình ảnh về cái đang đến với anh ta là 
cái gì trước nhất. Có nghĩa rằng nếu quan niệm thế giới là nơi tiêu cực, 
thường là thù nghịch, thì anh ta sẽ thận trọng và có những dự tính tiêu 
cực về biện pháp sắp tới của mình. Có thể anh ta chờ đợi sự thù 
nghịch, bạo lực hay lăng nhục hơn là chờ đợi yêu thương và dinh 
dưỡng. Vì anh ta dựng lên một trường lực âm tính cùng với những dự 
tính tiêu cực, cho nên anh ta sẽ thu hút luồng tiêu cực đi vào. Đó là nếu 
anh ta chờ đợi bạo lực thì anh ta có bạo lực ngay trong bản thân và vì 
vậy anh ta thu hút bạo lực vào mình theo quy luật ' 'giống nhau thì hút 
nhau” như đã giải thích ở Chương 6 về bản chất trường năng lượng vũ 
trụ. 

Khi khai mở trung tâm họng, anh ta sẽ từng bước hấp dẫn nhiều dinh 
dưỡng hơn, đến mức có khả năng thu hút chừng nào mà anh ta còn giữ 
được trung tâm họng khai mở lâu nhất. Trong thời gian quá độ, có thể 
anh ta thu hút rất mạnh luồng. tiêu cực đi vào, chẳng máy chốc sau khi 
khai mở trung tâm này, do chỗ anh ta tin rằng đó là cái sẽ đến. Khi anh 
ta có khả năng kinh qua trải nghiệm nay, liên kết được với cội nguồn 
trong bản thân mình và tìm lại niềm tin thầm kín lẫn nữa, thì anh ta sẽ 
mở luân xa họng. Quá trình mở và đóng này tiếp tục cho đến khi những 
quan niệm sai lầm về thu nhận hoặc dẫn nhập được cải biến thành niềm 
tin vào một vũ trụ nhân từ hằng dinh dưỡng cho ta. 

Hiện tượng hấp thu xảy ra ở phía sau của luân xa thứ năm (5B) đôi 
khi được xem như trung tâm nghề nghiệp, kết hợp với giác quan của 
bản thân con người trong lòng xã hội, nghề nghiệp của anh ta và với 
những người có cùng địa vị xã hội. Nếu con người không thoải mái 


trong phạm vi này của cuộc sống thì bấy giờ điều khó chịu đó có thể 
được che đậy rất khéo bằng kiêu hãnh nhằm bù đắp cho thiếu tự trọng. 

Trung tâm phía sau cổ thường khai mở nếu con người thành đạt và 
thích hợp với công việc của mình, thoả mãn với công việc mà anh ta coi 
như một nghĩa vụ trong đời. Nếu con người đã chọn được một nghề 
vừa đòi hỏi vừa đáp ứng và đang cố gắng hết sức cho công việc đó thì 
trung tâm này sẽ vô cùng rực rỡ. Anh ta sẽ thành đạt trong nghề nghiệp 
và nhận được sự ủng hộ của vũ trụ về dinh dưỡng. Nếu không phải như 
vậy thì anh ta sẽ quay lui, không ráng sức. Anh ta sẽ không thành đạt và 
sẽ giấu diễm điều gì bằng kiêu hãnh. Anh ta âm thầm biết là mình đã có 
thể trở nên “tốt hơn” nếu cố gắng hết sức hoặc có được một công việc 
mang nhiều thách thức hơn. Vì lý do nào khác, người này không khi nào 
làm thế và vẫn bảo vệ niềm kiêu hành để tránh né nỗi thất vọng có thực 
trong lòng. Anh ta biết rõ ràng mình không thành công trong đời, chắc 
anh ta sẽ đóng vai nạn nhân, tuyên bố rằng đời đã không cho mình cơ 
hội như thế nào để có thể phát triển tài năn. Kiêu hãnh này cần được 
thanh toán, và đau khổ cùng thất vọng nguôi đi và cũng được thanh 
toán. 

Trong trung tâm này, ta cũng sẽ để lộ nỗi lo sợ thất bại hằng gây trở 
ngại cho việc nắm bắt thời cơ để ra đi và tạo dựng cái mà ta thiết tha 
mong muốn. Nó cũng giữ cho quan hệ riêng tư của con người và đời 
sống xã hội nói chung được đúng đắn. Do tránh né tiếp xúc, một mặt 
người này tránh luôn cả bộc lộ bản thân và cảm giác lo sợ không được 
yêu chuộng, mặt khác, trong ganh đua và kiêu hãnh lại nghĩ: “Tôi tốt 
hơn anh; anh không đủ tốt đối với tôi” Do chỗ cảm giác muốn bác bỏ 
được hình thành trong nội tâm ta rồi được ta đem chiếu lên người khác, 
ta liền tránh né người đó để tránh né việc bác bỏ. Nắm lấy thời cơ di tìm 
nghề nghiệp mà bạn mong mỏi, chuyển dịch về phía những tiếp xúc mà 
bạn mong chờ, đồng thời bộc lộ cảm nghĩ của bạn về việc đó, là những 
phương cách làm dịu cảm giác nói trên và nhờ đó khai mở được luân xa 
này. 

Trung tâm trán (luân xa 6A) kết hợp với khả năng hình dung và hiểu 
thấu các khái niệm tâm thần. Điều này bao gồm các khái niệm của con 
người về thực tại và về vũ trụ, hay là cách anh ta nhìn thế giới và cách 
anh ta nghĩ về thế giới sẽ đáp lại giống anh ta. Nếu trung tâm này xoay 
ngược chiều kim đồng hồ, con người có những khái niệm tâm thần lẫn 
lộn hay những hình ảnh không thật về thực tại và thường là tiêu cực. 
Người này giữ những hình ảnh ấy và đem chiếu chúng lên thế giới, láy 
chúng để tạo ra thế giới của mình. Nếu trung tâm này tắc nghẽn hoặc 


yếu đuối, con người thường bị trở ngại trong các ý đồ sáng tạo, đơn 
giản chỉ vì số năng lượng chảy qua trung tâm này ít ỏi. Nếu lại phối hợp 
thêm với một trung tâm điều hành — khu trú phía sau đầu (luân xa 6B) 
hoạt động mạnh mẽ nữa, thì điều đó có thể gây nên tàn phá trong cuộc 
đời người. 

Trong quá trình điều trị bằng thanh khiết hóa hoặc phân loại các hình 
ảnh của niềm tin tiêu cực, khi một hình ảnh xuất hiện tại hệ thống năng 
lượng và bắt đầu hoạt động áp đảo, thì có thể trung tâm này sẽ xoay 
ngược chiều kim đồng hồ, cho dù thông thường nó vẫn xoay thuận. Quá 
trình điều trị này đưa hình ảnh ra phía trước, khiến nó phải biểu lộ ra 
trong cuộc đời con người. Nhờ được chữa, người đó sẽ hiểu thấu và 
nhìn thấy hình ảnh một cách sáng tỏ khác trước. Trung tâm này bấy giờ 
sẽ xoay và xoay thuận chiều kim đồng hồ. Thường thì người thầy thuốc 
dày dạn có thể phát hiện ra loại chuyển động xoay ngược chiều kim 
đồng hồ nói trên, bởi vì chuyển động ngược đó đi kèm theo tính thiếu ón 
định của cảm giác. Rõ ràng người thầy thuốc sẽ thấy đây không phải là 
trạng thái bình thường của các ván đề. Chẳng hạn, luân xa này thậm chí 
có thể cho thấy một chuyển động hỗn loạn nói lên rằng lối thoát liên 
quan đến một trong các khái niệm của người này về thực tại đang lung 
lay nhân cách anh ta. 

Trung tâm thừa hành tâm thần (luân xa 6B) khu trú ở phía sau đầu, 
kết hợp với việc thi hành những ý đồ sáng tạo hình thành qua trung tâm 
ở trán. Nếu trung tâm ý chí thừa hành khai mở thì những ý định của con 
người đi kèm với hành động thích hợp khiến chúng thành sự thật trong 
thế giới thế chất. Nếu trung tâm này không khai mở, con người mát một 
thời gian gay go mang các ý đồ của mình ra thực hiện. 

Đặc biệt nản lòng khi có trung tâm đàng trước (6A) khai mở, còn trung 
tâm phía sau bị bít. Một người có nhiều ý đồ sáng tạo nhưng dường 
như không khi nào thực hiện được. thường kèm theo lời cáo lỗi đổ tội 
cho vấn đề ở thế giới bên ngoài. Thường người này chỉ đơn giản cần 
được huấn lyện cách thực hiện từng bước điều mà anh ta muốn hoàn 
thành. Khi tién hành loại công việc từng bước đó, sẽ nảy sinh nhiều cảm 
nghĩ. “Ta không thể đứng chờ lâu thế này”; “Ta không muốn nhận trách 
nhiệm về chuyện xảy ra này”; “Ta không muốn kiểm tra ý đồ này trong 
thực tại thể chất”; “Ta không chấp nhận quá trình sáng tạo lâu thế này, 
ta chỉ muốn sáng tạo mà không mát nhiều công đến thế”, “Cậu cứ làm 
việc di, tôi là người có nhiều sáng kiến”. Chắc là anh ta cũng chống lại 
chuyện phải sông trong thực tại thể chất và trong địa vị người học việc. 


Mặt khác, nếu trung tâm này xoay theo chiều kim đồng hồ và trung tâm 
ý đồ xoay ngược lại thì ta có một mối tình trạng thậm chí lộn xộn hơn. 
Cho dù những khái niệm của con người không nằm trong thực tại, nó 
vẫn tiếp tục thực hiện các khái niệm méo mó với một số kết quả. Chẳng 
hạn, nếu bạn tin rằng thế giới này là một nơi dơ dáy, ở đó “mọi người 
đều đi ra ngoài có việc, do đó bạn có thể lấy cái gì bạn muốn”, và bạn 
có khả năng làm như vậy vì bạn biết cách làm, có nghĩa lá ý chí thừa 
hành của bạn hoạt động, bấy giờ bạn có thể xử sự như một tên tội 
phạm. Trong trường hợp này, trái tim chắc cũng tắc nghẽn. Cuộc sống 
của bạn sẽ chứng minh ý đồ của bạn tới một chừng mực nào đó. Bạn 
sẽ thành công tới một phạm vi nào đó cho đến khi bạn bị bắt. Hoặc với 
loại dung mạo này có thể bạn cố gắng làm xảy ra điều gì đó, cái điều 
không thể thực hiện được trong thế giới thể chất. Hoặc có thể bạn là 
động lực thực hiện ý đồ của người khác, cho dù ý đồ đó như thế nào. 
Trung tâm đỉnh đầu (luân xa 7) có liên quan đến mối liên kết của con 
người với đời sống tâm linh của mình và sự hợp thành của toàn bộ con 
người anh ta về thể chất, cảm xúc, tâm thần và tâm linh. Nếu trung tâm 
này tắc nghẽn, chắc hẳn con người không có liên hệ trải nghiệm với đời 
sống tâm linh của mình. Chắc hẳn anh ta không có “cảm tính vũ trụ” và 
không hiểu điều thiên hạ nói khi họ phát biểu về những trải nghiệm tâm 
linh của họ. Nếu trung tâm này khai mở, chắc là anh ta thường hay trải 
nghiệm đời sống tâm linh của mình trong một hình thái cá biệt, độc nhất 
cho cá thể đó. Đời sống tâm linh này không phải là cái có thể định rõ 
bằng giáo lý hoặc dễ dàng thuật lại bằng lời. Nó là trạng thái tồn tại, một 
trạng thái siêu nghiệm của thực tại thế tục đi vào vô biên. Nó vượt qua 
thế giới thể chất và tạo ra trong cá thể một tri giác về trọn vẹn, yên bình 
và tin cậy, mang lại ý thức về mục đích cuộc sống cho anh ta. 


Điểm lại Chương 9 
1. Hãy mô tả chức năng tâm lý của từng luân xa. 


2. Hãy giải thích luân xa khai mở và luân xa bít có ý nghĩa thế nào, như 
đã mô tả trong Chương này. 


__ CHƯƠNG 10. | 
CHÁN ĐOÁN LUÀN XA HAY CHÂN ĐOÁN 
TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG 


Có vài phương pháp đánh giá tình trạng các luân xa. Khi bắt đầu, bạn 
cần thăm dò xem thực hành nào dễ nhất và bô ích nhất cho bạn. 
Phương pháp tốt nhất mà tôi đã tìm ra để cảm nhận tình trạng các luân 
xa là sử dụng con lắc. Dụng cụ này giúp nâng cao tính nhạy cảm của 
hạn đối với dòng chảy năng lượng, vì nó tác động như một máy khuếch 
đại. Những con lắc tốt nhất mà tôi tìm ra để dùng vào mục đích này làm 
bằng gỗ sồi và hình quả lê, đường kính 1 in. dài 11/2 in. Trường năng 
lượng của chúng lan tỏa, dễ thắm qua và cũng hình quả lê. Con lắc đối 
xứng xung quanh trục thẳng đứng của nó, là điều quan trọng đối với 
kiểu đo đạc này (Các con lắc bằng gỗ sồi có thể mua tại Metaphysical. 
Research Group, Archers Court, Stonestile. Lane, Hastings, Sussex, 
Anh Quốc). 

Nếu bạn đã phát triển được một ít nhạy cảm ở bàn tay mình hay cảm 
nhận được bằng xúc giác thì bạn có thể thực hành cảm nhận bằng hai 
tay năng lượng vào ra qua các luân xa. Việc này giúp ta biết được năng 
lượng chảy tự do hay tắc nghẽn, yếu hay mạnh. Bạn có thể làm như vậy 
với một huyệt châm cứu bằng cách đặt một đầu ngón tay lên. Làm theo 
cách này, thậm chí bạn có thế có những đáp ứng cảm giác thể chất nào 
đó ngay trong thân thể mình, cung cấp cho bạn thông tin mà bạn cần 
biết. 

Cuối cùng, sau khi bạn phát triển tri giác cao cấp của mình lên trình độ 
cao hơn, có thể bạn có khả năng chỉ đơn giản nhìn vào các luân xa là 
biết được chúng đang xoay như thế nào (đều hay không đều). màu sắc 
của chúng ra sao (tối và tắc nghẽn. đã được rửa sạch và yếu, hay là 
trong tro, chói sáng và màu sắc khoẻ khoắn). Có thể bạn cũng sẽ nhìn 
thấy được một cách chính xác chúng biến dạng như thế nào. Và cuối 
cùng có thể bạn cũng nhìn thấy được chúng trên từng vàng của hào 
quang. 

Nhưng trước hết ta hãy thực hành sử dụng con lắc. 


Tập chàn đoán các luân xa bằng con lắc 


Để đo đạc các quân xa phía trước, bạn hãy để bệnh nhân nằm ngửa Để 
đo đạc các luân xa phía sau, đề bệnh nhân nám sâp. 


Để đo đạc tình trạng của luân xa, bạn giữ con lắc bằng một sợi dây dài 
khoảng 6 in trên bề mặt luân xa, và hãy trút khỏi tâm trí mọi thành kiến 
về tình trạng của luân xa (Điều này là phần khó khăn nhất, đòi hỏi thực 
hành nhiều). Đảm bảo cho con lắc gần thân thể tối đa mà không chạm 
vào da. Năng lượng của bạn chảy vào trường năng lượng của con lắc 
để tiếp sức cho nó. Trường năng lượng phối hợp của con lắc và của 
bạn lúc này tương tác với trường năng lượng của bệnh nhân làm cho 
con lắc chuyển động (Xem H 10-1). Chắc là nó sẽ chuyên động trong 
một mẫu hình tròn bao quanh một hình tròn tưởng tượng phía trên mặt 
da của bệnh nhân (Có thể nó lắc tới lắc lui theo một chuyển động elip 
hoặc theo đường thẳng, có thể nó chuyên động thất thường. Kích thước 
và hướng chuyển động của con lắc cho ta thây mức và hướng của dòng 
chảy năng lượng qua luân xa. 


Luân xa của bệnh nhân 


Bë mặt thân thể 


/ 


Hình ngoại tiếp 
Hình 10-1: Chân đoán trung tâm năng lượng 


BS John Pierrakos thấy rằng chuyển động thuận chiều kim đồng hồ của 
con lắc biểu thị một luân xa được khai mở về tâm lý động lực học. Điều 
đó có nghĩa là các cảm giác cũng như trải nghiệm tâm lý, do luân xa này 
chi phối và tuôn chảy qua luân xa này, đều rất cân bằng và phong phú 
trong cuộc đời người ây. Nếu con lắc chuyên động ngược chiều kim 
đồng hồ tức là luân xa đó bị bít về tâm lý động lực học, chỉ rõ một khu 
vực có vấn đề trong diện mạo tâm lý tương ứng của nó. Điều đó có 
nghĩa là các cảm giác và các trải nghiêm tâm lý chỉ phối bởi dòng chảy 
qua luân xa đó đều không cân bằng do năng lượng bị tắc nghẽn, và 
chắc là người đó có những trải nghiệm tiêu cực cùng phối hợp. 

Kích thước của vòng tròn do con lắc tạo nên có liên quan đến sức khoẻ 
của luân xa và mức năng lượng chảy qua. Nó cũng liên quan đến mức 
năng lượng của thầy chữa và bệnh nhân hôm đó. Nếu con lắc vẽ một 
hình tròn lớn thì có nhiều năng lượng chảy qua. Nếu hình tròn bé thì có 
ít. 

Điều quan trọng cần nhớ kỹ là kích thước luân xa không phải là đường 
kính của hình tròn do con lắc vẽ nên, mà là do con lắc chỉ ra. Kích thước 
vòng tròn của con lắc là hàm số tương tác của cả ba trường năng lượng 
(của bệnh nhân, của thầy chữa và của con lắc) như đã nói ở trên. Nếu 
năng lượng của cả ba thấp thì tất cả luân xa hiện ra bé hơn. Nếu năng 
lượng cao thì tất cả luân xa hiện ra to hơn. Phải tập trung so sánh các 
kích thước tương đối giữa các luân xa. Sức khỏe đạt được nhờ sự cân 
bằng các luân xa đề tạo dòng chảy năng lượng qua mọi luân xa. Vậy tất 
cả luân xa phải có kích thước gần giống nhau để đảm bào sức khỏe. 

Có nhiều thay đổi giữa các hình thái cơ bản xoay thuận chiều và ngược 
chiều kim đồng hồ chỉ rõ các trạng thái tâm lý khác nhau. Hình 10-2 là 
bảng các hình thù khác nhau do con lắc vẽ nên. Thoạt đầu nhìn vào 
bảng này có vẻ hơi phức tạp nhưng thực ra nó rất đơn giản. Mỗi chuyển 
động do con lắc vẽ nên là một biến thiên giữa các cực của một luân xa 
khai mở hoàn toàn, xoay thuận chiều kim đồng hồ, đường kính 6 in, 
Th6, hoặc của một luân xa bị bít hoàn toàn xoay ngược chiều kim đồng 
hồ, đường kính 6 in, Ng6. Hiếm khi tôi thấy những đường kính lớn hơn 
6 in, trừ khi người đó sử dụng quá mức một luân xa đặc thù hoặc người 
đó ở trạng thái rất khai mở sau một trải nghiệm tâm linh khi mà phần lớn 
luân xa đều khai mở. tôi đã đo được tới Th10 (thuận chiều kim đồng hồ 
với đường kính 10 in). 

Trường hợp ngoại lệ duy nhất về suy giảm giữa Th6 và Ng6 là luân xa 
hoàn toàn im ắng (l) mà ở đó con lắc không chuyển động mày may. 
Trong trường hợp này (hoặc là luân xa đảo ngược chiều xoay của nó, 


hoặc là cá thể đã từng sử dụng quá mức hay bắt phải lệ thuộc và làm 
tắc nghẽn chức năng tâm lý đặc thù vốn kết hợp với luân xa đó, một 
luân xa đã ngừng xoay hoàn toàn và không còn chuyền hóa năng lượng 
từ trường năng lượng vũ trụ. Đây là trạng thái mà nếu cứ tiếp tục lâu 
ngày thì chắc chắn phần nhiều sẽ dẫn đến bệnh tật, do chỗ thân thể 
không hoạt động khoẻ khoắn được vì mát khả năng sử dụng năng 
lượng bản ngã (Xem Chương 15 về mối quan hệ giữa bệnh tật và các 
luân xa). 

Bát cứ đu đưa hình elíp nào của con lắc cũng biểu thị sự thiếu cân bằng 
lệch phải/lệch trái của dòng chảy năng lượng trong thân thể. Nói bên trái 
hay hên phải là bên trái hay bên phải của bệnh nhân, nghĩa là con lắc 
đu đưa sang trái (ThET) hoặc sang phải (ThEP) của thân thể bệnh 
nhân. Điều này cũng cho biết rằng một bên khỏe hơn bên kia. Phía phải 
(ThEP, NGEP) đại diện cho bản chất chủ động, hung hãng. nam tính 
hoặc dương. Phía trái (THET, NGET) đại diện cho bản chất thụ động, dễ 
tiếp thu, nữ tính hoặc âm. Khi con lắc vẽ một hình elip trệch sang bên 
phải của thân thể bệnh nhân, BS John Pierrakov nhận thấy nhân cách 
đó có diện mạo nam giới phát triển hơn là nữ giới. Con người như vậy 
chắc sẽ quá tích cực theo nghĩa anh ta thường vẫn hung hăng vào 
những lúc mà tính dễ tiếp thu lại thích hợp hơn. Điều này sẽ xảy ra đối 
với những hiệu quả trực tiếp liên quan đến khu vực hoạt động tâm lý chỉ 
phối luân xa đặc thù đã biểu lộ chuyển động hình elip. 


l = Hinh10-2 ` 
CHÂN ĐOÁN TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG 


Nghĩa ký hiệu Các biêu thị tâm lý 


>= Thuận chiêu kim | Khai mó và hài hòa với cảm nhận rõ ràng vê thực 


đường kính ĐK) | _ = 
ThE Thuận, elip, phai, | Khai mó. Phân tách hoạt bát/đề tiếp thu với phía 
ĐK 3 in. hoạt bát của nhân cách phát triển hơn phia dê tiếp 
thu. Cam nhận thực tại nghiêng sang phía hoạt bát, 
nam tính hoặc dương đôi ngâu. : 
ThE Thuận, elip, trái, | Khai mở. Phản tích hoạt bát/đê tiếp thu với phía dë 
ĐK 31m. tiếp thu phát triển hơn. Cam nhận thực tại nghiềng 
ThE 
ThE 


sang phía dê tiếp thu. nữ tính hoặc âm đôi ngau. 


P3 

T3 

D3 Thuận, elip đứng.| Khai mö. Với vài chuyên địch lên trên năng lượng 
ĐK 3 in. theo hướng tâm linh nhám tránh né tương tác với 

N6 


moi ngwòi. 
Thuận, elip, Khai mơ. Với nãng lượng kêt đọng và nén xuông 
ngang, ĐK 6 in. | đề tránh né tương tác năng lượng với mot người. 


Ngược chiêu kim | Bị bít và kém hài hòa, với các hình chiếu hoạt bát 
đồng hó (ngược), | của thực tại. 
BK 6 in. 
Ngược. elip phai, | Bi bít. Phản tách, diện mạo hung hàng phát triển 
DK 3 in. hơn thụ động. với hình chiều của thực tại thụ động 
nghiêng về dương. 
Ngược, elip trái, | Bi bít. Phân tách, diện mạo thụ động phát triển hơn 
ĐK 2m. hung hăng, với hình chiếu của thực tại nghiêng về 
hung hăng. 
gj Bi bít. Với chuyên dịch lên trên của năng lượng 
theo hướng tâm linh nhăm tránh tương tác với mọi 


N 
2 
lÌ 
HÌ 
> 


ngang, ĐK 5in. | nhằm tránh né tương tác năng lượng với mọi 
Đúng, đu đưa6 | Chuyển dịch các cam giác và năng lượng theo 
in. hướng tâm linh nhăm tránh né tương tác cá nhân. 


Ngang, đu đưa 4 | Nén dòng chay năng lượng và các cam giác xuóng 
11. nhăm tránh né các tương tác cá nhàn. Biêu lộ có 
nghẽn chặt. 


Phai, đu đưa 3 in.| Phân tách nghiêm trọng hung hãng/thụ động, phía 
hung hăng phát triển hơn phía thụ động. 


pg Ngược. elip Bị bít. Vài năng lượng nén xuông vå kêt đọng 


14 Trái, đu đưa 4 in. | Phản tách nghiêm trọng hung hăng thụ động, phía 
thụ động phát triển hơn phía hung hãng. 


Luân xa không hoạt động chút nào, sẽ dàn đền tình 
trạng bệnh lý cua thân thê. 


Thuận, elip, thay | Thay đổi ghê góm Xây Ta ò người hoạt động tích 


đối trục, ĐK 5 in. | cực và sầu sắc vë những vần đề liên quan. Chàc là 
hay quan tâm đến những vần đê thích hợp do chức 
năng luân xa xác định. Hồn loạn cảm xúc. 
NgE thay | Ngược, elip, thay | Như ThE thay đôi trục, với hón loạn tiêu cục. 
đôi trục 6 | ĝôi trục, ĐK 6 in. 


(*) Nhớ rằng các ký hiệu được vẽ khi ta nhìn thẳng vào phía trước của 
thân thê bệnh nhân. 


Tại luân xa nào mà hình elip của con lắc đu đưa hướng sang trái (ThET, 
NgET) thì người đó đa phần là thụ động trong những hoàn cảnh có liên 
quan đến những hậu quả dính líu đến các diện mạo tâm lý đặc thù đó 
luân xa đó chỉ phối. ví dụ, nếu trung tâm ý chí giữa hai xương vai (4B) 
ghi thụ động (hình elip hướng sang trái), thì người này sẽ không thể với 
tới được cái mình muốn có. Anh ta sẽ vẫn thụ động khi cân phải có 
hành động hung hăng. Anh ta sẽ chờ ai đó tiến hành việc ấy, hoặc ai đó 
đem cho anh ta cái ấy. Anh ta cũng sẽ không thể đứng lên bảo vệ quyền 
lợi hoặc mục đích của mình. Nhiều khi anh ta phô ra sự thụ động của 
mình, song thực tế anh ta sợ phải hung hăng, thường là do một vài hình 
ảnh sâu sắc về ý nghĩa của hành động hung hăng. 

Hình ảnh về tính hung hăng xuất phát trực tiếp từ trải nghiệm tuôi thơ. 
chẳng hạn, một đứa trẻ có ông bố rất hung hăng, thường hay áp đảo 
hoặc làm nhục nó mỗi lần nó với tới cái nó muôn có. Điều này làm cho 
nó tin rằng việc với tới cái mình muốn có như vậy không phải là biện 
pháp tốt để thu được cái muốn có. Trẻ em rất sáng tạo, cho nên thằng 
bé chắc phải trải nghiệm nhiều biện pháp để thu được cái nó muốn có 
hoặc ít nhất cũng thu lấy cái gì bù cho cái nó muốn có. Bất cứ biện pháp 
nào có hiệu quả là trẻ sẽ chấp nhận, coi đó là cách ứng xử tự nhiên. Trẻ 
së tiép tục ứng xử như vậy cho đến khi nào biện pháp đó kém hiệu lực 
trong đời sống của nó. Thật đáng tiếc, tập quán rất khó thay đổi, và việc 
chuyền sang đi tìm các biện pháp mới đòi hỏi công sức, bởi vì tính hung 
hăng thoạt đầu được coi là tiêu cực. Bên dưới toàn bộ sự thụ động 
thường có một thành phần hung hăng rất thù nghịch của nhân cách chỉ 


chực làm nỗ tung cảm giác mà không có gì kiềm chế được và chiếm láy 
cái nó muốn có. Nếu điều này được tiến hành lập di lập lại trong môi 
trường chữa bệnh thì người đó cuối cùng sẽ có khả năng hợp nhất tính 
hung hăng lành mạnh của anh ta với phần còn lại của nhân cách mình. 
Thao tác tấn công này cần được tiến hành song song với thao tác 
chuyền tính thụ động thành tính dễ tiếp thu lành mạnh. 

Chuyển động hình tròn của con lắc bên trên luân xa càng méo mó thì 
biến dạng tâm lý càng nghiêm trong. Phân tách phải/trái nghiêm trọng 
nhất được chỉ rõ bằng chuyên động đi tới của con lắc tại một góc 45 độ 
với trục dọc của thân thể (P3, T4, Hình 10-2). chuyển động con lắc càng 
lớn thì số năng lượng chứa trong biến dạng này càng nhiều. chẳng. hạn, 
kích thước P6 của luân xa 4B chỉ rõ người đó sẽ láy cái mà họ muốn có 
một cách đơn giản và hung hăng, bát chấp hoàn cảnh lúc đó. 

Quy luật chung tương tự về đo đạc mức độ nghiêm trọng vẫn đúng 
trong trường hợp con lắc đu đưa lui tới thẳng đứng (song song với trục 
dọc của thân thể [B]) hoặc nằm ngang (thẳng góc với trục dọc của thân 
thể [N]). Diện mạo thẳng đứng chỉ rõ rằng cá thể này đang làm trệch 
hướng năng lượng lên xuống theo phương thẳng đứng, điều đó có 
nghĩa là anh ta đang tránh né tương tác cá nhân. Chuyển động nằm 
ngang của con lắc chỉ rõ rằng cá thể này đang nén ép và kết đọng dòng 
chảy năng lượng cũng như cảm giác, nhằm tránh né tương tác cá nhân. 
Chẳng hạn, số ghi B5 của con lắc tại luân xa 3A chỉ rõ rằng người này 
đang tập trung liên kết riêng của mình theo phương thẳng đứng, theo 
hướng tâm linh, và đang tránh né quan hệ cá nhân với người khác. Anh 
ta xác định mình là ai trong vũ trụ theo quan điểm của niềm tin tâm linh 
và tách ra khỏi diện mạo của con người có liên kết với người khác. Trái 
lại, số ghi N5 của con lắc tại cùng luân xa vừa rồi thường chỉ rõ rằng 
người đó đang không có liên kết với bất kỳ ai, ở mức tâm linh cũng như 
ở mức con người. điều này có thể dẫn đến sự cô lập cá nhân. Chuyển 
động đặc biệt này có thể đi vào trong một luân xa và im lắng (I) do ít sử 
dụng và kết đọng. Trường hợp như vậy cần phải tiến hành thao tác tâm 
lý động lực học mạnh mẽ lên thân thé. 

Khi một cá thể tập trung tác động tâm lý lên một diện mạo đặc biệt của 
mình do quyết định làm việc ấy xuất phát từ trong nội tâm hoặc do bị bắt 
buộc vì một hoàn cảnh bên ngoài nào đó, thì luân xa hoặc các luân xa 
đăc thù có liên quan chắc sẽ biêủ lộ ra một chuyển động hỗn loạn hay 
không đối xứng (ThE trục thay đổi, NgE trục thay đổi như ở Hình 10-2). 
Chuyển động này sẽ làm cho con lắc đu đưa hỗn loạn, thường biểu hiện 
bằng một chuyển động elip phối hợp với một thay đổi trục. Trước hét, 


chuyển động này có thể làm cho người mới học bị lẫn lộn; tuy nhiên néu 
con lắc được giữ bên trên luân xa trong thời gian lâu, thì có thể quan sát 
được thay đổi trục. Mô hình vòng tròn của con lắc trông tựa như hai 
mục cuối ở hình 10-2. Bất cứ lúc nào quan sát thấy kiểu chuyển động 
này, người thầy thuốc cũng biết được nhiều điều tiếp diễn ở bệnh nhân. 
Đó là lúc phải tác động sâu sắc lên các vấn đề liên quan, nhưng cùng 
lúc đó lại phải cho bệnh nhân có thời gian và không gian riêng để tự 
mình tiến hành kiểm tra/cải biến bản thân. Nếu có thể nghỉ công việc 
được một số ngày vào thời gian này và không bị chuyện làm ăn quấy 
rối, thì người ấy có khả năng tận dụng thời kỳ thay đổi lớn này của bản 
thân. Tôi thường thấy hiện tượng đó ở những người đang trải qua việc 
cải biến bản thân sâu sắc tiến hành tại cơ sở chữa trị tích cực hằng 
tuần. 

Khi đã sử dụng con lắc thành thạo hơn, thầy thuốc sẽ bắt đầu quan sát 
thấy thêm nhiều “đặc tính” trong các sô đo. Tốc độ đu đưa (con lắc 
chuyển động nhanh ra sao) chỉ rõ số năng lượng chuyền hoá qua luân 
xa đó. Khi thực hành, thầy thuốc cũng có thê “nắm bắt được” các đặc 
tính như khít khao, căng thẳng, hồ hởi, chán nản, u buồn, sầu khổ, yên 
bình và sáng sủa. Một đu đưa nhanh có thể là nhanh và khít khao, biểu 
thị sự làm việc quá sức, căng thẳng và thúc bách trong khu vực. Như 
vậy là do phát triển được thêm nhiều cảm giác nhạy bén đối với đặc tính 
của năng lượng chảy qua luân xa, thầy thuốc có thể biết được nhiều 
hơn về tình trạng bệnh nhân. Thầy thuốc có thể nói luân xa ón định như 
thế nào, đã ón định như vậy khoảng bao lâu, nó có thay đổi lui tới giữa 
hai trạng thái không và thêm nữa. Một luân xa có thể khai mở trong 20% 
hoặc 80% thời gian. Điều đó, người thầy thuốc có rèn luyện về cảm giác 
có thể “nắm bắt được”. Dĩ nhiên, muốn được như vậy phải thực hành 
kèm theo xác minh. 

Các luân xa trải qua những giai đoạn khác nhau khi thay đổi từ bị bí 
thành khai mở qua thao tác tích cực trong điều trị. Quá trình thay đổi hệ 
thống niềm tin của con người lại chi phối lần nữa chuyển động của luân 
xa. Một luân xa liên tục bị bít tại một đường kính lớn (Ng6) qua một thời 
gian sẽ có những lần giảm đường kính, xoay vòng lại rôi tăng đường 
kính theo hướng hài hòa cho đến khi trở thành Th6. Hoặc, hay gặp hơn, 
một luân xa Ng6, ví dụ ở luân xa tim hay luân xa đám rối thái dương 
trong vòng chừng dăm phút cá thể khóc nức nở, có thể xoay vòng lại 
thành Th6. Kiểu thay đổi này sẽ không giữ được lâu bởi vì khi người đó 
tiếp tục thao tác một thời gian dài thì luân xa có khuynh hướng cử “bỏ 
ngỏ” lâu hơn là mỗi lần nó khai mở. Điều này nâng cao tổng thời gian 


phần trăm của hoạt động hài hòa, và người đó tự cảm thấy vui vẻ trong 
những khoảng thời gian dài hơn. Lâu ngày, luân xa sẽ ón định về tư thế 
khai mở và sẽ hiếm khi bị bít. Bấy giờ cá thể thường tiến lên thao tác 
trên luân xa bên cạnh đang hoạt động kèm hài hòa quấy rầy hạnh phúc 
thường ngày của mình. 

Tôi đã thấy rằng khi một luân xa bị bít mãn tính nay được khai mở trong 
buổi chữa thì một luân xa khác ngày thường vẫn khai mở bỗng nhiên bít 
lại dë bù trừ. Tính cách con người không thể chịu được trạng thái “bỏ 
ngỏ” mới mà không có một vài mức độ “bảo vệ” tưởng tượng nào đó 
vào lúc mới bắt đầu. 


Nghiên cứu một trường hợp tái chữa trị tích cực 


Bây giò chúng ta hãy xem xét các dung mạo luân xa được do đạc thực 
sự trong trong một trường hợp. Đó là một phụ nữ tới Trung tâm 
Phoenicia Pathwork ở Phoenicia, New York, hai lần cách xa nhau để 
được tái chữa trị hằng tuần, bao gồm thao tác rất mạnh. Lần đầu vào 
năm 1979, lần thứ hai vào năm 1981. Lần sau chị đến cùng với người 
chồng mới, và cả hai được thao tác rất mạnh theo cặp. Các số đo của 
luân xa được lấy trước khi thao tác và sau khi hoàn tất tuần chữa trị. 
Mọi số đo đều được lấy khi bệnh nhân ở trạng thái rất thanh thản, và 
trước đó một thời gian cũng đã thanh thản như vậy cho tới ngày đo. Số 
liệu được trình bày trên Hình 10-3. Để hiểu được các số đo này, bạn 
cần sử dụng Hình 7-3, Hình 9-1 và Hình 10-2 trong Chương này về chú 
giải của từng luân xa. 

Như bạn có thể thấy qua các số đo, các trung tâm hoạt động hài hòa 
nhất là trung tâm lý trí, rồi đến trung tâm cảm giác, kém nhất là trung 
tâm ý chí, điều đó có nghĩa là chị ta có trí tuệ tốt, đặc biệt trong các khái 
niệm về thực tại (6A) và trong sự hợp nhất nhân cách và tâm linh (7). 
Trung tâm ý chí thừa hành tâm thần (6B) có phân tách phải/trái trong 
phần lớn thời gian, điều này có nghĩa là chị có khuynh hướng trở nên 
hung hăng đúng vào thời điểm mà nếu chị trở nên dễ tiếp thu thì sẽ 
thích hợp hơn trước các tình huống liên quan đến việc thực hiện từng 
bước những ý đồ của chị. Chị sẽ quyết định làm gì và sẽ tiếp tục làm gì 
đó từng bước, mà chẳng cần biết đã đúng lúc bắt đầu hay chưa. Khi chị 
tới chữa trị lần đầu, trung tâm này rất hung hăng. Đợt chữa thứ nhất kết 
thúc, trung tâm này dịu xuống, không còn hung hăng và phần nào im 
ắng. Dạng hình im ẳng này không duy trì được hoặc không chuyên 
được sang trạng thái hài hòa như vẫn thường có trước đó. Hai năm 


sau, khi chị trở lại, trung tâm đó lại hung hăng; và tình hình này không 
thay đổi trong suốt đợt chữa trị thứ hai. Vào thời gian đọc luân xa lần 
cuối, chị vẫn hung hăng quá mức khi thực hiện các ý đồ. Đây là trường 
hợp duy nhất không có thay đổi gì trong các luân xa. Mọi luân xa ở 
người khác thì đến cuối đợt chữa thứ nhì là cân bằng. 

Các trung tâm ý chí khác của chị cũng cho thấy có ván đề, với một trung 
tâm không hoạt động ở thời điểm này hay thời điểm khác trong suốt 
nhiều tuần. Khi chị tới vào năm 1979, các luân xa 5B, 3B và 2B đều 
không hoạt động chính xác. Điều đó có nghĩa là chị hung hăng một cách 
tiêu cực trong giới hạn của kiêu hãnh (luân xa 3B), và làm nhụt sức 
mạnh tình dục của mình. Chị làm nhụt sức mạnh tình dục của chị bằng 
cách tách dòng chảy năng lượng ở luân xa 2B thành bốn phần (con lắc 
cho thấy 4 vòng tròn rõ rệt và riêng rẽ) và sử dụng dòng chảy năng 
lượng theo những cung cách tiêu cực, như mâu thuẫn với chồng cũ 
chẳng hạn. Sau đợt chữa thứ nhất, tiến bộ duy nhất trong hoạt động ý 
chí của chị nằm trong khu vực kiêu hãnh bấy giờ đã giảm bớt và trở 
thành hoạt động tích cực trong khu vực nghề nghiệp (5B). Nó vẫn còn 
có một thành phần quá nhanh nhảu lúc đó thay cho kiêu hãnh để bù đắp 
vào cảm giác hụt hẳng trong khu vực đó. Khi chị trở lại chữa đợt thứ nhì 
sau hai năm, chị vẫn còn mang theo mình những vấn đề tương tự về ý 
chí. Trong thời gian điều trị đợt thứ nhì này, các vấn đề đó đã được giải 
quyết và tất cả các trung tâm ý chí bắt đầu hoạt động bình thường. 


Hình 10-3 
NGHIÊN CỮU MỘT TRƯỜNG HỢP TÁI CHỮA TRI TÍCH CỰC CÁC 
SÓ ĐO LUÂN XA 


Luân xa 1990 | S 
| THEP4 | I | P4 | ThEP6 | 
s 


Th4 


S Th | 


ThE ! 
truc thay dói 


Các trung tâm cảm giác cho thấy một só khó khăn, nhưng không nhiều 
như ở các trung tâm ý chí. Trung tâm tim (4A) vẫn khai mở suốt cả hai 
năm (chị này tốt bụng khi yêu thương). Trung tâm họng (5A) cho thấy có 
rối loạn kèm theo hạn chế dinh dưỡng và khăng khăng phủ nhận các 
nhu cầu. Tình hình này dịu đi khi kết thúc đợt điều trị thứ nhất, và hai 
năm sau khi chị trở lại thì đã được giải quyết, phần lớn qua việc xây 
dựng mối quan hệ rất tử tế với người đàn ông mà chị yêu. Mặt khác, 
trung tâm đám rối thái dương (3A), liên quan đến con người thực sự của 
ta trong vũ trụ, bị bít khi chị đến lần đầu. Trong đợt chữa thứ nhất, luân 
xa này khai mở, nhưng sau đó, sang năm thứ hai thì lại bị bít. Cuối đợt 
chữa thứ hai, luân xa này lại khai mở và chuyển hóa nhiều năng lượng 
hơn. 

Bạn có thể thấy rằng trung tâm sức mạnh tình dục của chị trở nên sáng 
súa khi mối quan hệ của chị với bạn tình ón định và được xác định rõ 
ràng qua thao tác chữa trị theo cặp. 

Trong dot điều trị đầu tiên, chị đã khai mở các trung tâm cảm giác của 
mình và bắt đầu thấy an toàn trong thế giới cảm giác của vũ trụ. Trong 
đợt điều trị thứ hai, khi thao tác nhiều lên các trung tâm cảm giác vốn 
không bị bít nhiều như các trung tâm ý chí, chị đã có thể đương đầu với 
sự lạm dụng ý chí của mình và làm cho nó cân bằng lại. Như bạn đã 
thấy trên các số đo, phần nhiều các luân xa cho thấy những đường kính 
lớn, nghĩa là người có hệ thống năng lượng này rất có năng lực. 

Thật thú vị ghi nhận rằng các trung tâm đỉnh đầu, con mắt thứ ba và tim 
đều vẫn khai mở trong thời gian hai năm liền. Điều này có nghĩa là chị 
liên kết chặt chẽ với thế giới tâm linh, với thực tại nhận thức và có khả 


năng yêu thương. Đây, bức tranh toàn bộ nhân cách chị. Chức năng 
sáng suốt chủ yếu của chị là lý trí và là cái mà chị bù đắp cho cũng như 
bảo vệ chống lại các cảm giác dễ tổn thương bằng ý chí quá hung hăng. 
Như tôi đã nói ở trên, vào cuối đợt điều trị thứ hai, toàn bộ các trung 
tâm, ngoại trừ trung tâm thừa hành ý chí, đã hoạt động tốt. Chừng nào 
mà chúng giữ được như thế thì chị còn được cân bằng về lý trí, ý chí, về 
các chức năng cảm xúc, sẽ dẫn tới một cuộc sống hạnh phúc và cân 
bằng hơn. 


Điểm lại Chương 10 


1. Số đo Th6 của con lắc có ý nghĩa gì đối với tiền diện mạo của luân xa 
4? 

2. Số do Ng5 của con lắc có ý nghĩa gì đối với hậu diện mạo của luân xa 
3? 

3. Só do B6 của con lắc có ý nghĩa gi đối với tiền diện mạo của luân xa 
2? 

4. Số đó Ng4 của con lắc có ý nghĩa gì đối với luân xa 5 phía trước về 
thê chât cũng như về tâm lý. 

9. Só đo N5 của con lắc có ý nghĩa gì với hậu diện mạo của luân xa 2? 


Đề làm động não 
6. Nếu bạn thao tác với ai đó dë khai mở các trung tâm tim và sinh dục 


và bạn thành công, tại sao có thể họ bít luân xa đám rối thái dương lại? 
Như vậy có tôt không? 


f CHƯƠNG 11. l 
QUAN SÁT HÀO QUANG TRONG CÁC BUÔI 
CHỮA BINH 


Hào quang thực sự là "vật thiếu" giữa một bên là y sinh học và thể chất, 
bên kia là tâm lý liệu pháp. Nó là "vị trí” khu trú của mọi xúc cảm, ý nghĩ, 
ký ức và mô hình ứng xử mà chúng ta không ngớt luận bàn. Chúng 
không hề bị treo lơ lửng một nơi nào đó trong trí tưởng tượng của ta, 
mà khu trú trong thời gian và không gian. Y nghĩ và xúc cảm chuyển 
động giữa mọi người trong thời gian và không gian trường năng lượng 
con người, và việc học hỏi về điều đó là phương sách tạo cho mình 
điểm tựa trong hoạt động này. Ta hãy nhìn số dòng chảy năng lượng 
lỏng của hào quang trong khi mọi người chuyển dịch qua đời sống 
thường ngày và sau đó trong các buổi chữa bệnh. Ta sẽ tập trung vào 
các hình thái chuyên động có màu sắc của bốn vàng bên dưới của hào 
quang và quay trở lại cuộc luận bàn về luân xa trong một Chương sau. 


Cảm nhận màu sắc trong trường hào quang 


Khi một người bắt đầu nghiên cứu hào quang thì nghĩa của màu sắc có 
thể không được hiểu một cách trực tiếp. Về sau, với thực ý, nghĩa tổng 
quát của màu sắc sẽ trở nên rõ rệt. Khi người thầy thuốc thực hành có 
thêm nhạy cảm qua vận dụng năng khiếu của mình, người đó cũng sẽ 
nghiên cứu ý nghĩa của màu sắc mà mình thấy được (Màu sắc sẽ được 
luận bàn chỉ tiết trong Chương 23). 

Một trong những "bùng nó" trường năng lượng con người sớm nhất mà 
tôi quan sát được vân là một trong những bùng nô rực rỡ nhất. Năm 
1972, trong một cuộc hội thảo tập trung về năng lượng sinh học của 
tiếng gào thét chủ yếu, tôi quan sát Linda sáng ngời lên như cây thông 
Nôen trong khi chị gào khóc trước cái chết vì ung thư của cha chị. Nhiều 
chùm ánh sáng chói chang màu đỏ, vàng, da cam và một ít màu xanh 
tuôn ra như suối từ đầu chị. Tôi chớp mắt, nhưng hiện tượng đó không 
mát. Tôi nheo mắt; tôi chuyển dịch xung quanh căn phòng; tôi tìm kiếm 
dư ảnh. Hiện tượng ấy vẫn còn. Tôi đã nhìn thấy cái gì đó. Tôi không 
thể tiếp tục phủ nhận nhiều trải nghiệm của mình quan sát thấy những 
màu sắc rõ rệt xung quanh đầu mọi người. Tôi bắt đầu theo dõi hiện 
tượng này ráo riết hơn. 


Khi đã dần dà thành thạo hơn trong quan sát hào quang, tôi bắt đầu tìm 
cách liên hệ với những phát hiện của mình với trạng thái riêng của từng 
người, Tôi thấy người ta phát ra các tia sáng chói lọi khi họ tư duy hay 
hành động. Khi họ thanh thản thì trường hào quang trở lại trạng thái ổn 
định "bình thuong". 

Nhìn chung, tôi thấy hào quang "bình thường" hay “yên lặng: trong tựa 
như hình 7-1. Nó có một vàng rung động màu đỏ tía ngả xanh thẫm 
hoặc sáng ở cách mặt da khoảng 2 in hoặc lớn hơn, khoảng 1/2 in. Nó 
rung động liên tục theo nhịp khoảng 15 làn/phút, thường tạo nên một 
chuyển động dạng sóng di xuống tay, chân và nửa hân trên. Lúc đầu, nó 
được bao quanh bởi một lớp mù xanh nhạt ngả xám, gần thân thể thì 
màu sáng hơn, xa thân thể thì màu nhạt dần. Màu xanh thường chuyên 
sang màu vàng xung quanh đầu ở khoảng cách chừng 3-4 in. Thường 
có nhiều dải ánh sáng hình cờ đuôi nheo màu xanh nhạt đi ra từ các 
đầu ngón tay, ngón chân và đỉnh đầu. Tôi phát hiện rằng phần đông 
chúng ta, sau ít phút thực hành và được chỉ dẫn tốt, đều có khả năng 
nhìn thấy những dải hình cờ đuôi theo như vậy từ đầu ngón tay đi ra. 
Mặc dù phần lớn thời gian những dải này có màu xanh, cũng có khi màu 
sắc của chúng chuyền thành đỏ hay đỏ tía hoặc cứ màu gì. 


A. Hào quang bình thường B. Nhạc sĩ đang biểu diễn 


` 


` 


F-+ 


K 
C. Người đang thuyết trinh D. Người đang say sưa nói 
vê chủ đê minh ua thích về giáo dục 


E. Một chị sau lớp h ọc F. Người đản ông hay mặc 
năng lượng học nòng côt chiếc sơ mi có mau này 


H. Một chị mang bâu 
G. Chị này đang thiên định Màu phân hông thường 
đề mo rộng hào quang phôi hợp với thai nghën 


Hình 11-1: Hào quang trong vận động 


"` s: ` x N š £ 


A. Cậu bé 11 tuôi đang chơi B. Một chị đang kinh qua cảm 
xúc mạnh kêt hợp với cái chêt 
của cha minh 

F . 


* ` 
` 


é” 


C. Cơn giận đang bộc lộ D. Cơn giận đang kim nén 
vào nội tam 


L <1. 
.. 


E. Chất nhây etheric đo hít F. Một người dàn ông đã 
cocaine nhiêu lân st dung LSD 


—AE 


C» 


= 


G. Người dàn ông hay ngogo H. Hào quang hiên ra 
đâu sang bên CÓ SỨC nang 


Hình 11-2: Hào quang nhìn thấy trong các buồi chữa 


Các bài tập quan sát hào quang người khác 


Bạn đã tiến hành các bài tập trong Chương 7 quan sát hào quang ở đầu 
ngón tay mình. Bây giờ ta hãy nhìn vào hào quang người khác. 

Bạn lại dùng căn phòng đã được làm tối bớt - ánh sáng cuối buổi chiều, 
không thẫm hẳn. Bạn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy mặt từng người. 
Hãy bảo bạn mình đứng trước một bức tường nhàn màu trắng hoặc tám 
bình phong. Đảm bảo không có nguồn sáng nào làm cho bạn nhìn vào 
đó. Bạn hãy để cho mắt thư giãn. 

Để nhìn thấy hào quang, bạn sử dụng sức nhìn trong tối của mình khi đi 
bách bộ ban đêm, và bạn nhận ra răng mình có thể thấy mọi vật rõ hơn 
nếu không nhìn thẳng vào chúng. Nên sử dụng các tế bào hình que hơn 
các tế bào hình nón trong mắt bạn. Tế bào hình que cảm nhận các mức 
ánh sáng thấp nhạy bén hơn tế bào hình nón được sử dụng lúc ban 
ngày và cho các màu sáng. 

Hãy nhìn vào khoảng không gần chỏm đầu hoặc vào vùng cổ-vai của 
bạn mình. Đừng cho hai mắt tụ lại một điểm, để có thể nhìn vào cả một 
vùng chứ không phải vào một vạch nhỏ. Khi bạn khẽ đưa mắt vào 
khoảng không ở phía sau đầu 4-6 in thì hãy để cho ánh sáng đi vào mắt. 
Hãy tạo ra cảm giác đang cho phép cái gì đó đi vào mắt mình, hơn là để 
mắt mình cố với bên ngoài để nhìn bằng được cái gì đó, như đôi mắt 
vẫn làm khi ta cố nhìn cho ra một vật. Bạn hãy dành cho mình nhiều thời 
gian. Hãy nhìn nhiều người bằng cách đó, đặc biệt những người cũng 
nhìn thấy hào quang để bạn có thể đối ứng với những gì mình nhìn 
thây. 

Bạn có thể nghĩ là mình thấy cái gì đó. Nhưng bạn vừa nghĩ thế, nó đã 
biến mắt trước khi bạn chỉ kịp kêu lên: "Nó đấy!" Nếu bạn rời mắt nhìn 
vào một đốm trống trên tường thì cầm chắc là bạn sẽ không thấy như 
vừa rồi. Đó là hiệu ứng dư ảnh, trong đó mắt bạn thường giữ một hình 
ảnh do tác động của màu bổ sung hoặc cường độ tương phản sáng. 
Hiện tượng hào quang xảy ra rất nhanh và không lưu lại. Nó rung động. 
Bạn có thể nhìn thấy nó chảy xuống tay hay lóe ra một màu sắc lên trên 
và ra khỏi trường. Bạn có thể nhìn thấy một đám mù xung quanh thân 
thể không có vẻ gì lý thú cả. Đừng thất vọng: đây chỉ mới bắt đầu. 

Bạn hãy nhặt láy một cặp kính nhìn hào quang tại cửa hàng sách toàn 
đồ của địa phương và hãy theo những điều chỉ dẫn tìm thấy trong đó, 
giúp bạn phát triển khả năng nhìn và nâng cao dần độ tinh nhạy của 
mắt. Kính màu xanh cobalt là tốt nhất nhưng khó kiếm. Phần lớn kính 
nhìn hào quang đều màu đỏ tía thẫm và sử dụng tốt. 

Đừng tập nhìn quá lâu; một lúc sau bạn sẽ cảm thấy rất mệt. Tôi đã thấy 
một nhóm người rất hứng khởi khi nhìn thấy được cái gì đó; đến khi họ 


tiếp tục thì lại đâm ra ngờ vực và hệ thống năng lượng của người nào 
cũng mệt mỏi. Sớm muộn rồi bạn cũng sẽ gặp những căn phòng chật 
ních người trầm lặng, mệt mỏi. Do vậy, hàng ngày bạn tập ít thôi. Và 
bạn hãy dựa vào những minh họa và mô tả kèm theo để kiểm tra lại cái 
mà bạn đã nhìn thấy. 

Ở người có một cảm nghĩ mạnh mẽ thì hào quang yên lặng của anh ta 
đột nhiên tràn ngập một màu sắc khác và có hình thái khác tương quan 
với trạng thái cảm xúc lúc bấy giờ. Sau đó cảm nghĩ dịu đi, hào quang 
trở lại với diện mạo thường ngày Thời gian hào quang ở trạng thái thay 
đổi dài hay ngắn khác nhau ở từng cá thể và tùy thuộc vào một số yếu 
tó. 

Nếu cá thể không làm cho cảm nghĩ dịu xuống thì nó tồn tại trong hào 
quang (thường là nhạt bót) cho đến khi anh ta làm được điều này. Nếu 
cá thể cho một phần cảm nghĩ dịu đi thì phần đó sẽ được làm dịu. Màu 
sắc và hình thái có thể lòa lên giây lát và chuyển dịch ra khỏi trường hào 
quang, hoặc chỉ đơn giản nhạt đi sau vài ba phút, thậm chí vài ba tuần. 
Màu sắc và hình thái thậm chí có thể rõ màu lên hoặc bị che lấp bởi các 
màu sắc và hình thái khác trong một hiệu ứng lớp. Có một số hình thái — 
mà tôi sẽ luận bàn sau - tồn tại trong hào quang mấy năm ròng. Mọi ý 
nghĩ, cảm giác và trải nghiệm của cá thể đều ảnh hưởng đến và thay đổi 
hào quang của anh ta. Một số tác động tồn tại mãi mãi. 

Hình 11—1A cho thấy hào quang của một người đàn ông. Khi anh hát 
(Hình 11 —1B), hào quang của anh ta lan rộng và sáng lên. Những lóe 
sáng chói ngời như tia chớp và những tia sáng rực rỡ màu tím xanh 
phát ra sau động tác thở vào, trước khi nó bắt đầu một đường nét mới. 
Khi thính giả chăm chú hơn thì hào quang chung lan rộng. Những cầu 
vòng lớn ánh sáng từ ca sĩ vươn tới thính giả và hai hào quang liên kết 
lại. Các hình thái qua lại của hào quang bắt đầu được xây dựng khi xúc 
cảm tuôn chảy giữa nghệ sĩ và thính giả. Những hình thái năng lượng ý 
chí này liên quan vë câu trúc và màu sắc với ý nghĩ cũng như cảm xúc 
qua lại của nhóm và tiếng nhạc được tạo nên. Khi bài hát kết thúc, 
những hình thái này bị phân cách và vỡ ra vì tiếng vỗ tay tán thưởng tác 
động như tắm khăn lau xóa sạch trường hào quang, chuẩn bị cho sáng 
tạo mới. Cả người biểu diễn lẫn thính giả đều được tiếp sức nhờ hấp 
thu năng lượng do tiếng nhạc tạo ra. Một phần của năng lượng này sẽ 
được tiếp thu để xua tan các tắc nghẽn chứa đựng trong thân thể; phần 
khác sẽ được dùng cho sáng tạo sắp tới. 

Khi một người thuyết trình về vấn đề mình ưa thích, hào quang của anh 
ta lan rộng và trở thành vàng óng với những tia màu bạc ánh vàng hoặc 


màu xanh rực rỡ, như được trình bày ở hình 11-1C. Hiện tượng diễn giả 
- thính giả tương tự lại diễn ra, lần này các năng lượng âm thầm rõ nét 
lên, xuất hiện với màu vàng rực rỡ. Sau khi thuyết trình, hào quang của 
diễn giả vẫn giữ trạng thái lan rộng như cũ trong ít lâu, vì anh còn phán 
chắn do công việc. Có một sự trao đổi qua lại của năng lượng ý thức. 
Vài thính giả lúc này rung động cao hơn mức rung động của anh. Hình 
11—1D cho thấy hào quang của một người đàn ông đang say sưa nói về 
giáo dục. Những người nghe chắc sẽ nắm bắt được một ít màu hạt dễ 
ngả tía của người nói. Điều này xảy ra do một quá trình tăng các rung 
động bản thân lên tới mức rung động của anh ta thông qua cảm ứng 
họa ba. Yêu thương bừng sáng một màu hồng mượt mà, rực rỡ trong 
hào quang, đôi khi còn có thêm cả màu óng vàng. Cảm xúc tâm linh có 
một dãy màu: màu xanh cho người nói thật, màu đỏ tía cho tâm linh và 
màu vàng ánh bạc cho sự thanh khiết. 

Đôi khi người ta bức xạ ra các màu tương tự như những màu áo quần 
mà họ thích mặc. Hình 11-1E cho thấy một chị sau khi dự một lớp năng 
lượng học nòng cốt (một lớp thể dục tập trung vào việc làm nổi bật cảm 
giác để giúp hiểu được tâm lý động lực học của bản thân). Màu lục mà 
chị thường hay mặc này kết hợp với sức khỏe thể chất và chữa tại. 
Trong một ví dụ khác, Hình 11-1F cho thấy một người đàn ông thường 
bức xạ ra màu hoa cà tương ứng với màu của những áo sơ mi mà anh 
ta ưa thích. Màu này hiện ra tương quan với những cảm nghĩ có tình và 
dịu dàng nơi anh. Hình 11-1G cho thấy một chị đang thiền định để tăng 
cường năng lượng trong trường hào quang được biểu hiện bằng nhiều 
màu, một số màu chảy thành dòng nhỏ xuống trán chị trong một chuyên 
động thể lỏng. Trung tâm tâm thần nằm giữa hai xương bả vai của chị 
hiện ra một phần. 

Khi một phụ nữ có bầu, trường hào quang lan rộng và trở nên sáng 
hơn. Hình 11-1H cho thấy một chị mang thai con gái sáu tháng. Bà mẹ 
tương lai này có những quả cầu nhỏ màu xanh, đỏ tía, vàng và lục lăn 
tròn xuống hai bên vai. 

Đây chỉ là một số ví dụ về cung cách mà trường năng lượng con người 
gắn bó và liên kết một cách cố hữu với mọi cái mà ta thấy xảy ra ở mức 
dó đơn thuần thể chất và tâm lý. 


Giận dữ và các xúc cảm tiêu cực khác 


Màu đỏ luôn kết hợp với giận dữ. Tuy nhiên, một hôm cậu con trai 11 
tuôi phơi phới, đây nghị lực của tôi, dạt dào niêm vui đang chơi đùa; tôi 


nhìn thấy hào quang của cháu như hình 11-2A (trang 58), với những 
hình cờ đuôi nheo màu đỏ tươi và da cam tỏa ra từ đầu cháu. Đặc tính 
của màu đỏ là nó biểu thị sự giận dữ. Màu da cam ngả đỏ tươi không 
phải là tức giận, nó liên quan đến sinh lực đang rung động. Phản ứng 
bùng nô của một chị trong hội thảo về tiếng gào thét chủ yếu được mô 
tả trong Hình 11-2B. Chị này có nhiều cảm xúc xảy ra cùng lúc, điều này 
giải thích sự hiện diện của nhiều màu đến thế. Chúng có cường độ cao, 
hiện ra chói lọi trong hào quang và có các tia sáng mạnh từ thân thể 
phát ra thành những vạch thẳng. 

Một vài người tức giận có màu đỏ thẫm. Lúc cơn giận bộc lộ, nó vọt ra 
khỏi người thành những lóe sáng tựa như tia chớp hoặc những chấm 
sáng lóe hình tròn chuyển dịch ra xa người như ở Hình 11-2C. Tôi đã 
nhìn thấy dạng hào quang này trong nhiều nhóm và tại nhiều buổi chữa. 
Ngược lại, Hình 11—2D cho thấy ví dụ về một người không làm dịu được 
cơn giận và nỗi đau. Trong khi đốm dó hiện ra từ vùng họng, nó chuyển 
dịch dần ra phía ngoài. Một lát sau, người hướng dẫn nhóm chữa đưa 
ra lời chỉ trích chị ta, điều mà tôi cho là có hại. Vào lúc đó, đốm đỏ 
nhanh chóng chuyên dịch trở lại vào thân thể chị và đi vào vùng tim. Khi 
nó chạm vào tim chị, chị bắt đầu kêu khóc. Tiếng kêu khóc này không 
thuộc kiểu thanh thản cho nhẹ bớt. Nó là kiểu "khổ cái thân tôi" là nạn 
nhân nhiều hơn. Tôi giải thích sự kiện này là chị ta đã tự đâm vào tim 
bằng cơn giận của chính mình. 

Mặt khác, lo sợ có biểu hiện màu xám hơi trắng có nhiều gai trong hào 
quang, nhìn vào rất khó chịu và có mùi tởm lợm. Ghen ty hiện ra có màu 
lục thẫm, xin và bầy nhày, như trong câu tục ngữ “tái xanh đi vì ghen ty”. 
Buồn rầu có màu xám thẫm và nặng nề như trong các bức tranh biếm 
họa có vẽ những đám mây đen trên đầu. Thất vọng và cáu kỉnh chắc sẽ 
có những “tông” màu đỏ thẫm (đỏ mặt tía tai vì giận dữ) nhưng phần lớn 
hiện ra rõ nét do những rung động không đều của chúng ngược chiều 
với trường năng lượng của người khác, tạo nên những cảm giác rất khó 
chiụ. Thường bạn bè của người đó phản ứng lại đụng độ này bằng cách 
thử gợi ra một biểu lộ trực tiếp cảm giác tiêu cực làm cho họ dễ chịu 
hơn khi ứng xử. Chẳng hạn, một người sẽ nói: "Câu có giận không?” 
Người kia sẽ thốt ra một cách giận dữ: Không!" Thế là một phần của 
cuộc đụng độ gây bực mình đó dịu bớt. 


Tác động của thuốc men đối với hào quang 


Các loại thuốc như LSD, marijuana, cocaine và rượu có hại cho những 
màu sắc chói lọi, khỏe khoắn của hào quang và tạo ra các "chất nhày 
etheric"; tác động của chúng cũng giống bệnh tật. 

Hình 11-2E cho thấy hậu quả của việc hít cocaine đối với hào quang của 
một người. Mỗi lần anh ta hít cocaine vào tối thứ bảy thì trong buổi chữa 
vào chiều thứ ba anh ta thường có nhiều chất nhầy etheric nhớp nháp 
màu xám ở phía bên phải của mặt và đầu, trong khi phía bên trái vẫn 
tương đối sáng sủa. Tôi hỏi anh có sử dụng lỗ mũi bên nọ nhiều hơn lỗ 
mũi bên kia không, thì anh ta bảo không. Tôi liên tiếp đối ứng - Tôi đã có 
thể nói đúng những lúc anh ta làm như thế - và bức minh họa sinh động 
“chứng thò lò mũi etheric" của anh đã giúp anh bỏ được thói quen nói 
trên. 

Hình 11-2F cho thấy hào quang của một người đàn ông đã sử dụng 
nhiều mẻ LSD và uống nhiều rượu. Hào quang có màu nâu hơi lục xỉn. 
Vết màu lục bản chuyển dịch chậm xuống phía dưới và không dịu bớt, 
có tuơng quan với các cảm giác giận dữ, ghen ty và đau đớn lẫn lộn, 
không phân biệt, được che đậy. Giá như anh ta tách được các cảm giác 
đó ra, hiểu được cơ Sở của chúng, bộc lộ chúng ra và làm chúng dịu di 
,thì tôi chắc chắn rằng vết ấy đã có những tông của các màu tương ứng 
- đỏ, lục và xám - tách ra thành rõ hơn, sáng hơn, và sau đó nó chuyên 
dịch ra bên ngoài. Tuy nhiên, do nhiều chỗ nhiễm bàn màu tối của 
trường hào quang, anh ta phải tiến hành tây rửa mạnh mẽ loại bỏ chất 
nhày etheric của mình trước khi có thể nâng mức năng lượng lên đủ 
cao để gan lọc và kích thích cảm giác. 


Trọng lượng “biu kiến” trong hào quang 


Hình 11-2G cho thấy một người đàn ông cũng nhiều năm ham mê các 
loại ma túy như LSD và marajuana, với hậu quả là hào quang có màu 
lục xỉn. Vật thải của những cái đó hiện ra ở phần trên bên phải của thân 
thể. Nó hiện ra với một sức nặng được biểu lộ bởi vì anh ta giữ cho đầu 
chếch theo một góc đường như để cân bằng cho hình dáng. Hình dáng 
này luôn giữ ở tư thế tương tự, tuần nọ sau tuần kia tôi chỉ cho, anh 
cũng thấy được điều đó (bằng cách dùng gương soi). Nhằm loại bỏ hình 
thái này, ngoài những điều đã được phổ anh còn phải thôi dùng ma túy 
và làm sạch trường hào quang. Thêm vào thao tác tiến hành trên thân 
thể anh, tôi còn khuyên anh ăn kiêng. Về sau, anh đã có thể nâng cao 
sức mạnh trường năng lượng của mình và có thể chọc thủng vật thải 
tích tụ đó để xua tan nó. 


Hình 11-2H cho thấy một trường hợp thú vị về biểu lộ trọng lượng "biểu 
kiến" kết hợp với chất nhày bám chắc. Đây là một phụ nữ trước đây vẫn 
thuộc loại "rất ngoan ", thế mà cuối cùng trở nên bát trị. Chị không còn 
“tü tế” và hay nổi khùng trong các buổi chữa, đá dó ghế trong phòng, 
thậm chí xéo lên ghế vải và xé ra từng mảnh. Cứ xong buổi chữa ra là 
chị thấy mình được giải phóng. Nhưng tuần sau chị thu mình sâu lắng 
và vào phòng làm việc của tôi với cơn nhức đầu kinh khủng. 

Chị thận trọng, hai tay ôm đầu. Lúc đó tôi quan sát thấy một "cuc" to 
chất nhày nơi trên chỏm đầu của chị. Rõ ràng chất nhầy này đã được 
giải phóng ra trong buổi chữa vừa qua và tích tụ ở đó. (Hiện tượng giải 
phóng chất độc do thao tác năng lượng sinh hoc đã được nhiều người 
biết đến. Dòng chảy năng lượng mạnh më i phóng các chất độc bi 
giữ lại trong thân thể. Nhiều người phát "ốm" sau thao tác sâu. Bệnh 
này được gọi là “Cúm Flukey"). Chị đồi còn “bất trị” như trước, 
nhưng lại có biểu hiện chứng thống dâm, thích hành hạ thân xác mình. 
Tôi gợi ý bắt đầu một đợt chữa bằng động tác thé dục. Tôi yêu cầu chị 
cúi người về phía trước trong một kiểu chuyển động gập nửa thân trên. 
Khi chị làm như thế quả cầu chất nhầy bật mạnh về phía trước, vượt xa 
ra phía trước người chị khoảng 21 fut. Chị bắt đầu dó người về phía 
trước y như thể do một trọng lượng lớn (Hình 11-2H). Chị thẳng người 
lên và cục nhày tót trở lại phía đầu chị như bị kéo bằng dây chun. Chị 
hầu như gập hẳn người xuống. Chi rất sợ phải tiếp tục động tác ấy, vì 
vậy chúng tôi phải làm nhiều thao tác trên người chị nhằm tập trung vào 
việc cảm nhận của chị đối với hai chỉ dưới, đứng vững trên hai chân và 
cảm thấy mình liên kết với đất vẫn truyền sức mạnh cho chị. Quá trình 
này gọi là “tiếp đất”. Vào cuối đợt chữa, cục nhầy đã được phân bố 
thành một lớp mỏng bên trên thân thể. Chị hết nhức đầu. Phải mát vài 
tuần lễ thao tác đề giải thoát cho chị khỏi toàn bộ lớp nhày. 


Bài tập trải nghiệm trọng lượng biểu kiến của trường năng lượng 


Một bài tập thường được tiến hành tại các lớp Aikido sẽ giúp bạn trải 
nghiệm về tác động của trọng lượng trong hào quang. 

Hãy cho hai người đứng ở hai bên bạn. Cả hai có tóm lấy bạn bằng 
cách nắm cánh tay bạn ở phần trên và phần dưới. Khi họ tóm bạn bằng 
tất cả các động tác ấy, hãy bảo đảm rằng họ tiến hành việc đó theo lối 
nhắc bóng người bạn lên, thay vì trước hết hẳn dày bạn sang một bên 
đã - là tư thế có thể làm gãy chân bạn. 


Đầu tiên, bạn hãy làm điều đó để thực hành xem bạn thấy nặng ra sao. 
Hãy cảm nhận là hai người tóm được bạn dễ/khó như thế nào. Rồi bạn 
dành một ít thời gian hướng trường năng lượng của mình lên phía trên. 
Hãy nghĩ “đi lên"; hãy tập trung vào trần nhà. Khi bạn đã tập trung tốt 
vào một vị trí mà bạn giữ vững được ở đó, hãy yêu cầu hai người thử 
tóm láy bạn xem. Có dễ dàng hơn không? 

Bây giờ, bạn lại dành thời gian tập trung cho việc tăng cường liên kết 
với đất. Hãy để cho rễ mọc từ đầu ngón tay, từ bàn chân đi xuống đất và 
ăn sâu vào lòng đất. Hãy tập trung vào mối lién kết năng lượng chặt chẻ 
và mạnh mẽ với đất mà bạn đã có. Khi bạn tập trung thật tốt rồi, hãy yêu 
cầu hai người tóm bạn lần nữa xem. Bạn nặng hơn và khó chăng? Có 
thê lam. 


Các hình thái "tư tưởng phân ly” trong hào quang. 


Trong thời gian máy nằm tôi thực hành Năng Lượng Sinh Học, tôi quan 
sát thấy một hiện tượng mà tôi quy cho là các không gian vận động của 
thực tại. Tôi cho rằng những “không gian” này tương tợ như những 
không gian đã mô tả trong nghiên cứu về địa hình mà ở đó có sàn một 
“bộ” hay một "lĩnh vực" chứa đựng một tập hợp những đặc tính về sau 
sẽ xác định các tính toán học khả dĩ bên trong lĩnh vực đó. Theo thuật 
ngữ tâm lý động lực học, tại đấy hiện hữu những “không gian của thực 
tại” hoặc các "các hệ thống niềm tin" chứa đựng các hình thái tư tưởng 
kết hợp với những quan niệm và những nhận thức sai về thực tại. Mỗi 
hình thái tư tưởng chứa đựng những định nghĩa riêng của nó với thực 
tại, chẳng hạn như cho rằng ai cũng độc ác; yêu thương là mềm yếu; 
sống trong quyền hành thì an toàn và có sức mạnh. Theo nhận xét của 
tôi khi mọi người chuyển dịch qua trải nghiệm hằng ngày, họ cũng 
chuyển dịch qua những "không gian” khác nhau hoặc những mức thực 
tại được xác định bởi những nhóm hình thái tơ tưởng đó. Thế giới được 
trải nghiệm khác nhau trong mỗi nhóm hay mỗi không gian của thực tại. 

Những hình thái tư tưởng này là những thực tại đầy sinh lực, quan sát 
được, bức xạ ra những màu sắc có cường độ khác nhau. Cường độ 
của chúng và độ rõ của hình thái là kết quả năng lượng hay tầm quan 
trọng mà con mang lại cho chúng. Các hình thái tư tưởng được chính 
các chủ nhân của chúng tạo ra, xây dựng và gìn giữ qua những tư 
tưởng quen thuộc. Tư tưởng càng xác định và càng trong sáng bao 
nhiêu thì hình thái càng được xác định bấy nhiêu. Bản chất và sức 
mạnh của xúc cảm kết hợp với tư tưởng mang lại màu sắc, cường độ 


và công suất cho hình thái. Có thể những tư tưởng này có ý thức hay 
không có ý thức. Chẳng hạn, một hình thái tư tưởng có thể được xây 
dựng từ một ý nghĩ lo sợ thường xuyên như "Anh ấy sắp bỏ rơi ta”. 
Người tạo ra hình thái tư tưởng ấy sẽ hành động như thể điều đó sắp 
xảy ra. Trường năng lượng của hình thái tư tưởng sẽ ảnh hưởng đến 
trường năng lượng của người ấy theo một chiều hướng tiêu cực nào 
đó. Có thể nó sẽ tác động xô đầy người ấy. Nó càng có thêm sức mạnh 
bằng cách cho năng lượng vào bên trong nó một cách hữu thức hay vô 
thức, thì nó sẽ càng có tác động hơn trong việc tạo ra kết quả đáng sợ. 
Thường những hình thái tư tưởng này tự nhiên thành một thành phần 
của cá tính đến nỗi cá thể thậm chí không nhận biết được chúng. Chúng 
bắt đầu hình thành ở tuổi thơ và dựa trên lập luận của đứa trẻ, rồi hợp 
nhất với cá tính. Chúng tựa như hành lý phụ của con người mang nội 
tâm của chính mình mà không hay biết tác động lớn lao của nó. Những 
hình thái tư tưởng kết khối, hay những hệ thống niềm tin thu hút nhiều 
"tác động ”trong thực tại bên ngoài của con người. 

Do chỗ những hình thái này không đuợc vùi sâu vào tiềm thức mà lại 
nằm ở rìa của ý thức, ta có thể khôi phục được chúng bằng các phương 
pháp như: thao tác năng lượng nòng cốt trên người, các trò chơi kết 
hợp từ và thiền định. Khi các hình thái được mang tới trung tâm y thức 
bằng cách biểu lộ các cảm giác kết hợp với chúng và bằng cách giải 
thoát các cảm giác đó thì bấy giờ chúng có khả năng thay đổi. Quá trình 
này cho phép ta nhìn được rõ hơn những mặc nhận về thực tại đã cấu 
thành các hình thái. Khi những mặc nhận không có hiệu lực (nhớ rằng 
chúng dựa vào lô gích tuổi thơ) được khám phá, nhìn thấy và giải tỏa thì 
chúng có thế được thấy bằng một cách nhìn thực tại chín chắn hơn, rõ 
ràng hơn. sẽ lần lượt dẫn dén sáng tạo những trải nghiệm tích cực về 
Cuộc đời. 

Bên trong một vài nhân cách, các hình thái này liên kết với nhau, và ý 
thức con người hiếm khi nhìn hoàn toàn vào một không gian mà lại 
không nhận thấy số đông những người khác, vì lẽ đó, con người giữ 
được trình độ cao về hợp nhất trong cuộc sống hằng ngày. Mặt khác, 
một kiểu nhân cách khác có thể chảy từ không gian này của thực tại 
sang một không gian khác một cách nhanh nhảu, nhưng lại không thể 
thấy được mối liên kết giữa chúng. Anh ta không thể có khả năng hợp 
nhất hoặc thấu hiểu dòng chảy động lực học này, vì vậy anh ta sống 
trong rối loạn, nhất là khi một dòng chảy đặc biệt có chu kỳ mãn tính 
diễn ra bên trong. Sau đó anh ta có thể bị cuốn vào trong một dòng chảy 
liên tục tự động từ một ý nghĩ sang một ý nghĩ tiếp sau, trong khi vẫn 


mắc kẹt một cách tuyệt vọng và không có khả năng giải phóng bản thân 
ra khỏi chu kỳ mãn tính này cho đến khi toàn bộ sự vật bộc lộ ra. 

Báy giờ anh ta có thể chuyển dịch sang một tình trạng khác của thực tại 
chỉ vì tác động theo chu kỳ của hình thái tư tưởng đã làm cạn toàn bộ 
năng lượng có thể có. Anh ta sẽ không biết chuyển dịch ra khỏi mô hình 
có chu kỳ như thế nào và vì vậy chắc sẽ không thể giải thoát bản thân 
ra khỏi chu kỳ vào thời gian tiếp theo khi nó bị tác động. Những trạng 
thái này của thực tại có thể sảng khoái, như ở trạng thái người đang 
nghĩ là mình sẽ hoàn tất các đại sự và trở thành trứ danh hoặc giàu có, 
nhưng anh ta lại không thấy khối lượng khủng khiếp công việc thực tế 
phía trước, trước khi có thể đạt tới một mục tiêu như thế. Hoặc có thể 
có một tác động ngược lại, trong đó con người thấy bản thân mình ở 
vào một trạng thái xấu hơn nhiều so với thực tế. Trong cả hai trạng thái, 
anh ta không nắm được sự bản thân hay về hoàn cảnh sống của mình. 
Trong cả hai trạng thái, chắc là anh ta chỉ thấy một phần của bản thân 
và cường điệu nó lên. Có thể anh ta có tiềm lực sáng tạo mọi đại sự mà 
mình mường tượng ra cho bản thân trong trạng thái thứ nhất, nhưng 
cần phải làm việc và cần phải có thời gian.. Mặt khác, trong trạng thái 
thứ hai, tiêu cực, anh ta thấy những phần của bản thân cần phải thay 
đổi, nhưng lại quên rằng có thể thay đổi được. 

William Butler, trong cuón sách cúa minh nhan dà “Cách Doc Hào 
Quang”, đã nhận xét rằng các hinh thái tư tưởng đặc biệt vẫn luu lại 
trong trường năng lượng cho đến khi bị tác động bởi luồng năng lượng 
bên trong hoặc năng lượng bên ngoài di vào. Sau đó những hình thái 
này chuyển dịch qua hào quang dưới dạng chuỗi nối tiếp mãn tính 
nhưng không được giải tỏa. Chúng chỉ đơn giản tự bộc lộ ra và trở nên 
im lìm cho đến khi lấy được đủ năng lượng để chuyển dịch tiếp. Các 
hình thái tư tưởng láy được năng lượng qua những ý nghĩ nửa tỉnh 
quen thuộc và những cảm giác có liên quan đến cá thể. Chúng cũng lấy 
được năng lượng bằng cách hấp dẫn những tư tưởng và cảm giác 
tương tự của người khác. Nói cách khác, nếu bạn liên tục tự mình phán 
xét điều gì thì những hành động và cảm giác của bạn sẽ đi theo những 
phán xét đó, và chẳng máy chốc, thông qua chúng, những người quen 
biết sẽ nhận được bức tranh này và đồng ý với bạn, bằng cách gởi cho 
bạn năng lượng dưới dạng hình thái tư tưởng và ý kiến đồng ý của họ. 
Chẳng hạn, nêu bạn cứ tự bảo là bạn câm, đáng khinh, xâu xí hoặc béo 
ì, thì chẳng mấy chốc những người khác sẽ đồng ý với bạn như thé. 
Năng lượng này được bó sung vào kho dữ trữ riêng cho tới khi hình thái 
tư tưởng của bạn có đủ năng lượng (đạt khối lượng tới hạn) để tác 


động. Sau đó bạn sẽ rơi vào một tình trạng trong đó bạn dinh ninh lâ 
bạn câm, đáng khinh, xấu xí hoặc béo ì, cho tới khi năng lượng trong 
hình thái tư tưởng lúc ấy được xua tan. Hoặc dĩ nhiên bạn có thể thu hút 
một sự kiện bên ngoài vốn sẽ tác động đến nó bằng bùng nỗ năng 
lượng. Trong cả hai trường hợp, quá trình này giống nhau. Một tác nhân 
như vậy không nhất thiết phải tiêu cực, do chỗ nếu cá thể thoát ra khỏi 
chu kỳ mãn tính và thay đổi về căn bản hình thái chu kỳ đủ để sử dụng 
nó được tốt vào thời gian tiếp theo khi nó bị tác động. 

Nếu thầy thuốc có khả năng cảm nhận những thực tại này và mô tả 
được chúng hoặc giúp bệnh nhận mô tả chúng thì bấy giờ có thể thầy 
thuốc có khả năng giúp bệnh nhân tự giải phóng bản thân khi anh ta 
chuyên dịch từ thực tại này sang thực tại tiếp theo. Mô tả của thầy thuốc 
về từng trạng thái của thực tại, như bệnh nhân trải nghiệm, nó sẽ cung 
cấp cho anh ta một cái nhìn tổng quát về toàn bộ quá trình. 

Cái nhìn tổng quát đó giúp bệnh nhân tạo ra cho bản thân một người 
quan sát nội tâm khách quan cũng có thể xác định được từng không 
gian trong khi anh ta ra vào không gian đó. Nhờ công việc này, bệnh 
nhân và thầy thuốc sau đó sẽ có khả năng xác định rõ ràng hơn chu kỳ 
mãn tính của bệnh nhân và cùng nhau tìm ra biện pháp ra khỏi chu kỳ 
này. Cả hai bấy giờ có thé tìm ra được phương pháp bẻ gãy nó vào thời 
gian tiếp theo, khi nó bắt đầu. Chẳng hạn, khi một bệnh nhân tâm thần 
phân lập cá biệt (Xem Chương 13) sa lầy vào một hình thái như thé, tôi 
chỉ đơn giản đi tới bảng và bắt đầu vẽ định hình các hình thái đó vào lúc 
anh ta biểu lộ chúng. Khi anh ta nói to lập lại các ý nghĩ, tôi vẽ một mũi 
tên từ ý nghĩ trước sang ý nghĩ đang biểu lộ. Chẳng máy chốc toàn bộ 
các ý nghĩ có chu kỳ được miêu tả trên bảng. Diện ngoài của những 
hình thái này thường hết sức hạn chế, nghĩa là bệnh nhân trải nghiệm 
một thực tại rất hẹp, trong đó những định nghĩa và/hoặc những điều 
phân biệt bị coi như âm tính và đôi khi phẳng - chẳng hạn, tất cả những 
người khác hiện ra xa vời hay thậm chí nguy hiểm. Hoặc bệnh nhân có 
thể hoàn toàn tin tưởng rằng anh ta là nạn nhân trong đời. Thời điểm 
giải thoát sẽ tới, vào lúc bệnh nhân có khả năng giữ lại một trong số các 
ý nghĩ, cái có nội dung cảm xúc mạnh mẽ đặc biệt, đủ dó dài để biểu 
hiện xúc cảm này Thông thường, nếu bệnh nhân có khả năng chịu đựng 
cơn giận hay nỗi đau kết hợp với ý nghĩ, thì anh ta có thể vùng ra và liên 
kết với các mức sâu hơn bên trong hình thái tư tưởng. 

Hình 11-3 cho thấy một ví dụ như vậy Trong trường hợp đặc biệt này, 
khi tôi vẽ các hình thái ra, bệnh nhân thấy toàn bộ nội dung. Hiểu biết 
sâu hơn giúp chị tập trung vào bản thân và tự giải thoát khỏi chu kỳ mãn 


tính. Chị đi vào cơn giận của mình, biểu lộ nó ra và thấy những vấn đề 
sâu sắc có liên quan. Nhiều mức bên ngoài của hình thái tư tưởng đặc 
biệt này là cái mặt nạ không cho con người thấy hoặc nhận trách nhiệm 
bản thân, thay vào đó họ đi đồ lỗi cho người khác. Chị ta làm như vậy 
để tỏ ra “tốt”. Dĩ nhiên, việc này đây chị vào trạng thái bát lực cho đến 
khi nào chị đạt dược chân lý sâu sắc vốn là trung tâm của hình thái tư 
tưởng. Khi mà, do chân tướng lúc thơ ấu, chị cảm thấy bên trong mình 
đúng là “xấu” rõ ràng và không thể làm gì được gì về chuyện đó, chị 
hiểu rằng trong tuơng lai, chị sẽ chọn láy việc nhìn ra và hiểu thấu cầu 
trúc toàn bộ bằng càch trước hết đi vào cơn giận lúc cảm thấy bị mắc 
bẫy, sau đó đi vào nỗi: đau cơ bản trong hình thái tư tưởng. Trước đây, 
chị thường tránh né nỗi đau này bằng cách lưu lại trên bề mặt của hình 
thái tư tưởng (và do đó, trong hão huyền). Do cảm nhận được nỗi đau, 
hiện tại chị có khả năng hợp nhất đứa trẻ bên trong vốn cảm thấy “xấu” 
với người lớn bên trong nay đã biết là chị không như thé. 

Thông thường biểu lộ và phóng thích cảm nghĩ là chìa khóa để thoát 
khỏi mô hình tư tưởng có chu kỳ. Trong phần lớn thời gian các hình thái 
này trở thành phân ly, trước nhất là để cho con người không trải nghiệm 
các cảm giác chứa đựng bên trong chúng. Cá thể mát nhiều nỗ lực 
trong đời sống hằng ngày để cố gắng tránh né việc để cho hình thái tư 
tưởng vận động, vì điều đó có thể gợi lên cảm giác mà không ai muốn 
có. Cho dù anh ta tránh né các tình huống thường gợi lên những cảm 
giác như vậy, điều đó không hoàn toàn mang lại hiệu quả, vi anh ta liên 
tục nạp lại các hình thái tư tưởng. Khi một cá thể tiếp tục quá trình, lúc 
nào hình thái này cũng liên kết hơn lên với phần còn lại của nhân cách; 
các diện mạo tiêu cực biến đổi thành các chức năng tích cực và hợp 
nhất vào trong hào quang “bình thường" của người đó dưới dạng những 
màu sắc chói sáng không có hình dạng rõ rệt. 


Sao anh ta 
không đôi xử tôt 


Minh 


khóng cón Minh khóng với minh? 
thay đổi biết làm gì i A quan tâm ; 
cái này = đựng nôi điều 
Sao mình nà Không phải 
lối ho › lại làm lỗi ở mình 
ôi thoát £ cái đó? ` 
Dó là lỗi Minh sẽ bỏ hắn Mình không thể 
của anh ta giúp việc đó 


Minh là kẻ 


thua cuộc 


Anh làm cái 
đó cho em 


Không ma nào 


Mình sẽ không bao 
còn cần đến giờ làm lại cái đó 
mình b 
) 
Z 
£ 
Minh không 


còn biêt làm 
gì nữa 


Minh bị xúc phạm 


Giá như anh chỉ __ 
thì em sẽ đồng ý 


Đường 
ra 
khỏi 
nôi 

đau 


Minh thê chịu 
đựng nôi điều này 


Minh tức 


Hình 11-3: Hình thái tư tưởng phân ly 
Làm sạch hào quang trong buổi chữa 


Liệu pháp năng lượng nòng cốt nhằm mục đích giúp đỡ mọi người giải 
tỏa các tắc nghẽn trong trường hào quang bằng cách tập trung tư tưởng 
và ráng sức. Hình 11-4 minh họa thế nào là giải tỏa. Bằng cách ngả 
lưng lên một ghế đâu có đệm để cho các bắp thịt ở nửa thân trên duỗi 
ra và bắt đầu thư giãn, dẫn đến giải phóng năng và bỏ lỏng chỗ tắc 
nghẽn. Bệnh nhân bị tắc nghẽn năng lượng rõ rệt ở các bắp thịt ngay 
trước cột sống gần mép cơ hoành. Trong khi anh thao tác trên ghế, 
năng lượng sinh học, tắc nghẽn này bỗng được giải tỏa cùng với bùng 
nó năng lượng. “Đám mây năng lượng” nhanh chóng di chuyển dọc cột 
sống. Lúc nó lên tới đầu bệnh nhân và tràn vào ý thức anh, tôi quan sát 
thấy con đường anh đi vào một không gian khác của thực tại. Anh bắt 
đầu kêu khóc và biểu lộ nỗi đau hồi còn Àu thơ. Trong khi anh biểu lộ 


cảm giác thì đám mây năng lượng cứ được giải phóng thêm và cuối 
cũng chuyên dịch ra khỏi trường hào quang của anh. 

Sau đây là mô tả điều xảy ra trong buổi chữa điển hình. Đầu tiên là một 
vài thông tin cơ bản về một bệnh nhân mà tôi gọi là Susan. 

Susan, một thiếu phụ xinh đẹp tóc hoe trên hai mươi nhăm tuổi, là thầy 
thuốc nội khoa, có chồng và con gái hai tuổi. Chỗng chị cũng là thầy 
thuốc nội khoa, gia đình sống tình cảm và ổn định, cả hai người đều là 
cán bộ lãnh đạo trong số những người cùng địa vị xã hội. Họ đã gặp 
nhau và tổ chức lễ cưới hồi còn rất trẻ. Bố Susan chết vì tai nạn hai tuần 
trước khi chị ra đời, bỏ lại mẹ chị với hai con trai nhỏ và một con gái so 
sinh. Me chi thu nhập thấp nên phải nhờ người khác mang Susan về 
nhà họ để trông nom giúp. Susan lớn lên trong hai căn nhà: một cái rất 
sạch sẽ, ngăn nắp, đúng là nhà của người theo đạo Thiên chúa; cái kia 
là nơi ở nhếch nhác của mẹ chị. Bà mẹ không thể nào hàn gắn được 
vết thương lòng do mát chồng vào một thời điểm hệ trọng như thế. Bà 
không bao giờ tái giá nhưng có nhiều tình nhân. 


Đảm mây năng lượng - ý thức 


N : Sự phóng thích nô bùng của năng lượng - ý thức 


Hình 11-4: Thao tac trên ghế năng lượng sinh học 


Đám cưới sớm của Susan thỏa mãn yêu cầu của chị là tìm được một 
người đàn ông chăm sóc mình, vì chưa bao giờ chị thực sự có cha. 
Susan cũng canh cánh bên lòng nỗi lo ngộ nhỡ minh cũng không bao 
giờ có cưới xin (như mẹ chị) hay mình phải là người hoàn hảo để làm 
như vậy (như với gia định đi đạo). 

Khi Susan tới chữa vào một buổi sáng, chị có vẻ rất sung sướng và 
phán khởi. Chị kể về tuần lễ sống với chồng. Khi chị nói và cử động hai 
tay, chị phả ra một đám mây "hạnh phúc" màu trắng và đỏ tía (Hình 11- 
5, trang 59). Tuy nhiên, hạnh phúc đó dùng để che đậy những cảm nghĩ 
sâu kín mà trường năng lượng của chị bộc lộ ra. Các quan sát của tôi 
cho thấy có tắc nghẽn biểu hiện bằng một đốm màu xám thẫm trong 
đám rối thái dương (vùng dạ dày) liên quan đến lo sợ và các cảm nghĩ 
khác. Tắc nghẽn thứ hai ở trán (màu xám nhạt, biểu lộ có rối loạn tâm 
thần), trực tiếp liên kết với nỗi đau cảm xúc trong tim (màu đỏ). Chị để lộ 
nhiều hoạt động tâm thần (năng lượng cao) ở hai bên đầu (màu vàng). 
Chi còn có những năng lượng sing dục bị giữ ở khung chậu (màu da 
cam ngả đỏ). 

Khi chị tiếp lục cử động hai tay và phấn khởi nói chuyện ở mức độ phả 
ra từng đám mây đỏ tía và trắng mượt mà, thì năng lượng sáng chói 
màu vàng tỏa ra từ hai bên đầu bắt đầu phủ lên hoặc che kín vùng có 
ván đề ở trán màu xám. Chị đang thuyết phục bản thân đúng theo nghĩa 
của từ - tin rằng chi hạnh bằng cách che giấu năng lượng (tâm thần) 
màu xám và vàng. Lúc tôi mô tả điều mình quan sát được thì chị ngừng 
ngay việc sáng tác đám mây tía “ró m" kia. Vùng xám ở đầu lấy lại 
nguyên màu của nó. 

Sự điềm tĩnh của Susan hoàn toàn biến đổi thành lo sợ và nỗi đau cảm 
xúc. Chị bắt đầu chia sẻ những điều đang thực sự diễn ra trong lòng chị. 
Một thời gian không lâu trước khi chị đến chữa bệnh một tuần ở đây, chị 
biết mẹ mình đã năm viện vì mắc một loại bệnh liệt mắt. Bác sĩ phụ 
trách gợ ý rằng đó có thể là triệu chứng của một bệnh nan y như sơ 
cứng rải rác. Susan rất lúng túng về tình huống này và cần có sức khỏe 
để chịu đựng tất cả những cảm nghĩ khác nhau của chị về bà mẹ. Do 
việc chị chận năng sinh dục của mình trong khung chậu và không cho 
nó chảy xuóng chân, chị ngăn bản thân mình không cho tiếp xúc với đất 
vốn dĩ là cơ sở của con người chị cũng như của nhân loại sống trên địa 
cầu. Vì thế điều quan trọng trong đợt chữa này là làm cho năng lượng 
đó chuyển dịch xuống đất và liên kết chị với cơ sở năng lượng của 
mình, sức mạnh trong hai chân và khung chậu. 


Qua các bài tập chân và khung chậu, chúng tôi bắt đầu cho chuyển dịch 
năng lượng khung chậu xuống hai chân để tạo cơ sở cho những thao 
tác khó hon.. Năng lượng này nhanh chóng chuyên dịch xuống hai chân 
để liên kết chị với đất, sau đó chảy trên toàn bộ thân thể và nạp đều hơn 
cho hệ thống. Khi tắc nghẽn ở khung chậu được giải tỏa, sự thay đổi 
năng lượng làm cho chị thấy an toàn giữa những cảm nhận tình dục và 
sinh lực của chính mình. Tắc nghẽn ở khung chậu này có liên đến mẹ 
chị là người không xử lý đúng năng lượng tình dục của bà. Susan vẫn 
còn sợ phải sống như mẹ. Vì Susan có mối liên kết trái tim tình dục chặt 
chẽ cho nên thực sự không có nguy hiểm gì về vấn đề tại sao năng 
lượng lại chuyên dịch xuống chân và đi vào đất nhanh le đến vậy. Một 
khi năng lượng này đã tiếp. đất là Susan biết rằng chị có thể có những 
cảm nghĩ thú vị, lại còn kiểm tra được xem mình có thể chọn cái mà 
mình cần như thế nào để thỏa mãn những cảm nghĩ đó. 

Lần sau, Susan đã có thể kể về nỗi đau cảm nhận trong tim mình trước 
bệnh tật của mẹ. Chị bắt đầu kêu khóc, và điều đó giải tóa màu đỏ trong 
tim. Lúc này chúng tôi tiền hành thao tác lên tắc nghẽn chủ yếu khu trú 
ở đám rối thái dương, tắc nghẽn có liên quan đến những nhu cầu tuổi 
thơ không được đáp ứng đã làm cho chị nhiều lần chối bỏ mẹ mình. Do 
vậy mà trường năng lượng cho thấy xung đột nội tâm của chị. Một mặt, 
chí có cảm giác đau đớn và yêu thương đối với mẹ lúc này đang ốm 
đau, mặt khác chị nung nấu mối giận muốn chối bỏ bà, như trong câu 
“Trước đây bà chẳng chăm sóc tôi thì tại sao bây giờ tôi phải chăm sóc 
bà?" Việc chuyển xung đột này vào ý thức và trí tuệ của chị bắt đầu giải 
tỏa vùng màu xám ở trán. 

Việc giải tỏa đốm màu tối ở đám rối thái dương đòi hỏi thao tác mạnh 
lên thân thể. Susan nằm ưỡn lưng trên ghế năng lượng sinh học để làm 
duỗi và nới lỏng tắc nghẽn đó. Đoạn chị làm những động tác căng thẳng 
đây nửa thân trên ra trước và xuống thấp đề cho tắc nghẽn cùng toàn 
bộ cái mà nó tượng trưng trào ngược ra. Không những nó tượng trưng 
cho việc chối bỏ mẹ, nó còn tượng trưng cho ý định của chị là trách 
mắng mẹ về mọi mát mát mà chị đã nếm trải. Susan vẫn giữ một trạng 
thái "an toàn" của mát mát trong đời thường của mình; mát mát tuổi thơ 
do thói quen đã được thay bắng mát mát bản thân. Đốm màu tối (đường 
kính 4. in) ở đám rối thái đương bớt đi và lan ra một khu vực rộng hơn 
(đường kính 8 in), nhưng một vài chỗ vẫn còn lại trong trường năng 
lượng, cho thấy rằng vân đề này chưa được giải quyết trọn vẹn. Đốm 
màu tối này mãi lâu về sau mới được giải tỏa vì nó chứa đựng những 
vấn đề lớn của cuộc đời. 


Cái mà tôi nhắc đến khi nói trạng thái "an toàn” của mất mát là ở chỗ chị 
cảm thấy không lo lắng về một vài mất mát. Đối với chị, điều đó có vẻ 
thường tình. Nhân loại chúng ta cảm thấy an toàn nhất trong cái mà ta 
coi là tiêu chuẩn, cho dù thực sự nó có tiêu chuẩn không; tiêu chuẩn đó 
được thiết lập trong môi trường tuổi thơ. 

Chẳng hạn, với Susan, tiêu chuẩn ấy trước đây tự biểu hiện qua không 
gian sống. Như đứa trẻ là chị trước đây đã lẫn lộn nhà ở. Nhà ở thực sự 
của chị là đâu. Đã không hề thực sự có nhà. Vấn đề vẫn tồn tại. Chị đã 
sống trong một ngôi nhà dang dở trong hầu hết thời gian tám năm lấy 
chồng. Chị không bao giờ thực sự có được một ngôi nhà hoàn chỉnh và 
sẵn đồ đạc đề làm nhà chính mình. 

Việc chữa trị tiến triển thì không gian sống của Susan cũng trở nên có 
đồ đạc sắp đặt hài hòa và hoàn chỉnh đẹp đẽ. Trong trường hợp của 
chị, thực sự là có biểu hiện bên ngoài của tình trạng nội tâm. 

Từ những quan sát trường năng lượng này, chắc là bạn bắt đầu thấy rõ 
ràng hơn môi quan hệ giữa bệnh tật và các vấn đề tâm lý. Ta ngừng các 
cảm nghĩ lại bằng cách ngăn chặn dòng chảy năng lượng của ta, thì sẽ 
tạo nên những vùng năng lượng ứ đọng trong các hệ thống; nếu bị cầm 
giữ lâu tại đây, chúng dẫn thân thể đến chỗ bệnh tật. Vấn đề này sẽ 
được luận bàn chỉ tiết hơn trong Phần IV. Mối liên kết giữa liệu pháp và 
chữa trị (theorapy and healing ND) trở thành hiển nhiên khi bệnh tật 
được xem xét theo cách đó. Tầm mắt bao quát của thầy chữa chứa 
đựng toàn bộ nhân loại. Trong chữa trị không hề có phân cách giữa 
thân thể và tinh thần, xúc cảm và tâm linh, tất cả đều cần được cân 
bằng đề tạo nên con người khỏe mạnh. Thầy chữa tập trung vào ván đề 
rối loạn chức năng thể chất, tâm lý tâm linh. Không thể tiến hành chữa 
trị nếu không tác tác động được đến các mức tâm lý của nhân cách. 
Thầy chữa hiểu rõ tâm lý động lực học của bệnh nhân bao nhiêu thì 
thầy chữa càng được trang bị tốt bấy nhiêu để giúp bệnh nhân tự chữa 
trị. 


Điểm lại Chương 11 


1. Tắc nghẽn năng lượng là gì? 

2. Tắc nghẽn năng lượng được tạo nên trong trường năng lượng con 
người như thế nào? 

3. Bạn có thể nói thế nào khi một tắc nghẽn trong trường năng lượng 
con người được giải tỏa? 


4. Bạn có thể nói về cung cách giải thoát cảm nghĩ của ai đó như là trái 
ngược với việc cầm giữ chúng? 

5. Cái gì xảy ra trước - hiện tượng hào quang hay hiện tượng thể chất? 
6. Các xúc cảm sau đây hiện ra màu gì (hoặc những màu gì) trên hào 
quang: sợ hãi, giận dữ, yêu thương, vui mừng, bối rối, ghen ty, căm 
ghét? 

7. Màu gì tốt nhất trên hào quang? Màu đỏ tươi rung động gần khung 
chậu hay màu lục phong phú hấp dẫn gần vùng ngực - đám rối thái 
dương? 

8. Tác động của việc hít marijuana lên hào quang? Ngắn hạn? Lâu 
ngày? 

9. Thế nào là hình thái tư tưởng phân ly? 


Đề làm động não 


10. Hãy tién hành các bài tập (quan sát hào quang người khác) và mô tả 
những gì bạn nhìn thấy. 

11. Hãy vẽ ra từ đầu đến cuối chu kỳ của một trong các hình thái tư 
tưởng mà bạn bị mắc bẫy vào. Cái gì khởi xướng ra nó? Nguồn gốc của 
nó? Bạn có thể thoát ra được bằng cách nào? Nó che giấu những cảm 
nghĩ sâu sắc nào và bảo vệ bạn chống lại cảm nghĩ? 


f CHƯƠNG 12, _ f 
TÁC NGHẼN NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC HỆ THÓNG 
PHÒNG VỆ TRONG HÀO QUANG 


Sau khi quan sát nhiều tắc nghẽn ở trường năng lượng của một số 
người, tôi bắt đầu phân loại chúng. Tôi thấy có 6 loại tắc nghẽn năng 
lượng. Tôi cũng bắt đầu để ý thấy mọi người thường sử dụng trường 
năng lượng của mình theo lối phòng vệ để bảo vệ cho họ khỏi một trải 
nghiệm không vui do họ tưởng tượng ra. Họ tổ chức trường hào quang 
nguyên vẹn của mình thành cái mà tôi gọi là hệ thống phòng vệ năng 
lượng. 

Trước hết. ta hãy nhìn vào 6 loại tắc nghẽn năng lượng mà tôi đã quan 
sát được. 


Các loại tắc nghẽn năng lượng 


Hình 12-1 và Hình 12-2 cho thấy những tắc nghẽn này hiện ra với tôi 
như thế nào. 

Tắc nghẽn "la lối" (Hình 12-la) là kết quả của việc đè nén cảm nghĩ. và 
năng lượng cho đến khi chúng ứ đọng lại và gây nên tích lũy các chất 
lỏng của thân thể trong vùng đó. Thân thể có khuynh hướng sưng húp 
lên tại đây. Tắc nghẽn này thường không có năng lượng cao nhưng lại 
có cường độ thấp thường hay kết hợp với thất vọng. Nếu tắc nghẽn này 
tiếp tục có thể dẫn đến bệnh tật như viêm đại tràng hoặc đau thắt ngực. 
Màu của nó thường xanh xám. Nó có cảm giác nhớp nháp và nặng nê, 
như chất nhày vậy. Cũng có cả giận dữ tromg đó, thường là kiểu khiển 
trách. Con người này đã từng từ bỏ và cảm thấy bất lực. Chẳng hạn, 
một chị lấy chóng không được hạnh phúc và đã từ bỏ sự nghiệp của 
mình để xây dựng gia đình, có một tắc nghẽn như vậy. Hiện giờ, ở tuổi 
năm mươi, chị thấy không thể trở về với thế giới kinh doanh để bắt đầu 
hoạt động trở lại Thay vào đó, chị chỉ đơn giản dó tội cho chồng về vận 
rủi của mình. Chị đòi hỏi máy đứa con gái của mình làm những chuyện 
mà chị không bao giờ làm. Chi cố gắng sống cuộc đời của mình qua con 
cái nhưng tất nhiên không thể được. 

Tắc nghẽn kết chặt (Hình 12-Ib) đè nén cảm nghĩ, mặt khác, lại chứa 
nhiều cuồng nộ như núi lửa. Nó có màu đỏ thẫm, thường hiện ra đáng 
ngại cho người quan sát vốn thường không muốn đóng vai người nhận 
chất phun trào của núi lửa. Tắc nghẽn năng lượng này là kết quả việc 


tích lũy chất béo của thân thể hoặc bắp thịt của thân thể trong hào 
quang. Nếu tắc nghẽn kết chặt này tiếp tục đủ lâu, nó có thể gây bệnh 
như viêm nhiễm khung chậu. Người đó thường quan tâm đến cuồng nộ 
và cảm thấy bị mắc bẫy, bởi vì theo người đó thì giải tỏa cuồng nộ kết 
hợp với chịu sỉ nhục. Một chị mà tôi gặp đã kết luận từ thuở nhỏ rằng có 
cảm nghĩ tình dục thường dẫn đến chịu sỉ nhục. Bố chị đã sỉ nhục chị về 
vấn đề bản năng sinh dục của chị lúc còn trẻ; kết quả là chị ngăn chặn 
các cảm nghĩ tình dục mạnh mẽ của mình và giữ chặt chúng trong 
khung chậu. Các cảm nghĩ tình dục bị nén lại dần dà trở thành cuồng 
nộ. Khi cuồng nộ không được giải tỏa do sợ bị sỉ nhục, thì việc tích lũy 
năng lượng ứ đọng trọng khung chậu của chị dẫn đến nhiễm khuẩn. 
Sau nhiều năm bị những nhiễm khuẩn nhẹ mãn tính, cuối cùng chị được 
chân đoán là bị bệnh viêm nhiễm khung chậu. 


A. La lỗi B. Kết chặt C. Áo giáp lưới 


Hình 12-1: Các loại tắc nghẽn năng lượng 


Tắc nghẽn áo giáp lưới (Hình 12-1c) là một tắc nghẽn có tác động 
mạnh giúp tránh né cảm nghĩ, đặc biệt là lo sợ, băng cách di chuyên 
nhanh chóng các khôi nghẽn ra xung quanh, khi chị ta bị thách thức 


trong một tình huống của cuộc đời hoặc trong khi chữa bệnh. Ví dụ, nếu 
thầy thuốc tìm cách giải tỏa tắc nghẽn bằng thể dục hoặc xoa nắn ở sâu 
thì tắc nghẽn chỉ đơn giản chuyên dịch tới một vị trí khác trong thân thé. 
Loại tắc nghẽn này chắc là sẽ không khởi xướng ra bệnh tật dễ dàng 
như các loại tắc nghẽn khác. Mọi chuyện chắc hẳn sẽ hiện ra kỳ diệu 
trong đời sống của bệnh nhân này. Chị sẽ thành đạt trên thé giới, có một 
cuộc hôn nhân "tuyệt hảo", con cái mẫu mực, và chỉ vẫn có một cảm 
giác mơ hồ là còn thiếu cái gì đó. Chi thường chịu đựng được những 
cảm nghĩ sâu sắc chỉ trong một thời gian ngắn trước khi rút ra khỏi các 
cảm nghĩ đó. Cuối cùng, chắc là chị sẽ tạo ra một khủng hoảng nào đó 
trong đời để buông mình vào những cảm nghĩ sâu sắc hơn. Khủng 
hoảng này có thể mang mọi hình thái, như bệnh đột ngột bát ngờ, tai 
nạn hoặc chuyện yêu đương. 


A. Áo giáo tắm 


già. ` gối DUA n h 
r Shiksha a upya ka ANAE 


B. Xå năng lượng 


C. Rà nàng luong 


Hinh 12-2: Các loai tác nghën nàng luong 


Tắc nghẽn áo giáp tám, được trình bày trong Hình 12-2A, giữ chặt các 
loại cảm nghĩ 
bằng cách làm tê liệt chúng. Chúng bị giữ tại chỗ thích hợp xung quanh 
thân thể bởi một trường áp lực cao tổng quát hóa. Nó có hiệu lực giúp 
con người xây dựng một cuộc đời có câu trúc tốt, ở mức bên ngoài thân 
thể chắn hẳn là vạm vỡ, các bắp thịt có khuynh hướng trở nên rắn chắc. 
Ở mức riêng tư thì cuộc đời chắc hẳn sẽ không được trọn vẹn vì áo 
giáp tám vô hiệu hóa rất mạnh các cảm nghĩ. Điều đó tạo nên áp lực 
cao trên toàn bộ thân thể, gây nên một số bệnh khác nhau: các ó loét do 
làm việc quá sức, hoặc các vấn đề ở tim do “thúc ép thân thể mà không 
có dinh dưỡng riêng”. Do chỗ con người không thể cảm nhận đúng đắn 
về thân thể mình, chẳng hạn như áp lực trong các cơ dài, chắc hẳn anh 
ta sẽ bắt chúng chịu đựng quá tải, gây ra bướu xương cẳng chân hoặc 


viêm gân. Anh ta chắc cũng có một cuộc đời vẻ ngoài “hoàn hảo” mà 
thiếu quan hệ riêng tư sâu sắc. Anh ta cuối cùng chắc cũng sẽ tạo ra 
một vài kiểu khủng hoảng trong đời, như các kiểu nói trên, có thể giúp 
anh ta liên kết với thực tại sâu sắc hơn của mình. Một cơn đau tim thực 
hiện điều này một cách thoải mái cho một số người. Ví dụ, tôi biết một 
nhà kinh doanh thành đạt, sở hữu vài ba tạp chí có số lượng phát hành 
rất lớn. Ông ta bận việc đến nỗi tách biệt với gia đình. Sau một cơn đau 
tim của ông, con cái đến thăm và bảo ông: bố phải ngừng việc, không 
thì bố chết mất. Bố hãy dạy chúng con giúp đỡ bố giải quyết công việc? 
Ông ta thực hiện, con cái học hỏi, và cả gia đình lại trở vê với nhau. 

Tắc nghẽn do xả năng lượng (Hình 12-2B) đơn giản là giảm năng 
lượng chảy xuống tứ chi hướng tới các đầu ngón. Người này cắt ngang 
tay chân chỉ bằng cách không cho năng lượng chảy tại đó. Kết quả là 
tay chân bị yêu và trong một vài trường hợp, thậm chí kém phát triển tại 
khu vực này. Người này thường tránh sử dụng tay chân để tránh các 
cảm giác yếu đuối và các cảm giác kết hợp sâu sắc, tựa như không thể 
nào đứng được trên chính chân của mình trong đời, hoặc cảm giác thất 
bại trong đời. 

Tắc nghẽn do rò năng lượng (Hình 12-2C) xảy ra khi con người để 
năng lượng vọt ra khỏi các khớp thay vì để nó chảy xuống chân tay. Anh 
ta làm như vậy (một cách vô ý thức) để làm giảm dòng năng lượng ái 
qua tứ chi tới điểm nào mà anh ta không có sức mạnh hoặc không có 
cảm giác để đáp lại một số trải nghiệm trong môi trường của mình. Lý 
do không muốn đáp lại của anh ta dựa trên kết luận hồi còn nhỏ cho 
rằng đáp lại là không phải lối, thậm chí nguy hiểm. Ví dụ, tựa như trẻ 
con, nếu anh ta với tay để lấy một vật gì mình cần thì anh ta có thể bị 
đập vào tay. Cùng với việc tránh sử dụng chân tay, hậu quả đem lại là 
chân tay bị yếu (và còn phối hợp kém). Cả hai loại tắc nghẽn trên đây 
cũng làm cho tay chân bị lạnh. Người này thường rất dễ tổn thương tại 
những vàng xảy ra rò năng lượng. Loại tắc nghẽn này dẫn tới các vấn 
đề ở khớp, Chính loại tắc nghẽn mà một người phát triển lại tùy thuộc 
nhiều yếu tố, kể cả nhân cách và môi trường tuổi thơ. Tát cả chúng ta 
sử dụng kết hợp vài loại trong số tắc nghẽn này. Bạn ưa thích những 
loại nào? 


Các hệ thống phòng vệ năng lượng 


Tất cả mọi người đều tạo ra tắc nghẽn năng lượng vì thấy thế giới 
không an toàn. Ta phác ra các mô hình bao gôm toàn bộ hệ thông năng 


lượng của mình, các hệ thống phòng vệ năng lượng của ta được bố trí 
để đầy lùi, để phòng thủ bằng cách tấn công hay thụ động chống lại lực 
lượng đi vào. Chúng được bố trí dë biểu dương sức mạnh và nhờ đó 
xua đuổi kẻ xâm lược, hoặc chúng được bó trí dé làm ta chú ý một cách 
gián tiếp, mà không thừa nhận đó là điều ta muốn. Hình 12-3 trình bày 
những ví dụ về các hệ thống phòng vệ năng lượng mà tôi quan sát 
được Những hệ thống phòng vệ này được sử dụng khi cá thể cảm thấy 
có nguy hiểm. 
Với dạng "con nhím” (thường màu xám hơi trong), hào quang con người 
có nhiều gai và sờ vào bi đau tay. Hào quang nhọn sắc. Nhiều lần, khi 
tôi đặt tay lên một người vào lúc họ không muốn thế, lâ tôi cảm nhận 
được có nhiều gai đâm vào tay mình. Số đông chúng ta đáp ứng phòng 
vệ này bằng cách lảng tránh. Trong dạng "rút lui" của phòng vệ. cái 
phần của ý thức và hào quang đang bị đe dọa chỉ đơn giản rời bỏ thân 
thê dưới dạng một đám mây năng lượng màu xanh nhạt. Mắt thì trông 
đờ đẫn, mặc dù anh ta giả bộ chăm chú lắng nghe bạn nói. 
Điều tương tự cũng thực sự xảy ra với người có dạng "ngay cạnh nó". 
Dung mạo đặc biệt này kéo dài hơn dạng "rút lui" là dạng có thể chỉ tồn 
hội vài ba giây hay giữ lâu hàng giờ. Còn biểu hiện của dạng "ngay cạnh 
ó” thường kéo dài lâu hơn, đôi khi mấy ngày, thậm chí máy năm. Tôi 
nhìn thấy những người trong trạng thái một phần ra khỏi thân thể mình 
máy năm - liền sau khi bị chán thương hoặc sớm bị mó xẻ. Có trường 
hợp một thiếu phụ bị mó tim mở (còn gọi là " mỗ tim khô" hay " mỗ tim với 
máy tuần hoàn-hô háp ngoài cơ thể”, ND) lúc mới hai tuổi. Chị hàm mốt 
tuổi khi tôi tiến hành thao tác để giúp trường năng lượng của chị ở vào 
vị trí vững chắc hơn. Các cơ thể cao cấp của hào quang một phần bị 
phân cách lơ lửng bên ngoài, bên trên và dàng sau chi. Sự phân cách 
này dẫn đến phân cách chị với các cảm nghĩ. 
Dạng "khước từ miệng" phối hợp với nhiều năng lượng, thường có màu 
vàng, ở đầu, một tắc nghẽn trầm trọng ở cồ và năng lượng suy yếu ở 
nửa thân dưới nhợt nhạt, bát động. Nhằm mục đích giữ nguyên trạng, 
người này chủ động trong nói năng hoạt bát như để chống lại một vài 
cảm giác đang sông. Sự trao đổi bằng lời đó duy trì dòng chảy năng 
lượng ở đầu. 


` a ý l y 1 y 4 


2 


y tư 

x k ly 

š Z 
> š N k xã 
E + ấp 
BO g € ‡ bà 
z 3 og 
(S) Z N š Ñ > 
° = 

w 


g 5 
E: š 
= 8 
Š 5 
n g 
o 
Z 
° s 
$ 3 w 
mx © 8 
B bn 
© g 
3 
w 
E g > 
bD w HANA __=< op 
8 B122) ng a a T k: ® E 
`B c= A A 
A = T bp 
Ë <= 4 .8 
Y = s: 3 
- uhis S B ia 
“yr 
8 í AAN w— " 
š - 
=. O 
bí 
2 E c\ 
Z a W 
§ 8 g 
_ É m 
=, Aei 
Z A 
g 
‹g 
bị) 
` FE 
i- " ñ 
z _ — g 
E ° 
x A — 
Lộ CHẾ (` a 
nahanaha 
RANN, Baal, A Mada at pam 
BAA h 1 A 44/241, 
vhM ¡tt 4 “44 f, R 
*Y A A A = oH 
— =- > 88 ” 
SN _ x= a © 
ZZ” ` ` Š © 


⁄ * 
i” v V 4 
"V k (tự. vyn và A q 
tự 022 `À: 


Dạng "hút vào" có liên quan chặt chẽ với dạng "khước từ miệng" ở chỗ 


nó có tác động hút năng lượng của những người xung quanh nhằm làm 
đây trường năng lượng của người này, điêu mà anh ta không làm được 


từ môi trường tự nhiên bao quanh. Nói cách khác, có cái gì đó trục trặc 
trong khả năng của người này chuyển hóa nguồn cung cấp orgone từ 
khí quyển bao quanh, làm cho anh ta cần đến năng lượng chưa tiêu hóa 
của người khác. Ta có thể cảm nhận dạng hút vào này theo cách nói 
ngớ ngắn là như khoan vào và làm kiệt quê người nhận hoặc nhìn thấy 
nó trong lỗ máy hút bụi. Những người này thích ở gån người khác nhu 
một kiểu xã hội hóa. Có một số người có nhu cầu xả bớt năng lượng 
thừa, (loại thống dâm) kết bạn với những người "hút vào". Họ thỏa mãn 
nhu cầu cần nhau rất thoải mái (Xem Chương 13). 

Dạng "dao quắm" mà tôi nhìn thấy trên đầu một số người, thường gặp ở 
những người có cấu trúc đặc tính thái nhân cách và, theo như họ nói, họ 
đang bị một nhóm người đối đầu. Họ thấy mình bị đe dọa trong tình 
huống đó và hình thành một cái "dao quắm" nơi chỏm đầu. Nếu mọi cái 
trở thành chuyện thật thì chắc chắn họ sẽ phang cái "dao quắm" vào bát 
cứ người nào mà họ coi là kẻ gây hắn. "Dao quắm" này thường đi đôi 
với sự bày tỏ bằng lời. Mặt khác, nếu dạng người này muôn đổi đầu ai 
thì hắn có thể ra sức dùng năng lượng tâm thần tóm lấy đầu người đó. 
Tác động có thể xảy ra ở người bị đối đầu là người đó bị giữ lại trong 
trường năng lượng của kẻ đối đầu cho đến khi hắn yên trí là đã dứt 
điểm và chấp thuận điều mà hắn mong ước. Kiểu phòng vệ/tân công 
này là mối đe dọa rất lớn đối với người nhận, bởi vì, từ mọi biểu hiện 
bên ngoài, hàn thăm dò ý kiến một cách hợp lý bằng những bước di rất 
vừa phải dẫn tới kết luận đúng, nhưng thông điệp "án ý" được hắn 
chuyển đến lại là cái mà người nhận tán thành hơn. Kiểu trao đối này 
thường kèm theo điều gợi ý cơ bản là người bị đối đầu "xấu" và sai, còn 
kẻ đối đầu thì "tốt" và đúng. 

Dạng "có vòi" thì rỉ nước, trơn, yên lặng và nặng. Chúng với tới đám rối 
thái dương của bạn bằng một nỗ lực đoạt tinh chất của bạn và lôi nó ra 
ngoài để cho kẻ thích an toàn vò lấy. Người này tràn đầy tinh chất của 
chính mình nhưng lại không biết làm gì với cái đủ. Bởi vì anh ta thấy 
rằng để cho tinh chất chuyển động có nghĩa là bị sỉ nhục. Do đó anh ta 
rơi vào tuyệt vọng và thậm chí mát liên lạc với tinh chất của chính mình. 
Anh ta có thể chấp nhận và thực hiện thái độ làm thinh nghiền ngẫm 
trong chốc lát. Sau đó "vòi" tác động đến tính chất của chỉnh anh ta, làm 
anh ta chán nản. Trạng thái làm thinh nghiền ngẫm rất huyên náo, tuy 
nhiên, chỉ ở mức năng lượng. Anh ta nồi bật lên trong một căn phòng 
đầy những người đang ra sức vui đùa. Chẳng máy chốc nhiều người ao 
ước được giúp đỡ anh ta tới vây quanh, còn anh ta chắc sẽ cám ơn 
từng người về sự giúp đỡ đó, một cách vô thức nhưng khéo léo và lịch 


sự, bảo họ tại sao sự giúp đỡ đó lại không có tác động và đòi hỏi những 
gợi ý khác. Và cứ thế trò chơi lại tiếp tục. Người "có vòi" nghĩ rằng anh 
ta cần một cái gì đó từ bên ngoài, nhưng cái mà anh ta cần là xông lên. 
Lúc này anh ta có thể tìm cách dùng những mũi tên mồm để chọc cho 
người khác giận dữ. Các mũi tên này không những gây đau đớn bằng 
lời mà còn gây đau đớn bằng năng lượng bay qua khoảng không và 
đánh trúng người nhận rất chinh xác và có kết quả. Người bắn cung hy 
vọng một cách vô thức rằng việc đó chắc là gây đau đớn đủ để khều 
cơn giận, điều sẽ đưa lại cho anh ta một lý do bào chữa nhằm giải tỏa 
cơn giận của chính mình, cũng theo cung cách giống như khi tránh né 
việc chịu sỉ nhục. Bằng phương thức tâm thần có chủ tâm, chính xác, 
anh ta tìm cách làm bẻ mặt người khác, và cùng lúc ấy lại tránh các cảm 
giác ở nửa thân dưới của mình. 

Người nào sử dụng hệ thống phòng vệ dạng "cuồng loạn" sẽ hân hoan 
phản ứng lại các "mũi tên" bằng nó bùng. Dạng "cuồng loạn" nó bùng 
theo cách vi phạm trường năng lượng của mọi người bàng những chớp 
lóe và bùng nỗ màu sắc trong cơn thỉnh nộ như vậy đề hăm dọa và răn 
đe bằng sức mạnh tuyệt đôi của quyền lực và hỗn loạn. Mục đích của 
anh ta là dọn dẹp căn phòng của mọi người. 

Người sử dụng dạng "ngăn biên giới" sẽ đơn giản tự rút ra khỏi tình 
huống, trong khi vừa củng cố biên giới của mình không bị ảnh hưởng. 
Thông điệp được truyền đi như vậy thật 

ưu việt! Một người khác có thể chỉ đơn giản tuyên bố quyền tối thượng 
của mình bằng sự phô trương quyền lực/ý chí được chỉ đạo chặt chẽ, 
kiểm tra tốt, nó nó tung và làm cho hào quang của họ rạng lên, đến nỗi 
ở đây ai là người chịu trách nhiệm và ai là người dính líu cũng không 
thành ván đề! 


Tập tìm hệ thống phòng vệ chủ yếu của mình 


Bạn hãy thử từng hệ thống phòng vệ này, bạn sử dụng những cái nào? 
Hãy thử nó với một nhóm người. Mọi người đi bách bộ quanh phòng với 
mỗi dạng hệ thống phòng vệ. Từng dạng quen thuộc như thế nào? Bạn 
sử dụng những dạng nào trong các dịp khác? 

Có lẽ có nhiều hệ thống phòng vệ được sử dụng hơn. Chắc chắn bạn 
có thể nghĩ tới một vài hệ thống khác với những cái mà bạn sử dụng và 
những cái do bạn bè sử dụng. Điều quan trọng cần nhớ là tất cả chúng 
ta sử dụng chúng và ta đồng ý tương tác với từng hệ thống theo những 
phương thức này một cách có ý thức hay vô ý thức. Không ai bị thúc ép 


đi vào tương tác này; chúng được tiến hành tự nguyện. Ở một vài mức 
nhân cách của mình, đôi khi ta còn thích thú với các tương tác này là 
khác. Ta không cần phải sợ khi nhìn thấy chúng trong từng hệ thống. Ta 
luôn chọn lấy việc đáp ứng dung hòa hơn là đáp ứng tự vệ. Ta phải nhớ 
rằng luôn luôn có lý do tại sao một người nào đo đang giữ thế thủ - để 
bảo vệ vài bộ phận dễ tổn thương của bản thân mà anh ta muốn kiểm 
tra và giấu chúng ta, giấu bản thân; hoặc giấu tất cả. Phần lớn các hệ 
thống này được ta sớm phát triển trong cuộc đời. Như ở Chương 8 cho 
thấy, hào quang của trẻ không thể sinh trưởng đầy đủ hơn thân thể của 
trẻ một chút nào hết. Nó. cũng phát triển qua các giai đoạn như cá thể, 
và trong thời gian đó, các mô hình đặc tính cơ bản, đại diện cho cả sức 
mạnh lẫn tính dễ tổn thương, cũng trở nên rõ ràng. 


Điểm lại Chương 12 


1. Hãy nêu tên gọi và mô tả sáu loại tắc nghẽn năng lượng chủ yếu. 

2. Hãy liệt kê các hệ thống phòng vệ chủ yếu và phương thức hoạt động 
của chúng. Bạn sử dụng hệ thống nào? Những cái nào bạn sử dụng 
đem lại hiệu quả nhất? Phương thức nào là tốt nhất cho bạn để lý giải 
trải nghiệm cuộc đời của mình? 


Dë làm động não 


3. Phòng vệ chủ yếu của bạn dựa trên hệ thống niềm tin nào? 

4. Nếu bạn không sử dụng hệ thống phòng vệ của mình thì cuộc đời của 
bạn sẽ tốt hơn/xấu đi ra sao? 

5. Hãy liệt kê các loại và nơi khu trú những tắc nghẽn mà bạn đã tạo ra 
trong hệ thống thân thé/nàng lượng của minh. Có những trải nghiệm 
tuổi thơ nào liên quan đến từng loại? 


|  CHU'ONG 13. | 
HÀO QUANG VÀ MÓ HINH LUÀN XA CÚA CÁC 
CÁU TRÚC ĐẶC TÍNH CHỦ YÉU 


Cấu trúc đặc tính là thuật ngữ mà nhiều nhà tâm lý trị liệu thường dùng 
để mô tả một số loại thể chất và tâm lý của con người. Sau nhiều quan 
sát và nghiên cứu, Wilhelm Reich kết luận rằng số đông những người 
được ông điều trị có thể xếp thành năm loại chính. Ông thấy những 
người có trải nghiệm tuổi thơ và quan hệ con cái/bố mẹ giống nhau thì 
có thân thể như nhau. Ông cũng thấy những người có thân thể như 
nhau thì có động lực tâm lý cơ bản giống nhau. Các động lực này không 
những tùy thuộc vào loại quan hệ con cái/bố mẹ mà còn tùy thuộc vào 
tuổi của đứa trẻ khi nó bắt đầu trải nghiệm cuộc đời bị chán thương 
mạnh đến nỗi trẻ bắt đầu ngăn chặn cảm nghĩ, do đó ngăn chặn dòng 
chảy năng lượng và phát triển hệ thống phòng vệ về sau sẽ trở thành 
quen thuộc đối với nó. Một chấn thường trải nghiệm trong dạ con sẽ bị 
ngăn chặn năng lượng và bị chống lại một cách khác hẳn so với một 
chán thương trải nghiệm trong giai đoạn học nói, học ăn mặc hay trong 
giai đoạn phát triển cá tính. Điều này là tự nhiên thôi, bởi vì cá thể cũng 
như trường năng lượng của anh ta ở mỗi giai đoạn một khác (Xem 
Chương ồ). 

Trong phần này, tôi sẽ đưa ra một vài mô tả cơ bản của từng cấu trúc 
đặc tính, bao gôm nguyên nhân, các hình dạng thân thể cùng những 
dung mạo hào quang của chúng. Tôi cũng sẽ luận bàn về bản chất 
nhiệm vụ bản ngã cao cấp và nhiệm vụ cuộc đời riêng của mỗi cấu trúc 
trong khi nó được thực hiện. Bản ngã cao cấp và nhiệm vụ cuộc đời của 
mỗi người là duy nhất, nhưng một vài dạng tổng hợp có thể được tạo 
nên. 

Bản ngã cao cấp của con người được coi như tia sáng siêu phàm bên 
trong, hay bản thân Thượng Bé bên trong mỗi cá thể, là nơi ta làm 
thành một với Thượng Dé. Có một tia sáng siêu phàm trong mỗi tế bào 
của con người thể chất cũng như con người tâm linh của ta vốn chứa 
đựng y thức siêu phàm bên trong đó. 

Nhiệm vụ cuộc đời có hai hình thái. Trước tiên, ở mức cá nhân, có một 
nhiệm vụ cá nhân mang mục đích học hỏi để biểu thị các phần mới mẻ 
của đặc tính con người. Những phần nào của linh hồn không làm thành 
một với Thượng Đề thì giúp tạo ra hóa thân đặc hiệu nhằm mục đích 
học hỏi phương thức làm thành một với tạo hóa mà vẫn giữ được cá 


tính. Nhiệm vụ trần gian là một quà tặng mà mỗi linh hồn đi vào cuộc đời 
thể chất này mang đến cho thế gian. Nhiều khi nó cũng tựa như nhiệm 
vụ cuộc đời trước đây đã đến một cách tự nhiên. Nghệ sĩ mang nghệ 
thuật, thầy thuốc mang tài chữa trị, nhạc sĩ mang âm nhạc, người mẹ 
mang dưỡng dục và yêu thương, v.v. Vào những lúc khác, con người 
phải phán đấu qua nhiều đổi thay trong công việc, bước vào cái mà 
người đó cuối cùng có thể thực hiện trong nhiệm vụ cuộc đời của mình. 
Tài năng và sự trong sáng khi gánh vác nhiệm vụ cuộc đời tùy thuộc 
nhiều vào việc hoàn tất nhiệm vụ học hỏi cá nhân. 

Thân thể con người là kết tinh của các trường năng lượng bao quanh 
trong thế giới thể chất, chúng vốn là một phần của mỗi con người. 
Những trường năng lượng này chứa đựng nhiệm vụ của mỗi linh hồn. 
Vậy có thể coi cấu trúc đặc tính như là kết tinh của những vấn đề cơ 
bản hoặc nhiệm vụ cá nhân mà con người đã chọn để hoá thân và giải 
quyết. Vấn đề nhiệm vụ được kết tinh trong thân thể và được giữ tại đó 
đề cá thể dễ nhìn thầy mà tiến hành công việc. Bằng cách nghiên cứu 
cấu trúc đặc tính của mình vì nó liên quan đến thân thể, ta tìm ra được 
chìa khóa để tự chữa trị và tìm ra nhiệm vụ cá nhân cũng như nhiệm vụ 
trần gian của mình. 

Căn bệnh cơ bản mà tôi thấy ở số đông người được tôi chữa từ trước 
tới nay là căm ghét bản thân. Theo tôi, căm ghét bản thân là căn bệnh 
bên trong cơ bản của mọi người, duy chỉ có điều sự căm ghét bản thân 
và sự không chấp nhận các biểu lộ của bản thân hiện ra như thế nào là 
tùy theo cấu trúc đặc tính khác nhau. Do chỗ ta hoạt động để hiểu thấu 
các động lực của mình ở mức hàng ngày, ta có thể học chấp nhận bản 
thân qua quá trình này. Ta có thể được sống nhiều năm bằng ý chí 
Thượng Đề (Thượng Bé trong ta), bằng sự thật và bằng yêu thương — 
đây là toàn bộ các bước đi của quá trình nhận thức bản thân, nhưng 
đến khi ta có yêu thương vô điều kiện thì ta vẫn chưa về đến nhà. điều 
này có nghĩa là khởi hành cùng với bản thân mình. Ta có thể yêu 
thương bản thân vô điều kiện được không, kể cả khi ta thấy những 
khiếm khuyết của mình? Ta có thể tha thứ cho bản thân được không, khi 
ta làm cho bừa bộn mọi thứ? Liệu ta có thể, sau khi làm bừa bộn mọi 
thứ, đứng thẳng lên và nói “Tốt, tôi sẽ học hỏi từ cái này này”, “Tôi là 
con người của Thượng Đế” “Tôi tự xếp mình lên ngang hàng với ánh 
sáng và vẫn đi qua bát cứ cái gì nó đòi hỏi, để tìm đường trở về với 
Thượng Đề bên trong của mình và trở về nhà" Cứ thế, với ý nghĩa đó, ta 
hãy trở lại với các câu trúc đặc tính, biết rằng việc đối thoại với những 
vấn đề sâu sắc hơn liên quan đến lý do tại sao mỗi chúng ta trước hết 


lại là một dạng hoặc một dạng phối hợp của cấu trúc đặc tính, chắc hẳn 
sẽ trải qua cả một đời người. 

Công trình nghiên cứu mà BS AI Lowan và BS John Pierrakos cùng tiến 
hành đã xếp loại những diện mạo chủ yếu của cấu trúc đặc tính ở các 
mức thê chất và nhân cách. John Pierrakos thêm vào đó các diện mạo 
tâm linh và năng lượng. Ông thay đổi định nghĩa các cấu trúc đặc tính 
bằng cách thêm chiều tâm linh của nhân loại vào những yếu tố đơn 
thuần sinh học và bệnh tật mà Reich đã phát triển. Góp. phần vào công 
trình này, Pierrakos liên hệ chức năng luân xa với các câu trúc đặc tính. 
Tôi nâng cao thêm công trình nghiên cứu áy và phát triển các mô hình 
hào quang chung của từng cấu trúc đặc tính, như được trình bày trong 
các hình từ 13-5 tới 13-8, và các hệ thống phòng vệ năng lượng trình 
bày trong Chương 12. 

Các hình 13-1, 13-2 và 13-3 trình bày các bảng cho thấy những đặc tính 
chủ yếu của mỗi cấu trúc. Các bảng này được sưu tập nhờ lớp huấn 
luyện vê năng lượng sinh học của BS Jim Cox năm 1972 và lớp huấn 
luyện về năng lượng nòng cốt của BS John Pierrakos năm 1975 mà tôi 
đã được học. Tôi thêm phần thông tin trường năng lượng rút ra từ công 
trình nghiên cứu bản thân. 


Những 
phát 
triên 


Chán 


throng 


Mô hình 


Giới tính 


Làm lỗi 


Doi 
quyên 
được 


Lời than 
phiên 


TÂM THÂN 
PHÂN LẬP 


Trước hoặc 
Sau khi sinh 


Mẹ thù nghịch 


Liên kết 
Giới tính để 
cảm nhận sinh 


lực, khả năng 
tưởng tượng 


Lo sợ 


Hiện hữu 
Tôn tại 


Sợ hã¡/lo âu 


Hình 13-1 
NHỮNG DIỆN MẠO CHÍNH CỦA TỪNG CÁU TRÚC ĐẶC TÍNH BẢN 
CHÁT NHÂN CÁCH 


MÒM 


MIỆNG 


Nuôi 
dưỡng 
tuổi ấu 
thơ 


Bỏ rơi 


THÁI 
NHÂN 
CÁCH 


Tuổi nhỏ 


Quyến rũ, 
phản bội 


Bám chặt Phô ra 


Giới tính Thủ nghịch Liệt dương 


để gần 
gủi và 
tiêp xúc 


Tham 
lam 


Nuôi 


Mong 
manh 
Đồng tính 
luyến ái 


Dối trá 


Ủng hộ và 


dưỡng và khuyến 
đên đáp khích 


Thụ động, Cảm nghĩ Á 
vë thât bai thăng 


mệt mỏi 


THÓNG 
DÂM 


Giai đoạn 
tự quản 


Kềm ché, 
nuôi 
dưỡng và 
bài tiết bắt 
buộc 


Nắm chắc 
Quan tâm 
nhiêu đên 
sách báo 

khiêu dâm 


Căm thù 


Độc lập 


Căng 


CỨNG 
NHÁC 


Dày thi 
sinh duc 


Khước từ 
tình dục 
Phản bội 
trái tim 


Nén lại 


Tình dục 
kèm khinh 
miệt 


Có cảm 
nghĩ (tình 
yêu/tình 
dục) 


Không 
cảm nghĩ 


Ý đồ tiêu Tôi phải tách 


cực ra 

Mưu Chống lại 
chước Hòa hợp 
đẳng sau Tách ra 
ý đồ tiêu 

cực 


Nhu cầu Tăng cường 
về biên giới 


Tôi sẽ Xin Tôi thích Tôi không 
làmanh Thượng tiêucực đầu hàng 
áy đưa Đế hãy 

cái đó nhận ý 

cho tôi? muốn của 

Tôi không con 

cần đâu 

Chống lại Chống lại ý Chống lại Tình dục 
nhucầu muốn đầu tự doquy chống lại 
bị bỏ rơi hàng phục tình yêu 
Nhucầu Tincậy Được Liên kết 


bản thân 
và tự lực 


khẳng định trái tim 


Đượctự với cơ 

do quan sinh 
Khaimở dục 

mối liên kết 


tâm linh 


Hình 13-2 


NHỮNG DIỆN MẠO CHÍNH CỦA TỪNG CÁU TRÚC ĐẶC TÍNH HỘ 
THÓNG THẺ CHÁT VÀ NĂNG LƯỢNG 


KIÊU THẺ Lêu đêu, mất Mảnh dẻ Ngực 


CHÁT 


SỨC 
CĂNG 
THÂN 
THẺ 


TUẦN 
HOÀN 
THÂN 
THÉ 


CÁC MỨC 
NĂNG 
LƯỢNG 


KHU TRÚ 
NĂNG 
LƯỢNG 


TÂM THÀN 


PHÂN LẬP 


cân bằng 
phải/trái 


Sức căng 
“vòng tròn”, 
các khớp ốm 
yếu, mát cân 
đối 


Lạnh 
tay/chân 


Hoạt động 
quá mức, 
ngâm ngâm 


Lạnh cứng tại 


nòng cốt 


MÒM THÁI  THÓNG 
MIỆNG NHÂN DÂM 
CÁCH 

Đầu nhô 

Ngực phòng, Nặng 
lép nặng trên 
Éo là, cơ Nửa trên Kim nén 
trơnbị kết đọng, 
nén nửa dưới 

co cứng 
Lạnh Lạnh Lạnh 
ngực chân, mông 

khung 

chậu 
Hoạt Hoạt động Hoạt 
động quá mức động yếu 
yếu, sau đó bị (năng 
năng xẹp lượng 
lượng hấp thu) 
thấp 
Bên Nửa thân Sôi sục 
trong trên bên trong 
đầu 
Thường 


Suy yêu 


CỨNG 
NHÁC 


Lung cứng 
nhắc, khung 
xương chậu 
đỗ ra sau 


Co cứng, áo 
giáp tâm, áp 
giáp lưới 


Lạnh khung 
chậu 


Hoạt động 
quá mức, 
năng lượng 
cao 


Ở ngoại vi 
Bi nòng côt 
khước từ 


CÁC 7 7 7 6trước Các trung 


LUÂN XA 6 trước 6trước 6 3trước tâm ý chí 
HOẠT 3 trước Tiền Hậu diện 6 trước 
ĐỌNG  2sau diện mạo của 
CHỦ YÊU Không đối mạo của 4 

xứng 2 
TÂM LÝ Tâm linh Tâm linh Tâm thần Tâm thần Ý chí 
ĐỘNG Tâm thần Tâm Ý chí Cảm nghĩ Tâm thần 
LỰC CỦA. Y chí thần Ý chí 
CÁC Yêu 
LUÂN XA thương 
KHAI MỞ 
HỆ Rút lui, con Hút vào “Dao Làm thinh Phó trương 
THÓNG nhím Khước quám” nghiền quyền lực/ý 
PHÒNG Ngay cạnh nó từ miệng “Chộp lấy” ngẫm “có chí 
VỆ NĂNG Cuồng Cuồng vòi Ngăn biên 


LƯỢNG loạn loạn giới 


Hình 13-3 
NHỮNG DIỆN MẠO CHÍNH CỦA TỪNG CÁU TRÚC ĐẶC TÍNH QUAN 
HỆ GIỮA CÁ NHÂN VỚI NHAU 


TÂM MÒM MIỆNG THÁI THÓNG DÂM CỨNG 


THÂN NHÂN NHẮC 
PHÂN CÁCH 
LẬP 
GỞI Tri thức Chăm sóc Quy Chọcghẹo Cạnh 
LÊN hóa phục tranh 
PHẢN hútlui Thu động Sử Phạm tộ hổ Rút lui 
ỨNG vào dạng Túng thiêu dụng then vào 
CHÓNG Biếnđi Lệ thuộc quyền Ngăn 
DI hành chặn 
TRUYÊN 
TRUYỀN Từ tuyệt Câu hỏi Mệnh Chán ngán Từ hạn 
ĐẠT đối lệnh Reën rỉ định 
THĂNG 
CÁCH Phi nhân Gián tiếp Thao Thao túng Quyến 
DIỄN cách túng gián tiếp rũ 
ĐẠT hóa trực (ngôn từ lịch 
tiếp sự) 
(Ông 
nên) 


DẤU NÓI “Tòn tại “Nếu tôi đòi hỏi thì “Tôi “Nếu tôi giận, “Lựa 
KEP nghĩa là đó không phåi là phải tôi sẽ bị sỉ chọn 


chết yêu thương nếu đúng nhục; nếu tôi nào 
tôi không đòihỏi hoặc không nôi cũng 
thì tôi lại không là tôi giận, tôi sē bi sai” 


được” chết sỉ nhục” 


TUYÊN “Tôi sẽ “Tôi không cần “Tôi “Tôi sẽtựtử “Vâng... 


BÓ CHE bác bỏ bạn”, “tôi sẽ không đúng, (tự gây nhưng 
DAY ban đòi hỏi” bạn thươngtổn) mà” 

trước khi sai” trước bạn” 

bạn bác 

bỏ tôi” 
TUYÊN “Bạn “Hãy chăm sóc tôi” “Tôi sẽ “Tôi sẽ chọc “Tôi sẽ 
BÓ CÚA cũng kiểm tức và khiêu không 
BẢN không soát khíchbạn” yêu 
NGÃ tồn tại” bạn” thương 
BAC ban” 
THÁP 
TUYÊN “Tóicó “Tôi thỏa mãn,no “Tôi “Tôi tự do” “Tôi cam 
BÓ CÚA thực” në” chiu kết” 
BẢN thua” “Tôi yêu 
NGÃ thương” 
BAC 
CAO 


Cấu trúc tâm thần phân lập 


Cấu trúc đặc tính đầu tiên (đầu tiên với nghĩa là điểm ngắt chủ yếu của 
dòng năng lượng sống xảy ra trước nhất) được mệnh danh là cấu trúc 
tâm thần phân lập. Trong trường hợp này, trải nghiệm chán thương đầu 
tiên xảy ra trước khi đứa bé chào đời, lúc mới lọt lòng hoặc vài ba ngày 
sau khi sinh: Chán thương thường tập trung xung quanh một vài thái độ 
thù nghịch nhận trực tiếp từ bố hoặc mẹ, chẳng hạn sự tức giận của bố 
mẹ, bố mẹ không muốn có con, hoặc chán thương trong quá trình sinh 
nở chẳng hạn như người mẹ bị phân cách với con vê mặt cảm xúc và 
đứa trẻ cảm thấy bị bỏ rơi. Phạm vi những sự kiện như vậy rất lớn, một 
sự phân cách mẹ con không đáng kể có thể gây chán thương mạnh cho 
đứa trẻ nhưng lại không mảy may ảnh hưởng đến đứa khác. Điều này 
có liên quan đến bản chất của linh hồn nhập và nhiệm vụ mà nó chọn 
cho bản thân trong cả cuộc đời. 

Phòng vệ năng lượng tự nhiên dùng để chống lại chắn thương đó vào 
giai đoạn này của cuộc đời chỉ đơn giản là quay lui về thế giới tâm linh 
nơi linh hồn xuất phát. Phòng vệ được phát triển và sử dụng cho loại 


cấu trúc đặc tính này, cho đến khi người này dễ dàng rút lui vào một nơi 
nào đó “ở xa”, bên trong thế giới tâm linh (xem hình 12-3). Phòng vệ đó 
trở nên quen thuộc, và người này sử dụng nó trong bất cứ tình huống 
nào mình cảm thấy bị đe doạ. Để bù đắp cho phòng vệ của mình là bay 
đi xa, anh ta cố gắng giữ chặt bản thân lại ở mức nhân cách. Lỗi lầm 
căn bản của người này là sợ - sợ mình không có quyền tồn tại. Trong 
khi tương tác với người khác, có thể là với thầy thuốc hay bạn bè, anh 
ta thường ăn nói bằng một ngôn ngữ đã phi nhân cách hoá, bằng 
những từ tuyệt đối và có khuynh hướng tri thức hoá. điều này chỉ dẫn 
đến thêm nhiều trải nghiệm tách mình ra khỏi cuộc đời và không thực 
sự tồn tại. 

Khi người này tự mình đến xin chữa bệnh, lời than phiền ra mắt sẽ là 
nhiều nỗi sợ hãi và lo âu. Trong hoạt động chữa trị, lối thoát phải ở chỗ 
bệnh nhân cảm thấy mình tàn tại, anh ta phải cảm nhận sự hòa hợp, 
nhưng để sống sót anh ta tin rằng mình phải tách ra. Như vậy, anh ta có 
ý đồ tiêu cực là tách ra. Điều đó tạo nên dấu nối kép “Tòn tại có nghĩa là 
chết”. Để giải quyết vấn đề này trong điều trị, anh ta cần tăng cường 
biên giới xác định con người thực của mình và cảm thấy được sức lực 
của mình trong thế giới thế chất. 

Trong quá trình điều trị, sau khi bệnh nhân ngừng cố gắng tỏ ra cho thầy 
thuốc biết rằng mình là chàng trai dễ chịu, và bắt đầu hoạt động, lớp thứ 
nhất của nhân cách mà ta bắt gặp được sẽ là phần trách móc, đôi khi 
gọi là cái mặt nạ, nói: “Tôi sẽ bác bỏ anh trước khi anh bác bỏ tôi. “Sau 
khi tiến hành thao tác bới sâu vào nhân cách, các xúc cảm cơ bản, đôi 
khi được mệnh danh là bản ngã bậc thấp hoặc bản ngã bóng, sẽ nói: 
“Anh cũng không tồn tại”. Sau đó, khi bắt đầu giải quyết vấn đề thì phần 
phát triển cao hơn của nhân cách, đôi khi được mệnh danh là quyền lực 
bậc cao hay bản ngã cao cấp của nhân cách, nồi bật lên và nói: “Tôi có 
thuc”. 

Những người có các đặc tính tâm thần phân lập có thể dễ dàng rời bó 
thân thể mình và làm như vậy hết sức đều đặn. Ó mức thân thể, kết quả 
cho thấy một thân thể hiện ra như một kết hợp các mảnh không găn 
chặt hoặc hợp nhất với nhau. Những người này thường cao và gây, 
song một số trường hợp lại to béo. Sự căng thẳng bên trong có khuynh 
hướng thể hiện thành nhiều quằng quanh thân thể. Các khớp thường là 
yếu, và thân thể thường ở trạng thái mất phối hợp, tay và chân lạnh. Họ 
thường hoạt động quá mức và không liên kết với đất. Có một tắc nghẽn 
chủ yêu ở cô, gân nên sọ, thường có màu xanh xám thẫm. thường có 
năng lượng vọt ra khỏi nền sọ. Nhiều khi có xoắn vặn trong cột sống, 


gây nên bởi thói quen vặn mình len lách để tránh thực tại vật chất khi 
người đó bay ra một phần khỏi thân thể. Cổ tay, mắt cá chân và bắp 
chân yếu ớt và thường không liên kết với đất. Một vai có thể to hơn vai 
kia (thậm chí khi người đó không chơi tennis). Nhiều khi đầu ngoẹo về 
một bên, và ánh mắt nhìn mơ màng như thể một phần của người này 
nằm tận đâu đâu. Anh ta như vậy đấy. Có thể đôi khi anh ta nói chuyện 
“dễ bong ra từng mảnh”. Nhiều người trong số này bắt đầu thủ dâm từ 
khi còn bé, cho rằng con đường liên kết với sinh lực là qua bản năng 
sinh dục của họ. Điều này giúp họ cảm thầy. mình “đang tồn tại” trong khi 
họ không thể liên kết được với người khác ở xung quanh. 


D 
= A- 
'8 m 
= : 
s8 
x 
====-|>-.—-|. uy) ñuuóp 10H 
wakay, T naa 
a ZARIEN nh EEM 
Mi 1. 
40x & 
— 
j =! 
BE 8 
Enn A=] 
= 
g 
«o 
amn 
8 
s 
le | 
E 
= 
=== = 
° * 
: © 
Š = 
5 Q 
tụ Pn 
3 S 
° s 
lời = 
° 
G 
= 
c® 
.¬ 
E 
am 


ão 


Mô hinh hoạt động 
năng lượng ở n 


aq ` Waaa aw AAA S” $ 


ˆ 


(Tài liệu chân đoán) 


Cái mà người có đặc tính tâm thần phân lập tránh xa qua việc sử dụng 
hệ thống phòng vệ của mình là nỗi khiếp sợ nội tâm, khiếp sợ bị hủy 
diệt. Cố nhiên anh ta không thể xử lý được điều đó như đứa trẻ bởi vì 
anh ta hoàn toàn lệ thuộc vào những ai làm cho anh ta kinh hãi hoặc 
những ai mà anh ta cảm thấy hoàn toàn bỏ rơi mình giữa giờ phút trọng 
đại khó khăn nhất là quá trình lọt lòng. Như một đứa trẻ, người có đặc 
tính tâm thần phân lập cản nhận sự thù nghịch trực tiếp của ít nhất là bố 
hoặc mẹ, những người mà anh ta dựa vào để sống sót. Trải nghiệm này 
khởi đầu cho nỗi khiếp sợ về sự sống còn của anh ta. 

Người có đặc tính tâm thần phân lập có thể tìm được cách thoát khỏi 
nỗi khiếp sợ bị hủy diệt trong nội tâm mình khi mà anh ta, với tử cách 
người lớn, nhận ra rằng nỗi khiếp sợ của mình hiện tại có liên quan với 
cơn thịnh nộ nội tâm hơn là với cái gì khác. Cơn thịnh nộ bắt nguồn từ 
việc tiếp tục trải nghiệm thế giới như là một nơi lạnh lẽo, thù nghịch mà 
ở đó sự cô lập được áp đặt lên bất cứ người nào muốn sống sót. Một 
phần trong con người có đặc tính tâm thần phân lập hoàn toàn tin rằng 
điều đó là tính chất của thực tại vật chật. Bên dưới cơn thịnh nộ này là 
nỗi đau ghê gớm biết rằng cái mà anh ta cần là được người khác yêu 
thương, quan hệ đầm ám và nuôi dưỡng nhiệt thành; nhưng nhiều 
trường hợp anh ta đã không tạo nên được cái đó trong đời mình. 

Nỗi khiếp sợ của người này là ở chỗ cơn thinh nộ của chính anh ta 
thường làm cho anh ta thổi tung các mảnh vụn, vốn sẽ bay rắc vào vũ 
trụ. Chìa khóa cho người này là dần dần đối mặt với cơn thịnh nộ của 
bản thân mà không cần bay đi xa để phòng vệ. Nếu anh ta có thể đứng 
trên mặt đất và dë cho nỗi khiếp sợ và cơn thịnh nộ đi ra ngoài, thì anh 
ta sẽ làm nhẹ bớt nỗi đau cũng như khát vọng được liên kết với người 
khác và sẽ tìm chỗ để cho lòng yêu thương bản thân đi vào. Yêu 
thương bản thân đòi hỏi thực hành. Tất cả chúng ta đều cần đến nó, 
không kể ta có thể thuộc loại kết hợp cấu trúc đặc tính nào. Yêu thương 
bản thân bắt nguồn từ chỗ sống theo cung cách nào đó để không tự 
phản bội. Nó bắt nguồn từ chỗ sống theo sự thật nội tại, cho dù sự thật 
đó là gì chăng nữa. Nó bắt nguôn từ chỗ không tự phản bội. Có thể thực 
hành nó qua các bài tập đơn giản về yêu thương bản thân đượcđề ra 
trong đợt chữa trị cuối cùng. 


Trường năng lượng của cấu trúc tâm thần phân lập 


Cấu trúc tâm thần phân lập được biểu thị chủ yếu bằng những điểm 
gián đoạn của trường năng lượng, tựa như những mât cân bang và đứt 


gãy. Năng lượng chủ yếu của người này được giữ sâu trong cốt lõi của 
người đó và thường bị đông cứng lại cho đến khi liệu pháp và thao tác 
chữa trị được tiến hành để giải phóng nó. Hình 13-4 cho thấy ranh giới 
mỏng manh và đứt đoạn của cơ thể etheric thuộc cấu trúc này cùngvới 
những chỗ rò năng lượng ở các khớp. Màu của nó thường là xanh rất 
nhạt. Vàng kế cận và các cơ thể tâm thần hiện ra, có lúc bị giữ chặt và 
đông cứng, có lúc chuyển động vòng quanh bừa bãi mà không có cân 
bằng năng lượng phải trái trước sau. Thường là trường sáng hơn với 
nhiều năng lượng hơn ở một nửa thân và ở phía sau đầu. Các cơ thể 
tâm linh của người có đặc tính tâm thần phân lập thường khoẻ và sáng 
với những màu sắc chói lòa ở vàng hào quang thứ sáu hay cơ thể 
thượng giới. Hình thái bầu dục hay vàng ketheric mẫu thường hiện ra 
rất sáng, với màu của bạc hơn là của vàng. Ranh giới của nó thường 
lan tỏa và không được bơm căng hoàn toàn, với hình quả trứng thu hẹp 
ở phía chân, tại đây nhiều lúc thấy ốm yếu. 

Mát cân bằng hào quang, chủ yếu thấy được ở ba cơ thể bên dưới, lan 
tới các luân xa qua thao tác chữa trị; nhiều luân xa xoay ngược chiều 
kim đồng hồ. Điều đó có nghĩa là chúng phân phát nhiều năng lượng 
hơn là thu nhận vào. Luân xa bị nhiễu loạn tương ứng với những phẩm 
chất trong cấu trúc đặc tính đòi hỏi cải biến, những luân xa xoay thuận 
chiều (khai mở) thường không cân đối, chứng tỏ rằng chúng cũng 
không hoạt động một cách cân bằng, dù có “khai mở” chăng nữa. Năng 
lượng chảy qua một phần của luân xa sẽ nhiều hơn ở phần kia. Mất cân 
bằng này thường xảy ra một bên; nghĩa là năng lượng chảy qua phía 
phải của luân xa có thể nhiều hơn phía trái. Do vậy, người này thường 
có khuynh hướng trở nên hoạt bát hơn hoặc thậm chí có thể trở nên 
hung hăng hơn là dễ tiếp thu tại khu vực do luân xa đó chi phối. Mát cân 
đối này đã được mô tả ở Chương 10 bằng thuật ngữ “phân tách hoạt 
bát/dễ tiếp thu” Một hình chéo hay elip ghi được bằng con lắc biểu thị 
một luân xa mát cân đối xuất hiện trước mắt nhà thấu thị, như được 
trình bày trong Hình 13-4. 

Các luân xa thường khai mở là trung tâm sinh dục phía sau (luân xa 2), 
đám rối thái dương (luân xa 3), trán (luân xa 6) và đỉnh đầu (luân xa 7). 
Các trung tâm thứ sáu và thứ bảy phối hợp với trí năng tâm thần và phi 
thể chất mà anh ta thường toàn tâm hướng tới trong cuộc đời mình. 
Người này cũng hoạt động thông qua ý chí (luân xa 2). Các dung mạo 
luân xa này biến thiên và thay đổi trong. suốt công cuộc cải biến của con 
người, Khi cá thể khai mở sâu vào chiều thứ ba và cuộc sống thể chất 


thì càng có thêm luân xa khai mở. Nhiều khi trung tâm sinh dục phía sau 
không khai mở lúc bắt đầu thao tác. 

Phần dưới của Hình 13-4 cho thấy mức độ tương đối của năng lượng 
sáng hoạt động trong khu vực não. Sáng chói nhất, hoạt động mạnh 
nhất là vùng chàm (vùng phía sau đầu), và kém nhất là vùng trán. hoạt 
động mạnh thứ nhì là con mắt thứ ba và vùng não thất ba, được liên kết 
với nhau bằng một nhịp cầu sáng chói, rồi đến các thùy bên của não 
phối hợp với ngôn ngữ. Có những vùng não khá rộng hiện ra kém hoạt 
động. 

Có thể thấy năng lượng thấp ở vùng trán biểu lộ trong cái nhìn trống 
rỗng. “Không còn đấy”, thường gặp ở người có đặc tính tâm thần phân 
lập. Anh ta thường hướng năng lượng của mình đi lên dọc theo cột 
sống và ra khỏi vùng chåm (phía sau đầu) tạo nên một chỗ phình năng 
lượng về phía sau đầu. Đó là cách tránh né các tiếp cận tại-đây-và-bây- 
giờ trong bình diện thể chát. 

Các hệ thống phòng vệ năng lượng được người có đặc tính tâm thần 
phân lập sử dụng chủ yếu là dạng con nhím, dạng rút lui và dạng ngay 
cạnh nó, như mô tả ở Chương 12, Hình 12-3. Dĩ nhiên là người có bất 
cứ cấu trúc nào đều có thể sử dụng các dạng phòng vệ khác nhau vào 
những thời điểm khác nhau. 


Bản ngã cao cấp và nhiệm vụ cuộc đời của đặc tính tâm thần phân 
lập 


Trong quá trình sinh trưởng của con người, điều quan trọng thường 
xuyên là phải hết sức trung thực đối với bản thân cũng như đối với 
những thiếu sót của bản thân để mà tác động lên nhằm cải biến chúng. 
Nhưng sẽ không có lợi cho sức khỏe nếu dừng lại quá lâu với những 
tiêu cực của bản thân. Luôn luôn phải cân bằng sự chú ý đến những 
phần cải biến đó, kèm theo quan tâm tìm ra bản chất của bản ngã cao 
cấp, ủng hộ nó, đề cao nó và dé cho nó tiến về phía trước. Sau rốt là sẽ 
tiền hành cải biến nào, phải không? 

Những người thuộc đặc tính tâm thần phân lập hoặc có ít nhiều đặc tính 
này trong bản chất nhân cách của họ thường là những người rất tâm 
linh. Họ có cảm nhận sâu sắc về mục đích sâu xa của cuộc đời. Nhiều 
khi họ cố gắng tìm cách đưa thực tại tâm linh vào cuộc sống thế tục của 
những người xung quanh. Họ là những người rất sáng tạo có nhiều tài 
năng và nhiều ý đồ sáng tạo, có thể ví họ như một lâu đài dẹp có nhiều 
phòng, từng phòng được trang hoàng một cách trang nhã và phong phú 


theo một phong cách, một nền văn hóa và một thời đại riêng. Phòng nào 
cũng thanh lịch đúng cách của nó, vì người có đặc tính tâm thần phân 
lập đã trải qua nhiều cuộc đời trong đó anh ta phát triển một phạm vi 
rộng lớn các tài năng (những căn phòng được trang trí). Vấn đề là ở chỗ 
các căn phòng không có cửa thông nhau để đi từ phòng nọ sang phòng 
kia, người có đặc tính tâm thần phân lập phải leo ra ngoài cửa só, 
xuống thang rồi lại theo thang bước lên cửa sô mà vào phòng kế cận. 
Điều này thật bát tiện. Người có đặc tính tâm thần phân lập cần hợp 
nhất bản chất của mình để tạo cửa thông thương giữa các căn phòng 
đẹp đẽ naà, như vậy anh ta mới dễ dàng đi vào được tất cả các phần 
của bản chất mình. 

Noí chung, người ta có thể nói rằng nhiệm vụ cá nhân của người có đặc 
tính tâm thần phân lập có liên quan đến việc đối phó với nôi khiếp sợ và 
cơn thịnh nộ nội tâm vẫn ngăn cản anh ta cụ thể hóa những khả năng 
sáng tạo to lớn của mình. Hiện tại, nỗi khiếp sợ và cơn thịnh nộ giữ cho 
các phần của con người anh ta tách biệt ra, bởi vì anh ta sợ rằng mọi tài 
năng sáng tạo của mình sẽ cùng ập đến mạnh mẽ. Nhiệm vụ anh ta 
cũng liên quan đến việc cụ thể hóa hay khắc họa tính tâm linh của anh 
ta trong thế giới vật chất. Có thể điều này được tiến hành qua sự sáng 
tạo của anh ta, chẳng hạn như viết văn, phát minh sáng chế, giúp đỡ 
mọi người, v.v. Nhưng những nhiệm vụ này rất riêng tư và không cần 
phải phổ biến ra. 


Cấu trúc mồm miệng 


Đặc tính mồm miệng được tạo ra khi sự phát triển bình thường bị ngưng 
lại trong suốt giai đoạn học nói. Nguyên nhân là sự bỏ rơi. Giữa tuói thơ, 
anh ta trải nghiệm tình trạng mất mẹ bằng chết chóc, bệnh tật hoặc 
thoái bộ. Người mẹ ban phát cho con nhưng không đủ. Nhiều khi người 
mẹ "làm ra vẻ" ban phát - hoặc ban phát bát đắc dĩ. Đứa trẻ bù vào mát 
mát đó bằng cách trở nên "độc lập" quá sớm, nhiều khi bằng cách nói 
chuyện hoặc dạo chơi quá sớm trước tuổi. Như vậy, trẻ trở nên lẫn lộn 
về cảm thụ và sợ không dám đòi hỏi cái mà nó thực sự cần, bởi vì từ 
sâu trong nội tâm nó đã chắc chắn là sẽ không được đáp ứng. Các cảm 
nghĩ về nhu cầu được chăm sóc dẫn đến tính lệ thuộc, khuynh hướng 
bám víu, lòng tham và tính hung hăng có mức độ. Đứa trẻ bù lại bằng 
một ứng xử độc lập, ứng xử này sẽ tan tành dưới tác dộng của stress. 
Tính dễ tiếp thu của nó sau đó trở thành tính tiêu cực hàn học, và tính 
hay gây gô trở thành tính tham lam. 


Người có cấu trúc mồm miệng về cơ bản là người bi tước đoạt, cảm 
thấy trống rồng và không muốn lãnh trách nhiệm. Thân thể thì không 
phát triển, bắp thịt dài, mỏng, nhẽo và suy sụp trong tình trạng ốm yếu. 
Người này không có vẻ người lớn và thành thực, ngực lép nhạt nhẽo, 
hơi thở nông, và có thể cặp mắt cứ hút lấy năng lượng của bạn. Về 
phương diện tâm lý động lực học, nhân cách này bám chặt và níu láy 
người khác để chống lại nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Người này không thé sống 
một mình, trải nghiệm một nhu cầu cường điệu về nhiệt tình và sự Ủng 
hộ của người khác. Anh ta tìm cách láy những cái đó từ "bên ngoài" 
nhằm bù đáp. cho cảm giác kinh khủng về nỗi trống trải nội tâm. Anh ta 
nén những cảm nghĩ dữ dội; về khát vọng và gây gỗ. Cơn thinh nộ của 
anh ta đối với sự bỏ rơi được kìm giữ. Anh ta sử dụng bản năng sinh 
dục để được tiếp xúc. 

Người có cầu trúc mồm miệng đã trải nghiệm nhiều thất vọng trong đời, 
nhiều phen bị từ chối khi anh ta thử chìa tay ra. Do đó anh ta cay đẳng 
thấy rằng mình có kiếm được cái gì chăng nữa cũng chẳng bao giờ đủ. 
Anh ta không thể thỏa mãn vì anh ta tìm cách thỏa mãn khát vọng nội 
tâm mà mình đã khước từ bằng cách bù lại bằng một cái gì đó. Ở mức 
nhân cách, anh ta đòi hỏi được cúc dục và đền đáp. Trong khi tương tác 
với người khác, anh ta thường phát biểu bằng những câu hỏi gián tiếp 
gợi ý sự chăm sóc của người khác. Nhưng điều này không làm anh ta 
hài lòng bởi vì anh ta là người lớn chứ không phải trẻ con. 

Lời than phiền ra mắt của anh ta khi bước vào điều trị là thụ động và 
mệt mỏi. Trong thao tác chữa bệnh, lối thoát là tìm ra được sự nuôi 
dưỡng trong cuộc đời. Nhưng để làm cho các nhu cầu của mình được 
đáp ứng, anh ta tin rằng mình có cơ phải chiu sự từ bỏ hoặc chịu sự giả 
vờ của người khác. Như vậy ý đồ tiêu cực của anh ta sẽ là “Tôi sẽ làm 
anh đưa cái đó cho tôi." hoặc”Tôi không cần đâu." Điều này lần lượt tạo 
nên một dấu nối kép: “Nếu tôi đòi hỏi thì không phải là yêu thương; nếu 
tôi không đòi hỏi thì tôi lại không được." Để giải quyết vấn đề này trong 
điều trị, anh ta cần tìm ra và thừa nhận các nhu cầu của mình và học 
cách sống cuộc đời của mình theo lối nào đó để các nhu cầu này được 
đáp ứng. Anh ta cần học cách dựa vào sức mình là chính. 

Trong quá trình điều tri, lớp thứ nhất của nhân cách mà ta bắt gặp sẽ là 
cái mặt nạ. Nó nói "Tôi không cần bạn", hoặc “Tôi sẽ không đòi hỏi". 
Sau khi tiến hành thao tác đào bới sâu hơn vào nhân cách thì bản ngã 
bậc thấp hoặc bản ngã bóng sẽ nói: Hãy chăm sóc tôi." Sau đó, khi bắt 
đầu giải quyết thị bản ngã cao cấp của nhân cách hiện ra để nói: "Tôi 
thỏa mãn, no në." 


Trường năng lượng của cầu trúc mồm miệng 


Người có cấu trúc đặc tính mồm miệng (hình 13-5) có khuynh hướng có 
một trường năng lượng bị suy yếu, phẳng lặng và yên tĩnh. Năng lượng 
chủ yếu khu trú ở đầu. Vằng etheric bị giữ sát mặt da và màu cũng nhạt. 
Cơ thể cảm xúc cũng bị giữ chặt, ít màu sắc và có đặc tính suy yếu toàn 
bộ. Cơ thể tâm thần sáng và thường có màu hơi vàng. Các vàng bên 
trên của hào quang không thật sáng. Hình thái quả trứng ở ngoài cùng 
(vàng thứ bảy) không được bơm hoàn toàn, không sáng, có thêm một 
lớp sáng óng vàng ánh bạc thêm vào phần bên cạnh màu bạc, và suy 
yếu ở xung quanh vùng chân. 

Các luân xa phần lớn có thể bị bít hoặc mát năng lượng ở người có 
dạng đặc tính mồm miệng chưa được qua quá trình thao tác mấy. Chắc 
là anh ta thường hay có trung tâm đỉnh đầu và trán khai mở hơn cả, 
điều này giải thích tính trong sáng, tâm thần và tâm linh của anh ta. Nếu 
người này đã tiến hành thao tác phát triển của cá thể thì có thể anh ta 
có trung tâm tình dục phía trước cũng khai mở như vậy. Do đó anh ta 
quan tâm đến tình dục và có một số cảm nghĩ về tình dục. 

Dung mạo hoạt động trong trường năng lượng của anh ta ở đầu được 
chỉ rõ ở cuối Hình 13-5. Điều đó cho thấy phần lớn năng lượng khu trú ở 
các thùy trán và thùy bên của não, và năng lượng thấp nhất ở phần sau 
của vùng chàm. Do vậy mà người có đặc tính mồm miệng tập trung vào 
hoạt động trí óc và ngôn từ chứ không tập trung vào hoạt động thể chát. 
Các cơ chế phòng vệ được người có đặc tính mồm miệng sử dụng chủ 
yếu là các dạng khước từ miệng, hút vào, và dạng mũi tên mồm có thể 
được dùng để gây chú ý hơn là kích động cơn thịnh nộ, nghĩa là không 
giống như phương thức mà những mũi tên mồm do người có cấu trúc 
thống dâm sử dụng, như đã nói rõ trong Chương 12. 


Nhiệm vụ cuộc đời và bản ngã cao cấp của cấu trúc mồm miệng 


Người có đặc tính mồm miệng cần học hỏi lòng tin cậy vào sự phong 
phú của vũ trụ và đảo ngược quá trình tước đoạt. Anh ta cần cho. Anh 
ta cần từ bỏ vai trò nạn nhân và thừa nhận cái anh ta có được. Anh ta 
cần đối mặt với nỗi sợ phải sống một mình, đi sâu vào khoảng trống bên 
trong và thấy nó sóng đôi với cuộc đời. Khi anh ta thừa nhận những nhu 
cầu của chính mình và dựa vào sức mình là chính thì bấy giờ anh ta sẽ 


có thể nói: “Tôi có cái đó", và dë cho năng lượng nòng cốt khai mở và 
tuôn chảy. 

Viễn tượng bên trong của người có đặc tính mồm miệng giống như một 
dụng cụ âm nhạc tỉnh tế, như một cây đàn vĩ-cầm Stradivarius. Anh ta 
cần chỉnh âm một cách chính xác cho nhạc cụ của mình và sáng tác 
bản giao hưởng của chính mình. Khi anh ta chơi giai điệu duy nhất của 
mình trong bản giao hưởng của cuộc đời thì anh ta sẽ được đền đáp. 
Khi bản ngã cao cap được giải phóng, người có đặc tính mồm miệng có 
thể sử dụng tốt trí thông minh của mình vào công việc sáng tạo trong 
nghệ thuật và khoa học. Anh ta sẽ là một nhà giáo có thiên tính vì quan 
tâm đến nhiều việc đến thế, và có thể liên kết thường xuyên điều anh ta 
biết với yêu thương đi thẳng từ trái tim. 


m 


Khai mở 


I. —— —- | EA E 
Prays 


TL... Minj- 


⁄ 


` ` 
NÑ 
t. y> 
< 


ae a man 


yu pae 
kế CLEE T TN npe 


>. e - —— 


3 7 

š E g š 

3 g S d2 

8 je “u 

5 “U = k=Ì 

E Š Š 

nh. 
Š Š 
— 


f ` 
Tổ vì s 
ET ` 
. Ñ ` 
f 1 B) 
Ë ——== ,; 
&4 — Leg — ) 
' 
Ni f 
ç “$ “ 
N 
⁄ 
`, Tà, 
, Ak - 
X tư š put! đế 
“Eal UL r mappo peer a 


da a OEA me 00s Ye 


Bug} Buớp 160]{ 


ão 


lượng ở n 


Mó hinh hoạt động 
năng 


A 


om ming 


© 


Hinh 13-5: Hào quang của đặc tính m 


(Tài liệu chân đoán) 


r 


Câu trúc thái nhân cách 


Trong tuổi ấu thơ, người có cấu trúc thái nhân cách trải nghiệm sự 
quyến rũ kín đáo của bố (nếu là con gái) hoặc của mẹ (nếu là con trai) - 
khác giới. Người bố hay người mẹ này cần đến mọi điều ở trẻ. Người 
có cấu trúc thái nhân cách làm thành bộ ba cùng với bố mẹ và thấy khó 
mà nhận được sự ủng hộ của mẹ (nếu là con gái) hay cha bố (nếu là 
con trai) — cùng giới. Người này đứng về phía người khác giới, không 
thể có được cái mình cần, cảm thấy bị phản bội rồi bù lại theo lối vận 
động bố hoặc mẹ bằng mánh khóc. 

Đáp lại tình thế đó, người này tìm cách kiểm soát người khác bằng bát 
cứ cách thức nào. Để làm việc ấy, người này phải chống ché, thậm chí 
nói dối nếu cần. Người này đòi hỏi sự ủng hộ và khuyến khích, nhưng 
trong khi tương tác với người khác lại thường hay áp đặt sự vận động 
ấy, như "Bố (me) phải..." dë gợi ý cho họ phục tùng mình. Cách ứng xử 
đó không thu hoạch được sự ủng hộ. 

Trong diện mạo tiêu cực của mình, người có cấu trúc nói trên có xu 
hướng mãnh liệt vươn tới quyền lực và nhu cầu thống trị người khác. 
Người này có hai biện pháp để đạt tới quyền lực đó: bắt nạt và áp đảo, 
hoặc đục khoét bằng quyến rũ. Nhiều khi giới tính của người này là thù 
nghịch với nhiều ý nghĩ kỳ cục. Người đã đầu tư vào một bức tranh 
tưởng tượng về bản thân và có những cảm nghĩ rõ rệt về sự hơn người 
của mình và khinh miệt kẻ khác, cái vẫn che đậy cho những cảm nghĩ 
sâu sắc về sự thấp kém của bản thân. 

Lời than phiền ra mắt của anh ta lúc bước vào chữa bịnh là mình có 
những cảm giác thất bại. Người này muốn thắng cuộc. Nhưng được ủng 
hộ có nghĩa là đầu hàng, và người này tin rằng điều đó có nghĩa là thất 
bại. Như vậy ý đồ tiêu cực của người này là "Ý muốn của ta phải được 
thực hiện”. Cái đó tạo nên một dấu nối kép “Tôi phải đúng hoặc tôi 
chết”. Để giải quyết được vấn đề ấy trong điều trị, người này cần phải 
học tin cậy. 

Trong quá trình điều trị, lớp thứ nhất của nhân cách mà ta bắt gặp 
thường là cái mặt nạ. Nó bảo: “Tôi đúng, bạn sai”. Sau khi đào bới sâu 
hơn vào nhân cách, bản ngã bậc thấp hay bản ngã bóng sẽ nói: “Tôi sẽ 
kiểm soát bạn”. Khi bắt đầu quyết định thi bản ngã cao cấp của nhân 
cách hiện ra để bảo: “Tôi chịu thua”. Nửa thân trên dường như nỗ tung, 
và thiếu dòng chảy giữa nửa thân trên và nửa thân dưới. Vùng chậu 
của người này nạp thiếu năng lượng, lạnh và bị giữ chặt. Có căng thẳng 
nghiêm trọng ở vai, nền sọ và mắt; chân yếu, và anh ta không có liên 
kết với đất. Người có cấu trúc thái nhân cách chống lại nỗi sợ hỏng việc 


và thất bại. Người này bị giằng xé giữa tình trạng lệ thuộc vào người 
khác và nhu cầu kiểm soát họ. Người này sợ bị kiểm soát và bị sử dụng, 
sợ bị đặt vào tư thế nạn nhân là điều sỉ nhục cho mình ghê gớm. Bản 
năng sinh dục được sử dụng vào trò chơi quyền lực; niềm vui so với sự 
chinh phục chỉ là phụ. Người này tìm cách không biểu lộ nhu cầu bằng 
cách làm cho người khác cần đến mình. 


Trường năng lượng của cấu trúc thái nhân cách 


Năng lượng chủ yếu khu trú ở nửa thân trên. Mức năng lượng của 
người này lúc đầu là hoạt động quá mức và sau đó suy sụp. Người có 
câu trúc thái nhân cách (Hình 13-6) có một trường hào quang chung bi 
suy yếu ở đáy tại tất cà các mức hào quang và được tàng lực ở chóp; 
vậy là hình quả trứng cũng bị vặn veo như thế. Vàng etheric kém dầy 
dặn về phía chân và nhìn chung có màu sắc xanh sậm hơn và tông màu 
khỏe hơn là phía sau. Cơ thể cảm xúc ở chóp cũng dày dặn hơn. Cơ 
thể tâm thần nhô về phía trước thân thể hơn là phía sau, trong khi cơ 
thể cảm xúc có thể hiện ra có chỗ phình ở trung tâm ý chí khu trú giữa 
hai xương bả vai thường giản rộng. Ó nửa trên, các vàng hào quang 
bên trên cũng khỏe hơn và sáng hơn. 


. Các cơ thê tâm linh 


* Đa ¬ 
"z, 
C T 


- 


„SP 


A Cơ thê tâm thân 


Bít 


msa vua r v 


DL reha anm 
La 
Pa 
af z - “ 
ý z 
à ` > 1 = Aki 
: 
x zziz r1 à Y =z 
tr mR 
"(his 
ti La y. 
os... 


state me 


Co thë etheric 


Mô hinh hoạt động 
năng lượng ở não 


Hoat động tăng 


Hình 13-6: Hào quang của đặc tính nhân cách 

(Tài liệu chân đoán) 
Dung mạo luân xa ở cấu trúc thái nhân cách thường cho thấy các trung 
tâm ý chí khai mở tại vai và nên cô, với những trung tâm ý chí năm giữa 


hai xương bả vai cực kỳ rộng và sử dụng quá mức, trung tâm trán và 
trung tâm đỉnh đầu khai mở, còn phần lớn các trung tâm khác, đặc biệt 
các trung tâm cảm giác, đều bị bít. Trung tâm sinh dục phía sau có thể 
khai mở một phần. Như vậy là người này chủ yếu hoạt dộng bằng năng 
lượng tâm thần và ý chí. Hoạt động năng lượng ở não mạnh và sáng 
sủa trong các thùy trán, giảm về phía sau đầu, rất yên tĩnh và thường có 
màu tối trong vùng chåm. Điều đó cho thấy người này quan tâm chủ yếu 
đến mục tiêu trí tuệ chứ không quan tâm đến hoạt động thân thể nào 
khác hơn nhằm phục vụ cho ý chí năng động. Trí tuệ cũng được sử 
dụng dê phục vụ ý chí. Vấn đề là ở chỗ: Từ các thùy trán hoạt động 
mạnh mẽ, người thái nhân cách thò những cái ngoặc năng lượng ra 
hướng vào đầu người khác để tóm láy họ, theo dạng phòng vệ chộp lấy. 
Người này cũng tiền hành một số lån dạng khước từ miệng; cũng có thể 
nôi trận lôi đình giống như cơn thinh nộ sử dụng trong dạng phòng vệ 
cuỗồng loạn, nhưng trong một hình thái năng lượng được kiềm chế, 
được cân bằng, không mang tính chất hỗn loạn như vậy. 


Nhiệm vụ cuộc đời và bản ngã cao cấp của đặc tính thái nhân cách 


Người có đặc tính thái nhân cách cần tìm ra sự đầu hàng thực sự bằng 
cách xả dần và để cho nửa thân trên được thoải mái và xả dần khuynh 
hướng kiểm soát người khác, và bằng cách nhượng bộ con người sâu 
lắng bên trong cùng các xúc cảm tình dục của mình. Với cái đó, người 
này có thể thỏa mãn khát vọng được hiện hữu trong thực tại, tiếp xúc 
với bạn bè và cảm nghĩ như một con người. Viễn tượng bên trong của 
đặc tính thái nhân cách dày những điều kỳ quặc phiêu lưu về danh dự. 
Tại đây, người chiến thắng là những ai có lẽ phải và trung thực nhất. 
Thế giới vẫn xoay quanh các giá trị cao quý được nâng lên bằng sự bền 
gan và lòng dũng cảm. Người này ao ước được mang điều ây vào môi 
trường thể chất trong thế giới thực của mình bằng cách ấy. Một ngày 
nào đó người này sẽ làm được. Khi những năng lượng bản ngã cao cấp 
của mình được giải thoát. người này rất trung thực và chính trực. Trí tuệ 
phát triển cao của người này có thể được sừ dụng vào việc giải quyết 
các bất đồng bằng cách giúp đỡ người khác tìm ra sự thật của họ. Qua 
tính trung thực của mình, người này có thể dìu dắt người khác trở nên 
trung thực. Người này có khả năng quản lý những dự án phức tạp và có 
trái tim lan tràn ngập yêu thương. 


Cấu trúc thống dâm 


Trong tuổi thơ, yêu thương mà nhân vật có cấu trúc thống dâm nhận 
được là yêu thương có điều kiện. Mẹ anh ta thống trị và xả thân - thậm 
chí cho cả việc điều khiển các chức năng ăn uống và bài tiết của con 
cái. Đứa trẻ đi đến chỗ cảm thấy có lỗi mỗi khi nó tự khẳng định hay thử 
tuyên bố quyền tự do của mình. Mọi cố gắng của nó nhằm chống lại sức 
ép kinh khủng đè lên nó đều bị dẹp tan; bấy giờ nó cảm thấy mắc bẫy, 
thất bại và chịu sỉ nhục. Phản ứng lại tình huống này, nó tự kìm nén cảm 
nghĩ và sáng tạo. Thực tế là nó tìm cách tự kìm nén mọi thứ. Điều này 
dẫn đến tức giận và căm ghét. Nó đòi hỏi được tự do, nhưng khi tương 
tác với người khác, nó sử dụng những từ ngữ lịch sự biểu lộ ra cùng với 
một nỗi chán ghét rằn ri nhầm lui kéo người khác một cách gián tiếp. 
Điều này làm cho người khác trêu chọc nó. Rồi việc trêu chọc cho phép 
nó giận dữ. Đứa trẻ cũng từng nổi giận rồi, nhưng lúc này nó được 
quyền biểu lộ việc đó. Thế là nó bị mắc vào một chu trình làm cho nó lệ 
thuộc. 

Về mặt tiêu cực, người này là người đau khổ rên rỉ và oán trách, bề 
ngoài vẫn đễ phục tùng, nhưng không bao giờ cam chịu. Người này 
ngăn chặn bên trong mình các cảm nghĩ mạnh mẽ về tức giận, tích cực, 
thù nghịch, trịch thượng và sợ hãi mà anh ta sẽ cho nô bùng vào cơn 
thịnh nộ. Hoặc có thể liệt dương và quan tâm nhiều đến sách báo khiêu 
dâm. Nếu là nữ thì chắc là không có cực khoái và cảm thấy tình dục của 
mình bản thỉu. 


Các cơ thê tâm linh 


> ` .. Cơ thê tâm thần 


⁄ 
và 


+ 
+, 
‘Co thê cảm xúc 


s... s... 


“n 


ae nrtieet LINN 
tt 


Ñ . .axa. 
=. 


wv. 
ý Na 
A 
Va 
~ “ fur; 
~~ 


A 


- 


~ 
= dá 
‹ 


Hoạt động tăng 


Mô hinh hoạt đông š Kiện 
năng lượng ởnão : 


Hình 13- 7: Hào quang của AE tính thóng dám 
(Tài liệu chân đoán) 
Lời than phiền ra mắt của người này khi đến chữa bệnh là tình trạng 
căng thăng. Anh ta muôn được giải thoát khỏi căng thang, nhưng lại tin 


tưởng một cách vô thức rằng việc giải tỏa căng thẳng và thừa nhận cái 
nằm trong nội tâm sẽ dẫn đến quy phục và sỉ nhục. Do vậy mà ý đồ tiêu 
cực vô ý thức của anh ta là vân duy trì tình trạng bị tắc nghẽn và “yêu 
thương tính tiêu cực". Điều này dẫn đến một cái dấu nối kép "Nếu tôi nỗi 
giận, tôi sẽ bị sỉ nhục. Nếu tôi không nồi giận. tôi sẽ bị sỉ nhục." Để giải 
quyết vấn đề này trong điều trị. anh ta cần trở nên quyết đoán, được tự 
do và khai mở mọi liên kết tâm linh của mình. 

Trong quá trình điều trị, lớp thứ nhất của nhân cách bắt gặp là cái mặt 
nạ. nó bảo: "Tôi sẽ tự tử (tự gây thương tích) trước khi bạn giết tôi (gây 
thương tích cho tôi." Sau khi tiến hành một số thao tác điều trị nhằm 
thăm dò viễn tượng bên trong này thì bản ngã bậc thấp sẽ trở nên hữu 
thức. Nó bảo: "Tôi sẽ chọc tức và khiêu khích ban". Cuối cùng việc này 
giải thoát bản ngã cao cấp nó sẽ giải quyết tình huống với câu “Tôi tự 
do". Về thể chất, anh ta nặng và rắn chắc với các cơ bắp phát triển quá 
mức, cổ ngắn, thắt lưng ngắn. Căng thẳng nhiều ở cổ, hàm. họng và 
hẹp khung chậu ở phía dưới. Hai mông lạnh. Năng lượng của anh ta bị 
nghẹt trong khu vực họng, đầu thì nhô ra trước. 

Về tâm lý động lực học, anh ta dàn mình lại và bị cắm chặt vào một bãi 
lầy trong đó anh ta rên rỉ, oán trách, kìm nén các cảm nghĩ và khiêu 
khích người khác. Nếu thành công trong việc khiêu khích, anh ta sẽ có 
lý do bào chữa cho sự nổi giận. Anh ta không có ý thức về việc khiêu 
khích của mình và nghĩ rằng anh ta đang cố gắng làm vui lòng 


Trường năng lượng của cấu trúc thống dâm 


Năng lượng chủ yếu của người có cấu trúc này được hướng nội. Anh ta 
hoạt động quá mức và bên trong còn sôi sục nữa. Trường của cấu trúc 
thống dâm (hình 13-7) phồng lên toàn bộ. Cơ thể etheric dậm đặc, dày, 
thô và sậm lên theo các màu sám hơn là màu xanh. Cơ thể cảm xúc 
đều đặn, nhiều màu và được phân bố một cách rõ ràng đều đặn như cơ 
thể etheric. Cơ thể tâm thần rộng và sáng cả ở phần dưới. Trí tuệ, xúc 
cảm hợp nhất hơn. Cơ thể thượng giới sáng xung quanh toàn bộ thân 
thể với các màu hoa cà, hạt dẻ và xanh. Hình quả trứng phông lên đều 
đặn và có màu óng vàng thẫm. Hình trứng hơi nặng nề về phía đáy và 
tạo nên một hình bầu dục hơn là hình trứng. Rìa ngoài cùng của nó 
được xác định rõ rệt với một cái gì đó quá căng thẳng và dày cộm. 

Những luân xa thường khai mở ở người thống dâm trước khi bắt đầu 
quá trình thao tác nòng cốt là trán, đám rối thái dương và có thể trung 
tâm tình dục phía sau khai mở một phần. Người này hoạt động trong 


các diện mạo tâm thần, cảm xúc và ý chí của nhân cách. Mô hình hoạt 
động năng lượng của não cho thấy hoạt động ở vùng trán, vùng đỉnh và 
vùng não thất, với một số hoạt động này lan tới một khu vực trung tâm 
nhỏ ở chẳm được bao quanh bởi một khu vực kém hoạt động hơn. Các 
hệ thống phòng vệ thường được người thống dâm sử dụng là các dạng 
có vòi, làm thinh nghiền ngẫm và mũi tên mồm. 


Nhiệm vụ cuộc đời và bản ngã cao cấp của đặc tính thống dâm 


Người có cấu trúc thống dâm cần giải phóng bản thân khỏi sỉ nhục bằng 
cách giải tỏa tính gây gô của mình. Anh ta cần tích cực biểu lộ bản thân 
bằng bất cứ cách nào hợp với sở thích vào bát cứ lúc nào anh ta muốn. 
Viễn tượng bên trong của đặc tính thống dâm tựa như bạc và vàng 
chạm lộng. Sức sáng tạo của anh ta tự nó biểu lộ bằng những phác 
thảo rối rắm tế nhị từng nét đặc biệt và thị hiếu riêng. Sắc thái nào cũng 
quan trọng. Khi anh ta bộc lộ tính sáng tạo phát triển cao này ra ngoài 
thì thế giới sẽ khiếp sợ. 


Cấu trúc cứng nhắc 


Trong tuổi thơ, người có cấu trúc đặc tính cứng nhắc trải nghiệm sự 
chối bỏ của bố (nếu là con gái) hoặc của mẹ (nếu là con trai). Đứa trẻ 
trải nghiệm việc này như là sự phản bội lại yêu thương, bởi vì đối với nó 
thì thú vui thể xác, bản năng sinh dục và yêu thương đều như nhau. Để 
bù lại sự chối bỏ đó, đứa trẻ quyết định làm chủ mọi cảm nghĩ có liên 
quan - nỗi đau, cơn thịnh nộ và những cảm nghĩ tốt đẹp - bằng cách 
ngăn chúng lại. Đầu hàng là chuyện kinh hãi đối với người này, vì điều 
đó có nghĩa là giải phóng những cảm nghĩ đó một lần nữa. Do vậy, 
người này sẽ không trực tiếp với tới cái anh ta cần, mà sẽ khéo léo vận 
động để có được cái đó. Kiêu hãnh kết hợp với cảm nghĩ yêu thương. 
Sự chối bỏ tình dục làm tổn thương niềm kiêu hãnh của anh ta. 

Về tâm lý động lực học, ngưới cứng ngắc ngăn chặn cảm nghĩ và hành 
động để không tỏ ra xuẫn ngốc. Anh ta có khuynh hướng trần tục, với 
nhiều tham vọng và hung hăng do cạnh tranh. Anh ta bảo: “Tôi là bề 
trên và tôi biết mọi chuyện”. Bên trong anh ta ån náu nỗi khiếp sợ bị 
phản bội: bằng mọi giá, anh ta không cho phép mình dễ bị tổn thương. 
Người này sợ bị tôn thương. Anh ta ngắn cao đầu, ưỡn thẳng cột sống 
với niềm kiêu hãnh. Anh ta có trình độ cao về làm chủ ngoại hình và 
đồng nhất hóa mạnh mẽ với thực tạo thể chất. Tư thế của cái tôi cường 


tráng được sử dụng như một biện hộ cho việc cắm buông thả. Người 
này sợ những quá trình không tự nguyện xảy ra bên trong con người 
mà không được cái tôi xác định. Bản ngã nội tâm của cá thể bị ngăn 
tường tách biệt ra khỏi sự thổ lộ và thu nhận cảm nghĩ. Anh ta có tình 
dục kèm theo khinh miệt, chứ không có tình yêu. 

Trong khi ngăn chặn cảm nghĩ, người này chỉ tạo thêm nhiều kiêu hãnh. 
Anh ta đòi hỏi các cảm nghĩ yêu thương và tình dục của người khác, 
nhưng khi anh ta tương tác với họ thì lại sử dụng những người có đủ 
điều kiện một cách quyền rũ để vẫn không cam kết gì hết. Điều này dẫn 
đến cạnh tranh, không dẫn đến tình yêu. Anh ta năm trong một vòng 
luận quần không mang lại cái mà anh ta mong muốn. Lời than phiền ra 
mắt khi bước vào điều trị (nếu một lúc nào đó anh ta đến) là anh ta 
không thầy có cảm nghĩ, Anh ta muốn đầu hàng cảm nghĩ, nhưng lại tin 
rằng cảm nghĩ sẽ chỉ gây tổn thương, cứ thế ý đồ tiêu cực của anh ta là 
“Tôi không đầu hàng đâu." Người này chọn tình dục hơn là tình yêu, 
nhưng cái đó không thỏa mãn anh ta. Điều này dẫn đến cái dấu nối kép 
"Lựa chọn nào cũng sai”. Đầu hàng sẽ gây tổn thương; cứ cố thủ trong 
kiêu hành sẽ ngăn chặn cảm nghĩ. Để giải quyết vấn đề đó trong điều 
trị, người này can liên kết trái tim với bộ phận sinh dục. 

Trong quá trình điều trị, cái mặt nạ sẽ bảo: “Vâng, nhưng mà..." Sau một 
thời gian, bản ngã bậc thấp hay bản ngã bóng sẽ đi vào trong ý thức, sẽ 
bảo: “Tôi sẽ không yêu thương bạn." Sau đó, vì các cảm nghĩ bắt đầu 
tuôn chảy do kết quả của thao tác chữa trị, bản ngã cao cấp sẽ giải 
quyết tình huống bằng cách tuyên bố: “Tôi cam kết, tôi yêu thương". 
Thân thể được cân đối lại một cách hài hòa, được nạp nhiều năng 
lượng và hợp nhất. Nó có thể có hai loại tắc nghẽn: tắc nghẽn áo giáp 
tám tựa như một tắm kim loại trên thân thể, hoặc tắc nghẽn áo giáp lưới 
giống một bộ quần áo bằng mạng mắt lưới phủ lên thân thể. Khung 
chậu nghiêng ra sau và lạnh. 


Sug: Buộp ČOH 


AS 
` 
"g 
x 


~ 


s 
kỳ 


Q 
9% 
w = 
lệ: an 
` Rz 
w 5 
"~ 
TA 
58 
O ` 
x ,© 
Ë Ë = 
E > S "8 g 
5 š -0 s 
E E +40) "o bf z 
= pki = = = 
“u < t1 
8 b 9 . ç V 
s = t (S) -  — 
D Đ Bế saa, SEE aC ‹ Tia 
KỈ ĐO e É 
° y S< 
Š = 
U 
` sa vã 
Ü y ` kí 
tả ` 
n z Sq rr, 
` DP — 
= RO: 
t ẻ— LG: ) 
E LÀ 8 
' k4 x ` r 
te = am 
\Ỹ = ƒ 
` š EER 
` E & / 
w. s Z Z 
k 2, F 
` 2 , 
` a 
` 
` 
` 
` 


hắc 


g của cấu trúc cứng n 


> 


lượn 


` 


ờng năng 


` 


Trư 


Năng lượng chính được giữ lại ở ngoại vi và xa nòng cốt. Người có cấu 
trúc cứng nhắc (Hình 13-8) rất hoạt bát, có nét đặc biệt là cân bằng và 
hòa hợp, biểu hiện bằng một hào quang sáng chói khỏe khoắn trong 
phần lớn trường hợp được phân bố đều đặn trên khắp thân thể. Trường 
etheric mạnh mẽ, rộng và phẳng phiu, màu xám xanh và hơi thô. Cơ thé 
cảm xúc biểu lộ trạng thái cân bằng yên tinh và phân bố đều đặn. 
Thường nó không nhiều màu sắc như ở các cầu trúc khác, nếu người 
này không hoạt động để khai mở cảm nghĩ. Ở sau lưng, nó có thể rộng 
hơn vì tất cả các trung tâm ở lưng đều khai mở. Cơ thể tâm thần phát 
triển và sáng. Cơ thể thượng giới có thể không sáng lắm nếu người này 
không khai mở nhiều cho yêu thương vô điều kiện hoặc cho tâm linh 
của anh ta. Vằng nhân quả hay ketheric mẫu thì khỏe khoắn, đàn hài, 
rất rõ nét và có màu sáng của vàng-bạc mà chủ yếu là màu óng vàng. 
Những luân xa của đặc tính cứng nhắc, thường khai mở trước khi bắt 
đầu thao tác theo quy trình, là các luân xa ý chí và sinh dục ở phía sau, 
cùng các luân xa tâm thần. Như vậy, người này sống chủ yếu bằng tinh 
thần và ý chí. Đám rối thái dương và đỉnh đầu có thể khai mở hoặc 
không. Khi anh ta bắt đầu quá trình thao tác và khai mở cảm nghĩ thì 
các trung tâm cảm giác phía trước bắt đầu khai mở. Mô hình hoạt động 
của não cho thấy nhiều hoạt động ở các phía bên và đoạn trung ương 
phía sau của não. Trong một số trường hợp, các thùy trán cũng hoạt 
động mạnh như vậy, tùy thuộc vào khu vực cuộc đời mà người này 
quyết định tập trung vào. Nếu trước đó là những mưu đồ trí tuệ thì về 
sau khu vực này cũng sẽ sáng chói và hoạt động; nếu không, thì nó là 
khu vực sáng xếp loại thứ nhì. Nếu người này theo đuổi việc phát triển 
về nghệ thuật, như hội họa hay âm nhạc hoặc một hình thức sáng tạo 
khác, tôi thấy rằng: nếu họ hoạt động trong các quá trình đó, trưởng 
thành và thông tỏ hơn, thì các mô hình hoạt động của não trở nên cân 
bằng hơn với hoạt động ở phía bên, ở vùng trán và chåm. Các nhịp cầu 
bắt đầu được xây dựng trực tiếp qua đầu để hình thành một chữ thập 
khi được quan sát từ chỏm đầu. Khi một người bắt đầu phát triển tâm 
linh của mình và có các trải nghiệm tâm linh, đây là nói trong khi thiền 
định, thì tôi thấy có thêm nhiều hoạt động phát triển trong vòng não 
trung ương. Các hệ thống phòng vệ năng lượng được người cứng nhắc 
sử dụng nhiều nhất là dạng phô trung quyên lực-ý chí, ngăn biên giới và 
đôi khi cả dạng cuồng loạn (Hình 12-3). 


Nhiệm vụ cuộc đời và bản ngã cao cấp của đặc tính cứng nhắc 


Người có đặc tính cứng nhắc cần khai mở các trung tâm cảm xúc, để 
cho cảm nghĩ tuôn chảy và được người khác nhìn thấy. Anh ta phải 
phân chia các cảm nghĩ của mình ra, dù đó là cảm nghĩ gì. Điều này cho 
phép các năng lượng chảy vào trong và chảy ra ngoài nòng cốt của con 
người và phóng thích tính duy nhất của bản ngã cao cấp. 

Viễn tượng bên trong của đặc tính cứng nhắc chứa đựng phiêu lưu, 
đam mê và yêu thương. Có núi non đề trèo, có chính nghĩa då bênh vực 
và có yêu thương để thi vị hóa. Như lcarus (nhân vật thần thoại Hy Lạp) 
- ND), anh ta sẽ bay tới mặt trời. Tựa Moses (nhân vật trong Kinh thánh 
- ND), anh ta sẽ dẫn dắt dân tộc mình tới Miền Đất Hứa. Anh ta sẽ 
truyền cảm hứng khởi cho người khác bằng yêu thương và đam mê đối 
VỚI CUỘC sống. Rồi anh ta sẽ là người lãnh đạo bẩm sinh trong phần lớn 
những nghề nghiệp mà anh ta mong ước. Anh ta sẽ có khả năng tiếp 
xúc sâu sắc với người khác và với vũ trụ. 

Anh ta sẽ có khả năng vui chơi trong vũ trụ và được hưởng trọn vẹn 
cuộc đời. 

Thật hữu ích khi bạn ghi nhớ được cấu trúc đặc tính chung của bệnh 
nhân qua việc tiến hành chữa trị. Ở cương vị thầy chữa của mình, điều 
này sẽ giúp bạn đi tới chỗ chữa trị riêng cho từng người và khiến cho 
việc chữa trị có hiệu quả nhất. Ngay như chuyện đưa việc chữa trị đến 
mức hiệu quả tối đa cũng đã là ích lợi lắm rồi. 

Người có cấu trúc đặc tính tâm thần phân lập sẽ cần phải có các đường 
biên giới xác định và tăng cường. Anh ta cũng sẽ cần phải có thực tại 
tâm linh xác định. Tri giác cao cấp giúp đỡ nhiều bằng cái đó. Hào 
quang của người có đặc tính tâm thần phân lập cũng nạp đủ năng 
lượng, và anh ta cần được dạy cách tiến hành nạp. Cần chấm đứt 
những rò rỉ năng lượng. 

Hào quang của đặc tính mồm miệng cần được nạp và các luân xa cần 
được khai mở. Biên giới cần được tăng cường. Người này cần được 
dạy cách cảm nhận thế nào là khai mở, có vậy thì mới học được cách 
giữ cho luân xa khai mở qua tập luyện và thiền định. Người có cấu trúc 
mồm miệng cần nhiều đụng chạm. 

Người có cấu trúc thái nhân cách cần nạp năng lượng cho nửa dưới 
của trường hào quang, khai mở các luân xa phía dưới và học cách sống 
bằng trái tim nhiều hơn là bằng ý chí. Điều rất quan trọng là phải thật 
mềm mỏng với những vấn đề tình đục của người có cấu trúc thái nhân 
cách. Luân xa 2 phải được xử lý thận trọng, có hiểu biết và chấp nhận. 


Thầy chữa phải hết sức nhạy cảm và cần thận khi đụng chạm vào nửa 
dưới của thân thể. 

Người có trường năng lượng thống dâm cần phải học chuyên dịch và 
giải thoát toàn bộ năng lượng mà anh ta đã làm tắc nghẽn. Trước tiên là 
biên giới của anh ta phải được trọng. Đừng bao giờ đụng chạm không 
được phép. Thầy chữa càng làm tốt cho bản thân bao nhiêu thì càng 
chữa nhanh và tốt bầy nhiêu. Việc chữa trị luôn liên quan đến tính sáng 
tạo vốn giấu kín bên trong cần được mang ra hoặc bộc lộ. 

Trường hào quang của đặc tính cứng nhắc cần được làm cho mềm dẻo 
lại. Người này cần phải khai mở luân xa tim và liên kết với yêu thương 
cùng các cảm nghĩ khác. Vàng thứ hai của hào quang cần được kích 
hoạt và hoạt động của nó cần được đưa vào ý thức. Việc này phải được 
thầy chữa tiền hành từ từ cho phép trải nghiệm các cảm nghĩ từng thời 
kỳ ngắn trong mỗi lần. Những năng lượng nòng cốt sâu hơn của nhân 
cách cần được với tới bằng thao tác bàn tay. Điều quan trọng đối vời 
thầy chữa là chấp nhận nhân cách bằng cả tình thương yêu khi tay 
mình đặt lên thân thể. 


Bên kia cấu trúc đặc tính 


Vì mỗi người tự thao tác tâm lý động lực học, sinh lý học và tâm lý học 
lên bản thân mình, cho nên hào quang thay đổi. Hào quang trở nên cân 
bằng. Các luân xa ngày càng khai mở hơn. Các hình tượng và nhận 
thức sai về thực tại bên trong hệ thống niềm tin tiêu cực của ta đều tan 
biến và làm cho ta nhẹ nhõm hơn, ít trì trệ hơn và làm cho các rung 
động trong trường hào quang có tần số cao hơn. Trường hào quang trở 
nên đàn hồi hơn, lỏng hơn. Tính sáng tạo phong phí thêm vì hiệu lực 
của hệ thống chuyển hóa năng lượng tăng lên. Trường hào quang lan 
rộng và những thay đổi sâu sắc hơn bắt đầu diễn biến. 

Nhiều người bắt đầu có một điểm sáng đẹp màu óng vàng ánh bạc ở 
giữa đầu phát triển thành một quả câu ánh sáng chói lọi. Con người mở 
mang thì quả cầu này cũng thành to hơn và vượt ra ngoài thân thé. 
Duong như nó là cái nhân của hạt giống mang lại ánh sáng cho cơ thể 
thượng giới và phát. triển nó thành một hào quang sáng hơn và cao cáp 
hơn đang bắt đầu cảm nhận thực tại, do vậy mà tương tác với thực tại ở 
bên kia thế giới thể chất. Vị trí của ánh sáng này dường như nằm trong 
vùng rễ của luân xa đỉnh đầu và luân xa con mắt thứ ba, nơi mà tuyến 
yên và tuyến tùng khu trú. Vì cơ thể tâm thần phát triển thành sáng hơn 
cho nên tính nhạy cảm đối với thực tại ở bên kia thế giới thể chất cũng 


phát triển. Đường đời của con người thay đổi theo sự trao đổi dòng 
chảy năng lượng tự nhiên và sự cải biến với vũ trụ. Ta bắt đầu quan 
niệm bàn thân như là diện mạo duy nhất của vũ trụ, hợp nhất hoàn toàn 
vì tổng thể. Hệ thống năng lượng của ta được coi như là một hệ thống 
cải biến năng lượng có nhiệm vụ thu năng lượng từ môi trường. bẻ vụn 
ra, cải biến đi rồi tổng hợp lại và gửi vào vũ trụ trong trạng thái tâm linh 
cao hơn. Như thế, mỗi chúng ta là một hệ thống cải biến sống động. Vì 
năng lượng mà chúng ta cải biến mang ý thức, cho nên chúng ta đang 
cải biến ý thức. Chúng ta đang thật sự tâm linh hóa vật chất. 


Cấu trúc đặc tính và nhiệm vụ cuộc đời 


Mỗi cấu trúc đặc tính là một mô hình của hệ thống cải biến bị hỏng. Thứ 
nhất là ta ngăn chặn năng lượng. Nó trở nên tắc nghẽn và trì trệ bên 
trong các hệ thống năng lượng của ta. Ta làm việc đó bằng cách sống 
theo những niềm tin tiêu cực. Ta thực sự đứng bên ngoài thực tại lâu 
lắm rồi vì ta sống và phản ứng lại vũ trụ như cái ta nghĩ chứ không phải 
như cái hiện hữu thật sự. Nhưng việc này không diễn ra lâu dài. Ta tạo 
ra nỗi đau trong cuộc đời mình bằng cách làm điều đó. Sớm muộn ta sẽ 
nghe được thông điệp nói rằng ta đang làm điều gì đó sai trái. Ta tự thay 
đổi bản thân và các hệ thống năng lượng của ta để làm dịu nỗi đau. Ta 
khai thông các hệ thống của mình và cải biến năng lương. Khi làm việc 
này, không những ta giúp thanh toán những niềm tin tiêu cực riêng tư 
mà còn tác động lên những niềm tin xung quanh ta theo hướng tích cực. 
Do vậy mà ta cải biến năng lượng. 

Khi ta bắc đầu giải tỏa các tắc nghẽn là ta thực hiện nhiệm vụ cá nhân. 
Việc này phóng thích năng lượng của ta đến mức ta có thể thực hiện cái 
mà ta hằng ao ước trong đời: khát vọng sâu lắng ấp ủ từ thuở ấu thơ. 
ước mơ thầm kín, nhiệm vụ mà cả một đời ta mới thực hiện được. Cái 
mà bạn ước ao làm hơn bát cứ cái gì trong đời mình, đó là nhiệm vụ 
cuộc đời của bạn. Nó là cái mà bạn tới đây để thực hiện bằng cách xua 
tan các tắc nghẽn riêng tư, bạn lát nền cho con đường thực hiện khát 
vọng thiết tha nhất của bạn. Hãy để cho nỗi khát vọng đó dẫn dắt bạn. 
Hãy ởi theo nó. Nó sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn. 

Bạn đã dành cho thân thể và trường năng lượng của bạn vai trò công cụ 
trong việc thực hiện nhiệm vụ cuộc đời của mình. Nó được tạo dựng 
nên bằng một kết hợp năng lượng-ý thức phù hợp nhất với cái mà bạn 
hóa thân xuống để thực hiện. Không một ai khác có kết hợp đó, và 
không một ai khác ao ước làm đúng y như cái mà bạn ao ước. Bạn là 


duy nhất. Khi bạn ngăn cản dòng chảy năng lượng trong hệ thống năng 
lượng đã do mình tạo ra cho nhiệm vụ của mình, thì bạn cũng ngăn cản 
luôn cả nhiệm vụ của bạn. Những mô hình chung của tắc nghẽn mà 
người ta thực hiện là các cấu trúc đặc tính và hệ thống phòng vệ. 

Đó là tất cả những con đường mà bạn thường dùng để tách rời bản 
thân ra khỏi cái mà bạn tới đây då thực hiện ở mức nhiệm vụ. trần gian. 
Đó cũng là những biểu hiện trực tiếp của cái bạn không biết về cuộc đời 
mà bạn tới đây để học hỏi. Vì vậy, bài học của bạn kết tinh vào trong 
thân thể và hệ thống năng lượng của bạn. Bạn đã xây nên và tạo hình 
phòng học của mình theo những chỉ tiết kỹ thuật của chính mình. Bạn 
sống trong đó. 

Như bạn sẽ được biết, tắc nghẽn năng lượng cuối cùng sẽ đẫn đến rồi 
loạn thể chất. Ngược lại, những rối loạn đó có thể được định ra bởi cấu 
trúc đặc tính của bạn hoặc cung cách bạn ngăn chặn các năng lượng 
sáng tạo của mình. Do đó, bát kỳ bệnh tật nào của bạn cũng liên quan 
trực tiếp dẫn nhiệm vụ cuộc đời của bạn. Bệnh tật của bạn, qua hệ 
thống năng lượng của bạn, liên quan trực. tiếp đến khát vọng sâu sắc 
nhất của hạn. Cho nên tôi hỏi lại lần nữa rằng: Điều mà bạn mong ước 
thực hiện lâu nay trong đời bạn - hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới - 
nó là cái gì vậy? Hãy tìm ra cách dừng lại. Hãy thanh toán những tắc 
nghẽn đó. Hãy tiến hành điều mà bạn ao ước tiền hành, và bạn sẽ khỏe 
khoắn ra. 


Bài tập phát hiện cấu trúc đặc tính của bạn 


Bạn hãy soi gương. Thân thể của bạn trông giống loại thân thể nào? 
Hãy đọc hêt từng bảng và từng câu trúc đặc tính. Sau đó hãy trả lời các 
câu hỏi 7- 10. 


Điểm lại Chương 13 


1. Hãy mô tả dung mạo chung trường năng lượng con người của mỗi 
một trong năm cầu trúc đặc tính chủ yêu. 

2. Hãy mô tả những phẩm chất cao nhất của các câu trúc đặc tính chủ 
yêu. 

3. Theo hiện hình hào quang thì những khu vực nào của não hoạt động 
mạnh nhất trong môi câu trúc đặc tính khác nhau? 


Đề làm động não 


4. Nhiệm vụ cuộc đời của mỗi cấu trúc đặc tính là gì? 

5. Cấu trú đặc tính liên quan đến nhiệm vụ cuộc đời như thế nào? 

6. Bệnh tật liên quan đến nhiệm vụ cuộc đời của con người như thế 
nào? 

7. Hãy liệt kê theo tỷ lệ từng cấu trúc đặc tính đã cấu tạo nên nhân 
cách/bản ngã của bạn. Ví-dụ: 

50% tâm thần phân lập 

20% mồm miệng 

15% thái nhân cách 

5% thống dâm 

10% cứng nhắc 

8. Hãy xem xét Hình 13-1. Hãy tìm những nét nhân cách của bạn cho 
từng mục được liệt kê. 

9. Hãy xem xét kỹ Hình 13-2. Hãy tìm ra những nét thể chất và năng 
lượng của bạn cho từng mục được liệt kê. 

10. Hãy xem xét kỹ Hình 13-3. Hãy tìm ra cung cách liên hệ với người 
khác xuất phát từ cấu trúc đặc tính của bạn cho từng mục được liệt kê. 
11. Từ những câu hỏi về ba mục trước, nhiệm vụ riêng tư của bạn có 
thể là gì? Nhiệm vụ trần gian của bạn? 

12. Nếu bạn có những rối loạn thể chất nào đó thì hãy thuật lại theo câu 
hỏi 11. 

13. Bây giờ hãy thực hiện các mục 7- 12 cho từng bệnh nhân của bạn. 


PHÀN IV. 
CÁC CÔNG CỤ TRI GIÁC CỦA NHÀ CHỮA TRI 


Và mặc dù vua ban cho ngươi cơm gạo tai ương, nước uống thống khó, 
các sư phụ của ngươi chắc chắn chưa dời đi vào chốn nào đâu, và mắt 
ngươi nhất định sẽ nhìn thấy họ. 

Và tai ngươi nhất định sẽ nghe một tiếng nói sau lưng bảo đúng đường 
rồi; người đi vào đó, khi rẽ sang phải, khi rẽ sang trái”. 

Isaiah 30:20-21 


_ NHẬP BÉ. 
NGUYÊN NHÂN BINH TẠT 


Theo cách nhìn của nhà chữa trị, bệnh tật là hậu quả của mát cân bằng. 
Mát cân bằng là hậu quả của việc quên con người thật của mình. Quên 
con người thật của mình tạo ra những ý nghĩ và hành động dẫn đến một 
cách sông không lành mạnh, cuôi cùng là bệnh tật. Bệnh tật tự bản thân 
nó là dấu hiệu chứng tỏ bạn mát cân bằng vì bạn đã quên mát con 
người thật của bạn. Nó là lời nhắn nhủ trực tiếp, không những nói với 
bạn về cung cách bạn mát cân bằng ra sao, mà còn chỉ cho bạn thấy 
những bước di sẽ đưa bạn trở về với bản ngã thực và sức khỏe. Thông 
tin này rất đặc biệt nếu bạn biết cách đảm bảo việc đáo đạt nó. 

Như vậy, có thể hiểu bệnh tật như là bài học mà bạn tự rút ra được để 
giúp bạn nhớ lại con người thực của mình. Lập tức bạn sẽ nghĩ đến mọi 
thứ ngoại lệ của phát biểu này. Nhưng phần lớn các ngoại lệ đó sẽ hạn 
chế bạn vào một nhận thức thực tại chỉ gồm có cuộc đời đặc biệt này và 
chỉ là đời sống trong thân thể. Tuy nhiên, phạm vi của tôi là một phạm vi 
tiên nghiệm hơn. Những phát biểu trên đây có thể chỉ được hiểu theo 
một hướng tổng thể và lành mạnh nếu bạn đã tự mình chấp nhận là tồn 
tại ở bên kia các chiều vật lý của thời gian và không gian. Những phát 
biểu này có thể chỉ được cảm nhận như là yêu thương, nếu chúng cũng 
bao gồm cả bạn, coi bạn như là một phần của tổng thể, và do đó cũng 
là tổng thể. Chúng được xây dựng trên quan niệm cho rằng tính cá thé 
hóa và tính trọn vẹn đều như nhau. Theo cách diễn giải này thì điều đó 
có nghĩa là: tổng thể được cấu tạo từ các phần cá thể, và do đó các 
phần cá thể không chỉ là phần của tổng thể, mà trên thực tế là tổng thể, 
tựa như một toàn đồ. 

Trong quá trình phát triển của bản thân tôi qua những năm tiến hành 
quan sát trường năng lượng với cương vị cô vấn có hai biến đổi chủ 
yếu xảy ra khiến cho phương thức làm việc của tôi với mọi người trở 
nên khác trước rất nhiều. Thứ nhất là trong những buổi chữa, tôi bắt 
đầu nhận được sự dìu dắt của các hướng đạo tâm linh về điều cần làm 
trong khi chữa trị, và tôi bắt đầu tìm kiếm cũng như đòi hỏi các thông tin 
đặc hiệu thuộc các mức hào quang khác nhau. Thứ hai là tôi bắt đầu 
phát triển cái mà tôi gọi là “thấu thị”, nghĩa là tôi có thể nhìn vào thân thể 
phần nào giống như một máy X quang. Thực hành của tôi đã chuyển 
dẫn từ lĩnh vực một cố ván sang lĩnh vực một thầy chữa tâm linh. 


Chữa trị lúc đầu trở thành phần mở rộng của liệu pháp, về sau thành 
nòng cốt trung tâm của mọi liệu pháp, bởi vì nó vươn tới tất cả mọi 
chiều của linh hồn và thể xác, vượt qua cái mà liệu pháp có khả năng 
làm. Công việc của tôi trở nên rõ ràng. Tôi chữa trị cho linh hồn, hay là 
tôi trở thành kênh dẫn giúp cho linh hồn nhớ lại nó là ai và tại đâu nó 
được dìu dắt trong những lúc nó quên và di trệch đường mà rơi vào 
bịnh tật hoặc đau yếu. Đối với tôi, công việc này được hoàn thành rất 
tồt, đầy hứng khởi được trải nghiệm với những năng lượng cao và với 
các thiên thần tới tiến hành chữa trị, đồng thời cũng là thách thức khi 
phải đương đầu với nỗi đau ghê gớm do bệnh tật mà người thầy chữa 
trải qua ở chừng mực nào đó nhằm mục đích chữa trị. Tôi đã để cho 
bản thân mình nhìn thấy những mát cân bằng kinh khủng của năng 
lượng và của linh "hồn mà nhiều người phải sóng trong đó. Nhân loại 
mang theo mình nỗi đau ghê gớm, nỗi cô đơn và khát vọng tự do. Công 
việc của thầy chữa là công việc của yêu thương. Thầy chữa đi sâu vào 
những vùng đau ấy của linh hồn và nhẹ nhàng đánh thức hy vọng. Thầy 
chữa nhẹ nhàng đánh thức hồi ức có xưa của linh hồn về chuyện nó là 
ai. Thầy chữa chạm vào tia sáng của Thượng Đề trong mỗi tế bào của 
thân thể và nhẹ nhàng làm cho nó nhớ lại rằng nó vốn là Thượng Đé, và 
đã là Thượng Đề thì cùng với ý chí vũ trụ nó tuôn chảy vững vàng đến 
sức khoẻ và vẹn toàn. 

Trong một vài Chương tới, tôi sẽ luôn bàn về quá trình bệnh tật và quá 
trình chữa trị như đã được nhìn thấy từ quan điểm của các thầy dạy tâm 
linh. Tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài trải nghiệm của mình về hướng dẫn 
tâm linh trong môi trường nghề nghiệp và luận bàn chỉ tiết về tri giác cao 
cấp, nó hoạt động ra sao và bằng cách nào bạn học được nó. Tôi cũng 
giới thiệu quan điểm của Heyoan về thực tại. Toàn bộ điều này rất quan 
trọng cần nắm vững để học hỏi các kỹ thuật chữa trị giới thiệu trong 
phần V. 


CHƯƠNG 14. 
PHÂN LY THỰC TẠI 


Như đã thấy trong Chương 4, ý tưởng cơ học Newton cho rằng vũ trụ 
gồm những khối kiến trúc riêng rẽ của vật chất đã trở nên lỗi thời vào 
đầu thế kỷ 20. Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy 
chúng ta luôn liên kết với nhau. Chúng ta không phải là những con 
người riêng rẽ; chúng ta là những con người cá thể hóa. Chỉ có tập 
quán cũ kỹ theo kiểu Newton đưa chúng ta đến những khái niệm phân 
ly khỏi tổng thể. Điều đơn giản là những khái niệm đó không xác thực. 
Hãy để tôi trình bài với bạn một ví dụ có thể có trong việc giải thích trách 
nhiệm với bản thân từ quan điểm phân ly. 

Giả thử một cháu nhỏ bị nhiễm bịnh AIDS do chuyển máu chẳng hạn. 
Nếu sự việc ấy được giải thích theo quan điểm phân ly thì người ta có 
thể bảo: “Chao ôi, nạn nhân khốn khổ”. Theo lối giải thích phổ biến về 
trách nhiệm với bản thân, người ta lại nói: “Ó, nó gây ra cái đó thì lỗi tại 
nó”. Nhưng theo quan điểm toàn đồ, người ta sẽ bảo: “Ôi, bài học mà 
linh hồn và gia đình dũng cảm này chọn để học hỏi từ thực tại lớn lao 
hơn của họ thật gay cắn biết chừng nào. Mình làm được điều gì tốt nhất 
để giúp họ? Mình có thể yêu thương họ bằng cách nào đây?” Bắt cứ ai 
tiếp cận được cuộc đời bằng cách đó đều thấy không có gì trái ngược 
giữa trách nhiệm và yêu thương, mà có khác biệt lớn giữa trách nhiệm 
và trách mắng. 

Quan điểm xuất phát từ cá thể hóa và toàn đồ hứa hẹn sự tôn trọng và 
thừa nhận bát cứ điều gì mà người khác trải nghiệm. Ngược lại, những 
lời phát biểu như: “Ò, anh tạo ra ung thư của anh; tôi sẽ không làm điều 
gì như thế là do cách nhìn phân ly sinh ra, chứ không phải do cá thể 
hóa. Phân ly làm tăng lo sợ và cam chịu làm nạn nhân; lo sợ và cam 
chịu làm nạn nhân chỉ khuyến khích ảo tưởng của bát lực. Trách nhiệm 
và chấp nhận thì làm tăng sức mạnh, sức mạnh từ nội tâm, để tạo nên 
thực tại của bạn. Nếu với những sự vật hình thành một cách tự nhiên 
bạn có điều gì đó liên hệ một cách vô thức, thì với những sự vật được 
sáng tạo theo ý muốn của bạn, bạn có rất nhiều điều liên hệ. Ta hãy 
nhìn rõ ràng hơn vào quá trình quên lãng. 

Cũng như trẻ em, chỉ có một phần nhỏ trải nghiệm nội tâm của ta là 
được những người xung quanh ta xác minh. Điều này tạo nên một cuộc 
đấu tranh nội tại giữa bản năng bảo toàn và sự chứng thực của người 
khác. Cũng như trẻ em, ta cần nhiều chứng thực đang ở giai đoạn học 


hỏi và việc học hỏi dựa trên chứng thực của thế giới bên ngoài. Kết quả 
là hoặc ta tạo ra những thế giới tưởng tượng bí mật, hoặc ta chối bỏ 
nhiều thứ trong thực tại nội tâm không được chứng thực và tìm cách 
tích lũy lại chờ xác minh sau. Một phương thức khác để lý giải quá trình 
này là ta chặn đứng các trải nghiệm của mình, dù chúng là hình ảnh, tư 
duy hay cảm giác. Việc chặn đứng này ngăn ta lại bằng một bức tường 
các phần trải nghiệm đó, chí ít cũng trong một thời gian ngắn. Ta tự xây 
tường phân cách với bản thân ta. Đó là một cách diễn đạt khác của 
chuyện ta quên con người thực của ta. Trong các Chương 9 và 10, ta 
đã xử lý rộng rãi các tắc nghẽn trong trường hào quang. Tác động của 
các tắc nghẽn này, xét trên quan điểm hào quang, lá phá vỡ dòng chảy 
năng lượng khoẻ khoắn khắp trường hào quang và cuối cùng gây nên 
bệnh tật. Chúng trở nên cái thường được gọi là chất linh hồn ứ đọng. 
Chúng là những "đốm màu" năng lượng ý thức bị cắt rời khỏi phần lại 
của ta. Ta hãy nhìn vào quá trình này cách sử dụng ý tưởng Gestalt về 
bức tường. 

Bát kể khi nào bạn trải nghiệm nỗi khó ở tức là bạn đang trải nghiệm 
bức tường mà bạn đã dựng lên giữa phần hợp nhất lớn hơn tức là bạn 
và một phần của bản thân bạn. Bức tường đó dùng để ngăn chận cái 
phần của bản thân mà bạn không muốn cho đi vào trong trải nghiệm 
của mình lúc bấy giờ. Theo thời gian, bức tường này phát triển vững 
chắc hơn. và bạn quên rằng đó là cái phần của bản thân đã bị ngăn lại 
thành bức tường, nghĩa là bạn đã tạo thêm nhiều quên lãng. Cái bị ngăn 
thành bức tường ấy bắt đầu hiện ra như một cái gì đó từ ngoài, và bức 
tường này hiện ra để ngăn chặn một vài ấn tượng khiếp đảm tứ bên 
ngoài đến. Những bức tường bên trong này được tạo nên qua nhiều 
niên kỷ trải nghiệm của linh hồn. Chúng càng đứng vững lâu thì ta thấy 
chúng giữ cho một cái gì đó khác với bản ngã tách ra khỏi bản ngã. 
Chúng càng đứng vững lâu thì ta càng thấy chúng tạo được an toàn 
nhưng lại càng củng cố thêm trải nghiệm về phân ly. 


Các bài tập thăm dò bức tường nội tâm của bạn 


Để thăm dò các bức tường của mình, bạn có thể áp dụng bài tập sau 
đây. Hãy nhớ lại một tình huống đặc biệt khó chịu, cái bạn phải vật lộn 
hằng ngày hoặc cái mà bạn không giải quyết nồi trong quá khứ. Hãy bắt 
đầu trải nghiệm cảm giác do tình huống đó tạo nên, hãy hình dung nó 
trong đầu, hãy nghe những lời nói hoặc âm thanh phối hợp với tình 
huống này. hãy tìm nỗi sợ hãi chứa đựng trong trải nghiệm ấy. Sợ hải là 


cảm giác bị phân ly, do chỗ bạn có khả năng tự đưa bản thân mình trở 
lại trạng thái sợ hãi đó cho nên bạn hãy bắt đầu cảm nhận bức tường 
sợ hãi. Hày sờ mó nó, nếm nó, nhìn nó, ngửi nó. Nó kết cấu thế nào, 
màu sắc ra sao? Là ánh sáng hay bóng tối, nhọn hay cứng? Làm bằng 
gì? Bạn hãy trở thành bức tường đó. Nó nghĩ gì, nói gì, nhìn thấy gì, sờ 
thấy gì? Cái phần ý thức ấy của bạn tin vào điều gì về thực tại? 

Heyoan đẽ giảng giải bức tường này như sau: 

“Chúng ta thường quay trở lại với ý nghĩ về bức tường ta đã tạo thành 
hình nhằm mục đích duy trì cái mà vào thời điểm tạo thành hình đó ta 
đã coi như một thế quân bình bên trong, nhưng hiện tại lại duy trì một 
thế mắt quân bình bên ngoài, giống như một con đê hay ở các cửa cống 
tại đó một mức nước cao hơn mức kia. Ta cũng nhìn thấy như vậy bản 
thân mình đàng sau bức tường đó và một dòng chảy cuồn cuộn, một lực 
ép lớn của một vài hình thái bên ngoài, có mặt ta bên trong. Bức tường 
của bạn bấy giờ bù trừ cho cái mà bạn đang cảm thấy: thiếu tại mức bên 
trong. Nói cách khác, có cái sức mạnh to lớn áy nó đến với bạn và bạn 
nghĩ rằng mình kém thua nó. Rồi ta làm một bức tường đề bảo vệ mình, 
giống như trong thời trung cổ những bức tường thành bị dồn dập tấn 
công. Ta là người đang ở trong bức tường ấy, đầu tiên ta phải thăm dò 
bản chất bức tường bởi nó được tạo thành hình bằng bản thân ta. Nó 
được tạo thành hình bằng bản chất của ta và chứa đầy những tuyên bó, 
các tuyên bố về điều ta cần phải làm nhằm giữ được an toàn. Bây giờ, 
điểm tuyệt vời về tát cả chuyện này là bức tường đó được ta thành hình 
bằng bản chất của ta và chứa đựng sức mạnh bên trong. Sức mạnh đó 
có thể được cải biến và được phân phối làm lại nền tản cho sức mạnh 
của bản ngã bên trong. Hoặc nó có thể được coi như là một cầu thang 
đi vào bản ngã bên trong mà ở đó sức mạnh này đã tồn tại. Đây là cách 
diễn đạt khác của vấn đề tùy theo ån dụ nào thích hợp với ta nhất. Và 
cứ thế ta ngồi sau bức tường an toàn này bởi vì ta là bức tường đó. Lúc 
bấy giờ nó là nhịp cầu ý thức giữa cái ta nói nhân danh bức tường và 
cái ta nói nhân danh con người ở bên trong đang được bức tường bảo 


ay 


vê”. 
Bài tâp thanh toán bức tường của bạn 
Hãy duy trì đối thoại giữa bạn-bức tường và bạn-con người trong bức 


tường. Khi việc này hoàn tất, bầy giờ chúng tôi gợi ý với bạn hãy duy trì 
đôi thoại như thê giữa bạn và cái ở bên kia bức tường, thậm chí giữa 


bức tường và cái phía bên kia, và hãy tiếp tục những đối thoại này cho 
đến khi tại đó có một dòng chảy bắt đầu xuyên qua bức tường ấy. 

Lúc này bạn có thể nhìn thấy bức tường này một cách tượng trưng trên 
bình diện tâm lý động lực học. Bạn cũng có thể nhìn thấy nó nhân danh 
đại diện của bức tường giữa con người thực của bạn và người mà bạn 
nghĩ là mình, bởi vì bạn cũng là sức mạnh đó trên mặt khác của bức 
tường, dù nó ở trong bát cứ hình thái nào. Bạn có sức mạnh bên trong 
nó, chứ không phải sức mạnh bao trùm lên nó. Bức tường đại diện cho 
niềm tin vào sức mạnh bao trùm, sức mạnh của phân ly, là một trong 
những căn bịnh nặng nhất trên bình diện trái đất vào lúc này, bệnh sức 
mạnh bao trùm. Và như vậy, nếu bạn có thể tìm thấy được ån dụ này 
bên trong bạn và không có bạn, không chỉ ở mức tâm lý động lực học 
mà cả ở mức tâm linh và mức trần gian, thi bạn có thể sử dụng nó như 
một công cụ đề thăm dò bản thân và trong hào quang. 

Trong quá trình đi vào bên trong bức tường, trải nghiệm nó và làm cho 
nó sinh động, bạn cũng giải tỏa tắc nghẽn. Tắc nghẽn này nhìn thấy 
trong trường hào quang bắt đầu chuyển động và thôi phá vỡ dòng chảy 
tự nhiên của năng lượng. 

Những tắc nghẽn này tôn tại ở tất cả các mức của hào quang. Chúng 
tác động lên nhau từ vằng hào quang này. rồi tới vàng hào quang khác. 
Bây giờ ta hãy nhìn cung cách mà một tắc nghẽn trong một vàng của 
hào quang - dĩ nhiên thường được biểu hiệu trong thực tại của vàng đó, 
nghĩa là tư tưởng, niềm tin hay cảm giác - cuối cùng có thể gây bịnh cho 
thân thể. 


Điểm lại Chương 14 

1. Nguyên nhân bịnh tật là gì? 

Dë làm động não 

2. Bản chất bức tường bên trong của bạn là gì? 

3. Hãy duy trì đôi thoại với bức tường của bạn. Bức tường của bạn nói 
gì? Phân của bạn ngôi sau bức tường nói gì? Bức tường bảo vệ bạn 


chống cái gì? Bản chất sức mạnh của bạn mà bạn đã nhốt riêng trong 
bức tường của bạn là gì? Bạn có thê giải tỏa nó bằng cách nào? 


__ CHƯƠNG 15. 
TỪ TÁC NGHẼN ĐÉN BỊNH TẬT 


Kích thước của năng lượng và ý thức 


Nhìn vào bản thân với một viễn tượng khoáng đạt hơn trước đây, ta 
thấy rằng ta có nhiều hơn là chỉ có thân thể mình. Chúng ta gồm nhiều 
vàng năng lượng và ý thức chồng lên nhau. Có thể chúng ta cảm nhận 
được điều đó từ bên trong. Một miêu tả rõ ràng bằng đồ thị về tự trải 
nghiệm cảm giác và tư tưởng được trình bày trong Chương này. 

Tia sáng siêu phàm bên trong của ta tồn tại ở một bình diện thực tại và 
ý thức tiên tiến cao hơn nhiều so với bình diện ý thức thông thường. Ý 
thức cao cấp này có thể tuôn chảy vào bằng thực hành. Một khi đã tìm 
ra nó thì nó không còn gây ngạc nhiên. Ai cũng có cảm giác: “Ôi, vâng! 
Tôi biết cái đó ngay từ đầu mà". Tia sáng siêu phàm của ta khôn ngoan 
tuyệt vời; ta có thể sử dụng nó để hướng dẫn cuộc sống thường ngày 
của ta, hướng dẫn sự trường thành và phát triển của ta. 

Do chỗ hào quang là trung gian qua đó các thôi thúc sang tạo từ các 
thực tại cao cấp của ta bị dồn xuống mà đi vào thực tại thê chất, cho 
nên ta thường sử dụng hào quang dé đưa ý thức của mình quay ngược 
lên (bằng rung động) qua các vàng hào quang mà đi vào thực tại của 
bản ngã Thượng Bé. Để làm điều đó, ta cần biết một cách chính xác 
bằng cách nào mà những lời thôi thúc sáng tạo áy được truyền đi từng 
vâng hào quang nọ sang vàng hào quang kia để đi vào thế giới thể chất 
nhằm giúp tạo nên trải nghiệm của ta vê cuộc đời. 

Thứ nhất, ta hãy xem xét lại lần nữa háo quang là cái gì. Hào quang còn 
hơn là một môi trường hay một trường. Nó chính là bản thân cuộc đời. 
Mỗi vàng hào quang là một cơ thể, đúng là có thực, đang sống và hoạt 
động như thân thể chúng ta. Mỗi cơ thể hào quang tàn tại trong thực tại 
hữu thức mà một phần nào giống và một phần nào đó không giống như 
thực tại thể chất. Mỗi vàng, về một nghĩa nào đó, ở trong thế giới của 
chính nó, hơn nữa những thế giới này liên kết với nhau và tồn tại chìm 
ngập trong cùng không gian nơi ta trải nghiệm thực tại thể chất của 
mình. 

Hình 15-1 liệt kê những bình diện thực tại nơi ta tồn tại, nó tương quan 
với từng vàng hay cơ thể hào quang được trình bày trong Chương 7. 
Bình diện thể chất gồm có bốn mức: thân thể, etheric, cảm xúc và tâm 
thần. Bình diện tinh tú là nhịp cầu giữa bình diện tâm linh và bình diện 


thể chất, còn bình diện tâm linh thi ở trên nó vá có các cấp độ soi sáng 
nằm bên trong nó. Như đã nói ở Chương 7, ta có ít nhất ba vàng trong 
các cơ thể tâm linh của mình - mức etheric mẫu, mức thượng giới và 
mức etheric mẫu. 

Sáng tạo hoặc biểu hiệu diễn ra khi một khái niệm hoặc một niềm tin 
được truyền từ nguồn của nó ở các mức bên trên xuống đi vào những 
mức đậm đặc hơn của thực tại cho đến khi nó kết tinh trong thực tại thể 
chất. Ta sáng tạo theo các niềm tin của ta. Dĩ nhiên cái đang xảy ra ở 
các vùng bên dưới cũng tác động với các vùng bên trên. Nhằm mục 
đích tìm hiểu quá trình tạo nên sức khỏe hay bịnh tật, ta hãy nhìn lần 
nữa thật cần thận vào cung cách biểu hiệu của ý thức tại mỗi vàng của 
trường hào quang. 


HÌNH 15-1 f : 
CÁC BÌNH DIỆN THỰC TẠI TRONG ĐÓ TA HIỆN HỮU 
(liên quan đền các vâng hào quang) 


Bình diện tâm linh 
Mức ketheric mẫu 
Mức thượng giới 
Mức etheric mâu 


g cao 


t2ïp ueÁng9 nạÁ nyo oë) Sues 511 T 


uoy op UIÈp Suga 292 Suo oga 


Binh diên tinh tú 
Câp độ sáng 


ø lượn 


= 


Bình diện thê chất 
Mức tâm thân 
Mức cảm xúc 
Mức etheric 
Mức thân thê 


“ rung động” nhanh hơn 
uşry nərq eno 


Chất mịn hơn, năn 


hơn, 


Hình 15-2 liệt kê cung cách biểu hiện của bản thân ý thức trên mỗi vàng 
hào quang và sự bày tỏ của ý thức đó. Ở mức thân thể, ý thức mang 
hình thái bản năng, các phản xạ tự-động và hoạt động tự động của các 
nội tạng. Ở đây ý thức tạo ra diễn đạt "Tôi tồn tại". Ở mức etheric, ý 
thức biểu hiện trong những giới hạn của các cảm giác như lạc thú thể 
chất hoặc nỗi đau thể chất. Những cảm giác khó chịu như lạnh và đói là 
những dấu hiệu đôi khi cần dùng để lấy lại cân bằng. năng lượng của ta 
nhằm làm cho năng lượng lại tuôn chảy hài hòa. Ở mức cảm xúc, ý 
thức biểu hiện bằng những xúc cảm cũng như phản ứng căn bản như 


sợ hãi, giận dữ và yêu thương. Phần lớn những xúc cảm này liên quan 
đến bản ngã. Ở mức tâm thần, ý thức biểu hiệu trong giới hạn của tư 
duy có lý trí. Đó là bình diện của óc phân tích tuyến tính. 

Ó mức tinh tú, ý thức được trải nghiệm như những xúc cảm mạnh vượt 
ra khỏi bản ngã và những xúc cảm khác để bao gồm nhân loại. Bình 
diện tinh tú, một thế giới hoàn toàn khác, là bình diện mà ở đó diễn ra 
cuộc hành trình tinh tú và, như được những người đã trải ngiệm nó mô 
tả, bình diện này khác bình diện thể chất về các mặt sau đây: các vật 
thể có hình thái lỏng; ánh sáng do các vật thể bức xạ hơn là phản chiếu 
trước tiên từ các vật thể; và để thực hiện hành trình đó, chỉ cần mỗi 
người tập trung vào nơi mình muốn đi và luôn tập trung chú ý vào vị trí 
đó. Phương hướng thay. đổi theo tiêu điểm đến mức nếu bạn thay đổi 
tiêu điểm là bạn thay đổi cả phương hướng của mình. Khả năng tập 
trung ở bình diện này rất quan trọng! 

Những khác biệt và tương tự giữa hình diện thể chất và tinh tú sẽ không 
làm cho nhà vật lý ngạc nhiên bởi vì những định luật chỉ phối bình diện 
tinh tú bao giờ cũng dựa trên quy luật tự nhiên chỉ phối một môi trường 
có chất mịn hơn, năng lượng cao hơn, rung động nhanh hơn. 

Tất nhiên, những định luật này tương quan với những định luật mà ta 
biết trong thế-giới thể chất. Tôi đề nghị hãy coi các định luật vật lý của 
chúng ta về thực tế chỉ đơn giản là những trường hợp đặc biệt của các 
quy luật chung, các quy luật vũ trụ hằng chi phối toàn vũ trụ. 

Ở bình diện tâm linh, còn có một thế giới khác với thực tại riêng của nó, 
một thế giới mà theo tầm nhìn hạn hẹp của tôi, nó hơn hẳn thế giới của 
chúng ta: đẹp hơn nhiều, tràn đầy áng sáng và yêu thương hơn. Ở vằng 
thứ năm, vàng etheric mẫu, ý thức tự nó biểu hiện như là một ý chí cao 
cấp mà với ta nó sẽ đưa sự vật vào hiện hữu nhờ khả năng định danh 
và định nghĩa các sự vật. Ở mức thượng giới, ý thức tự nó biểu hiện 
bằng những cảm nghĩ cao cấp như yêu thương tất cả, nghĩa là yêu 
thương vượt xa hơn đồng loại và bạn bè để đi tới chỗ yêu thương mọi 
cuộc đời. Ở mức thứ bảy, ý thức biêu hiện bằng những khái niệm hiểu 
biết và các hệ thống niêm tin. Đây là nơi mà xung lực sáng tạo sơ khởi 
bắt đầu từ hiểu biết của bạn hoàn toàn không phải hiểu biết tuyến tính, 
mà là hiểu biết hợp nhát. 


Hình 15-2 
BIÊU HIỆN CỦA Ý THỨC TRONG CÁC MỨC HÀO QUANG 


N 


Lực sáng tạo chủ yếu cơ bản được khởi xướng trong cơ thể tâm linh 
cao cap nhất và sau đó chuyên dịch vào cơ thể tinh tú. Hoặc từ một 
quan điểm khác người ta có thể nói rằng vật chất và năng lượng mịn 
hơn trong các cơ thể tâm linh cảm ứng sự cộng hưởng họa âm trong cơ 
thể tinh tú, sau đó có cơ thể tinh tú cảm ứng sự cộng hưởng họa âm 
trong ba cơ thể hào quang bên dưới. Quá trình này tiếp tục trên suốt 
con đường đi xuống vào trong mức tần số của thân thể (hiện tượng cảm 
ứng họa âm là hiện tượng xảy ra khi bạn gõ vào một âm thoa và một âm 
thoa khác trong phòng sẽ vang lên). Mỗi cơ thể hào quang biểu hiệu 
xung lực này trong giới hạn của thực tại hữu thức ở mức riêng của nó. 
Chẳng hạn một xung lực sáng tạo từ cơ thé tâm linh chuyển dịch vào 
trong cơ thể tinh tú sẽ biểu hiện trong giới hạn các cảm nghĩ khoáng 
đạt. Vì nó chuyển dịch vào trong các vàng tần số bên dưới, nó sẽ biu 
hiện đầu tiên trong giới hạn của tư duy, sau đó là cảm nghĩ đặc thù rồi 
đến cảm giác thể chất, và thân thể sẽ tự động đáp lại qua hệ thần kinh 
tự trị. Nó sẽ chùng ra nếu được một xung lực dương tính, hoặc sẽ co lại 
néu nhận được một xung lực âm tính. 


Quá trình sáng tạo sức khỏe 


Sức khỏe duy trì khi lực sáng tạo từ thực tại tâm linh con người hướng 
theo quy luật vũ trụ. Khi cơ thể etheric liên kết với thực tại tâm linh vĩ đại 
thì nó biểu thị hiểu biết siêu phàm của thực tại đó. Tuyên bố được tạo ra 
là “Tôi biết tôi làm thành một với Thượng Đế”. 


_—_ Hình 15-3 ` 
QUÁ TRÌNH TẠO RA SỨC KHỎE 


CƠ THẺ ETHERIC TON Y Chí Siêu Phàm Ý chí của người và ý chí của tôi là một 
MAU 

CO THÉ TINH TÚ TT Yêu thương Tôi yêu thương nhân loại 

CƠ THẺ TÂM THÅN ..... Tư duy trong sáng Tư duy trong sáng dùng đê thực hiện 


đây đủ yêu thương và ý chí 


CƠ THẺCAMXÚC .... Cảmnghĩchânchính Dòng chảy thông suốt tự nhiên của cảm 
nghĩ phù hợp với Thực Tại Siêu Phàm, 
tạo ra:yêu thương 


CƠ THẺ ETHERIC ia Tôi tôn tại Chuyên hóa tự nhiên của năng lượng 
duy trì cầu trúc và chức năng của cơ thê 
etheric; cân băng âm dương: tạo ra: 
chúng tôi hoàn hao 


THÂN THẺ A Hiện hữu Chuyên hóa tự nhiên của năng lượng 
hóa hoc. các hệ thống thê chất cân 
bằng. tạo ra: sức khỏe thê chát 


Đó là trải nghiệm của con ngưởi với tạo hoá, cùng lúc ấy nó lại được cá 
thể hoá. Sau đó, thực tại này cảm ứng đến cảm giác yêu thương vạn 
vật trong cơ thé thượng giới. Cảm giác làm thành một với Thượng pá 
lần lượt tạo nên liên kết của ý chí cá thể trong mức etheric mẫu với Y 
Chí Siêu Phàm. Việc này lần lượt biểu hiệu trong mức tinh tú dưới dạng 
yêu thương nhân loại. Trải nghiệm yêu thương nhân loại này sẽ ảnh 
hưởng đến vàng tâm thần và thông tin các nhận thức thực tại trong cơ 
thể tâm thần. Rồi rung động trong cơ thể tâm thần này, tuân theo các 
định luật cảm ứng họa âm và cộng hưởng giao cảm, được truyền xuống 
để đi vào vật chất và năng lượng của cơ thé cảm xúc, cơ thể này sau đó 
tự biểu hiệu bằng các cảm nghĩ. Nếu nhận thức thực tại phù hợp với 
quy luật vũ trụ thì các cảm nghĩ sẽ hài hòa được con người chấp nhận, 
då cho tuôn chảy và không bị tắc nghẽn. 


HÌNH 15-4 


QUÁ TRÌNH ĐỘNG CỦA BỆNH TẬT 


KETHERIC Tôi tin là tôi hiện Người này tin răng Rói răm hoặc rách trong 
MẪU hữu mình hơn người khác vâng thứ bảy 
THƯƠNG GIỚI Tôi yêu cái tôi tin Thích được hơn người Ảnh sáng thượng giới 
yêu ớt hoặc tăc nghẽn 
ETHERICMẪU Tôi mong muốn Có găng đề hơn người Méo mó trong vắng 
niềm tin của tôi etheric mâu 
được hiện hữu 
TINH TÚ Tôi mong ước theo Mong ước được hơn Tắc nghẽn trong vâng 
các niêm tin của tôi người tinh tú 
TÂM THÂN Tôi tư duytheocác  Tôinghimìnhcóthê  Nhiễu loạn hình thái của 
niêm tin của tôi hơn người cơ thể tâm thân, các hình 
Có/không Tôi nghĩ mình| không thái tư tường phân ly 
thê hơn người (ngõ cụt) 
CẢM XÚC Tôi cam nghĩ theo Lo sợ Tắc nghẽn màu tói của 
các niềm tin của tôi : năng lượng ứ đọng hoặc 
Giận đữ Sâu khô năng lượng suy yêu 
ETHERIC Tôi có mặt theo các Nỗi đau thẻ chất Rói răm, rạn nứt hoặc 
niêm tin của tôi gãy vỡ trong vâng etheri 
(mất cân băng â âm 
duong). quá tai trong 
đám rôi thái dương 
THÂN THẺ Tôi tón tại theo các Bệnh tật Bệnh thực thê như các ó 
niêm tin của tôi loét 


Sau đó, dòng chảy này được truyền xuống để đi vào cơ thể etheric, 
được cơ thể này đáp ứng một cách hài hòa tự nhiên. Kết quả là cơ thể 
có những cảm giác dễ chịu tăng cường chuyển hóa tự nhiên của năng 
lượng từ trường năng lượng vũ trụ đi vào. Năng lượng này cần thiết cho 
việc dinh dưỡng cơ thể etheric và duy trì cấu trúc cũng như chức năng 
của nó. Cân bằng tự nhiên của các năng lượng âm dương trong cơ thé 
etheric cũng được duy trì. Với cân bằng đó, tính nhạy cảm tự nhiên 
trong cơ thể, xuất phát từ dòng chảy cảm nghĩ tự nhiên, dẫn tới nhận 
thức phong phú thêm về các cảm giác của cơ thể, cảm giác này lần lượt 
dẫn tới việc tuân thủ chế độ ăn uông và luyện tập thích hợp. Cơ thể 
etheric khoẻ mạnh lại kích thích và duy trì một thân thể khoẻ mạnh trong 


đó các hệ thống hóa lý được giữ cân bằng và hoạt động bình thường. 
làm cho sức khỏe thể chất được bền vững. Trong hệ thống sức khoẻ, 
các năng lượng ở từng cơ thể được giữ cân bằng và trợ lực cho sự cân 
bằng trong các cơ thể khác. Do đó sức khoẻ được duy trì, nghĩa là sức 
khoẻ thu hút thêm sức khoẻ. 


Các quá trình động của bệnh tật 


Quá trình suy giảm tương tự hoạt động trong hệ thống bị bệnh (hình 15- 
4). Tuy nhiên, sau khi lực sáng tạo chủ yêu chuyên dịch ra khỏi thực tại 
tâm linh con người thì nó trở nên méo mó rôi tác động ngược với quy 
luật vũ trụ. Méo mó này xảy ra khi xung lực sáng tạo chủ yếu chạm phải 
một tắc nghẽn năng lượng hoặc một méo mó trong hào quang. Xung lực 
chủ yếu vừa mới trở nên méo mó trên đường nó đi vào những vàng 
đậm đặc hơn của các cơ thể hào quang, thì nó tiếp tục tục bị méo mó 
khi truyền sang các lớp kế tiếp. Tôi đã nhìn thấy những méo mó chủ yếu 
nằm ở cao lên tận vàng thứ bảy của hào quang, tại đây chúng hiện ra 
với vết rách hay những vêt xám rối rắm. Những “méo mó tâm linh” này 
bao giờ cũng liên quan đến hệ thống niềm tin thu được trong cả cuộcđời 
này hoặc trong các cuộc đời khác, và vì vậy nguyên nhân là do nghiệp 
(căn). Tôi coi nghiệp (căn) chỉ đơn giản là trải nghiệm cuộc đời được tạo 
nên từ những hệ thống niềm tin vốn đã được mang theo suốt cuộc đời 
này sang cuộc đời tiếp theo cho đến khi chúng được thanh lọc và tái liên 
kết với thực tại vĩ đại. 

Một vàng hào quang thứ bảy méo mó có liên quan đến một hệ thống 
niềm tin méo mó. Có thể lấy ví dụ như “Tôi tin rằng tôi hơn người. “Méo 
mó này tác động lên vàng thượng giới bằng cách ngăn chặn yêu 
thương thượng giới và làm cho nó méo mó. Bây giờ có thể người này 
thích được hơn người. Ánh sáng ở mức thượng giới có thể hiện ra rất 
yếu ớt. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến vàng thứ năm của trường hào 
quang, và vàng này cũng sẽ méo mó. Người này cố gắng để hơn người, 
mức tinh tú sẽ đáp ứng lại mong ước được hơn người, điều sẽ gây nên 
tắc nghẽn hoặc những đốm màu tối của năng lượng ứ đọng trong cơ 
thể tinh tú. Cơ thể tâm thần sẽ đem lại cho người này ý nghĩ cho rằng 
anh ta hơn người. May mắn thay, không một ai lúc nào cũng tự lừa 
phỉnh được mình, sớm muộn rồi điều trái ngược cũng sẽ đi vào đầu óc 
anh ta. Nếu tôi không hơn được người thì tôi phải thua kém người. Một 
ngỏ cụt tâm thần được tạo nên trong người này, nó cũng là một méo mó 
trong cấu trúc của cơ thể tâm thần. Có một sự phân tách của sinh lực 


thành hai luồng trực tiếp ngược chiều nhau, và người này rơi vào một 
tình trạng nhị phân. Một ví dụ khác về xung đột này là “Tôi không thể 
làm nổi việc đó”, ấy thế mà “Tôi làm được việc đó”. Do vậy ta có một 
ngỏ cụt tâm thần được dựng lên trong cơ thể tâm thần. Ngõ cụt này 
biểu hiện bằng năng lượng và rung động. Nếu cá thể không thanh toán 
được ngõ cụt, nó có thé trở thành một hình thái tư tưởng phân ly và rơi 
vào vô thức. Điều này tác động lên cơ thể cảm xúc (qua rung động cảm 
ứng mô tả ở trên) và gây nên sợ hãi, bởi vì người này không thể giải 
quyết được vấn đề. Nỗi sợ hãi đó dựa trên tính hão huyền và không 
được người này chấp nhận. Do đó nó bị nghẽn và một thời gian sau 
cũng có thể trở thành vô thức. Vì không còn dòng chảy cảm nghĩ tự do 
như trước trong cơ thể cảm xúc, nơi mà thêm nhiều đốm màu tối của 
năng lượng ứ đọng hoặc năng lượng rất yếu sẽ xuất hiện, cho nên tình 
trạng gãy vỡ này sẽ bị dồn xuống để đi vào cơ thể etheric trong hình 
thái các vạch rối rắm hoặc bị rách của lực sáng. Do chỗ những vạch này 
là những đường lực hoặc là cấu trúc kẻ ô trên đó các tế bào của thân 
thể sinh trưởng, cho nên vấn đề của cơ thể etheric sẽ được truyền vào 
thân thể và trở thành bệnh tật trong thân thẻ. 

Trong ví dụ của ta (hình 15-4), nỗi sợ hãi đó có thể phá vỡ tầng etheric 
tại đám rối thái dương, gây nên trạng thái âm thịnh trong khu vực đó 
nếu cá thể không đủ khả nănggiải quyết tình trạng khó xử đặc biệt đó. 
Tình trạng gãy vỡ này, nêu cứ để cho tiếp tục, sẽ gây nên gãy vỡ về 
chuyển hóa năng lượng hóa học trong thân thể, làm cho các hệ thống 
của thân thể trở nên mát cân bằng và cuối cùng là mắc binh. Trong thí 
dụ của ta, âm thịnh tại đám rối thái dương có thể gây ra trạng thái tăng 
axit trong dạ dày (bao tử) vá cuối cùng gây ra các ô loét. 

Như vậy, trong hệ thống bị bịnh, năng lượng mát cân bằng tại các cơ 
thể bên trên được tuần tự truyền xuông di vào các cơ thể bên dưới, cuối 
cùng gây nên bịnh tật trong cơ thể. Trong hệ thống bị bịnh, tính nhạy 
cảm đối với những cảm giác của cơ thể lúc này suy giảm và có thê dẫn 
đến mát nhạy cảm đối với nhu cầu của cơ thể, biểu hiệu qua chế độ ăn 
không thích hợp chẳng hạn, điều này có thể tạo ra một mạch feedback 
(phản hồi) tiêu cực của nhiều năng lượng [bị] mát cân bằng hơn. Mỗi cơ 
thể bị phá vỡ hoặc mát cân bằng cũng có tác động phá vỡ đối với cơ 
thể ngay bên trên nó. Căn bịnh này có khuynh hướng tạo thêm căn bịnh 
khác. 

Các quan sát bằng tri giác cao cấp của tôi cho thấy: Trên các vàng số 
chẵn của trường hào quang, bịnh tật mang hình thái các tắc nghẽn mô 
tả trước đây trong cuốn sách này - năng lượng màu tối nạp thiếu, nạp 


thừa hoặc bị bít. Trên các vàng cấu trúc của trường hào quang, bịnh tật 
mang hình thái biến dạng, gãy vỡ hoặc. rối rắm. Có thể có những lỗ 
thủng trong cấu trúc kẻ ô ở bất cứ vằng số lẻ nào của hào quang. Thuốc 
men có tác động mạnh đến hào quang. Tôi đã nhìn thấy những hình thái 
năng lượng màu tối còn lại trong gan do thuốc men dùng chữa một số 
bịnh trước đó. Viêm gan để lại màu da cam trong gan nhiều năm sau khi 
bịnh được cho là chữa khỏi. Tôi đã nhìn thấy thuốc cản quang mà trước 
đó mười năm người ta bơm vào cột sống để chẩn đoán vết thương, 
mặc dầu đã dự kiến là sau một vài tháng sẽ được thân thể thải ra hết. 
Hoá trị liệu làm tắc nghẽn toàn bộ trường hào quang, đặc biệt là gan, lúc 
này có năng lượng tựa như chất nhầy màu nâu hơi lục. Xa trị liệu cọ 
sờn các vâng câu trúc của trường hào quang như chiếc bít tất ni lông bị 
đốt. Phẫu thuật gây nên những vết sẹo trong vàng hào quang thứ nhất 
và đôi khi suốt dọc đường di tới vàng thứ bảy. Những vết sẹo, biến dạng 
và tác nghẽn này có thể chữa khỏi bằng cách giúp đỡ thân thể tự chữa 
láy; nếu chúng vặn veo thì thân thể tự chữa trị khó khăn và mát nhiều 
thời gian hơn. Khi một cơ quan bị cắt bỏ, thì thường cơ quan etheric có 
thể được tái tạo và phục vụ cho việc giữ hài hòa trong các cơ thể hào 
quang bên trên thân thể. Tôi vẫn thường hình dung rằng một ngày nào 
đó, khi có thêm kiến thức về trường hào quang và về hóa sinh học, có 
thể sẽ có khả năng làm cho những cơ quan đã cắt bỏ mọc lại được. 

Vì luân xa là những điểm nhận năng lượng vào tối đa cho nên chúng là 
những tiêu điểm cân bằng rất quan trọng bên trong hệ thống năng 
lượng. Luân xa mắt cân bằng sẽ dẫn đến binh tật. Luân xa càng mát 
cân bằng thì bịnh tật càng nghiêm trọng. Như đã trình bày trong 
Chương 8, Hình 8-2, các luân xa hiện ra như những cuộn xoáy năng 
lượng tạo nên bởi một số hình chóp xoắn ốc năng lượng nhỏ hơn. Luân 
xa người lớn có màn chắn bảo vệ bên trên. Trong một hệ thống lành 
mạnh, những hình chớp xoắn ốc này xoay tròn nhịp nhàng đồng bộ với 
những cái khác, thu hút năng lượng từ trường năng lượng vũ trụ vào 
trong các trung tâm của chúng đề cho thân thể sử dụng. Mỗi hình chóp 
được “điều chỉnh” theo tần số đặc trưng mà cơ thể cần để hoạt động 
một cách lành mạnh. Nhưng trong một hệ thống bị bịnh, những cuộn 
xoáy này không hoạt động đồng bộ. Các hình chóp xoắn ốc năng lượng 
tạo nên các cuộn xoáy này có thể xoay nhanh hay chậm, xóc nảy lên 
hoặc không cân xứng. Đôi khi có thể quan sát thây những đường gãy 
trong mô hình năng lượng. Một hình chóp xoắn ốc có thể xẹp hoàn toàn 
hoặc một phần, hay lộn ngược lại. Những rối loạn này liên quan đến một 
số rối loạn chức năng hoặc bệnh lý của thân thể trong khu vực đó. Ví 


dụ, ở một trường hợp rối loạn chức năng của não. Schafica Karagulla 
nhận xét trong công trình Đi Sâu Vào Tính Sáng Tạo rằng một trong các 
cuộn xoáy nhỏ của luân xa đỉnh đầu thay vì đứng thẳng đã rũ xuống 
như thế nào đó mà bà đã tưởng nó bình thường. Ma trận bên trong não 
của người này cho thấy những “lỗ hông” mà tại đó năng lượng phải 
nhảy qua. Cái “khoảng đánh lửa “áy tương ứng với phần não đã duoc 
phẫu thuật cắt bỏ trước đó. John Pierrakos trong công trình Trường Hợp 
Vỡ Tim thuật lại rằng ông đã quan sát thấy rồi loạn trong luân xa tim ở 
những bịnh nhân bị chứng đau thắt ngực và bịnh ở động mạch vành tim. 
Các luân xa này, đáng lẽ gồm những cuộn xoáy xoay tít sáng chói, thì lại 
hiện ra bị tắc nghẽn bởi một chất lờ đờ màu tối. 


n 
ip É „) f 
ali K aaa i) A 


: p m 
ia “1 


lì j lu 


TY 


`. 


S71 nen 
2722716 


46 


2 


H Z 


Hinh 15-5: Các luán xa dà bién dang 


Một só ví dụ đặc trưng trong các quan sát của tôi về những luân xa biến 
dạng được nêu lên trong Hình 15-5. Hình 15-5A cho thấy dung mạo của 
mọi thoát vị khe mà tôi đã quan sát thấy. Luân xa đám rối thái dương có 
tám cuộn xoáy nhỏ hơn. Cuộn xoáy nhỏ khu trú ở nửa trái người, tại 
góc phần tư trên trái, trông tựa như một cái lò xo bật mạnh ra. Biến 
dạng này hiện ra trên suốt chặng đường di ra tới vàng thứ bảy của hào 
quang. Hình 15-5B cho thấy đỉnh của một trong những cuộn xoáy nhỏ bị 
rứt ra. Tối đã chứng kiến hiện tượng này ở nhiều luân xa. Nó xuất hiện 


tại luân xa 1 sau khi bị một số chấn thương ở xương cụt. Nó xuất hiện 
tại luân xa đám rối thái dương sau khi xảy ra một chán thương tâm ly 
nghiêm trọng. Nhiều lần nó xuất hiện như một chắn thương sau mó tại 
luân xa nằm ở vùng tiến hành phẫu thuật. Hình 15-5C là một luân xa bị 
bít. Những người bị viêm họng đều có năng lượng tắc nghẽn màu tối tại 
luân xa tim. Ở ba ngưởi bị AIDS mà tôi quan sát được, luân xa 1 và luân 
xa 2 bị bít, và có trường hợp toàn bộ trường hào quang bị tắc nghẽn, kể 
cả vàng thứ bảy, tùy theo thời gian binh tiến triển. Một luân xa bị rách, 
như trình bày ở Hình 15-5D, xuất hiện trên các bịnh nhân ung thư mà tôi 
quan sát được. Một lån nữa, các dung mạo liệt kê ở đây di tới được 
vàng thứ bảy. Một luân xa có thể bị rách, và ung thư có thể không hiện 
ra trong cơ thể cho đến hai năm sau hoặc hơn. Màn chắn được bảo vệ 
hoàn toàn bị rứt ra khỏi luân xa này. Ở những người bị thể ung thư 
nặng, tôi nhìn thấy vàng thứ bảy bị rách từ chân trên suốt chặn đường 
đi qua các luân xa 1, 2 và 3 và đi vào luân xa tim. Tác động của vàng 
thứ bảy bị rách là làm thất thoát nhiều năng lượng qua trường hào 
quang. Thêm vào việc mất năng lượng, bịnh nhân còn là mục tiêu cho 
tất cả các loại ảnh hưởng bên ngoài làm tổn thương không chỉ về tâm lý 
mà còn cả về thể chất. Trường hào quang không có khả năng đầy lùi sự 
đột nhập của những năng lượng không lành mạnh đối với hệ thống hấp 
thu. Hình 15-5E trình bày một ví dụ trong đó toàn bộ luân xa bị kéo sang 
một bên. Tôi thường hay gặp hiện tượng này tại luân xa 1, nơi mà 
người ta đã liên kết năng lượng của mình với đất chủ yếu qua một chân, 
trong khi chân kia bị yếu. Điều này thường phối hợp với tình trạng 
xương cụt trước đó đã bị ép sang một bên. 

Bước đầu tôi cho rằng mỗi cuộn xoáy của luân xa cung cấp năng lượng 
cho một cơ quan đặc trưng. Tôi đã chú ý thấy rằng mỗi lần có rối loạn ở 
tuyến tụy thì cũng có rồi loạn tại một cuộn xoáy nào đó bên phía trái của 
luân xa đám rôi thái dương, ngay ở dưới cái có phối hợp với thoái vị 
khe, cỏn khi rối loạn xảy ra trong gan thì một cuộn xoáy khác trong cùng 
luân xa bị tổn thương, cái năm ở gân gan. 

Hình 15-5F cho thấy một biến dạng xảy ra do sử dụng liệu pháp 
maratông quá mạnh. Sau một tuần điều trị theo nhóm cùng với cậu con 
nghiện ma túy, một bà trở về nhà với một cuộn xoáy bỏ ngỏ hình nêm. 
Nó nhợt nhạt, hầu như không xoay và không còn màn chắn bảo vệ. Từ 
khi tôi thấy ra ván đề, một tuần sau khi thử nghiệm, tôi đã phục hồi được 
hào quang trước khi có thêm những thương tổn khác xảy ra. Giả thử 
trước đó tôi không làm như thế thì cuối cùng chắc chắn bà này đã có 


những vấn để ở gan, cơ quan liên quan đến cuộn xoáy bị suy yếu, hoặc 
là bà ta đã tự chữa trị bằng cách nào đó. 

Có thêm nhiều dung mạo nữa có thể xảy ra. Như bạn có thể thấy, nhiều 
khi chỉ là những trường hợp lệch lạc cấu trúc đơn giản. Tôi đã nhìn thấy 
những luân xa rốt cuộc bị lộn trái từ trong ra ngoài, kích thước bị rộng ra 
hoặc thu hẹp lại rất dữ. Tất cả cuối cùng đều dẫn đến bệnh tật và tất cả 
đều liên quan đến năng lượng ý thức hoặc biểu hiện hệ thống niềm tin 
và trải nghiệm của cá thể, như đã được luận bàn trên đây. Nói cách 
khác, bệnh tật ở vùng nào của trường hào quang thì sẽ tự biểu hiện ở 
mức ấy của y thức. Mỗi biểu hiện là một hình thái nào đó của đau đón, 
dù là thể chất, cảm xúc, tâm thần hay tâm linh. Đau đớn là cơ cấu gắn 
liền báo động cho ta chú ý có chuyện trục trặc đề ta làm điều gì đó về 
chuyện này. Nếu ta không nghe bản thân trước, nếu ta cứ tiếp tục phớt 
lờ cái ta biết là mình muốn hoặc càn làm, thì cuối cùng bệnh tật sẽ giúp 
ta lắng nghe. Đau đớn dạy cho ta biết yêu cầu sự giúp đỡ và chữa trị, 
và vì thế nó là chìa khoá của việc giáo dục linh hồn. 


Tập tìm ý nghĩa riêng của bệnh tật của bạn 


Câu hỏi chỉa khóa trong quá trình chữa trị rèn luyện là “Bệnh này đối với 
tôi có ý nghĩa gì? Nội dung thông điệp của thân thể gởi cho tôi? Tôi đã 
quên con người thực của mình như thế nào?” Bệnh tật là câu trả lời đặc 
trưng cho câu hỏi: “Đau đớn này phục vụ tôi ra sao?” 

Ai cũng tạo ra bệnh tật ở chừng mực nào đó trong thân thể mình. Nếu 
bạn nhìn lại căn nguyên bạn sẽ thấy bao giờ bệnh tật cũng dựa trên 
chuyện ta quên con người thực của mình. Chừng nào mà ta còn tin rằng 
mình phải phân cách ra để cá thể hóa, thì ta còn tiếp tục tạo nên bệnh 
tật. Một lần nữa ta trở về điểm ta xuất phát - từ quan điểm toàn đồ về vũ 
trụ. 


Điểm lại Chương 15 


1. Mối quan hệ giữa bệnh tâm thể và hào quang là gì? 

2. Theo quan điểm trường năng lượng con người thì căn nguyên của 
mọi bệnh tật là gi? 

3. Hãy mô tả cung cách mà bệnh tật được tạo nên qua trường năng 
lượng của con người. 


Đề làm động não 


4. Hãy dành một ít phút để chiêm nghiệm về cung cách mà quá trình 
bệnh tật có thê diễn ra trong thân thể bạn. Hãy mô tả nó. 

5. Những niềm tin của ta đã định hướng các trải nghiệm của ta như thế 
nào, và trường năng lượng con người của ta giữ vai trò gì trong việc 
sáng tạo này? 


"¬ _ CHƯƠNG 16. 
QUÁ TRÌNH CHỮA TRỊ, MỘT QUAN BIÉM TỎNG 
QUÁT 


Cái mà thầy chữa phải cống hién cho bệnh nhân và nghề y gồm ba thứ: 
một quan điểm khác biệt và rộng mở về nguyên nhân bệnh và điều trị 
bệnh; con đường thu thập thông tin về mọi cuộc đời hay mọi tình huống 
y học mà các biện pháp khác không thể thu được; và thao tác trực tiếp 
lên bệnh nhân nhằm nâng cao các khả năng chữa trị của họ. Kết quả 
thần diệu ra sao không phải điều quan trọng, thực tế là thầy chữa cảm 
ứng bệnh nhân då họ tự chữa trị bằng những quá trình tự nhiên dù rằng 
đối với những ai không quen cách chữa trị này các quá trình đó vượt 
qua cái vẫn được coi là tự nhiên. Cơ thể của bạn và hệ thống năng 
lượng của bạn chuyển dịch tự nhiên theo chiều hướng có lợi tới sức 
khoẻ. Dĩ nhiên bác sĩ cũng làm việc theo những nguyên tắc đó. Nhưng 
với gánh nặng của nhiều trường hợp không liên quan đến riêng ai như 
vậy, và phải đối đầu thường xuyên với bệnh tật, nhiều bác sĩ dần dà đi 
tới chỗ điều trị từng tập hợp đặc trưng các triệu chứng, việc này đôi khi 
có thể không phải theo chiều hướng có lợi cho sức khoẻ. Đối với thầy 
chữa, sức khoẻ không có nghĩa chỉ là sức khoẻ trong thân thể mà cũng 
là cân bằng và hài hòa trong mọi phần của cuộc đời. 

Quá trình chữa trị thực sự là một quá trình nhớ lại, nhớ lại con người 
thực của ta. Trong phạm vi hào quang, quá trình chữa trị là quá trình tái 
cân bằng năng lượng tại từng cơ thể. Khi toàn bộ năng lượng tại mỗi cơ 
thể được cân bằng thì sẽ có sức khoẻ. Linh hồn đã học được bài học 
đặc biệt này, vì vậy nó có chân lý vũ trụ. 

Ngày nay có hai lối đi vào chữa trị. Một là chữa trị "bên trong”, thiết lập 
cân bằng và sức khoẻ tại mỗi mức của con người bằng cách tập trung 
và xử lý trực tiếp các diện mạo thé chất, cảm xúc, tâm thần và tâm linh 
của con người, theo cung cách mà con người tạo nên các hệ thống 
niềm tin và thực tại của mình. Hai là chữa trị “bên ngoài”, giúp tái lập 
cân bằng tại các vàng hào quang khác nhau, bao gồm các hệ thống 
thân thể, bằng cách dùng năng lượng được chắt lọc từ trường năng 
lượng vũ trụ. 

Tôi gợi ý rằng chữa trị “bên trong” là quan trọng nhất, song các phương 
pháp chữa trị “bên ngoài” là cần thiết để bổ sung cho quá trình này. 


Quá trình chữa trị bên trong 


Quá trình chữa trị bên trong tién hành việc tái cân bằng năng lượng tại 
từng cơ thể bằng đó tập trung vào biểu hiện của mát cân bằng đó, điều 
chỉnh nó và sửa chữa vàng hào quang thích hợp bằng thao tác bàn tay. 
Việc sắp xếp lại trong mỗi cơ thể giúp cho việc lập lại cân bằng trong 
các cơ thể khác. 

Quá trình chữa trị bên trong, mệnh danh là chữa trị tổng phổ, được luận 
bàn với đầy đủ chỉ tiết tại Chương 22. Ở đây chúng tôi chỉ mô tả ngắn 
gọn. 

Trong việc chữa trị mức ketheric mẫu, hệ thống niềm tin sai trái được 
đưa vào ý thức và được thử thách. Việc chữa trị được tiến hành tại 
vàng thứ bảy của trường hào quang, chữa trị chủ yếu là sửa chữa và tái 
cấu trúc cơ thể này tại bát kỳ chỗ nào cần đến. 


= HÌNH16-1 ` 
QUÁ TRÌNH CHỮA TRỊ BÊN TRONG 


CƠ THẺ KETHERIC MẪU Chữa trị vàng thứ 7 Thử thách hệ thống niềm tin sai trái 
CƠ THE THƯỢNG GIỚI Chữa trị vâng thứ 6 Tham dự vào yêu thương vạn vật 
CƠ THẺ ETHERICMẪU Chữa trị vâng thứ5 Xếp ý chí cá nhân ngang hàng với Y Chí 
Siêu Phàm 
CƠ THẺ TINH TÚ Thanh nạp vàng thử Cho yêu thương và nhận 
4, yêu thương 
CƠ THÊ TÂM THÂN Thanh nạp và tái tạo Thử thách các mẫu tư duy nhị nguyên 
f mẫu tư duy 
CƠ THẺ CAM XÚC Thanh nạp và hướng Tái trải nghiệm các cảm nghĩ tắc nghẽn và 
lại dòng chảy cảm đau đớn đề giải thoát dòng chảy năng 
xúc lượng của cảm giác 
CƠ THE ETHERIC Thanh nạp và sửa Giải thoát dòng chảy năng lượng và các 
chữa cấu trúc rung động trong cơ thê etheric. Tái cầu 
trúc nó. Tái cân băng sự chuyển hóa 
orgone trong cơ thê etheric 
THÂN THÊ Xoa bóp Lại tiếp sức sống và nuôi đường thân thê 
bằng năng lượng, tái cân bằng các quá 
trình hóa học, việc này dẫn tới tái cân bàng 
các hệ thống thê chất. Sức khỏe 


Việc sửa chữa vàng thứ bảy tự động làm cho vàng thứ sáu khai mở để 
có thêm yêu thương thượng giới. 

Ở mức thượng giới, thầy chữa tham dự vào yêu thương thượng giới 
hay yêu thương vạn vật và chỉ đơn giản dẫn kênh cho nó đi tới bệnh 
nhân. 


Ở mức etheric mẫu, cơ thể hào quang được sắp xếp lại bằng phẫu 
thuật tâm linh. Việc này có tác động đem ý chí lên xếp ngang hàng với Ý 
Chí Siêu Phàm. 

Ở mức tinh tú, việc chữa trị được tiến hành bằng thanh nạp và yêu 
thương. thầy chữa tham dự vào thực tại tình yêu thương nhân loại và 
dẫn kênh cho năng lượng đi tới bệnh nhân. Việc này cho phép mức tâm 
thần bắt đầu thư giãn và buông lỏng một vài hệ thống phòng vệ. 

Ó vàng tâm thần, thầy chữa thử thách các quá trình tư duy sai trái đã 
tạo nên mát cân bằng tại mức này. Các quá trình tư duy đó dựa trên lô 
gích của đứa trẻ đã từng trải nghiệm chán thương. Khi lớn lên và bắt 
đầu nhận thức được các quá trình đó thì người này dễ dàng xem việc 
hiện hữu của chúng là có mục đích và người này có thể thay thế chúng 
bằng các quá trình tư duy chính chắn hơn. Thây chữa thao tác để tái 
câu trúc vâng này của trường hào quang bằng cách giúp bệnh nhân 
hình dung ra những cách giải quyết mới cho các vấn đề cũ. 

Ở vàng cảm xúc, bằng cách sử dụng kỹ thuật thanh nạp, thầy chữa giúp 
bệnh nhân dọn sạch những cảm nghĩ bị tắc nghẽn. Đôi khi trong suốt 
thời gian chữa trị bệnh nhân sống lại các chán thương cũ và trải nghiệm 
toàn bộ cảm nghĩ bị tắc nghẽn. Nhiều khi các chán thương được thầy 
chữa lấy đi mà bệnh nhân không nhận thức được chúng. 

Ở vàng etheric, thầy chữa tiến hành sắp xếp ngay ngắn và sửa chữa để 
tái cầu trúc vàng này, lập lại cảm giác hạnh phúc và sức khoẻ. 

Thao tác trực tiếp lên thân thể, các bài tập, các tư thế và lời nói được sử 
dụng để giải toả các tắc nghẽn thể chất, chẳng hạn như sức căng trong 
bắp thịt, béo phì hoặc ốm yếu. 

Trong quá trình chữa trị tổng phổ, tất cả các cơ thể được thao tác cùng 
nhau. Quá trình này được tiến hành bằng những buổi chữa riêng hay 
đôi khi theo nhóm có mặt thầy chữa. Trong quá trình này, sức khoẻ của 
thân thể thường xuất hiện cuối cùng, sau khi các cơ thể hào quang đã 
được cân bằng. Có thể chữa trị một buổi là khỏi, mà cũng có thể phải 
hàng năm trời. 

Có thể bạn ngạc nhiên là bằng cách nào mà các thầy chữa làm được 
mọi thứ đó. Bởi vì họ có con đường thu thập một lượng thông tin khổng 
lồ bằng cách bành trướng ý thức. 


Quá trình chữa trị bên ngoài 


Đề kích thích và thúc đây việc chữa trị căn bản đó, các phương pháp 
chữa trị bên ngoài được sử dụng (và trong nhiêu trường hợp rât cân 


thiết), bởi vì cho đến khi hệ thống niềm tin được điều chỉnh, ta không thể 
bỏ mặc những triệu chứng thé chất đã bị các hệ thống niềm tin sai trái 
làm lan rộng. Đôi khi cân thiết phải chỉ định chữa trị bên ngoài để cứu 
sống sinh mạng, tuy nhiên, nêu như chữa trị bên trong cũng không 
được tiến hành và hệ thống niềm tin sai trái không được thử thách thì 
bệnh tật sẽ lại ùa vào thân thể, thậm chí sau khi đã hết các triệu chứng 
hiện tại. 

Với tiến bộ của thực hành y học tổng thể, nhiều phương pháp chữa trị 
đang được phát triển và chứng tỏ là đáng tin cậy. Nhiều bác sĩ nhân 
mạnh chế độ ăn uống, thức ăn bổ sung như vitamin và chất khoáng, các 
chương trình thể dục và dưỡng sinh để giữ cho con người được khoẻ 
mạnh. Các nhà chuyên nghiệp chăm sóc sức khoẻ thuộccác lĩnh vực vi 
lượng đồng căn, đánh bão lưng, châm cứu, vận động, xoa bóp và các 
thao tác khác.. đang hành nghề khắp nước giúp giữ gìn sức khoẻ. 
Người ta bắt đầu có ý thức hơn với các chương trình thể dục thích nghi 
đều đặn và kiểm tra sức khoẻ thường kỳ dë ngăn chận bớt khó khăn có 
thể xảy ra trước khi nó trở nên trầm trọng. Chữa trị bằng thao tác bằng 
tay hiện đang được thực hành khắp nước dưới nhiều dạng. Người ta 
quan tâm đến kiểu chữa trị bằng phù phép shamanism và các hình thức 
chữa trị cô truyền khác. Các nhà phẫu thuật tâm linh đều đặn viếng 
thăm xứ sở này và thao tác trên hàng trăm người. chúng ta đang trong 
một cuộc cách mạng về chăm sóc sức khoẻ. Vì sao vậy? 

Với sự ra đời của kỹ thuật hiện đại và sự vắng bóng người thầy thuốc 
gia đình, ngành y đã mát dần tính chất phục vụ từng người. Trước đây 
người thầy thuốc gia đình nhận trách nhiệm về sức khoẻ của từng 
người trong nhà, năm chắc lịch sử của gia tộc, có khi biết được nhiều 
thế hệ. Ngày nay các bác sĩ thậm chí không nhớ tên bệnh nhân vì có 
quá đông người đến chữa. Tình hình thay đổi đã làm cho nhiều khi một 
kỹ thuật diệu kỳ có thể cứu được nhiều sinh mạng, bác sĩ chắn hẳn 
không thể nhận trách nhiệm về sức khoẻ của từng bệnh nhân. Có nơi, 
vào lúc cần thiết thì trách nhiệm đó lại rơi trở lại vào chính người bệnh. 
Đó là cơ sở cho cuộc cách mạng về chăm sóc sức khoẻ. Lúc này, nhiều 
người muốn tự lãnh trách nhiệm đối với sức khoẻ của mình hơn. Để làm 
cho thay đổi này được êm thám, cách tốt nhất là hợp nhất các phương 
pháp hữu hiệu, có vậy việc chữa trị mới dần dà trở lại phục vụ từng 
người riêng rẽ, như một thời người ta đã làm trong lịch sử của chúng ta. 


Thầy chữa và bác sĩ có thể cùng làm việc như thế nào 


Nếu cả thầy chữa lẫn bác sĩ cũng làm việc thì có thể khai thác được thế 
mạnh của kỹ thuật tốt nhất và của mối quan tâm riêng vốn có đến từng 
người bệnh. Ta hãy xét xem việc đó sẽ diễn ra như thế nào. 

Thầy chữa có thể giúp cho bác sĩ về ba điều đã nêu ở phần mở đầu 
Chương này, đó là: đưa ra một quan điểm rộng hơn về mọi yếu tố gây 
bệnh; cung cấp thông tin những dữ liệu mà các phương pháp chuẩn 
hiện tại không thu được hoặc không thu kịp trong một thời gian hạn 
định; và cung cấp thao tác bàn tay nhằm làm cân bằng hệ thống năng 
lượng của bệnh nhân, kích thích và thúc đầy việc chữa trị; nhiều khi cô 
gắng cuối cùng này lại giúp bệnh nhân thu được sức khoẻ cần thiết cho 
việc cứu mạng. 

Trong thực hành lâm sàng, thầy chữa có thể làm việc trực tiếp cùng vỚi 
bác sĩ và bệnh nhân bằng cách lập bệnh án đầu tiên để xác định vấn 
đề, đưa ra một cách nhìn tổng quát về mức độ mát càn bàng nàng 
lượng (và do đó về mức độ trầm trọng của ván đè), cung cấp một quan 
điểm rộng hơn về các yếu tố gây bệnh, và trao đổi với bệnh nhân về ý 
nghĩa của căn bệnh đối với đời sống của họ. 

Các phương pháp chân đoán của thầy chữa sẽ được luận bàn trong các 
Chương tới. Thầy chữa có thể nhận được những lời khuyên qua sử 
dụng tri giác cao cấp về chủng loại và số lượng thuốc men đặc hiệu cần 
thiết, các kỹ thuật chữa trị bổ sung, chế độ ăn uống, thức ăn bổ sungvà 
tập luyện. thầy chữa có thé theo dõi ca bệnh cùng với bác sĩ, và qua sử 
dụng tri giác cao cấp lại có thể đưa ra những lời khuyên về liều lượng 
thuốc và những nhu cầu bô sung cần thay đổi hằng tuần, hằng ngày, 
thậm chí hằng giờ. Bằng cách đó, thầy chữa và bác sĩ có thể cùng nhau 
đạt được một trình độ “điều chỉnh chính xác” trong chăm sóc bệnh nhân 
mà trước đây không bao giờ hình dung nổi. Thầy chữa có thể quan sát 
trường năng lượng của bệnh nhân để cho biết thuốc men hoặc các 
phương pháp chữa trị khác đã tác động ra sao trên toàn thân bệnh 
nhân. 

Tôi đã tiến hành một phần công việc này và thấy rất có hiệu quả. Tôi 
gặp Mietek Wirkus một nhà chữa trị cũng tiến hành việc này ba năm nay 
cùng các bác sĩ tại một bệnh khoa trực thuộc Hội Y Học Ilzics ở 
Vacsava, Ba Lan, được đặc biệt tổ chức cho kiểu chữa trị này. Họ rất 
thành công và vẫn tiếp tục. Hồ sơ tại bệnh khoa này cho thấy thao tác 
bàn tay, gọi là phương pháp chữa bệnh bằng nhân điện 
(bioenergotherapy, BET), có hiệu quả nhất đối với các bệnh ở hệ thần 
kinh và những hậu quả của chứng đau nửa đầu, trong chữa trị hen phế 
quản, tiêu dầm đêm, bệnh thần kinh, các bệnh tâm thê, loét dạ dày, một 


vài thể dị ứng, u nang buồng trứng, u lành, vô sinh, đau khớp và một số 
loại đau khác. Chữa bằng nhân điện giúp làm dịu đau do ung thư, giúp 
hạ bớt liều lượng các thuốc giảm đau hoặc an thần dùng cho bệnh 
nhân. Chữa điếc trẻ em cũng thu được kết quả tốt. Trong phần lớn 
trường hợp, các bác sĩ phát hiện ra rằng sau khi được chữa bằng nhân 
điện, bệnh nhân trở nên trầm tĩnh và thư giãn, hết đau hoặc đỡ đau, và 
bình phục nhanh hơn (đặc biệt sau phẫu thuật hoặc nhiễm khuẩn). Trên 
đất nước Hoa Kỳ, nhiều thầy chữa bắt đầu làm việc cùng với bác sĩ. BS 
Dlores Krieger dạy thao tác bàn tay cho y tá ở Trung Tâm Y Học New 
York từ nhiều năm nay, và họ thực hành phương phaá này tại bệnh viện. 
Rosalyn Bruyere, giám đốc Trung Tâm Chữa Trị Bằng Ánh Sáng, 
Glendale, California, hướng dẫn cho nhiều bệnh viện thực hành chữa trị 
và tham gia một số công trình nghiên cứu nhằm xác định tính hiệu quả 
của thao tác bằng tay đối với nhiều loại bệnh khác nhau. 

Một loại hình nghiên cứu khác có thể thực hiêệ bằng cách dùng tri giác 
cao cấp nhằm giúp các nhà nghiên cứu tìm ra nguyên nhân và chữa 
những loại bệnh tưởng chừng không chữa được, như ung thư chẳng 
hạn. Với tầm nhìn thấu thị, như sẽ được luận bàn trong Chương tới, 
thầy chữa có thể quan sát được quá trình bệnh khi tiến hành thao tác 
bên trong cho bệnh nhân. Thật là một công cụ tuyệt vời hỗ trợ cho 
nghiên cứu! 

Sử dụng tri giác cao cấp, thầy chữa có thể nói cho biết phương pháp 
nào trong số nhiều phương pháp chữa trị toàn đồ là tốt nhất cho từng 
trường hợp qua quan sát tác động của nó trên hào quang của bệnh 
nhân. Chữa trị sẽ cho kết quả nhanh hơn khi thầy chữa khuyên bảo 
bệnh nhân tập trung vào phương pháp hữu hiệu nhất đối với họ. Chẳng 
hạn, trong các quan sát của mình, tôi đã ghi nhận rằng các phương 
pháp hoặc thuốc thang khác nhau thì tác động lên các vâng hào quang 
khác nhau. Aubrey Westake trong tác phẩm của mình Mô Hình Sức 
Khoẻ đã chỉ rõ vị nào trong phương thuốc Bach Flower chữa trị cho mức 
hào quang nào. Tôi đã quan sát thấy chất vi lượng đồng căn nào có 
hiệu lực cao bao nhiêu thì tác động mạnh lên cơ thể hào quang bấy 
nhiêu. Các chức có hiệu lực cao trên 1M tác động lên bốn vàng bên trên 
của trường hào quang, còn các chất có hiệu lực thấp hơn thì tác động 
lên các mức hào quang bên dưới. Vì các chất có hiệu lực cao kinh 
khủng cho nên bao giờ người ta cũng dạy cho những người thực hành 
trẻ tuổi trước tiên hãy bắt đầu với những chất có hiệu lực thấp (cho các 
cơ thể có năng lượng thấp) sau đó mới đi lên các cơ thể bên trên sau 
khi tìm được phương thuốc chính xác. Trong quá trình thao tác bàn tay, 


thầy chữa có thể chọn cơ thể hào quang nào để tác động. Cũng đúng 
như vậy khi ta tự chữa trị bằng thiền định, trong trạng thái này, con 
người có thé tác động lên tới tát cả các cơ thể hào quang. Bức xạ học là 
phương pháp chưng cất năng lượng chữa trị từ trường năng lượng vũ 
trụ bằng cách sử dụng các máy móc để phát ra các “dải” hoặc “tần số”. 
Song song với cảm xạ học, bức xạ học truyền đi rộng rãi những năng 
lượng quanh trường năng lượng vũ trụ tới những bệnh nhân ở rất xa 
thầy thuốc. Một mẫu thử về huyết học hay một mẫu tóc lấy từ bệnh 
nhân thường được sử dụng làm anten. Nhà chữa trị bằng bức xạ học có 
thể chọn vàng hào quang nào mình sẽ thao tác lên. 

Khoa đánh bão lưng chắc chắn vươn tới được ba mức hào quang đầu 
tiên, cũng như dược thảo, vitamin, dược phẩm và phẫu thuật. Dĩ nhiên 
thao tác bàn tay, thiền định để chữa trị, hay chữa trị bằng ánh sáng, 
màu sắc, âm thanh hay tinh thể, tất cả đều vươn tới các mức bên trên 
của trường hào quang. Qua nghiên cứu, chúng ta có thể học được cách 
sử dụng các phương thức chữa trị này có kết quả tốt nhất. 

Nhiều tác phẩm đã được viết về các loại chữa trị này. Tôi gợi ý một số 
cuốn sau đây để các bạn có thể tham khảo thêm: Khoa Học Vë Vị 
Lượng Đồng Căn của BS George Vithoulkas. Các Chiêu của Bức Xa 
Học của BS David Tansely. Khoa Đánh Bão Lưng, Một Phương Thức 
Hiện Đại Cho Sức Khoẻ của BS Julius Dontenfass, Châm Cứu Cổ 
Truyên: Định Luật Năm Yếu Tố của TS Dianne M. Connelly. 

Nghề y trên xứ sở này đã tập trung chủ yếu vào thân thể và trở nên tinh 
thông trong lĩnh vực đó, nhất là đối với bệnh của các cơ quan đặc hiệu 
và của các hệ thống cơ quan. Thuốc men và phẫu thuật là những 
phương pháp chính được sử dụng. Một trong những vấn đề chủ yếu 
của việc dùng thuốc men và phẫu thuật để điều trị là các phản ứng phụ 
kinh khủng mà chúng thường gây nên. Thuốc men được kê đơn dựa 
theo sự hëu biết về hoạt động của thân. thể, nhưng chúng cũng chứa 
đựng những năng lượng ở dạng cao cấp mà dĩ nhiên về sau sẽ tác 
động lên các cơ thể bên trên. Tác động của những thuốc này lên các cơ 
thể bên trên chưa được nghiên cứu trực tiếp khi thử nghiệm thuốc để 
chuẩn bị đưa ra sử dụng. Nói đúng hơn, tác động của các năng lượng 
bậc cao này chỉ được nhìn thấy khi mà cuối cùng chúng bị dồn xuống 
thân thể. Tôi đã nhìn thấy hậu quả của những thuốc nằm lại trong hào 
quang trên dưới mười năm sau khi sử dụng. Chẳng hạn, có một loại 
thuốc sử dụng một lần để chữa viêm gan đã được coi như gây ra suy 
giảm miễn dịch sau đó năm năm. Một thuốc nhuộm màu đỏ bơm vào cột 


sống với mục đích thăm dò đã ngăn cản việc chữa trị ở các dây thần 
kinh tủy sông sau đó mười năm. 


Tiến tới một hệ thống chữa trị toàn đồ 


Tôi tin rằng các hệ thống chữa trị toàn đồ trong tương lai sẽ kết hợp cái 
kết cấu kinh khủng của kiến thức “phân tích” trong nghề y truyền thống 
với kiên thức “tông hợp” về các hệ thống năng lượng của cơ thể bên 
trên. Các hệ thống chữa trị toàn đồ trong tương lai sẽ chẩn đoán và mô 
tả việc chữa trị cùng một lúc cho tất cå các cơ thể năng lượng và thân 
thể theo yêu cầu của bệnh nhân và hợp nhất các quá trình chữa trị bên 
trong với các quá trình chữa trị bên ngoài. Các bác sĩ, các nhà đánh bão 
lưng, vi lượng đồng căn, các thầy chữa, các nhà điều trị học, châm cứu, 
v.v. tất cả sẽ cùng nhau làm việc để giúp cho quá trình chữa bệnh. Bệnh 
nhân sẽ được coi như một linh hồn trên hành trình trở về lại bản ngã 
thực: bản ngã Thượng Bé, và bệnh tật sẽ được coi như một trong các 
phương thức chỉ dẫn cho người hành hương di đúng hướng. 

Để làm việc này, ta cần sử dụng những phương pháp phân tích đã 
được nghề y phát triển để đào sâu vào những điều bí ân của các cơ thể 
bên trên, nhằm thu thập hiểu biết về hoạt động và cấu trúc của chúng. 
Ta cần những đồ ăn nghiên cứu chung trong đó các phương pháp chữa 
trị cho cơ thể bên trên được kiểm tra theo phép chữa đối chứng hiện 
hành mang tính khoa học của ngành y, để thấy được các kết quả phối 
hợp. Thuốc men và các phương pháp vi lượng đồng căn - được sử 
dụng theo phép chữa đối chứng — cùng nhau tác động như thế nào? 
Những cái nào hài hòa với nhau hó trợ và nâng cao việc chữa bệnh? 
Những cái nào đối kháng và không được dùng chung với nhau? 

Ta phải tập trung vào việc tìm ra các phương pháp phát hiện để quan 
sát các cơ thể năng lượng. Vì cơ thể etheric gồm chất thô nhất, nó 
giống thân thể nhất và chắc hẳn là dễ phát hiện nhất, cho nên ta phải 
tập trung vào nó trước tiên. Ta sẽ có một công cụ ghê góm biết máy néu 
ta tạo được một bức chân dụng cấu trúc kẻ ó của cơ thể ehteric để chỉ 
ra được các cân bằng và mát cân bằng năng lượng. Với thông tin này 
và nghiên cứu thêm, bấy giờ chúng ta có thể tìm ra nhiều phương pháp 
thực tiễn và hữu hiệu hơn để tái cân bằng năng lượng trong cơ thể 
etheric. Trong tương lai, ta có thể tiến lên khám phá những phương 
pháp áp dụng cho các cơ thể bên trên. 

Có như vậy chúng ta mới chữa được tình trạng rối loạn trước khi nó bị 
dồn xuống thân thể dưới dạng bệnh tật thé chát. 


Trước hết, tôi sẽ cố gắng dạy cho các nhà chuyên nghiệp chăm sóc sức 
khoẻ, đặc biệt là các thầy thuốc, nhìn thấy được các trường hào quang, 
có vậy họ mới thấy được quá trình bệnh tật hoạt động bên trong thân 
thể của bệnh nhân. Nhiều bác sĩ đã đưa tay ra nhờ giúp đỡ. Họ gửi cho 
các thầy chữa những trường hợp gay go nhất của họ. Thường họ làm 
điều đó một cách vụng trộm. Đã đến lúc ra khỏi buồng riêng và làm việc 
công khai thành các nhóm chữa bệnh. 

Với nhiều người được huấn luyện tốt và đủ trình độ thấy được các quá 
trình bên trong con người chỉ đơn giản bằng nhìn, thì xin hãy tưởng 
tượng xem họ sẽ đủ sức sức đưa các nghiên cứu ý học tiến xa như thế 
nào. Có thể tập trung nghiên cứu trên từng bệnh nhân cụ thể với những 
yêu cầu của họ, hơn là cứ nhắn mạnh vào việc quan sát các động vật 
trong phòng thí nghiệm. Khi người ta có khả năng đi thẳng vào (“đọc”) 
loại hình chữa trị mà bệnh nhân cần thì các chương trình sẽ được chỉ 
định ở mức riêng cho từng trường hợp chữa trị. 

Heyoan đã tuyên bố rằng “chất liệu chính xác láy với liều lượng chính 
xác tại thời điểm chính xác cho từng cá thể thì tác động như một chất 
liệu cải biến để tạo ra sức khoẻ một cách hữu hiệu nhất, ít phản ứng 
phụ nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể có”. Sức khoẻ ở đây không 
chỉ đơn thuần là sức khoẻ thể chất; nó là cân bằng trọn vẹn ở mọi mức. 
Với một tiềm năng như vậy, bây giờ ta hãy nhìn vào nhiều phương thức 
khác nhau đảm bảo thông tin trên tất cả các mức của hào quang. 


Điểm lại Chương 16 


1.Hãy mô tả quá trình chữa trị bên trong. 

2.Hãy mô tả quá trình chữa trị bên ngoài. 

3.Thuốc men tác động lên những mức nào của trường năng lượng con 
người? 

4.Các tác động của y học được kiểm tra trong các thực hành thông 
thường về y học xảy ra trên những mức nào của trường năng lượng 
con người? 

5.Hiệu lực của một phương thuốc vi lượng đồng căn có liên quan đến 
hào quang như thế nào? 


Dë làm động não 


6. Những hiệu quả chủ yếu của sự hiểu biết quá trình bệnh tật qua 
trường năng lượng con người trong thực hành y tê? Bao gôm ứng 


dụng, hoạt động tâm lý học, ý thức trách nhiệm và tự cảm nhận của 
bệnh nhân? 

7. Việc chữa trị qua trường hào quang có thể được hợp nhất vào các 
thủ tục y học thông thường như thế nào? 


_CHƯƠNG 17. 
TRỰC TIẾP BÁO ĐẠT THÔNG TIN 


Việc đáo đạt thông tin ngoài các phương thức thông thường có thể giúp 
rất nhiều cho chữa trị. Có thể nhận phần lớn các loại thông tin cần thiết 
bằng phương thức này. Nói "trực tiếp đáo đạt thông tin" là nói đúng ý 
nghĩa mà nó bao hàm. Bạn trực tiếp liên hệ và nhận được thông tin mà 
bạn cần. Quá trình này được mệnh danh là tri giác cao cấp, thiên lý nhĩ, 
minh triết, siêu cảm giác hoặc đọc ý nghĩ. Ta hãy nhìn rõ hơn xem thực 
chất quá trình đó là gì. 

Thông tin đến với bạn qua năm giác quan, mang tên gọi truyền thống: 
Thị giác, xúc giác, vị giác, thính giác và khứu giác. Phần đông chúng ta 
đã phát triển một số trong các phương tiện này để thu được thông tin 
nhiều hơn người khác. Các quá trình bên trong của tư duy, xúc cảm và 
tồn tại của bạn có nhiều điều liên quan với những cách thức đáo đạt 
thông tin của bạn, như hai nhà lập trình về ngôn ngữ học thần kinh cho 
máy tính Richard Bandler và John Grinder đã viết trong cuốn sách của 
họ Cóc Thành Hoàng Tử. Trải nghiệm nội tâm của bạn chạy qua một số 
kênh quen thuộc. Có thể là bạn hoạt động chủ yếu bằng cách kết hợp 
các quá trình thị giác với các quá trình giác quan tâm động, hoặc các 
quá trình thính giác với các quá trình giác quan tâm động, hoặc các quá 
trình thị giác với các quá trình thính giác. Có thể có bát cứ kết hợp nào. 
Đối với quá trình nội tâm khác nhau thì bạn sử dụng các kết hợp khác 
nhau. Có thể bạn biết hoặc không biết là bạn nghĩ chủ yếu đến hình 
ảnh, âm thanh hay xúc cảm. Tôi khuyên bạn khám phá, bởi lẽ phương 
thức mà bạn đáo đạt thông tin qua các giác quan thông thường là 
phương thức mà tôi muôn khuyên bạn bắt đầu học để phát triển tri giác 
cao cap của mình. 

Chẳng hạn, nếu người ta đưa cho tôi một tên người thì trước hết tôi 
nghe gọi cái tên đó, rồi bằng giác quan tâm động tôi tìm theo mọi hướng 
cho đến khi tôi cảm nhận mối liên kết được hình thành với người đó. Từ 
điểm ấy tôi nhìn thấy các bức tranh và nghe được thông tin về người 
mang tên đó. Vài năm trước đây tôi không thể làm được điều này. 

Giác quan cao cấp đầu tiên mà tôi phát triển là giác quan tâm động. Tôi 
bỏ ra nhiều giờ tiến hành tâm lý liệu pháp, đụng chạm đến nhiều người 
và trường năng lượng của họ. Sau đó, từ chỗ nhận thức được, tôi "nhìn 
thầy" được. Tôi bắt đầu nhìn thấy những vật có liên quan đến điều mà 
tôi cảm nhận. Sau rất nhiều lần thực hành, tôi bắt đầu nghe được thông 


tin. Có thể học hỏi được từng phương thức đáo đạt đó qua luyện tập và 
thiền định. Bằng cách đi vào một trạng thái tĩnh lặng và tập trung vào 
một trong số các giác quan của bạn, bạn sẽ nâng cao được nó. Muốn 
vậy chỉ có thực hành. Phần khó nhất là học được cách đi vào trạng thái 
tinh lặng và tập trung liên tục vào chủ định của bạn. 


Những bài tập nâng cao tri giác 
Đề nâng cao giác quan tâm động của bạn 


Xin hãy ngồi vào một tư thế thiền định thoải mái và hãy tập trung cảm 
nhận bên trong thân thể bạn. Hãy tập trung vào các bộ phận của thân 
thể và các cơ quan. Nếu thấy có lợi thì hãy tiếp cận bộ phận mà bạn 
đang tập trung chú ý. Nếu bạn có thiên hướng thị giác, có thể bạn sẽ 
muôn nhìn vào bộ phận đó. Nếu có thiên hướng thính giác, có thể bạn 
sẽ muốn lắng nghe tiếng thở hay tiếng tim để giúp cho mình tập trung 
hơn. 

Báy giờ hãy làm như vậy đối với khoảng không gian xung quanh bạn. 
Mắt nhắm lại, bạn hãy ngồi và cảm nhận căn phòng. Hãy tập trung vào, 
hãy vươn tới hoặc tỏa lan tới các vị trí khác nhau trong căn phòng và 
các đồ vật khác. Nếu thấy cần, bạn mở mắt ra và sờ vào các đồ vật 
trong phòng trước khi quay trở lại ngồi và cảm nhận. Sau đó, bạn nhờ 
một người bịt mắt cho bạn và dẫn bạn vào một căn phòng lạ. Hãy ngồi 
và cảm nhận khoảng không gian bằng giác quan tâm động giông như 
cung cách mà bạn hòa đồng vào trong thân thể mình. Bạn đã thấy được 
gì về căn phòng? Hãy bỏ khăn bịt mắt ra và kiểm tra. Bạn hãy làm như 
vậy với nhiều người, nhiều động vật và cây cối. 

Dé nâng cao thi giác của bạn, hãy ngôi thiền định và trong trạng thái 
nhằm mát, hãy nhìn vào bên trong thân thể mình. Nếu gặp rắc rối gì sẽ 
được giác quan hỗ trợ. Tiếp cận bộ phận hoặc lắng nghe các quá trình 
nội tâm cho đến khi bạn có được một bức tranh về điều này. Sau đó tiến 
hành như vậy đối với căn phòng. Trước tiên mở mắt ra quan sát các chỉ 
tiết trong phòng rồi nhắm mắt lại mà tạo ra trong óc bức tranh về căn 
phòng. Bấy giờ, hãy đi tới một căn phòng lạ và bắt đầu làm điều tương 
tự trong trạng thái nhằm mắt. Bạn có thể "nhìn thấy" gi? 

Hãy nhớ rằng chúng ta đang nói về cảm nhận thị giác. Điều này khác 
với quá trình mường tượng là một hành động sáng tạo trong đó bạn 
mường tượng cái mà bạn muốn tạo ra. 


Để nâng cao thính giác của bạn, hãy ngồi thiền định. Hãy lắng nghe bên 
trong thân thể mình. Một lần nữa, nếu cần, bạn đặt tay lên bộ phận mà 
bạn đang lắng nghe và hãy cảm nhận nó hoặc nhìn vào nó. Rồi bạn đi 
ra ngoài và lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Nếu bạn thực hiện 
việc này trong rừng thì bạn sẽ bắt đầu nghe được tính đồng bộ của các 
âm thanh. Chúng cùng nhau tạo nên một bản nhạc giao hưởng. Hãy 
lắng nghe chăm chú hơn. Bạn có thể nghe được gì nào? Những âm 
thanh không tồn tại? Hãy lắng nghe kỹ càng, một ngày nào đó chúng sẽ 
có ý nghĩa đối với bạn. Itzhak Bentov trong cuốn sách của mình Lân 
Theo Con Lắc Hoang Dã đã viết về một âm thanh the thé mà nhiều 
người ngồi thiền định nghe được. Nó nằm bên trên tầm bình thường 
của thính giác. Tác giả cuốn sách đã có thể đo được tần số của âm 
thanh này. 

Khi tôi phát triển các khả năng "nhìn thấy" của mình, tôi phát hiện ra 
rằng những bức tranh đến với tôi dưới hai dạng. Một dạng có tính biểu 
tượng, dạng kia là nguyên bản. Trường hợp bức tranh có tính biểu 
tượng, ta chỉ đơn giản thấy một hình ảnh nào đó có ý nghĩa về con 
người mà ta đang "đọc". Chẳng hạn, ta có thể thấy một tinh vân cuộn 
xoáy trên bầu trời hay một chiếc bánh sô cô la lớn. Trong trường họp 
bức tranh là nguyên bản, ta thấy các bức tranh về sự kiện hoặc đồ vật. 
Ta có thể chứng kiến một trải nghiệm trong quá khứ của bệnh nhân. 
Trong cả hai trường hợp hình ảnh biểu tượng và "đọc" sự kiện thì thấy 
chứa giữ vị trí của người chứng kiến. Nghĩa là thầy chữa đi vào cơ cầu 
thời gian đó và chứng kiến các sự kiện như chúng đã xảy ra. Điều 
tương tự cũng có thật trong trường hợp hình ảnh biểu tượng. Thầy 
chữa chờ cho hình ảnh hiện ra và mô tả nó đúng như nó biểu lộ. Tôi gọi 
việc này là dẫn kênh tiếp nhận. Điều vô cùng quan trọng là hình ảnh 
không được thầy chữa hiểu thấu hoặc bị thầy chữa làm nhiễu loạn khi 
nó biểu hiện. Ý nghĩa của hình ảnh đối với thầy chữa và đối với bệnh 
nhân có thể khác nhau. Ví dụ, nếu bạn thấy một bức tranh biểu tượng, 
thấy cảnh một chiếc xe ca màu xanh chạy xuống đường, thì bạn đừng 
nói ngay "Ô, cái này có ý nghĩa gì nhi?" Bạn phải theo dõi chiếc xe chạy 
xuống đường và dé cho cảnh này biểu hiện ra trước mặt bạn. Trong quá 
trình đó, bạn sẽ tuần tự thu thập thông tin và dần dà dựng nên được 
một bức tranh có thể hiểu được. Có thé là bạn không biết bức tranh đó 
có ý nghĩa biểu tượng gì hoặc nó là nguyên bản gì (tức là điều gì đó 
đang xảy ra hoặc có thể xảy ra) cho tới mãi về sau. Nhận thông tin theo 
cách này là đáng tin cậy. Bạn để ra chừng ba mươi phút đến một giờ để 
tạo dựng bức tranh thành một điều gì đó có thể hiểu được. 


Mặt khác, một số nhà thấu thị sử dụng các biểu tượng riêng của mình 
và đọc bằng cách lý giải chúng. Việc này chỉ có hiệu lực khi thực hành 
nhiều, bởi vì trước tiên nhà thấu thị phải tạo được cho mình một bộ biểu 
tượng rõ ràng qua đó có thể thu nhận thông tin. 

Trong một loại khác về hình ảnh nguyên bản, thầy chữa nhìn thấy một 
bức tranh về một cơ quan bên trong của bệnh nhân. Bức tranh này hoặc 
hiện ra trên màn hình trong tâm trí thầy chữa, cái mà tôi gọi là màn hình 
tâm trí, hoặc hiện ra khu trú bên trong thân thể bệnh nhân, như thé thày 
chữa có thể nhìn qua các lớp của thân thể vào tận cơ quan giống như 
một máy X quang. Loại nhìn thấy này, tôi đã mệnh danh nó là thấu thị. 
Nó là một công cụ rất có hiệu lực giúp ta mô tả bệnh tật. Với tầm nhìn 
thấu thị, bạn sử dụng lối đáo đạt trực tiếp chủ động. Điều đó có nghĩa là 
bạn tìm kiếm một số thông tin đặc hiệu mà bạn muốn đạt tới. Ví dụ, 
bằng thấu thị, tôi có thể nhìn vào bất cứ nơi nào trên thân thể. Tôi có thể 
quyết định nhìn vào lúc nào, ở độ sâu bao nhiêu, ở mức nào của hào 
quang và với mức dung giải nào hoặc kích thước từ vĩ mô đến vi mô. 


Cảm nhận từ xa 


Tôi đã thấy rằng trực tiếp đáo đạt thông tin có hiệu lực đối với người 
trong cùng căn phòng với mình hoặc ở xa. Việc đọc hào quang từ xa ở 
cự ly lớn nhất của tôi được tién hành trong cuộc trao đổi bằng điện thoại 
giữa New York City và Italia. Về điểm này, theo trải nghiệm của tôi, việc 
đọc hào quang từ xa hiện ra khá chính xác, nhưng việc chữa trị không 
công hiệu bằng khi tôi ngồi cùng phòng với bệnh nhân. 


Trực tiếp đáo đạt thông tin và tiên tri 


Nhiều lần người ta đặt ra với hướng đạo của tôi những câu hỏi về 
tương lai. Hướng đạo của tôi luôn trả lời rằng có thể nói về thực tại có 
khả năng xảy ra trong tương lai, nhưng đó không phải là những thực tại 
tuyệt đối sẽ phải xảy ra, bởi lẽ mỗi con người đều có tự do ý chí để sáng 
tạo ra cái họ muốn có trong tương lai. Hướng đạo của tôi luôn nói rằng 
Người sẽ không đoán trước chuyện tương lai, nhưng rồi nhiều lần 
Người lại tiến lên và trả lời câu hỏi được đặt ra. Phần lớn những chuyện 
được tiên đoán trong tương lai này xảy ra sau đó khá lâu. Chẳng hạn, 
Heyoan nói với một bà rằng bà ta có thể sẽ quan tâm nhiều đến chuyện 
dính líu với Liên Hợp Quốc. Về sau bà này nhận được hai giấy mời làm 
cho bà ta trở thành có quan hệ với tổ chức quốc tế này. Người bảo một 


ông rằng, ông ta có thể có quan hệ với ngoại giao đoàn tại Mêhicô và sẽ 
tiếp cận việc này trong thời gian đi nghỉ ở Bồ Đào Nha. Chuyện xảy ra 
đúng như thế. Một số trường hợp khác được Người nhắc là phải hoàn 
tất một số việc vì có thể sẽ phải di chuyển. Hiện giờ họ di chuyên thật 
rồi, dù rằng trước đó họ không mảy may nghĩ đến chuyện đó. Về phần 
tôi thì vào lúc tôi bắt đầu một buổi chữa đặc biệt, Người bảo tôi là bệnh 
nhân đó bị ung thư và sẽ chết. Và chị này không qua được. Khi chị đến 
chữa chỗ tôi, không ai nghi ngờ là chị bị ung thư cả, cho đến khi chụp 
CAT scanner bốn lần trong khoảng bốn tháng. Các kết quả chụp CAT 
scanner cho thấy hình thù, kích thước và vị trí của ung thư giống hệt 
như khi tôi nhìn thấy bằng thấu thị. Dĩ nhiên tôi rất lo ngại khi nhận được 
thông tin đó. Tôi không lộ ra cho bệnh nhân mà chỉ khuyên chị ta nên đi 
khám bác sĩ ngay. Không may tôi đã không tiếp cận được bác sĩ. Những 
trải nghiệm như thế làm ta lưu ý về trách nhiệm của thầy chữa; ván đề 
sẽ được luận bàn sau này trong cuốn sách. 

Phương pháp đo đạc tốt nhất cho quá trình trực tiếp đáo đạt thông tin là 
công trình nghiên cứu về thấu thị do Russell Targ và Harold Puthoff 
thuộc Viện Nghiên Cứu Stanford thực hiện. Họ thấy một nhà thấu thị 
ngồi ở tầng hàm của phòng thí nghiệm ở Stanford có thể vẽ khá chính 
xác bản đồ về vị trí của một nhóm người được chọn làm cọc tiêu đã 
được phái đến một số địa điểm. Targ và Puthoff bắt đầu tiến hành thí 
nghiệm với các nhà tâm lý học lừng danh và thấy rằng những người mà 
họ chọn, kể cả người hoài nghi nhất, đều không một ai làm được điều 
vừa nói. Tôi tin rằng điều tôi đang làm cũng rất giống như vậy và tôi chỉ 
áp dụng nó vào chữa trị. 

Tóm lại, tôi tin rằng phần đông chúng ta có thể sử dụng một vài phương 
thức trực tiếp đáo đạt thông tin trong cuộc sống thường ngày của mình. 
Thông tin nào đã giúp bạn điều hành nghề nghiệp tốt hơn? Hẳn là bạn 
có thê cảm nhận thông tin đó qua tri giác cao cấp của chính mình. Tất 
cả điều đó là một cách khác để nói rằng con người có nhiều phương 
thức nhận thông tin và hướng dẫn nếu bản thân có yêu cầu và khai mở 
để đón nhận. 

Trực tiếp đáo đạt thông tin có nhiều quan hệ mật thiết với tương lai. Nếu 
loài người học cách đáo đạt thông tin, coi như đó là sự gợi y về tính 
hiển nhiên của thực tại thì điều này sẽ tác động đến toàn bộ hệ thống 
giáo dục và tất nhiên đến cả xã hội. Người ta đến trường không chỉ để 
học cách lập luận suy diễn và quy nạp, thu nhập kiến thức và nâng cao 
trí nhớ, mà sẽ còn đến trường để học cách tiếp cận bát cứ điều gì mà ta 
muốn biết ngay tức khắc. Thay vì mát hàng giờ để ghi nhớ mọi việc, 


người ta sẽ học cách đáo đạt thông tin tàng trữ trong "bộ nhớ” của 
trường năng lượng vũ trụ. Trong thuật ngữ bí truyền, sự tàng trữ thông 
tin này được mệnh danh là văn thư akashic. Văn thư này là dấu ấn năng 
lượng được xếp trong toàn đồ vũ trụ của mọi thứ đã từng xảy ra hoặc 
đã từng biết đến. Não hoạt động theo cách này thì thông tin không tàng 
trữ trong ký ức, nó chỉ đơn giản là được đáo đạt mà thôi. Não hoạt động 
theo cách này thì nhớ lại có nghĩa là điều chỉnh lần nữa cho phù hợp với 
toàn đồ vũ trụ và đọc lại thông tin, chứ không phải là lục soát ký ức để 
tìm lại thông tin,. 

Do chỗ thông tin này tồn tại bên ngoài giới hạn của thời gian tuyến tính, 
như đã nói trong Chương 3, hẳn là con người ở mức độ nào đó có khả 
năng đọc được tương lai, như Nostradamus đã tiên đoán sự ngoi lên 
của một tên độc tài ở châu Âu tên là Histler nhiều thế kỷ trước khi Hitler 
lên cầm quyền. 


Điểm lại Chương 17 


1. Những phương thức chính trực tiếp đáo đạt thông tin là gì? 

2. Hãy mô tả cách thức nâng cao thị giác, thính giác và giác quan tâm 
động của bạn. 

3. Nếu một người thuộc dạng giác quan tâm động thì loại thiền định nào 
và loại trực tiếp đáo đạt thông tin nào là tốt nhát để người đó tập trung 
vào? 

4. Điểm khác biệt giữa chủ động nhìn vào hào quang và cảm nhận nó 
bằng biểu tượng? 

5. Trực tiếp đáo đạt thông tin khi được tiến hành từ xa thì có hiệu lực 
không? Xa bao nhiêu? Hiện tượng này có thể giải nghĩa như thế nào 
bằng Vật Lý Học? 

6. Điểm khác biệt giữa chủ động dẫn kênh tiếp nhận và trực tiếp đáo đạt 
thông tin? 


Đề làm động não 


7. Bạn chủ yếu thuộc dạng thị giác, thính giác hay giác quan tâm động? 


CHƯƠNG 18. 
THẦU THỊ 


Trải nghiệm đầu tiên của tôi về thấu thị diễn ra một buổi sáng sớm khi 
tôi đang nằm trên giường quan sát cấu trúc hay hay của cơ và xương 
phía sau có của chồng tôi trong khi anh nằm nghiêng và đang ngủ cạnh 
tôi. Tôi nghĩ rằng cung cách mà các bắp thịt liên kết với các đốt sống 
thật đáng chú ý. Bỗng nhiên tôi nhận thức được việc tôi đang làm và vội 
vàng thôi không nhìn như vậy nữa. Tôi không muốn "quay lại" với mức 
độ thực tại đó trong một thời gian, cho rằng mình đã "hư cấu" ra mọi cái 
đó. Dĩ nhiên cuối cùng điều đó đã trở lại. Tôi bắt đầu "nhìn thấy" bên 
trong các bệnh nhân của mình. Ban đầu việc này làm tôi lúng túng, song 
sức thấu thị của tôi vẫn còn đó và tôi cứ tiến hành. Thấu thị liên quan 
đến thông tin khác mà tôi có thể thu được về các bệnh nhân hoặc từ họ 
hoặc từ các bác sĩ của họ. 

Thấu thị là cách nhìn của con người thay cho máy X quang hoặc máy 
cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) và cũng tỉnh vi như thế. Thấu thị bao 
gôm khả năng nhìn vào thân thể ở bất cứ độ sâu nào và với mức dung 
giải nào (trong một dãy nào đó) mà người ta muốn nhận biết. Nó là một 
phương thức mới để cảm nhận mọi vật. Nếu tôi muốn nhìn thấy một cơ 
quan, tôi tập trung vào nó. Nếu tôi muốn nhìn thấy nội dung bên trong 
cơ quan đó hoặc một phần riêng của nó, tôi tập trung vào đấy. Nếu tôi 
muốn nhìn thấy một vi sinh vật đang xâm phạm thân thể, tôi tập trung 
vào nó. Tôi nhận được những bức tranh của các vật này trông giống 
như những bức tranh thông thường. 

Chẳng hạn, một buồng gan khỏe mạnh có màu đỏ thẳm, cũng giống hệt 
như khi nhìn bằng mắt thường. Nếu gan đã từng bị hoặc đang bị hoàng 
đản thì nó có màu nâu vàng bệnh hoạn. Nếu bệnh nhân đã được hoặc 
đang được chữa bằng hóa trị liệu thì gan thường có màu nâu ngả lục. 
Các vi sinh vật được nhìn thầy như thể chúng năm dưới kính hiên vi. 
Các trải nghiệm về thấu thị của tôi lúc đầu xảy ra tự phát, về sau trở nên 
dễ điều khiển hơn. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng để thấu thị được như vậy tôi 
đã phải có một trạng thái khai mở, trong đó con mắt thứ ba (luân xa 6) 
của tôi đã được hoạt hoá và phần còn lại của tâm trí tôi đã ở vào một 
trạng thái tương đối tĩnh lặng, tập trung. Về sau, tôi tìm ra những kỹ 
thuật đưa con người đạt tới trạng thái đó, như vậy tôi có thể nhìn vào 
bên trong thân thể vào thời điểm tôi lựa chọn, miễn là lúc bấy giờ tôi có 
thể đi vào trạng thái tâm thần và cảm xúc này. Nếu tôi mệt mỏi, có thể 


tôi không làm được việc ấy, một phần là do khi mệt mỏi con người rất 
khó tập trung và làm tĩnh lặng tâm trí. Khi ta mệt mỏi cũng rất khó nâng 
cao tốc độ rung động của bản thân. Tôi cũng phát hiện ra rằng mở mắt 
hay không mở mắt cũng thế thôi, không có ý nghĩa đáng kể, trừ khi lúc 
đó mình xen kẽ nhận thêm thông tin bổ sung thì phải mở mắt ra để cho 
thông tin này đi vào qua đôi mắt mở. Đôi khi thông tin bổ sung này giúp 
cho việc tập trung; đôi khi nó lại gây trở ngại. Chẳng hạn, đôi khi tôi 
dùng mắt để giúp tập trung tâm trí vào nơi mình đang nhìn. Lúc khác tôi 
lại nhắm mắt lại để cố gắng không cho thông tin khác đang di vào có thể 
làm tôi mất tập trung. 


Mặt trước 


Lp ngoài Lp trong 
Mặt sau 
sS Tiki 
CN YS anh xam 
i22 2S 
EK IN e i 
Y 522 2€ rÈ. ` 


Các vạch năng lượng rỗi răm 


Hình 18-1: Tôn thương ở vai nhìn thây băng thấu thị 
(Tài liệu chân đoán) 


Các ví dụ về thấu thị 


Một ví dụ về thấu thị được trình bày ở Hình 18-1. Phía trên bên trái cho 
thấy mặt trước bên ngoài của hào quang, phía trên bên phải cho thấy 
hình ảnh bên trong và minh họa phía dưới cho thấy mặt sau bên ngoài. 
Trường hợp này là một người bạn gái của tôi ngã trên băng bị thương ở 
vai. Khi tôi thao tác trên người chị, tôi có thê thấy "đám xuất huyết hào 
quang" từ mặt trước của vai, nơi mà chị bị mát năng lượng. Các vạch 
năng lượng ở mặt sau dọc theo cơ thang trở nên rôi rám và cần được 
uốn nắn lại. Tôi úp bàn tay phải của mình lên chỗ xuất huyết để cầm 
máu và gỡ rối ở lưng. Khi tiến hành việc này, tôi thấy đầu trên của 
xương cánh tay bị giập vỡ, và sau đó tôn thương này được khẳng định 
bằng X quang. Buổi chữa " "ngắn ngúi" đó (nửa giờ) đã cầm được máu 
và gỡ được rối, giúp rút ngắn thời gian điều trị tổn thương xương. 

Một ví dụ khác, trình bày ở Hình 18-2 là một u nang buồng trứng mà tôi 
đánh giá là có kích thước tương tự một quả bóng tennis, đường kính 
7cm. Ngày 3 tháng Giêng (Hình 18-2A) nó có màu xám ngả xanh thẫm. 
U nang này đã được một bác sĩ chẩn đoán nhưng bệnh viêm khung 
chậu, có màu đỏ thẫm trên hào quang, thì không được ông phát hiện. 
Ngày 15 tháng Giêng (Hình 18-2B) u nang co lại còn 4cm thì bệnh viêm 
khung chậu mới được bác sĩ chàn đoán. Ngày 21 tháng Giêng (Hình 18- 
2C) u nang còn 2cm nhưng màu đen hơn và cho thấy một hình xoắn ốc 
rất lạ dính vào u. Bệnh nhân theo một chế độ ăn kiêng chữa bệnh thanh 
toán được vấn đề (Lúc này tôi không chữa trị mà chỉ quan sát sự tiến 
triển). Ngày 29 tháng Giêng (Hình 18-2D) u lớn lên tới 3cm, kích thước 
của một đồng 25 xu, vào lúc bắt đầu kinh nguyệt (hiện tượng này 
thường xảy ra đối với các u nang). Ngày 6 tháng Hai (Hình 18-2E) u nhỏ 
lại còn 1cm, ngày 3 tháng Ba (Hình 18-2F) u biến mất hoàn toàn, với 
nhiều năng lượng khỏe khoắn trước kỳ kinh. Tát cả các quan sát này 
phù hợp về kích thước với những quan sát khung chậu do một bác sĩ 
tiền hành. 

Bởi vì màu đen của u nang xuất hiện trên hào quang ngày 21 tháng 
Giêng, cho nên cả bác sĩ lẫn tôi đều khuyên bệnh nhân dùng kháng 
sinh. Bệnh viêm khung chậu (PID) thường kéo dài trong thời gian lâu (ở 
trường hợp này là 3 năm) đã được biết như là mở đầu cho sự phát triển 
của ung thư, vì vậy chúng tôi muốn ngăn ngừa bằng cách giải tỏa ó 
nhiễm khuẩn. Bệnh nhân vẫn giữ chế độ ăn kiêng chữa bệnh suốt trong 
quá trình điều trị. Chị ta có thể hoàn toàn hết nhiễm khuẩn mà không 
cần kháng sinh, song chúng tôi không muốn điều may rủi. Theo kết quả 


nhìn thấu thị của tôi, phần nhiều u nang có màu đen. Ở giai đoạn sớm 
của bệnh, ung thư có màu xanh xám thẫm. Nếu nó tiến triển nó chuyển 
sang màu đen trên hào quang. Sau đó các đốm trắng hiện ra có màu 
đen. Khi những đốm trắng lóng lánh và bung ra như núi lửa thì ung thư 
đã di căn. Trong trường hợp này, u nang trở nên quá thẫm màu để chỉ 
ngồi chờ giải quyết vấn đề bằng chế độ kiêng khem có tác dụng tinh 
khiết hóa. 

Hình 18-3A (trang 224) trình bày một trường hợp viêm khung chậu, 
nang buồng trứng và xơ buồng trứng. Như bạn có thể thấy, tri giác cao 
cấp phân biệt dễ dàng u nang với u xơ hiện ra trên hào quang có màu 
nâu ngả đỏ. 

Hình 18-3B cho thấy một ví dụ về sử dụng thấu thị từ xa. Vào cuối một 
buổi học, một nữ sinh viên hỏi tôi có thể chữa cho một người bạn của cô 
ta bị hai u xơ được không. Trong khi cô sinh viên hỏi, tôi thấu thị thấy 
ngay vùng khung chậu của bạn cô. Tôi bèn vẽ lại hình ảnh nhìn thấy lên 
bảng đen. Hai tháng sau, khi bệnh nhân đến chữa chỗ tôi thì hình vẽ 
của tôi được khẳng định. Cái mà tôi nhìn thấy đã được chån đoán của 
bác sĩ khẳng định. Cô này có hai u xơ tương đối nhỏ hiện ra có màu nâu 
ngả đỏ trên hào quang. U bên phải ở cao hơn và bên ngoài tử cung, còn 
u bên trái ở thấp hơn và một phần dính vào tử cung. 


(ueop uguə nôt re I) op f 
Suny Suonq 8ươu n ga nyo Suonx Zunyy wan quàq i4 eyo :Z-81 YUH 
10 Suet 67 


Z0 Suen} 90 Ã‡3N `d 


£esN G 


£ 5ueq £0 XeSN `4 
wog JA 
D u L z ° 
TÊN HÀ. 
A Quà 
& St ` 
F: (ië 21 Š 
4% A `. 4@ 
£ äg Sues wey} 
SŠ to Sues ue 
_ VỆ úi uey oq op nem ex weng 
mey wex quex 


KTE 


10 Suey} or Ấg3N '4 


10 Suey} T7 Ấ3N '2 
AN u Z 


uru) ues quex 


meq} wex quex 


wey} oq 


10 214} €0 Â‡3N `V 


Cái mà tôi đã không thể nhìn thấy từ xa mà chỉ quan sát được trong khi 
chữa trị là ở luân xa 2 đàng trước có một chỗ rạn, có thể một phần do 
phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trái. Luân xa này trước khi cắt buồng 
trứng ắt hẳn đã bị nhiễu loạn tạo nên rối loạn chức năng là chủ yếu. Tôi 
chắc chắn rằng cuộc mô đã gây thêm chán thương cho luân xa này. 
Cộng với chấn thương do phẫu thuật, phụ nữ thường rút năng lượng 
của họ ra khỏi khu vự có cắt bỏ buồng trứng bởi vì họ không muốn cảm 
nhận nỗi đau cảm xúc do mát một buồng trứng. Loại tắc nghẽn năng 
lượng này ức chế quá trình chữa trị tự nhiên trong khu vực đó của thân 
thể, chỉ tổ làm cho chán thương cuối cùng trở nên xấu hơn. 


Tiên tri bằng thấu thị 


Một ví dụ về tiên tri, hoặc sự báo trước của các thầy dạy tâm linh xảy ra 
hôm tôi đi thăm một chị bạn. Khi còn cách cơ quan của chị ba khu nhà, 
tôi nghe được tiếng mách bảo rằng chị ta không có ở đấy, rằng có thể 
chị ta đã bị một cơn đau tim và tôi cần phải chữa cho chị. Tôi thấy cơ 
quan khóa cửa, đến nhà thì thấy chị trong trạng thái đau đớn, cánh tay 
trái áp lên người. Cả buổi sáng chị đã ở phòng cấp cứu có máy đo điện 
tim. Hình 18-4 chỉ rõ những gì mà tôi nhìn thấy bằng thấu thị. Có một nỗi 
đau cảm xúc và sợ hãi mắc lại ở họng và đám rối thái dương, có năng 
lượng ứ đọng trong khu vực tim, thắm vào thân thể và lúc này đi thẳng 
ra sau tới hậu diện mạo của luân xa tim. Đốt sống ngực thứ năm bị lệch 
sang trái. Đốt sống này không phối hợp với những dây thần kinh kích 
thích tim mà lại năm ở rê của luân xa tim. Tôi cũng quan sát được một 
điểm yếu trên động mạch chủ ngay phía trên tim. Trong khi hai chúng tôi 
cùng thao tác để giải tỏa năng lượng ứ đọng xung quanh tim, bạn tôi 
buông lỏng chỗ tắc nghẽn cảm xúc ở vùng họng và vùng đám rối thái 
dương bằng cách san sẻ nỗi đau cho tôi và khóc lóc. Năng lượng màu 
tối trở nên sáng sủa, đốt sống ngực thứ năm trở lại vị trí _cũ. Bạn tôi thấy 
dễ chịu hơn rất nhiều. Điểm yếu trên động mạch chủ vẫn còn khi tôi ra 
về, nhưng về sau dần dần trở nên sáng hẳn. 


Thấu thị vi mô 


Hai ví dụ về thấu thị vi mô được trình bày trên hình 18-5A và hình 18- 
5B. Hình 18-5A cho thấy các vi sinh vật hình gậy nhỏ xíu đã tràn ngập 
vùng vai-cánh tay của một bệnh nhân được chẩn đoán là nhiễm khuẩn 
tựa bệnh phong. Tôi có thể nhìn thấy những vi khuẩn này thâm nhập 


vùng đó, cả cơ lẫn xương. Khi tôi thao tác chữa trị thì một luồng ánh 
sáng màu, lúc đầu có màu tím nhạt, về sau có màu ánh bạc rất mạnh 
tuôn vào thân thể và chan hòa vùng nhiễm khuẩn. Ánh sáng này làm 
cho các vi sinh vật rung động ở tốc độ lớn. Dường như nó đánh cho 
chúng long ra. Sau đó dòng chảy năng lượng quay tròn và hút các vi 
sinh vật ra khỏi thân thê. 

Trong trường hợp bệnh AMI, (bệnh bạch cầu nguyên tủy bào cấp) ở 
bệnh nhân Rose đã được chữa bằng hóa trị liệu, tôi có thể nhìn thấy 
những vật tựa như hạt giống, màu trắng, bẹt, hình thù rất lạ hiện ra 
đang dính dáp với các hồng cầu (hình 18-5B). Khoảng một năm trước 
khi chị ta đến với tôi, một số bác sĩ đã bảo là chị có thể chết trong vòng 
hai tuần lễ. Vào thời điểm đó, lập tức chị được điều trị tích cực và tiếp 
tục hóa trị liệu. Chị kê rằng khi họ bảo chị chỉ còn sống được hai tuần 
nữa thôi, chị đã nhìn thấy một ánh sáng óng vàng bàng bạc trong phòng 
và biết rằng mình sẽ không chết. Trên nhãn của các chai thuốc mà chị 
được chuyền trong thời gian nằm viện, chị đều viết lên máy chữ "Yêu 
thương thanh khiết". Chị không bị phản ứng phụ khi chữa hóa trị liệu. 
Bệnh chị thuyên giảm. 


(ueop uuu nà rẻ 1) 
iq) nut UN :£-81 WH 


Suëp uərq vx uựn[ ga ox 5uÈp 2v2 `g ox 5uÈp va Suny šuonq ueu ‘néo 50n([ way `V 


Su. èp uəu də va 
qurb ovq ox 5uÈ( 


IE/0p toq 0X šuËëp IVI 
Agu que tả) 
0p nen 
31A DU roy Pa 
ure) 3X NANJ IVON? VA š 
Sun suonq 1g2 op ) i n2 Suny 
ynu ub 02 Aep 03 eA 


Sun Suonx ex uen 


ea 10[ 3Ëoq YOL iq ex uen tou , 
quex əëoq wex NV) top Ket ney 
nur 01x ex uen? 


10N} 0D/U1E3 NEJN 
(Sun) 5uoA) jèqu 

urexnueur eur tôn) 

ure 3nX WU MIY 


Suoy uq nb dñuƏ 


IPNI EI nes m 133 WT] & 15% 
N vua 2 


èn n Suón| Suey 


` ` Ms xự d 
š Ya <2 e7 à, 
€ t2 N2 


(ượop ugya nòn TeL) 
UI O əp URA 2ÿ2 iq) NEY WYN :ÿ~-§[ YUH 


nes ETđ 


trọn nəK wG 


` Suuonp re 


103 wep ga Suòy Ọ 
INX WEI UIBU 2E† WJ 


Ten uəq 23 weU EX E Ẹ 
s mp 388u Suos 10G Ən n šuón| Suey 


Khi chị trở thành bệnh nhân ngoại trú và tiếp tục hóa trị liệu, chị bắt đầu 
liên hệ với một người bạn của tôi, Pat Rodegast: Bạn tôi dẫn kênh cho 
chị liên lạc với một hướng đạo tên là Emmanuel. Emmanuel bảo Rose 
ngừng hóa trị liệu vì phương pháp này làm chị ốm yếu. Các bác sĩ bảo 
néu ngừng hóa trị liệu thì chị sẽ chết rất nhanh, bởi vì các xét nghiệm 
máu cho thấy bệnh chị thuyên giảm chứ chưa khỏi. Đây không phải 
chuyện dễ thực hiện song chị quyết định ngừng hóa trị liệu. Vào thời 
gian này chị đến chỗ tôi, và tôi nhìn thấy những vật tựa như các hạt 
giống trong máu chị. trong lần chữa đầu tiên, các vật tựa như hạt giống 
này bị đánh long ra bằng một tia sáng lúc đầu có màu tím nhạt, về sau 
thì màu bạc, rồi chúng bị hút hết ra ngoài. Xét nghiệm kế đó cho thấy 
máu chị hoàn toàn bình thường, không còn vật lạ, đây là kết quả đầu 
tiên kë từ ngày chị được chẩn đoán bệnh. 


Màu xảm bạc 


A. Các vi sinh vật hình gậy 
Hinh 18-5: Nhìn thâu thị vi mô 


Rõ ràng tôi không phải là công cụ chủ yếu trong việc chữa bệnh cho chi; 
vai trò của tôi là làm chỗ dựa và thanh lọc máu cho chị. Nhờ khả năng 
thấu thị mà tôi đã có thể cam đoan với chị rằng không có gì khác 
thường trong máu chị. Điều này tiếp tục được các xét nghiệm máu minh 
chứng, cho đến khi chúng tôi quyết định rằng chị sẽ không phải đến chỗ 
tôi và không cần chỗ dựa này nữa. Không dễ dàng chút nào đối với chị 
trong việc ủng hộ sự thật nơi bản thân mình. Trước đây chị cần chỗ dựa 
này bởi vì vào thời điểm đó các bác sĩ, với tất cả chân tình, đều rất sợ 
chị sẽ chết rất nhanh nếu như ngừng hóa trị liệu và thường xuyên nhắc 
chị điều này. Nói vậy không có nghĩa là phê phán các bác sĩ, họ đã làm 
mọi việc có thể làm được đề cứu sinh mạng cho chị. Nhưng trong 
trường hợp này có những yếu tố khác tác động vào mà họ không hay 
biết. Tôi là thầy chữa, tôi khai thác được thông tin đó. Họ thì không. Đây 
là một ví dụ cho thấy rằng, sự hợp tác cởi mở giữa các thầy chữa tâm 
linh với các bác sĩ y khoa sẽ phục vụ tốt cho bệnh nhân. Chúng ta có 
nhiều điều có thể trao đổi với nhau để giúp cho quá trình chữa trị. 


Quá trình thấu thị 


Tôi có một lối giải thích tác động của cách nhìn này. Tôi đã quan sát 
thấy đường di của ánh sáng vào thân thể bằng thấu thị hoặc nhìn bằng 
X quang của mình. Và cái mà tôi nhìn thấy là nó. Ánh sáng vừa di vào 
con mắt thứ ba (tức luân 6-ND), vừa đi vào hai mắt thông thường và 
tuôn chảy dọc theo các dây thần kinh thị giác như trình bày ở hình 18-6. 
Ánh sáng này có rung động cao hơn ánh sáng nhìn thấy được và có thê 
đi xuyên qua da. Ánh sáng đi qua giao thoa thị giác và đi vòng tuyến yên 
nằm sau giao thoa thị giác. Lúc này ánh sáng đi theo hai đường. Một 
đường tới các thùy chẳm cho thị giác bình thường, một đường đi vào 
đồi não cho chức năng kiểm tra vận động nhãn cầu. Theo quan sát của 
tôi thì bằng một số kỹ thuật thiền định và tập thở, con người có thé làm 
cho tuyến yên bắt đầu rung động và bức xạ ánh sáng hào quang vàng 
óng (hoặc ánh sáng màu hồng nếu người đó đang yêu). Rung động này 
và ánh sáng vàng óng làm tăng lượng ánh sáng phân nhánh đi vào 
vùng đồi não. Theo điều tôi nhìn thấy được, ánh sáng hào quang này 
vòng lầy bề mặt của đáy thể chai và được hướng vào bên trong tuyến 
tùng vốn tác động như một máy dò cho việc nhìn thấu thị. Bằng cách 
thở có kiểm tra, cọ không khí vào phần sau trên của họng và màn hầu 
nằm đúng đối diện với tuyến yên, tôi có thể kích thích tuyến yên rung 


động như vậy. Cách thở thiền định này cũng giúp tôi tập trung và làm 
tĩnh lặng tâm trí. Việc này cũng mang ánh sáng vàng óng từ nền lên 
phía sau cột sống của tôi và ánh sáng hồng lên trán. Hai luồng này vòng 
láy nhau trong khu vực đồi não. Điều đó mang lại thêm năng lượng cho 
các vùng trán trung tâm và trung tâm của não. Cảm giác chủ quan của 
loại nhìn này là để cho một cái gì đó (năng luợng, thông tin) đi vào vùng 
con mắt thứ ba của đầu. Loại nhìn thấy này cho ta khả năng chụp quét 
ở bất cứ độ sâu nào ta chọn, với một dãy rộng các mức dung giải, 
xuống tới mức tế bào, thậm chí mức virus. 

Cảm giác chủ quan của tôi là mình có được một máy chụp quét scanner 
trong đầu. Nó khu trú ở vùng não trung tâm đàng sau con mắt thứ ba 
của tôi cách chừng 2 inches, nơi mà một đường thẳng từ con mắt thứ 
ba chạy ra sau sẽ cắt đường thẳng nối liền hai thái dương. Dường như 
nó là tâm của máy scanner. Từ điểm này tôi có thể nhìn về bất cứ 
hướng nào mình chọn mà không cần quay đầu về phía đó; tuy nhiên, nó 
thường giúp tôi nhìn trực tiếp vào vật mà tôi đang chụp quét. 

Khi một bệnh nhân đến với tôi, tôi tiến hành chụp quét một lượt toàn bộ 
thân thể họ để nắm bắt khu vực cần quan tâm. Tôi bị thu hút vào những 
vùng thân thể cần chú ý. Sau đó tôi điều chỉnh cho khớp đúng với phần 
ấy và chụp quét ở mức dung giải tinh vi. Để có được kết quả chính xác, 
lắm lúc tôi đặt hai tay lên vùng có vấn đề. Tôi thấy làm như vậy thì nhìn 
vào dễ hơn. 

Đôi khi tôi sử dụng phương pháp khác. Tôi chỉ việc yêu cầu nhìn một 
bức tranh xem vấn đề như thế nào là tôi nhận được một bức tranh tâm 
thần về tình hình đó. 


Các bài tập để kiến lập thấu thị 
1. Du hành qua thân thé 


Phương thức tốt nhất dé luyện tập thấu thị là qua các bài tập thư giãn 
sâu bao gồm cái gọi là “du hành qua thân thế". 

Trước tiên, bạn hãy nằm xuống và nới lỏng mọi quần áo chật. Thở sâu 
và thư giãn. Thử làm như thế lần nữa. Bây giờ hãy hít sâu và làm căng 
toàn bộ thân thể bạn, càng căng càng tốt. Nín thở, sau đó thở ra và để 
cho hết căng. Làm lại lần nữa. Rồi lặp lại động tác tập căng-thở, nhưng 
chỉ cho mức căng bằng một nửa thôi và căng đều trên toàn bộ thân thé. 
Thở ra và thả lỏng. Bây giờ bạn hãy thở sâu và thư giãn trong khi thở 
ra. Lặp lại ba lần mà không căng thân thể. Hãy mường tượng sức căng 


rỉ ra khỏi thân thể, tựa như mật ong đặc trên bề mặt phía dưới bạn. Hãy 
cảm nhận tim bạn đập chậm lại, nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Lúc này bạn 
hãy tưởng, tượng mình rất tinh tế, như một chấm sáng và đi vào thân thể 
bạn, tới bất cứ nơi nào mà bạn chọn. Bản ngã tinh tế đó của bạn chảy 
vào vai trái, làm thư giãn mọi căng thẳng khi nó đi tới. Bản ngã tinh tế đó 
của bạn chảy xuống cánh tay trái và đi vào bàn tay trái, làm thư giãn 
mọi căng thẳng tại đó, rồi quày trở lên đi vào chân phải và sau đó quay 
lên tay phải. Toàn bộ thân thể của bạn nặng và ấm. Lúc này bạn bắt đầu 
thăm dò các hệ thống của thân thể bằng bản ngã tinh tế của bạn. Hãy đi 
vào tim bạn và hãy đi theo máu khi máu được bơm trong thân thể bạn. 
Hệ thống này có vẻ tốt không? Nó có cảm thấy khỏe mạnh không? Rồi 
bạn hãy du hành qua hai lá phổi và nhìn vào các mô của phổi. Hãy đi 
vào các cơ quan tiêu hóa của bạn. Hãy đi theo tiến trình của thức ăn khi 
nó vào trong thân thể bạn. Hãy đi từ miệng xuống thực quản mà vào 
trong dạ dày (bao tử) của bạn. Nó có dáng vẻ thế nào? Nó có đủ năng 
lượng không? Nó có được cân bằng giữa số enzyme tiêu hóa mà nó 
cần không? Rồi bạn hãy theo thức ăn mà ra khỏi dạ dày, qua tá tràng, 
vào ruột non rồi vào ruột già. Mọi thứ có tốt cả không? Bấy giờ bạn quay 
trở lên đi vào gan, tụy, lách của bạn. Chúng hoạt động có tốt không? 
Hãy du hành qua bộ phận sinh dục. Chúng có bảo dưỡng được tình yêu 
mà chúng xứng đáng không? 

Nếu có một chỗ nào đó trong thân thể làm bạn bận tâm thì bạn hãy phái 
bản ngã tinh tế của bạn tới khu vực đó, mang theo yêu thương và năng 
lượng. Hãy nhìn cho kỹ khu vực đó. Nếu nó thiếu thứ gì thì hãy để bản 
ngã tinh tế của bạn làm điều gì đó cho nó. Nếu nó cần được thanh lọc 
thì hãy thanh lọc. Nếu nó cần năng lượng, hãy để bản ngã tinh tế gửi 
năng lượng tới cho nó. 

Khi bạn đã thỏa mãn với việc thăm dò và chăm sóc thân thể mình, bạn 
hãy để cho bản ngã tinh tế lớn lên thành bạn với kích thước bình 
thường và hòa nhập với bản ngã thực của bạn. 

Bạn có thể trở lại với phương thức tự thăm dò này vào bất cứ lúc nào 
bạn muốn. 

Bạn hãy đưa bản thân mình trở về với trạng thái nhận thức bình thường 
nhưng hãy cứ để cho bản thân thư giãn sâu, tự tin và biết nhận thức. 
Bạn đã chụp quét chính thân thể bạn. 


2. Chụp scan cho bạn mình 


Hãy ngồi đối diện với bạn mình trên ghế. Một người có thể là quan sát 
viên và người kia ở trạng thái khai mở dë được quan sát. Hãy tiễn hành 
thiền định để tĩnh lặng tâ trí. Nhẹ nhàng để bản thân tập trung vào bạn 
mình. Mắt nhắm. Nhớ rằng đây cũng tựa như du hành qua thân thể vậy. 
Lúc này có thể du hành bằng mắt qua thân thể của bạn mình. Chỉ có 
khác một chút, bởi vì lúc này ta chụp quét từ bên ngoài vào. 


Đổi não 


Các đường di của 
ảnh sáng ag óng 


Tuyến yên 
Võ thị giác 


Lối qua mũi 


Hai đường đi của 
ánh sảng vàng óng 


Giao thoa thị giác 
Tuyến yên 
Hình 18-6: Giải phẫu học khi nhìn thấu thị 


Trước hết, hãy chụp quét cả thân thể để tìm ra khu vực nào thu hút 
mình. Đầu tiên, CÓ thể dùng hai tay, nhưng tay chớ đụng vào người. Về 
sau sẽ không cần dùng tay nữa. Khi được trực giác thu hút tới một khu 


vực trên thân thể của bạn mình thì hãy tập trung hơn vào nơi đó. Hãy để 
cho bản thân tập trung vào các cơ quan ở khu vực ấy. Hãy tin vào cái 
mình nhìn thấy. Ta có thể có một màu sắc, một kết cấu, một cảm giác 
hoặc đúng là một ý thức mơ hồ về cái gì đó. Hãy để cho bức tranh đi 
vào đầu mình. 

Khi đã thỏa mãn với cái mình tìm ra được, hãy để cho bản thân bị thu 
hút vào một khu vực khác của thân thể bạn mình và lặp lại như trên. 
Nếu như không bị thu hút vào khu vực nào cả thì chỉ bắt đầu chụp quét 
thân thê. 

Có thể chụp quét thân thể bằng cách chụp quét từng vùng, hoặc néu 
biết giải phẫu (cần phải học nếu muốn trở thành thầy chữa) thì chụp 
quét các cơ quan. Hãy ghi những gì mình nhìn thấy. 

Khi đã thỏa mãn với việc thăm dò đó, hãy từ từ trở lại với bản thân và 
mở mắt ra. 

Hãy luận bàn với bạn ta cái mà ta nắm bắt được. Điều ta nắm bắt có 
tương quan với điều mà bạn ta biết về bản thân hay không? Điều gi 
không ăn khớp? Có thể giải thích tại sao không? Có thể câu trả lời nằm 
trong những điều mà ta thừa nhận. Có thể vấn đề nằm trong chính bản 
thân ta. Có thể là ta đúng, còn bạn ta không biết về tình hình mà ta "đã 
nhìn thấy". Lúc này hãy chuyên vai đi và để cho bạn quan sát mình. Hãy 
để cho bản thân ở trạng thái thụ động để bạn ta dễ dàng tién hành công 
việc. 


3. Thiên định để khai mở scanner con mắt thứ ba 


Một phương pháp tập luyện mà Đức C.B, một trong các thầy học của 
tôi, gợi ý là nằm ngửa hoặc ngồi ở tư thế thẳng lưng. Đảm bảo thật 
thoải mái. Hít sâu vào bằng mũi. Trước tiên làm cho bụng dưới đầy 
không khí, rồi phần ngực giữa, đến phân ngực trên. Sau đó mở miệng 
ra, càng to càng tốt. Giữ cho phần sau của lưỡi hướng về phần sau của 
họng và giữ họng sao cho không khí chỉ thoát ra nêu nó cọ vào phần 
sau trên của họng, gần màng hầu. Hãy cố tìm cách cho "không khí cọ 
vào, càng phía sau càng tốt. Âm thanh phát ra do cọ cần phải thanh 
nhẹ, không ủng uc. Đừng oặt đầu ra phía sau mà giữ đầu thẳng theo cột 
sống. Từ từ để cho không khí ra khỏi thân thể bạn, đầu tiên là không khí 
ở bụng dưới, rồi phần ngực giữa, xong đến phần ngực trên. Đề cho 
toàn bộ không khí đi ra. Thở và thư giãn. lặp lại thở cọ. Khi đã nắm chắc 
được vấn đề này thì hãy thêm phần mường tượng sau đây. 


Trong khi thở ra, hãy mường tượng một luồng ánh sáng óng vàng xuất 
phát ở vùng chậu sau và chạy thẳng lên theo cột sống đi vào vùng não 
trung tâm. Lặp lại ba lần như vậy theo ba lần thở có cọ không khí vào 
màng hàu. Bấy giờ hãy tập trung vào phía trước thân thể. Luồng ánh 
sáng này có màu hồng ở phía trước thân thé. Lặp lại ba lần theo ba lần 
thở cọ. Nhớ rằng hai luồng ánh sáng này ôm lấy nhau bên trong trung 
tâm của não. 

Mỗi lần bạn học xong bài tập này, bạn đừng thực hiện thêm quá ba đến 
bốn lån thở cho quy tắc đó sẽ bị hoa mắt, choáng váng. Yêu cầu thực 
hiện bài tập cuối cùng này hết sức cần thận vì nó rất mạnh mẽ. Lấy cái 
gì cũng phải từ từ. Bạn không thể tăng tốc độ cho sự tiến triển của mình 
bằng phương cách vô tổ chức. Một phương cách như vậy không bao 
giờ có kết quả (mặc dù phần đông chúng ta mong cho nó có). 

Nhiều lần trong một buổi chữa, tôi thực hiện các bài tập thở rất nhanh 
và điều đó giúp tôi nâng cao các rung động và năng lượng của mình, 
đến mức tôi có thể nhìn vào hào quang tốt hơn, nhìn thấy những mức 
cao hơn của hào quang, và cũng truyền được những tần số cao hơn 
qua trường hào quang của bản thân. Để làm việc đó, tôi cọ không khí 
vào phần sau trên của họng, nhưng tôi thở rất ngắn và nhanh bằng mũi. 
Do chỗ tôi đã nhiều lần thực hiện các bài tâp trên nên bây giờ tôi tiến 
hành việc này một cách dễ dàng. Đôi khi tôi cũng thở sâu, đều, thậm chí 
thở vào thở ra mà không cần nghỉ ở giữa và cọ không khí vào phía sau 
họng để tập trung chú ý, để cho tâm trí khoáng đạt và cân bằng trường 
năng lượng của mình. Tôi gọi kỹ thuật thở này là thở cọ mũi. 

Khi thị giác cao cấp đi đôi với thính giác cao cấp thì thông tin nhận được 
càng trở nên hữu ích hơn. 


Tìm nguyên nhân bệnh tật: Đi ngược lại thời gian 


Tôi đã phát hiện ra một phương thức "đọc" nguyên nhân của một vấn đề 
thể chất đặc biệt. Nó phối hợp hai kỹ thuật. Kỹ thuật thứ nhất là phương 
thức thông thường gợi ký ức. Đơn giản nhớ lại hồi ta còn trẻ. Bây giờ 
hãy láy một tuổi nào đó, hoặc một vị trí nào đó mà ta đã sống và nhớ lại 
nó. Rồi nhớ lại một thời gian còn sớm hơn thế. Quá trình bên trong gợi ý 
ký ức là gì? Nó giống cái gì? Khi tôi nhớ việc gì đó trong quá khứ, tôi sử 
dụng tâm trí mình theo một phương thức riêng. Tôi biết cái đó giống cái 
gì. Tôi giữ ký ức về cảm nghĩ, hình ảnh hoặc âm thanh. Thật dễ dàng "đi 
ngược lại" thời gian; tất cả chúng ta đều làm như thế. Phần đông tin 
rằng chỉ có thể làm được điều đó cho bản thân, chứ không làm được 


cho người khác. Đó đúng là một niềm tin hạn chế. Tôi đã phát hiện ra 
rằng chính quá trình bên trong đó, quá trình đi ngược lại thời gian, được 
sử dụng đề "đọc" lịch sử đã qua của bệnh tật. 

Kỹ thuật thứ hai là sử dụng mối liên kết tâm động và thấu thị. Trước hết 
tôi liên kết với phần đặc biệt có vấn đề của thân thể bằng cách sử dụng 
giác quan tâm động của mình. Sau đó tôi có một bức tranh của khu vực 
có vấn đề để mô tả điều kiện hiện tại của nó. Tôi giữ mối liên kết này rồi 
đi ngược lại thời gian, đọc quá khứ và chứng kiến lịch sử của phần thân 
thể đó đó. Vì tôi cứ chứng kiến trở lại quá khứ, cuối cùng tôi “đọc 
được” nguyên nhân của vấn đề. Chẳng hạn, tôi sẽ thấy một chấn 
thương xảy ra cho một phần thân thân thể vào một thời điểm khá xa 
trong đời sống của bệnh nhân. Rồi lại sẽ thấy một chấn thương khác, 
còn xa hơn cái kia, cứ thế. Phần lớn những bệnh trầm trọng là kết quả 
của một chuỗi dài những chán thương như thế. Tôi cứ đơn giản đi 
ngược lại thời gian cho tới thời điểm trước khi xảy ra chán thương ở 
phần thân thể đó. Chán thương đầu tiên xảy ra là nguyên nhân khởi đầu 
của vấn đề hiện tại. 


Điểm lại Chương 18 


1. Sử dụng thấu thị có thể thấy được gì? Bạn thấy được vùng nào trong 
thân thể? Ở độ sâu bao nhiêu? 

2. Bằng thấu thị, người nhìn có thể cảm nhận các vật với dãy kích cỡ 
nào? 

3. Có thể sử dụng thấu thị từ xa được không? 

4. Hãy liệt kê ba bài tập thấu thị. 

5. Tuyến nội tiết nào là máy dò cho việc thấu thị. 


Đề làm động não 


6. Điểm khác nhau giữa mường tượng và cảm nhận? 


CHU'ONG 19. f 
THÍNH GIÁC CAO CÁP VÀ VIỆC LIÊN LẠC VỚI 
CÁC THÀY DẠY TÂM LINH 


Thông tin mà tôi nhận được bằng thính giác lúc đầu có tính chất chung, 
về sau, khi thực hành nhiều thì thông tin có tính chất đặc hiệu. Chẳng 
hạn, tôi thường nghe những lời nói đầy yêu thương và quả quyết dành 
cho người đến chữa trị. Vë sau thông tin này trở nên đặc hiệu, như tên 
bệnh nhân, mắc chứng bệnh gì, hay trong một số trường hợp cả chế độ 
ăn, vitamin, cách chữa chạy hoặc thuốc men gì có lợ cho bệnh nhân đó. 
Nhiều người theo những hướng dẫn bằng lời này đều thu được kết quả 
tôt. 

Phương thức tốt nhất để nâng cao thính giác cao cấp mà tôi biết là ngồi 
dë nhận hướng dẫn. Lấy bút giấy, ngồi vào tư thế thiền định thoải mái, 
tập trung bản thân và nâng cao ý thức. Hình thành trong tâm trí một câu 
hỏi càng rõ càng tốt. Lúc này tập trung vào việc muốn biết được sự thật 
về vấn đề đó, bát kë câu trả lời như thé nào. Sau đó viết câu hỏi lên 
giấy. Đặt bút giấy xuống ngay cạnh mình, tập trung và tinh lặng tâm trí. 
Chờ đợi câu trả lời sẽ đến với mình trong hình thái những bức tranh, 
những cảm nghĩ, những khái niệm chung, những lời nói hay thậm chí cả 
mùi nữa. Viết câu trả lời ra giấy, bất kë nội dung như thế nào. Có thể 
bạn nghĩ rằng nó không thích hợp nhưng cứ viết đi. Hình thức của thông 
tin đi tới sẽ thay đổi. Bạn cứ ngồi lại với nó và viết. Bản ghi chép cuối 
cùng sẽ bắc đầu định hướng cho thông tin bằng lời nói. Hãy tập trung 
vào việc trực tiếp lắng nghe những lời nói với mình. Thực hành, thực 
hành, hãy thực hành nữa. Hãy viết bất cứ điều gì đến với mình. Đừng 
quên điều gì cả. Sau khi bạn viết xong, hãy để tờ giấy riêng ra ít nhất 
trong bốn tiếng đồng hồ. Sau đó bạn quay lại và đọc điều bạn đã viết. 
Bạn sẽ thấy nó thú vị. Bạn hãy dành một cuốn só tay cho mục đích này. 

Sau khi tôi tập như trên trong 3 tháng liền, hằng ngày vào lúc bình minh 
thì thông tin bằng lời nói đến với tôi nhanh đến nỗi tôi không tài nào viết 
kịp. Tiếng nói gợi ý cho tôi mua một máy đánh chữ. Chẳng bao lâu sau, 

tôi đánh máy cũng không kịp nữa. Tiếng nói lại gợi ý mua một máy ghi 
âm. Tôi mua. Lúc đầu thật khó chuyển từ viết tay sang đọc to những lời 
nói lên. Âm thanh tiếng nói của tôi giao thoa với bản thân đang tĩnh lặng 
lúc này có khả năng in sâu vào tâm trí tôi. Qua thực hành tôi lại trở nên 
thông tỏ. Bước tiếp theo là tiến hành việc này cho người khác, sau đó là 
trước mặt một nhóm. Điều này đặc biệt làm ta lúng túng, bởi vì công 


thức dẫn kênh bằng lời nói hoạt động có nghĩa là người dẫn kênh chỉ có 
thể nghe được máy lời đầu tiên của nội dung sắp nói. Nó đòi hỏi niềm 
tin khi chộp lấy đoạn đầu của một câu và để cho phần còn lại mà mình 
chưa biết bị trôi qua. 

Trải nghiệm về khai thác thông tin bằng lời nói đưa ta đến một câu hỏi 
không thể tránh né: "Ai nói?" Chắc chắn là tôi nghe một tiếng nói. Nó là 
tiếng nói mà tôi bịa ra, hay nó có nguồn gốc khác? Tìm ở chỗ nào tốt 
nhất? Hãy hỏi tiếng nói! Tôi đã làm như vậy. Tiếng nói trả lời: "Tên tôi là 
Heyoan, hướng đạo tâm linh của ban". 

“Heyoan có nghĩa là gi?” 

"Là Cơn Gió Thì Thầm Chân Lý Qua Nhiều Thế Kỷ". 

“Cơn gió ấy từ đâu đến?” 

"Kenya". 

Điều có thật là trước đó tôi đã từng nhìn thấy các thần linh và thiên thần 
hiện hình, nhưng tôi đã xếp những điều này vào loại ảo ảnh. Bây giờ thì 
họ chuyện trò với tôi. Chẳng bao lâu sau tôi cảm nhận được sự đụng 
chạm của họ vào người tôi và một đôi lần khi tôi nhìn thấy một mùi thơm 
kỳ lạ. Đây chỉ là ån dụ, hay là thực tại? Toàn bộ thực tại riêng của bản 
bản thân đến với tôi qua các giác quan và vì các giác quan đó đã phát 
triển cho nên lúc này có một thực tại to lớn hơn, khái quát hơn hiện hữu 
đối với tôi. Những người khác có tri giác phát triển cũng phải trải nghiệm 
như vậy. Đối với tôi, điều đó là có thật. Bạn chỉ có thể quyết định bằng 
trải nghiệm của bạn. 

Nhận thông tin từ hướng đạo khác ở chỗ bạn đi vào một ån dụ mà bạn 
đòi hỏi có thông tin từ một người uyên bác hơn và từng trải hơn bạn. 
Thông tin đi vào vượt quá hiểu biết của bạn nhưng nếu để cho nó tiếp 
tục đi vào thì cuối cùng bạn sẽ hiểu được. Dẫn kênh cho hướng đạo có 
thể đem lại thông tin vượt quá tư duy tuyến tính và có thể làm cho người 
ta xúc động sâu sắc; nó vượt qua các giới hạn của con người mà đạt tới 
linh hồn. Thường thì hướng đạo Heyoan của tôi nói vào lúc bắt đầu buổi 
đọc. Điều đó có nghĩa là tôi thực hiện việc khai thác trực tiếp một cách 
thụ động. Rồi đến một thời điểm nào đó, Heyoan sẽ gợi ý bệnh nhân đặt 
ra các câu hỏi để làm cho mọi việc được sáng tỏ hơn. Tôi cảm thấy đây 
là khoảng thời gian tốt nhất, bởi vì các hướng đạo thường biết nhiều 
hơn chúng ta về vị trí thực của các vấn đề. Vì vậy khi Heyoan bắt đầu 
đọc, chúng tôi không phải mát thì giờ trong việc đạt tới thông tin sâu sắc 
vẫn chờ sẵn đề giúp đỡ chúng tôi. 

Tôi cũng đặt ra các câu hỏi cho Heyoan trong các buổi đọc. Thường tôi 
thực hiện việc này một cách lặng lẽ. Tôi có thể yêu cầu một bức tranh 


về tình trạng hoặc một phần đặc biệt nào đó của thân thể, hay là yêu 
cầu mô tả một vấn đề nào đó. Tôi thường đặt các câu hỏi như "Đây có 
phải ung thư không?” Thường thì tôi nhận được những câu trả lời khá 
đặc hiệu, nhưng không thoải mái về nội dung mà câu trả lời có thể mang 
lại. Trong trường hợp ấy tôi thường làm tắc nghẽn thông tin đi vào. Lúc 
đó tôi lại phải tập trung đề tiếp tục. Còn bây giờ là lúc bạn thử làm xem. 


Các bài tập dë nhận hướng dẫn tâm linh 


Hãy ngồi vào tư thế thiền định, lưng thẳng nhưng với một chỗ ưỡn nhẹ 
ở thắt lưng. Bạn có thể ngồi trên ghế tựa, sử dụng lưng ghế để dựa 
vào, hoặc bạn có thể ưa tư thế yoga hơn thì ngồi trên một gối đệm đặt ở 
sàn nhà, hai chân bắt tréo. Hãy đảm bảo một tư thế hết sức thoải mái. 

1. Nếu bạn thuộc dạng tâm động, hãy nhắm mắt lại và chỉ đơn giản theo 
dõi nhịp thở vào ra thân thể mình. Có thể là bạn muốn thỉnh thoảng lặp 
lại lời nhắc nhở bản thân "Theo hơi thở tới trung tâm". Bằng khả năng 
mường tượng của mình, bạn hãy theo hơi thở mà đi vào thân thể và 
mọi con đường tới trung tâm của bạn. Các giác quan của bạn có thể bắt 
đầu đi theo luồng năng lượng chảy suốt thân thể bạn. 

2. Nếu bạn thuộc dạng thị giác, hãy tưởng tượng có một ống óng vàng 
lên xuống dọc cột sống, chỗ có luồng sức mạnh chủ yêu cùa hào 
quang. Hãy mường tượng ra một quả câu màu óng vàng ngả trắng bên 
trên đầu bạn. Khi bạn thở một cách yên bình thì quả câu chằm chậm hạ 
xuống qua cái ống mà đi vào phần trung tâm của thân thể bạn tới đám 
rối thái dương. Sau đó bạn hãy theo dõi quả cầu óng vàng này lớn lên 
như mặt trời bên trong đám rối thái dương của bạn. 

Có thể là bạn muốn làm cho quả cầu óng vàng nơi đám rối thái dương 
tiếp tục lớn lên. Trước tiên hãy để cho nó bơm dày thân thể bạn bằng 
ánh sáng óng vàng. Rồi để cho nó làm dày trường hào quang của bạn 
cũng bằng ánh sáng óng vàng đó. Tiếp tục cho lan ra để làm đầy căn 
phòng bạn đang ngôi. Nếu bạn thiền định giữa một vòng người bao 
quanh thì hãy nhìn thấy những quả cầu óng vàng của họ phông lên tạo 
thành một vòng tròn óng vàng, làm đầy căn phòng. Hãy để cho nó lan 
ra, lớn lên to hơn căn phòng, cho tới tòa nhà cao tàng bạn đang có mặt 
trong đó, cả khu vực bên ngoài tòa nhà, cả thị trán hay đô thị, cả bang, 
cả nước, cả châu lục, cả địa câu và vượt xa hơn. Hãy tiền hành từ từ. 
Hãy chuyên dịch ý thức của bạn để phát triển quả cầu ánh sáng óng 
vàng to ra tới mặt trăng, tới các vì sao. Hãy làm dày vũ trụ bằng ánh 
sáng óng vàng rực rỡ. Hãy nhìn thấy bản thân bạn là một phần của vũ 


trụ ấy, làm thành một với cái đó và vì vậy mà làm thành một với Thượng 
pê. 

Bây giờ bạn hãy giữ láy ánh sáng đang rực rỡ ấy và từng bước mang 
nó trở lại bên trong, đúng như khi bạn gửi nó di ra bên ngoài. Hãy làm 
đầy con người bạn bằng toàn bộ ánh sáng ấy và bằng sự hiểu biết vũ 
trụ. Phải đảm bảo thực hiện việc này dần dần, tuần tự từng bước đưa 
trở lại vào bên trong. Hãy cảm nhận trường hào quang của bạn lúc này 
được nạp nhiều năng lượng kinh khủng. Bạn cũng đã mang trở về cho 
trường hào quang của bạn nhận thức về việc bạn làm thành một với 
Đắng Sáng Tạo. 

3. Nếu bạn thuộc dạng thính giác, có thể bạn muốn chỉ đơn giản sử 
dụng một câu thần chú cho toàn bộ buổi thiền định. Có thể bạn muốn 
dùng một tên gọi thiêng liêng như thần chú, chẳng hạn Om, Sat-Na, 
Jesus, hoặc "Hãy im và nhận biết ta là Thượng Đế". Hoặc có thể bạn 
muốn đánh một nốt nhạc. Tôi thấy có một số hôm phải cố gắng hơn để 
tập trung, do vậy tôi có thể sử dụng phối hợp các bài thiền định nói trên 
để làm cho tâm trí mình khỏi bị ảnh hưởng bởi các thứ âm thanh đó. 
Vào hôm khác, tất cả cái mà tôi cần chỉ đơn giản là một câu thần chú. 
Đề tiến hành thêm thiền định và thực hành nhằm đạt tới trạng thái chấp 
nhận bản thân tĩnh lặng và phát triển tính nhạy cảm của bạn, tôi đặc biệt 
khuyên bạn theo các bài tập trong cuốn sách Kiểm Tra Tự Nguyện của 
Jack Schwarz. Cuốn sách chứa đựng toàn bộ các loại bài tập phù hợp 
với tinh thần phương Tây và rất công hiệu. 

Do chỗ bạn đã tập trung và tâm trí bạn được tĩnh lặng, bạn sẵn sàng 
ngồi chờ đợi hướng dẫn tâm linh. 


Dẫn kênh các thầy dạy tâm linh của mình để xin hướng dẫn 


Mỗi người có vài hướng đạo tâm linh lưu lại với họ và hướng dẫn họ 
qua suốt nhiều cuộc đời. Thêm vào đó, mỗi người còn có các thầy học 
hướng đạo lưu lại trong suốt những thời gian học hỏi đặc biệt và được 
chọn lựa cho việc học hỏi đặc biệt đó. Chẳng hạn, nếu bạn học để 
thành nghệ sĩ, bắt buộc bạn phải có một vài hướng đạo thuộc dạng 
nghệ sĩ ở xung quanh để tạo cảm hứng. Trong bất cứ công trình sáng 
tạo nào mà bạn để tâm trí vào, tôi chắc rằng bạn đã được các hướng 
đạo tạo cảm hứng cho, họ là những người có mối liên kết với loại công 
việc này trong thế giới tâm linh, ở đó các hình thái được hoàn hảo hơn 
và tốt đẹp hơn cái mà chúng ta có khả năng thể hiện trên bình diện trái 
đât. 


Để tiếp xúc với các hướng đạo của mình, hãy đơn giản ngồi lại trong sự 
thấu hiểu tĩnh lặng, yên bình là bạn làm thành một với Thượng Đề, là 
ánh sáng của Thượng Đề hiện hữu trong từng phần của thân thể bạn và 
bạn được tuyệt đối an toàn. Thái độ đó cho phép bạn đạt tới trạng thái 
tính lặng nội tâm và trạng thái này cho phép bạn nghe được. 

Nói chung, khi đi vào trạng thái nâng cao để xin hướng dẫn, tôi đi qua 
trải nghiệm nội tâm sau đây. 

Tôi cảm thấy bị kích thích vì có cảm giác về sự hiện diện của một 
hướng đạo giàu ánh sáng và yêu thương. Rồi tôi nhận thấy một chùm 
tia sáng trắng bên trên tôi và tôi bắt đầu nâng mình lên để đi vào trong 
chùm tia sáng đó (Người ta có thể nói là tôi đi lên để nhập vào đó bằng 
óc tưởng tượng). Tình trạng kích thích trong tôi giảm bớt khi tôi nhận ra 
một đám mây màu hồng của yêu thương hạ xuống phủ lên người tôi. 
Tôi trở nên tràn trề cảm giác yêu thương và an toàn. Bấy giờ tôi cảm 
thấy bản thân được nâng lên vào trong một trạng thái cao hơn của ý 
thức. Vào lúc này thân thể tôi có thể điều chỉnh đôi chút, như khung 
chậu võng xuống hơn (tư thế hướng về phía trước) và cột sống thẳng ra 
hơn. Tôi có thể ngáp một cái không tự giác để giúp luân xa họng của 
mình khai mở (Đây là luân xa qua đó ta nghe được tiếng nói của các 
hướng đạo). 

Sau khi lên cao thêm, tôi đi vào một trạng thái yên bình thiêng liêng. 
Thường thì lúc này tôi vừa nghe tiếng vừa nhìn thấy các hướng đạo. 
Suố trong thời gian bắt đầu đọc thông tin, tôi vẫn tiếp tục lên cao. Tôi 
thường có khoảng ba thầy dạy hướng dẫn cho. Người đã đến trước đây 
để giúp tôi thường có một hoặc nhiều hướng đạo của Người đi theo. 

Đó là trải nghiệm về ánh sáng, yêu thương và yên bình khẳng định mối 
liên kết của bạn với các hướng đạo. Nếu bạn không có được điều này 
khi tìm cách dẫn kênh thì cầm chắc là lúc ấy bạn không liên kết được 
với các hướng đạo. 

Hướng đạo sẽ truyền đạt thông tin với hình thái nào mà bạn dễ tiếp 
nhận nhất. Hoặc là một khái niệm chung, những lời nói trực tiếp, những 
bức tranh biểu tượng, hoặc là những bức tranh trực tiếp về những sự 
việc xảy ra như các trải nghiệm trong quá khứ hay tiền kiếp. Khi một 
hình thái truyền đạt không tới được bạn, hoặc là bạn sợ hãi điều được 
chuyển đến thì các hướng đạo sẽ chuyển sang một hình thái khác hoặc 
tiếp cận vấn đề từ một khía cạnh khác. Chẳng hạn, nếu tôi sợ những lời 
nói đi vào có một ý nghĩa nào đó, hay nếu có người nào đã đặt ra một 
câu hỏi đặc biệt có thể gây tranh luận, tôi thường ' 'chạy trốn" khỏi vị trí 
thanh bình và hài hòa nội tâm ấy và không còn nghe được những điều 


mà hướng đạo nói nữa. Báy giờ tôi phải mát một hai phút dë tìm lại vị trí 
ấy trong tôi. Nếu tôi vẫn không nắm bắt được lời của họ thì các hướng 
đạo chắc hẳn sẽ gửi đến cho tôi một khái niệm tổng quát mà sau đó tôi 
tìm cách lý giải bằng lời lẽ của riêng tôi. Điều này dần dần lại hòa hợp 
với những lời nói của các hướng đạo và tôi "trở lại hàng ngũ”. Nếu việc 
đó không có hiệu quả thì nội dung sẽ được chuyển đến dưới dạng một 
bức tranh mà tôi sẽ bắt đầu mô tả và để cho bệnh nhân giúp mình tìm ra 
ý nghĩa của bức tranh biểu tượng đối với họ. 

Các trải nghiệm bên trong của tôi về dẫn kênh bằng lời nói như sau: Tôi 
ngồi ở tư thế bắt tréo chân, hai lòng bàn tay đặt dưới bắp vé. Trước hết 
tôi tập trung vào bản thân. Theo tôi, việc này về phương diện tâm động 
có nghĩa là bám chặt vào thân thể mình. Có cảm giác như thể tôi xây 
một nên móng năng lượng chắc chắn ôm lấy nửa thân dưới. Có nên 
móng này rồi, tôi bắt đầu nâng cao ý thức của mình bằng cảm nghĩ tâm 
động là nó dâng lên và tập trung vào phía trên để đi vào trong ánh sáng. 
Tôi cũng xoay hai lòng bàn tay hướng lên trên khi tiến hành việc này. 
Đến một điểm nào đó khi tôi đã được nâng lên cao thì sẽ có tiếp cận với 
hướng đạo. Một lần nữa tôi lại cảm nhận điều này bằng tâm động. Tôi 
nhìn thấy hướng đạo của mình ở phía sau vai phải và tôi nghe một vài 
lời nói đầu tiên phát ra từ phía đó. Khi tôi và hướng đạo đã sẵn sàng để 
bắt đầu, tôi giơ hai tay, giữ các đầu ngón áp sát nhau và đặt lên trước 
đám rối thái dương hoặc trước tim mình. Điều này làm cân bằng trường 
năng lượng của tôi và giúp cho việc duy trì trạng thái được nâng cao. 
Thở cọ mũi cũng hỗ trợ cho việc đó. Vào lúc này, tôi thường bắt đầu 
dẫn kênh bằng lời nói. Trước tiên lời nói đi từ khu vực vai phải tới. Tôi 
càng liên kết chặt chẽ với quá trình dẫn kênh bao nhiêu thì những lời nói 
đó càng gần sát bấy nhiêu. Hướng đạo cũng như tiến lại gần hơn. 
Chẳng máy chốc không có thời gian trễ giữa nghe và nói, và hướng đi 
rõ ràng của những lời nói chuyền dịch lên phía trên và bên trong đầu tôi. 
Hướng đạo cũng hiện ra ăn khớp như in với tôi. Người bắt đầu lắc hai 
cánh tay và hai bàn tay của tôi phối hợp với đối thoại. Người thường 
dùng hai tay tôi để cân bằng trường năng lượng của tôi và cho năng 
lượng tuôn chảy vào các luân xa của tôi trong khi Người nói chuyện. 
Việc này giữ cho năng lượng ở mức cao và tập trung. Bản thân nhân 
cách tôi như bồng bềnh đâu đó, lắng nghe và theo dõi tất cả. Cùng lúc 
đó, tôi cảm thấy hòa cùng hướng đạo, như thể tôi là hướng đạo. Là 
hướng đạo, tôi cảm thấy mình lớn hơn nhân cách của mình là Barbara. 
Vào cuối cuộc đối thoại, trải nghiệm của tôi là thôi liên kết bằng ánh 
sáng với hướng đạo và ngừng nâng mình lên, trong khi ý thức của tôi 


chìm xuống đi vào thân thé và bản thân nhân cách tôi. Vào lúc này tôi 
thường hêt sức nhút nhát. 


Giác quan các luân xa 


Cho đến đây tôi chỉ mới đề cập đến việc đáo đạt thông tin bằng bón giác 
quan thông thường là thị giác, thính giác, xúc giác và khứu giác. Hiếm 
hoi thôi, nhưng tôi giả định rằng con người cũng có thể dẫn kênh bằng 
vị giác. Qua nghiên cứu quá trình đáo đạt thông tin, tôi thấy rằng mỗi 
phương thức hay mỗi giác quan có liên quan đến một luân xa; nghĩa là 
ta đáo đạt thông tin thông qua cơ chế cảm giác của từng luân xa. Hình 
19-1liệt kê bảy luân xa và giác quan hoạt động qua mỗi luân xa. Khi tôi 
quan sát một người đang dẫn kênh, tôi có thể cảm nhận người đó đang 
sử dụng luân xa nào để có được thông tin. Luân xa đó thường rất hoạt 
động và có nhiều năng lượng chảy qua hơn trong khi người đó dẫn 
kênh. Nhớ rằng ta thường không phân biệt được giữa giác quan tâm 
động, cảm nghĩ và trực giác, song theo quan niệm của tôi, chúng khác 
nhau như được mô tả ở Hình 19-l. Ta cũng không gọi yêu thương là một 
giác quan. Hãy bắt đầu ngay việc chú ý hơn đến điều diễn ra khi bạn 
đang yêu hay "yêu thương bằng cảm giác". Yêu thương không phải 
cùng loại với các cảm nghĩ khác. Dĩ nhiên yêu thương đúng là hơn cả 
giác quan. Nó cũng là phương thức của con người để hòa nhịp với 
những người khác. 

Loại thông tin mà bạn nhận được qua mỗi luân xa có khác nhau. Luân 
xa 1 chuyển giao thông tin cảm nghĩ tâm động trong thân thể bạn như 
một cảm giác về cân bằng hay mát cân bằng, những run råy chạy lên 
chạy xuống dọc cột sống, nỗi đau thể chất trên một phần thân thể, một 
cảm giác về bệnh tật hay sức khỏe, an toàn hay lâm nguy. Thầy chữa 
có thé sử dụng thông tin này để biết được bệnh nhân đang ở trạng thái 
nào. Nếu thầy chữa cảm thấy có bệnh và biết rằng bệnh này không phải 
ở nơi mình thì thầy chữa sẽ biết đó là của bệnh nhân. Khi thầy chữa đặt 
tay lên chân đau của bệnh nhân thì có thể thầy chữa thấy đau ở chính 
chân mình hay tay mình và nhờ vậy mà cảm nhận được đau đớn ở 
chân của bệnh nhân. Mọi thông tin loại này đều đến qua luân xa 1 và có 
thể được sử dụng rất công hiệu nếu thầy chữa thanh lọc bản thân đến 
mức thân thể của chính mình là một màn hướng âm. Thây chữa có thé 
phân biệt giữa thân thể mình và thân thể bệnh nhân. Nếu thầy chữa 
cảm thấy đau ở chân thì tốt nhất là phải biết rằng mình đau từ trước khi 
bệnh nhân tới hay "lây phải" đau của bệnh nhân. Dĩ nhiên có những 


điều bát lợi trong phương pháp khai thác thông tin này. Ta sẽ nhanh 
chóng bị mệt mỏi khi cảm nhận nỗi đau thể chất của bát kỳ ai. 

Luân xa 2 chuyển giao thông tin về các trạng thái cảm xúc của thầy 
chữa hoặc của người khác. Thầy chữa lại phải sử dụng trường năng 
lượng của chính mình để phân biệt giữa các xúc cảm của bản thân với 
các xúc cảm của bệnh nhân. Phải học hỏi điều này qua thực hành và 
thực hiện tốt thông tin hai chiều. Chẳng hạn, thầy chữa sẽ cảm nhận cái 
mà bệnh nhân cảm xúc và đau đớn ở chân. Có thể bệnh nhân tức giận 
về chuyện ốm đau, hay rất sợ hãi vì chuyện này. Bệnh nhân có thể sợ 
rằng đau chân thực sự là biểu thị một tình trạng rất nặng. Điều quan 
trọng là sử dụng thông tin này bởi vì mọi bệnh tật đều kèm theo những 
xúc cảm cần được thanh toán bằng phương thức nào đó. 

Luân xa 3 cung cấp thông tin mơ hồ, chẳng hạn như khi ai đó nói "Tôi 
đã nghĩ là anh sẽ gọi tôi và anh gọi thật”, hay "Trc giác của tôi mách 
bảo rằng tôi không được đi chuyến bay hôm nay; vì điều gì đó có thể 
xảy ra". Nếu con người cảm nhận những người khác từ một trình độ 
khác và luân xa 3 được sử dụng vào việc cảm nhận đó thì người này sẽ 
có một cảm giác mơ hồ về sự có mặt của người khác trong phòng, vë vị 
trí, hình dạng và kích thước đại thể, về ý định, nghĩa là thân thiện hay 
thù nghịch. Luân xa 1 sẽ phát hiện ra thông tin tâm động về sự hiện, và 
luân xa 2 sẽ phát hiện ra cảm nghĩ của người khác. Trong ví dụ về đau 
chân, luân xa 3 cung cấp một ý nghĩ mơ hồ về ý nghĩa sâu sắc của đau 
đớn này đối với đời sống bệnh nhân và cũng cung cấp một số trực giác 
về nguyên nhân đau đớn. 

Luân xa 4 chuyển giao những cảm nghĩ yêu thương. Yêu thương vượt 
ra ngoài bản thân, bạn đời hay gia đình để đi tới nhân loại và chính cuộc 
đời. 

Khi bạn cảm nhận bằng luân xa 4, bạn có thể cảm nhận yêu thương của 
người khác và chất lượng cũng như số lượng của yêu thương đó, dù nó 
nằm trong thân thể hay không nằm trong thân thể. Con người có thể 
cảm nhận tình yêu thương chung của nhân loại. Trong ví dụ về đau 
chân, con người sẽ cảm thấy mình yêu thương bệnh nhân và cảm nhận 
được chất lượng yêu thương của bệnh nhân đối với mình. Luân xa này 
cũng mang lại cảm giác về mối liên kết với tất cả những ai đã từng đau 
chân. 

Luân xa 5 mang lại cảm giác về các âm thanh, âm nhạc, lời nói, mùi và 
vị. Thông tin này có thể rất đặc hiệu, tùy theo mức của trường hào 
quang mà từ đó nó xuất phát (Xem phần sau). Chẳng hạn, với bệnh 
nhân đau chân, có thể thầy chữa nhận được rõ ràng một mô tả vấn đề 


với thuật ngữ sinh lý học như "Dó là viêm tính mạch” hoặc "Đó là một 
bắp thịt bị căng do đôi giày mới sắm làm trẹo chân khi bệnh nhân đi lại". 
Luân xa 5 cũng có thể phát hiện một âm thanh mà nếu đem dùng để 
chữa chân sẽ rất hữu hiệu. 

Luân xa 6 phát hiện các bức tranh. Những bức tranh này có thể là biểu 
tượng mang ý nghĩa rất riêng cho bệnh nhân, hoặc là nguyên bản. 
Những bức tranh nguyên bản là những bức tranh về các sự kiện đã xảy 
ra, đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra. Chúng cũng là hình ảnh của những đồ 
vật hiện hữu. Khi tôi nói hình ảnh, tất nhiên tôi không muốn nói là bạn 
nhìn thấy chúng như nhìn thấy bằng mắt thường, bởi vì thế nào bạn 
cũng nhận được một bức tranh trong tâm trí mang lại một ấn tượng đủ 
mạnh và để bạn quan sát nó theo cung cách có thể cho phép bạn vẽ 
hoặc sao lại nó nếu bạn muốn. 

Chẳng hạn, trong trường hợp đau chân, luân xa 6 có thể phát hiện một 
hình ảnh máu cục kết hợp với viêm tĩnh mạch, hoặc thầy chữa có thể 
chỉ đơn giản nhìn thấy bắp thịt bị căng, tùy theo nguyên nhân của đau 
đớn. Hình ảnh có thể hiện ra trên màn hình của tâm trí thầy chữa như 
trên tivi, hoặc nó có thể hiện ra đang đi thẳng từ bên trong chân đến, 
như khi nhìn bằng mắt thường. Luân xa 6 cũng có thể phát hiện một 
bức tranh biểu tượng có một vài ý nghĩa đối với bệnh nhân nhưng phần 
chắc là không có nhiều ý nghĩa đối với thầy chữa. 

Bức tranh biểu tượng sẽ hiện ra trên màn hình tâm trí của thầy chữa. 
Luân xa 6 cũng có thể phát hiện, trong hình thái bức tranh, trải nghiệm 
quá khứ của bệnh nhân liên kết với đau chân chẳng hạn hình ảnh một 
đứa bé ngã xe ba bánh và đang đụng vào chân ở ngay chỗ đau hiện tại 
sau đó hai mươi năm. Cách trực tiếp khai thác thông tin này còn hơn 
xem chiếu phim. 

Xin nhớ cho là tôi đang nói về việc nhận các bức tranh. Cảm nhận có 
nghĩa là nhận. Cảm nhận là nhận cái gì đã có sẵn ở đó, bằng hình thái 
biểu tượng hay bằng hình thái nguyên bản. Mường tượng là một chức 
năng hoàn toàn khác. Quá trình mường tượng là sáng tạo chủ động. Khi 
mường tượng, bạn tạo ra một bức tranh trong tâm trí và cho nó năng 
lượng. Nếu bạn tiếp tục giữ nó rõ ràng trong tâm trí và cho nó năng 
lượng thì cuối cùng bạn có thể tạo được nó trong cuộc đời. Như vậy là 
bạn đã cho nó hình thái và nội dung. 

Hình ảnh càng rõ bao nhiêu và năng lượng cảm xúc bạn phóng vào cho 
nó nhiều bao nhiêu thì bạn càng có khả năng sáng tạo được nó trong 
cuộc đời của bạn bấy nhiêu. 


Luân xa 7 phát hiện thông tin dưới hình thái một khái niệm tổng quát. 
Thông tin này vượt ra ngoài các giác quan hữu hạn của con người và 
hệ thống thông tin. Người dẫn kênh, sau khi hấp thu và hiểu biết sâu 
sắc khái niệm đó, phải sử dụng những lời nói của chính mình để mô tả 
cái mình hiểu biết. Nhiều khi, trong lúc tôi bắt đầu lý giải điều gì đó bằng 
lời lẽ của chính tôi thì Heyoan thường ởi vào (từ luân xa 5) và lý giải nó 
bằng những lời lẽ rõ ràng hơn tôi. Khái niệm tổng quát đem lại một cảm 
giác trọn vẹn về hiểu biết. Nó là trải nghiệm của con người với khái 
niệm. Trong ví dụ về đau chân của chúng ta, luân xa 7 thường phát hiện 
tình hình toàn bộ cuộc sống mà đau đớn ở chân phối hợp vào. 
Hình 19-1 
GIÁC QUAN CỦA BẢY LUẬN XA 


Khái niệm tông Nhận một khái niệm tông quát vượtra | Hãy lặng im và nhận 

quát về hiệu biết | ngoài từng giác quan liệt kê ở dưới biết ta là Thượng Dé 
Nhìn thấy những bức tranh rõ ràng, Y thức của Đấng Cứu 
biêu tượng hay nguyên bản Thế hay Chúa Jesus 


Nghe các âm thanh, lời nói hoặc âm Sử dụng âm thanh 
nhạc, và cũng nêm, ngửi Lăng nghe 


4 Yêu thương Một giác quan của việc yêu thương Ảnh sáng màu hồng 
người khác của yêu thương 


Hãy yêu một bông 
hoa 


3 | Trực giác Một cảm giác mơ hồ về nhận biết Nét sắc bén của trí tuệ 
không đặc hiệu - một cảm giác mơ hồ 
về kích thước, hình dạng và ý định trở 
thành duy cảm 
2 Cảm xúc Xúc cảm - vui, sợ, giận Hãy thiền định trên 
cảm giác yên bình về 
hạnh phúc 


Tiếp xúc Cảm giác tâm động trong thân thê - 

Cử động và hiện | như cảm giác cân bằng. run rây. dựng | Thiền định 
diện tóc gáy liên tục, vận hành năng lượng, | Tiếp xúc 
Tâm động thú vui thê chất hoặc nỗi đau Thư giãn sâu 


Giác quan của luân xa ở các mức khác nhau của thực tại 


Giờ đây, khi bạn đã có một ý niệm về thông tin đi vào qua từng luân xa, 
chúng ta hãy nhìn vào các mức khác nhau của thực tại đã được luận 
bàn ở các Chương 7 và 15. Ở đó tôi đã luận bàn về mức thể chất của 
thực tại, mức tinh tú, mức etheric mẫu, mức thượng giới, mức ketheric 


mẫu và những sinh linh tồn tại ở mỗi mức. Tôi cũng đã nói rõ rằng có 
những mức vượt quá cả mức thứ bảy. Để cảm nhận được ở từng mức, 
luân xa mà qua đó bạn muốn cảm nhận phải ở trạng thái khai mở tại 
mức đó. Nếu bạn muốn nhìn thấy một vàng hào quang đặc biệt nào thì 
bấy giờ bạn phải khai mở luân xa 6 của mình tới vàng đó. Nếu bạn 
muốn nhìn thấy mức thứ nhất của trường hào quang, bạn phải khai mở 
luân xa 6 của mình tại mức thứ nhất của hào quang bạn. Nếu bạn muốn 
nhìn thấy mức thứ hai của hào quang, bạn phải khai mở luân xa 6 của 
mình tại mức thứ hai của hào quang mình. Khi những người mới bắt 
đầu nhìn thấy hào quang, họ thường nhìn thấy vàng thứ nhất, vì họ khai 
mở luân xa 6 của họ ở mức thứ nhất của hào quang mình. Khi đã tiến 
bộ, họ khai mở luân xa 6 ở vàng kế đó và có thể nhìn thấy vàng này. 
Khai mở các luân xa tại những mức phía trên mức thứ tư có nghĩa là 
bạn sẽ bắt đầu cảm nhận các sinh linh tại những bình diện khác của 
cuộc sống. Điều đó có phần nào phá vỡ cuộc đời riêng của bạn khi lần 
đầu tiên nó xảy ra và lấy đi một vài cái đã trở thành quen thuộc đối với 
bạn. Ví dụ, nhiều lần bạn phải lựa chọn giữa tiếp tục câu chuyện với ai 
đó và ngưng nói chuyện để lắng nghe hướng đạo của mình lúc đó cũng 
đang tìm cách nói với mình. Tôi đã mát nhiều thì giờ trong cuộc sống 
với hai thế giới như vậy. Một người nào đó cảm nhận được sự hiện diện 
của các sinh linh này và trả lời họ, nhưng với những ai không làm được 
như vậy thì đó chỉ là chuyện không đâu. 

Để nghe được một sinh linh sống tại mức tnh tú nói, bạn phải khai mở 
luân xa 5 ở mức tỉnh tú. Nếu bạn muốn nghe một hướng đạo tại mức 
thứ năm nói, bạn phải khai mở luân xa 5 ở mức thứ năm của trường 
hào quang. Nếu bạn muốn nhìn thấy một hướng đạo tại mức tỉnh tú, 
bạn phải khai mở luân xa 6 ở mức thứ tư. Muốn nhìn thấy một hướng 
đạo tại mức thứ năm bạn phải khai mở luân xa 6 ở mức thứ năm và cứ 
thé. 

Như đã nói rõ trong Chương 7, có nhiều cửa hoặc dấu niêm giữa các 
mớc luân xa nằm sâu bên trong tâm của luân xa. Các dấu niêm hoặc 
cửa này phải được khai mở để chuyển dịch từ một lớp sang lớp kế cận. 
Điều này được thực hiện bằng cách nâng cao mức rung động của hệ 
thống năng lượng của bạn. Nâng cao và duy trì trường năng lượng của 
bạn ở mức rung động cao hơn tức là làm công việc thanh khiết hóa. 
Bạn phải giữ cho trường năng lượng của mình trong sáng và được 
thanh lọc cao độ để nhận biết những mức cao hơn của trường hào 
quang. Tiến hành việc này có nghĩa là nâng cao tính nhạy cảm trong đời 
sống thường ngày của bạn. Tức là nhiều vấn đề về tự chăm sóc: Chế 


độ ăn, tập luyện và thực hành tâm linh, sẽ được luận bàn thêm ở phần 


Mỗi mức đại diện cho một quãng tám khác cao hơn mức dưới nó về 
rung động. Đưa nhận biết hữu thức của bạn tới một mức cao hơn có 
nghĩa là nâng cao tốc độ rung động mà tại đó nhận biết của bạn hoạt 
động. Đây chưa hẳn là nhiệm vụ dễ dàng bởi vì khi bạn đã thấy chát liệu 
trình bày trong các Chương nói về tâm lý động lực học, mọi việc tăng 
cường năng lượng trong hệ thống đều đập long các tắc nghẽn, những 
tắc nghẽn vẫn kéo bạn đi qua các trải nghiệm mà bạn đã chôn vùi trong 
tiềm thức, bởi lẽ các sự kiện này quá đe dọa khi được cảm nhận vào 
thời điểm chúng xảy ra. 


Thiền định để nâng cao trải nghiệm về từng mức hào quang của 
bạn 


Tôi đã tìm ra nhiều thực hành thiền định khác nhau nâng cao trải 
nghiệm của bạn về từng mức hào quang, cũng đã được giới thiệu ở 
hình 19-1. Để nâng cao trải nghiệm của bạn ở vâng hào quang thứ nhất, 
bạn hãy đi dạo hoặc tập thiền định hay thư giãn sâu. Để nâng cao trải 
nghiệm về vàng hào quang thứ hai, hãy thiền định trên cảm giác yên 
bình về hạnh phúc. Để nâng cao trải nghiệm của bạn về mức thứ ba 
của hào quang, hãy tiến hành các bài tập "nét sắc bén của trí tuệ". Để 
nâng cao trải nghiệm của bạn về mức thứ tư, hãy thiền định trên ánh 
sáng màu hồng của yêu thương và hãy tập trung vào yêu thương một 
bông hoa. Để nâng cao trải nghiệm về con người tại mức thứ năm của 
hào quang mình, hãy sử dụng các thiền định thăm dò và lắng nghe. Để 
nâng cao trải nghiệm của bạn về cơ thể thượng giới của mình, hãy thiền 
định trên cơ sở trở thành một với Ý Thức của Đắng Cứu Thế hay Chúa 
Jesus. Để trải nghiệm vàng thứ bảy của con người, hãy ngồi thiền định 
và sử dụng câu thần chú "Hãy im và nhận biết ta là Thượng Đề". 


Điểm lại Chương 19 


1. Phương thức tốt đề học thính giác cao cấp là gì? 

2. Bạn có thể ngồi để xin hướng dẫn như thế nào? Hãy thực hành điều 
này ít nhất ba lần trong tuần này. 

3. Các hướng đạo của bạn sẽ tìm cách thông tin với bạn bằng những 
hình thái nào? 

4. Hãy mô tả giác quan phối hợp với mỗi một trong số bảy luân xa. 


Ám 


5. Nếu bạn muốn "nhìn thá áy" một hướng đạo tại mức ketheric mẫu, bạn 
cần khai mở luân xa nào ở mức nào của trường hào quang? 

6. Nếu bạn muốn "nghe" một hướng đạo tại mức tinh tú, bạn cần khai 
mở luân xa nào ở mức nào của trường hào quang? 

7. Nếu tôi phải nói rằng tôi đã có một cảm giác mơ hồ là có người ở 
trong góc nào đó của căn phòng và người đó không lấy gì làm thân 
thiện, thì tôi phải cảm nhận điều đó qua luân xa nào? Người đó sẽ hiện 
hữu tại mức nào của trường hào quang? 

8. Bạn khai mở một luân xa đặc biệt tại một mức đặc biệt của trường 
hào quang bạn như thế nào? 

9. Khác biệt chính giữa nhìn thấu thị và nhận thông tin do dẫn kênh cho 
hướng đạo? 


Đề làm động não 


10. Nếu bạn thỉnh cầu và đi theo hướng dẫn thêm nữa thì đời bạn đã 
đổi khác như thế nào? 

11. Và việc chủ động thỉnh cầu hướng dẫn trong đời mình, bạn gặp 
những chống đối nào là chủ yếu? 

12. Hãy xin được hướng dẫn để học cách sử dụng hướng dẫn tốt hơn 
trong đời bạn. Câu trả lời ra sao? 

13. Niềm tin tiêu cực của bạn là gì, hoặc hình ảnh về những điều xấu sẽ 
xảy đến với bạn nếu bạn đi theo hướng dẫn là gì? Điều đó có liên quan 
đến những trải nghiệm với quyền uy giữa tuổi thơ của bạn như thế nào? 
Nó liên quan đến mối liên kết của bạn với hình ảnh của Thượng Đề như 
thế nào? 

14. Nếu ta có tự do ý chí thì tiên tri tác động như thế nào? 

15. Việc sử dụng loại tri giác này có thể thay đổi cuộc đời của bạn như 
thế nào? 

16. Khác biệt giữa mường tượng và cảm nhận? 


CHƯƠNG 20. 
ÂN DỤ CỦA HEYOAN VË THỰC TẠI 


Hình nón tri giác 


Trong Chương trước tôi đã luận bàn về việc khai mở tri giác của bạn tới 
những mức cao hơn của thực tại bằng cách nâng cao tốc độ rung động 
của trường hào quang của bạn. Ý tưởng đó căn cứ vào khái niệm vũ trụ 
đa chiều gồm nhiều mức tốc độ rung động tồn tại trong cùng không 
gian. Mức thực tại đó càng tiên tiến hay tinh tế bao nhiêu thì tốc độ rung 
động càng cao bấy nhiêu. Bây giờ tôi muốn luận bàn về vũ trụ đa chiều 
này trong giới hạn của các mức tri giác. 

Heyoan nói rằng mỗi người có một hình nón tri giác qua đó ta cảm nhận 
thực tại. Ta có thể sử dụng ån dụ về tần số để lý giải khái niệm này, 
nghĩa là mỗi người có thể cảm nhận trong một dãy tần số nào đó. 

Là con người, ta có khuynh hướng định nghĩa thực tại bằng cái mà ta có 
thể cảm nhận. Cảm nhận này không những bao gồm tất cả các tri giác 
thông thường của con người mà còn bao gồm cả những phần mở rộng 
của các tri giác đó qua những dụng cụ ta tạo nên như kính hiển vi và 
kính thiên văn. Cái gì năm trong hình nón tri giác của ta thì ta chấp 
nhận, còn cái gì nằm ngoài hình nó đó thì không có thực. Nếu ta không 
cảm nhận được nó thì bấy giờ nó không tồn tại. 

Mỗi lần ta tạo được dụng cụ mới, ta nâng cao hình nón tri giác của mình 
lên và có thêm nhiều cái được ta cảm nhận và do đó chúng trở thành có 
thực. Với tri giác cao cấp, điều tương tự cũng xảy ra, nhưng trong 
trường hợp này dụng cụ là chính thân thể và hệ thống năng lượng của 
ta. Vì chúng ta cảm nhận được nhiều cái hơn bằng tri giác cao cấp nên 
càng có nhiều cái trở nên có thực hơn đối với ta. 

Tôi đã thử vẽ một đồ thị bằng cách sử dụng đường cong hình chuông 
quen thuộc để giúp mô tả hiện tượng này (hình 20-1A). Trục đọc cho 
thấy độ minh mẫn của tri giác và trục ngang biểu diễn dãy tần số của tri 
giá. Đường cong hình chuông nằm ở giữa đồ thị có thể được dùng để 
biểu diễn dãy tri giác thông thường của một người, một nhóm người hay 
của toàn thể nhân loại về vấn đề đó. Phần lớn chúng ta có những tri 
giác minh mẫn như đã được xác định bằng vùng có những nét chấm. 
Bên ngoài vùng này, mức minh mẫn của ta thấp đến mức ta có khuynh 
hướng không để ý đến cái mà mình cảm nhận. Tuy nhiên, nếu ta chấp 
nhận mọi cái mình cảm nhận thì bấy giờ khoảng trống phía dưới đường 


cong hình chuông cũng xác định cái mà ta gọi là vũ trụ có thực. Đường 
gãy khúc cho thấy sự tăng tri giác do dụng cụ mang lại cho ta. Chúng ta, 
ít nhất thì phần lớn chúng ta, cũng đều chấp nhận điều này là thực tại. 
Ta hãy nhìn vào điều này trên quan điểm của cái được mệnh danh là 
Đại Thể Brahman và ảo ảnh Maya của truyền thống Phật giáo. Ảo ảnh 
Maya là một thế giới hiển hiện mà theo Phật giáo nó là ảo ảnh. Đại thể 
Brahman là thực tại cơ bản nằm ở dưới Maya và chứng minh ho cái 
hiển hiện. Thiền định được thực hành trong Phật giáo nhằm mục đích 
vượt ra khỏi ảo ảnh Maya vốn chứa đựng mọi đau khổ và trở thành Đại 
Thể Brahman hoặc được soi sáng. Ở đây ta có một khái niệm rất giống 
với hình nón tri giác. Hình 20-1B cho thấy một hình nón tri giác nữa 
được giải thích trên quan điểm Brahman và Maya. 

Thế giới rõ ràng hiển nhiên của Maya nằm trong hình nón tri giác, trong 
khi thế giới không hiển hiện của Brahman nằm ngoài hình nón tri giác. 
Trật tự bộc lộ hiển hiện cùa nhà vật lý David Bohm (xem Chương 4) 
nằm trong hình nón tri giác của ta và Trật Tự Bao Hàm Tiềm Tàng của 
tác giả này nằm ngoài hình nón tri giác của ta. 


TU HỆ eba = = sanu 25. xe) 


Fesses 
*......... 


I 
' 
i Day tri giác bình thường của 
Hình nón tri giác tăng lên / is) P: con nguoi, xác dinh 
i 
I 
l 
l 


nhờ se a ` thực tại thể chất bình thường 


Độ minh mẫn của tri giác 


TIÊN, `. Độ minh màn thấp, 
S „ thực tại nghi van 


Terens 
777777. 922V! 944 
+. #1 1+ 3V VU 449104444 


Day tân số tri giác ————————> 
A. Miêu tả đồ thị hình nón tri giác của chúng ta 


100% 


Đại thể Brahman, không 
SP ASt #007" hiện thê, trật tự bao hàm 
: Ao anh Maya, hiện thể, tiêm tàng 
: trật tự bộc lộ hiên hiện 


ˆ . x > . .. 
Độ minh mån của tri giác 


semeeaaasa.........2. 4... ............................ 
+L 1. 3.1 ..'944964440449094 9204644260420 109909 09009093439 900x440 409 4V 900V V 


Tân số tri giác —————————> 


B. Diễn đạt tâm linh hình nón tri giác của chúng ta 
Hình 20-1: Hình nón tri giác của chúng ta 


Hình 20-2A cho thấy hiệu quả của tri giác cao cấp. Tôi đã xếp cái mà ta 
gọi là không có thực và không hiện hữu vào loại thực tại tâm linh. Khi ta 
nâng cao dãy tri giác tới những mức rung động cao hơn thì càng có 
nhiều thế giới tâm linh (phi thể chất) trở nên có thực đối với ta. Ta càng 
sử dụng tri giác cao cấp nhiều thì ta càng có khả năng cảm nhận (điều 
này làm cho ta càng đi tới được nhiều hơn vào thế giới tâm linh) ta càng 


ra khỏi ảo ảnh và đi vào Đại Thể Brahman hoặc sự soi sáng. Từ quan 
điểm này, đường cong hình chuông trở thành bức màn che giữa hai thế 
giới tâm linh và vật chất. Heyoan nói rằng chữa trị cuối cùng làm tan 
biến bức màn che giữa hai thế giới tâm linh và vật chất. 

Một điểm khác rất quan trọng là do chỗ những điều tự xác định của ta 
được xây dựng trên cái mà ta xác định là có thực, chúng ta cũng làm 
như thế. Hình 20-2B lại cho thấy đường cong hình chuông, song lúc này 
tôi xếp nó vào trong các giới hạn của tự xác định. Bên trong đường 
cong, ta có khu vực tự xác định hữu hạn - người mà ta nghĩ là ta - dựa 
trên tầm nhìn hạn hẹp của ta đối với thực tại. Phía ngoài đường cong, ta 
có khu vực tự xác định không giới hạn, cuối cùng là Thượng Đế. Đường 
cong trở thành bức màn che giữa người mà ta nghĩ là ta và con người 
thực của ta. Heyoan nhắc đi nhắc lại rằng hai bức màn che này (giữa 
thế giới tâm linh và thế giới vật chất, giữa người mà ta nghĩ là ta và con 
người thực của ta) là tương tự như nhau. Đó cũng là bức màn che giữa 
cái mà ta gọi là sông và chết. Khi ta biết ta là một linh hồn, thì ta không 
ngừng sống khi ta chết; đúng hơn là ta chỉ đơn giản rời bỏ thân thể là cỗ 
xe mà với tư cách linh hồn ta đã tạo ra nhằm mục đích trước tiên là hóa 
thân. Lúc con người chết, tôi đã chứng kiến (bằng tri giác cao cấp) cảnh 
linh hồn rời thân thể để đi theo những linh hồn khác trong căn phòng. 
Lúc chết thì bức màn che biến mát và ta trở về lại làm con người đích 
thực của ta. 


Thế giới hiển hiện 


Cách đây ít lâu, trong một buổi đọc thông tin, Heyoan đã dẫn dắt tôi qua 
một trải nghiệm giải nghĩa cho sự hiển hiện. Đây là bản sao băng ghi 
âm ây. 

Heyoan: “Vậy thì hiển hiện là gi? Nó liên quan đến khả năng cảm nhận 
cái đã hiên hiện. Khả năng đó liên quan đến con người và liên quan đến 
sự cá tính hóa của môi người cũng như đến vị trí của cửa số tri giác của 
người đó. Cái được lĩnh hội trong cửa số tri giác đó là cái mà bạn định 
nghĩa là thế giới hiển hiện. Khi cái nhìn hạn hẹp - qua đó bạn cảm nhận 
hiện hữu - mở rộng ra thì lúc bấy giờ thế giới hiển hiện mở rộng. Chẳng 
hạn, khi bạn bắt đầu nghe tiếng nói của chúng tôi thì lúc đó bạn sẽ có 
trải nghiệm hơn về thế giới hin hiên. Thé giới đó hiện ra kém rắn hơn 
hoặc loãng hơn nhưng nó vẫn có tính hiển hiện. Diện mạo. của tính 
loãng phù hợp hơn với khả năng của bạn cảm nhận các tần số cao hơn 
thực tại của những tần số cao hơn mang tính loãng. Sự hạn hẹp cảm 


nhận đó của bạn làm cho các thực tại cao hiện ra loãng hơn, cũng cho 
bạn cảm giác là những tần số cao hơn hiện ra biến dần lại vào cái 
không hiền hiện. Tuy nhiên đây không phải như vậy?" 

Barbara: “Như vậy cái tôi đang nhìn thấy là toàn bộ dãy cảm nhận trong 
cái mà chúng ta gọi là hiển hiện. Nó đơn giản là một bộ cảm nhận, khi 
Thầy gọi nó là hiển hiện. Vì dãy đó trở nên cao hơn và rộng hơn, hoặc 
(người ta có thể dùng phép loại suy) góc độ của tầm nhìn càng tăng 
hoặc trải nghiệm của ta càng mở rộng, thì bấy giờ ta cảm nhận được 
nhiều hơn về cái mà ta gọi là thế giới không hién hiện... Ôi, nó hoạt 
động theo cả hai cách, đến nỗi khi một cái lan xuống những rung động 
thấp hơn, thì cái kia cũng xác thực". 

Heyoan: "Vi lý do này hay lý do khác, nhân loại đã lựa chọn việc xem 
hoặc mô tả các rung động thấp hơn như là cái tiêu cực, cảnh tối tăm, 
những hình thù đáng ghét. Đó là một phương thức tiến hành việc này, 
mặc dù nó chỉ đơn giản dựa trên bản chất nhị nguyên và co chế tri giác 
của con người. Nó là một phần của hệ thống cảm nhận vốn xem các 
rung động tháp là tiêu cực". 

Barbara: “Ý kiến của Thầy ra sao về toàn bộ bậc thang tiến hóa lâu dài 
của nhân loại?" 

Heyoan: "Trong khuôn khổ tiến hóa, chúng ta sẽ nói đơn giản về khả 
năng mở rộng cửa só cảm nhận. Người ta có thể nói rằng thực tại cụ 
thể rơi vào trong phần rộng nhất của đường cong tri giác hình chuông 
của bạn. Người ta có khuynh hướng không tin ở tri giác của họ khi họ 
vượt ra ngoài một độ lệch tiêu chuẩn, hoặc vượt quá phần tối đa của 
đường cong hình chuông. Do chỗ nhân loại tiến triển theo đường tiến 
hóa đó, đường cong tri giác hình chuông trở nên ngày càng rộng thêm 
(xem hình 20-1). Đường cong tri giác hình chuông có thể được coi như 
là đường cong chỉ rõ những giới hạn của trí tuệ con người trong thời 
điểm tiến hóa này của nó. Chúng ta sẽ tìm được toàn bộ dãy tri giác của 
trí tuệ con người hoạt động tại đỉnh của đường cong hình chuông qua 
tất cả các tần số tri giác đến mức mà thực tại mở rộng, theo tôi, trở nên 
cụ thể như cái băng ghi âm bạn đang cầm. Đường cong tri giác hình 
chuông bấy giờ sẽ mở rộng tới đỉnh của nó cho đến khi nó trở nên bẹt. 
Khi đã đạt tới các tổng thé thì cái hiển hiện và không hiên hiện trở thành 
một. 


aai 
E ENR ” 
E E A ET TPT 
` + ` + 
EEEN K E NEN SN 4 


= 
© 
£ 


i tá ` Tri giác cao cấp 
, nâng cao dày 
\ — trigiác 
' 


Thực tại thể chất 


Độ minh mẫn của tri giác 


Tân số tri gác ——————————> 


A. Hinh nón tri giác được nâng cao nhờ tri giác cao cấp 


100% ` 
Con người thực của tôi 


tt Bức màn che giữa người mà tôi nghĩ là tôi 
và con người thực của tôi 


1904990061392 1904244401193 ra 9 eeedgáe 


Độ minh mẫn của tri giác 


Tân số tri giác | 


B. Hinh nón tri giác bị giới hạn bởi việc xác dinh thực tại bān thân 


Hình 20-2: Xác định giới hạn hình nón tri giác của chúng ta 


"Một cách nói khác là: Khi bạn mở rộng hình nón tri giác, thế giới của 
bạn càng trở nên hiển hiện hơn đối với bạn và bấy giờ bạn sẽ liên hệ 
với nó như một phần của thế giới hiển hiện. Như vậy, bạn tiếp tục mở 
rộng tri giác của bạn qua tiến hóa riêng của mình, càng ngày vũ trụ càng 
trở nên hiên hiện đối với bạn và bạn tiếp cận Tính Duy Nhất Vũ Trụ. Nói 
cách khác, bạn đang đi trở về nhà. 

“Qua việc mở rộng thực tại đã cảm nhận được, con người có thể và sẽ 
chọn tần số nào dùng để cảm nhận và thậm chí tồn tại trong vũ trụ hiển 
hiện. Nó là một công cụ để hiểu biết trật tự bao hàm. Có thể nói quá 


trình này là trò chơi của cuộc đời. Khi trật tự bao hàm và trật tự bộc lộ 
trở thành một, do sự phát triển của tri giác con người, thì lúc đó đạt tới 
trạng thái được soi sáng. 

"Chẳng hạn, chúng ta hãy sử dụng phép loại suy này: Phần trắng viết 
trên bảng trắng. có thể giống cái không hiển hiện. Bảng đen viết phấn 
trắng có thể giống như cái không hiển hiện lần đầu tiên ập vào nhị 
nguyên. Bảng màu kem viết phán màu có thể giống như vũ trụ đa chiều. 
Những cái này có thể được coi như những bước đi trong quá trình tiến 
hóa của tri giác con người, hoặc của con người thực của bạn, hoặc của 
Thượng Đềé/Nữ Thần bên trong cảm nhận bản ngã. Như vậy, khi chúng 
ta đạt tới những kích thước lớn hơn của thực tại, các màu sắc trở nên 
dễ nhận hơn và nhiều chiều hơn, như những màu đa chiều bên trong 
từng màu. 

"Cái mà cuộc luận bàn này đề cập là: Bài học về tri giác mới (tri giác cao 
cấp) trong nhân loại. Khả năng thấu thị của bạn cho phép bạn chọn 
được vùng mình quan sát, kích cỡ và dải tần số nào. Bạn sẽ nhìn vào 
biểu hiện thể chất hay vào cái mà bạn gọi là thực tại thể chất? Hay là 
bạn muốn nhìn vào mức etheric bên dưới, hoặc lớp cảm xúc, hoặc lên 
lớp etheric bên trên, hoặc thậm chí lớp thứ chín hay thứ tám của hào 
quang? Bạn lựa chọn đặt tri giác của mình vào đâu? Bạn cũng phải 
quyết định cách giải quyết. Bạn chọn nhìn vào một vi sinh vật hay một 
cơ quan vĩ mô? Thượng Đề hiên hiện chỉ chọn sự hiển hiện qua tri giác, 
nghĩa là chọn trên phần nào của bề mặt bóng tối mà hiên hiện qua các 
tri giác. Lẫn trong con người của bạn có những sinh linh, họ không nhìn 
thấy bạn và bạn cũng không nhìn thấy họ. Họ đã lựa chọn việc sinh 
sống trong một cửa só tri giác khác. Bạn có hiểu không, bạn thân mến 
của tôi?" 

Barbara: "Không, tôi mệt quá. Cuộc trò chuyện này tuyến tính quá”. 
Heyoan: "Đó là do chúng ta lại đem thông tin này nhét vào tri giác chật 
hẹp của mình. Hãy để cho tri giác của bạn mở rộng ra như chúng tôi đã 
dẫn dắt bạn tới một địa hạt khác tràn đầy ánh sáng. Khi bạn vào căn 
phòng này, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm, vui vẻ..." 

Từ đây tôi được dẫn vào những địa hạt mỗi lúc một cao hơn, địa hạt 
sau lộng lẫy hơn địa hạt trước và cũng khó cảm nhận hơn, càng về sau 
càng có vẻ loãng hơn và ít có hình thù hơn. 

Heyoan, hướng đạo của tôi, dẫn tôi đi. Chúng tôi lên cao tới nơi mà tôi 
có thể cảm nhận được, đến điểm này Heyoan bảo: "Chúng ta đang ở 
ngưỡng cửa của Cõi Linh Thiêng, nơi mà con người mong mỏi được 
vào". 


Tôi có thể thấy các kiếp trước của tôi bồng bềnh phía dưới như mùi 
hương nhài thoang thoảng trong không khí ban đêm. Như mọi người, tôi 
cảm thầy một sức cuôn hút ngoái nhìn lại vào thực tại. Mỗi lần như vậy, 
tôi lại cảm thấy sức cuốn hút này như dịu đi. Tôi cố gắng để giữ láy cảm 
giác được tồn tại bên ngoài Barbara, bên ngoài thời gian, bên ngoài 
cuộc đời.... 


Tôi tìm cách đi vào cửa của cõi linh thiêng 


Heyoan: “Vấn đề không phải ở chỗ tìm cách đi vào mà là để cho bản 
thân có mặt ở nơi dành sẵn cho mình. Ở đây có một căn phòng kỳ lạ. 
Nó là trạng thái tồn tại bên ngoài thời gian và không gian. Bạn không 
cần phải vội. Đây là cái mà linh hồn đòi hỏi." 

Sau đó tôi thấy mình đi vào một cái cửa giữa hai chân của con Đại 
Nhân Sư. Heyoan ngồi trên một chiếc ngai, trước mặt tôi. 

Heyoan: “Bạn thân mến, vậy là khi bạn nói về chữa trị, hãy hiểu rằng 
chữa trị mở các cánh cửa tri giác đến mức mà con người có thể đi vào 
Cõi Linh Thiêng và làm thành một với Đắng Sáng Tạo. Không có gì hơn 
nó, không còn gì khác nó. Nó là một quá trình tuần tự hướng về phía ấy. 
Soi sáng là mục tiêu; chữa trị là sản phẩm phụ. Do đó, bất cứ lúc nào 
mà một linh hồn đến với bạn xin chữa trị, thì bạn hãy hiểu sâu bên trong 
rằng đó là cái mà linh hồn đòi hỏi. 

"Hãy nhớ rằng bát cứ lúc nào có ai đó đến nhờ bạn giúp đỡ hoặc chữa 
trị thì những lời lẽ của họ đi qua cửa sô tri giác của họ. Ó cửa có thể 
hẹp, có thể rộng. Một ngón chân đau, một căn bệnh đe dọa tính mạng, 
hoặc là đi tìm chân lý, điều. mà họ thỉnh cầu đi qua cửa sô tri giác, 
nhưng cái mà ta cần cung cáp cho ho chỉ đơn giản là: Câu trả lời theo 
mong ước của linh hồn. Linh hồn nói: 'Hãy giúp tôi tìm ra đường trở lại 
nhà. Hã giúp tôi tìm ra đường đi vào Cõi Linh Thiêng đi vào nơi yên bình 
qua năm tháng, đi vào Cơn Gió Thì Thầm Chân Lý Qua Nhiều Thế Ky". 

Tới điểm đó của buổi thiền định, tôi rùng mình và khóc vì sung sướng. 
Heyoan thường bảo tôi rằng. nghĩa của từ Heyoan là "Cơn Gió Thì 
Thàm Chân Lý Qua Nhiều Thế Kỷ". Báy giờ tôi đã hiểu. Qua thiền định, 
Heyoan đã dẫn dắt tôi đến chỗ quan niệm rằng tôi và Heyoan là một. 
Tôi có thể trải nghiệm điều này trong từng tế bào của thân thể mình 
rằng tôi là Chân Lý Thì Thầm Qua Nhiều Thế Kỷ. 

Heyoan nói tiếp: “Và vì vậy mà tôi ngồi đây, Heyoan, mũ miện đầy châu 
ngọc, mỗi một viên ngọc là một chân lý, một chân lý đã được biết. Vì 
vậy mà tôi tồn tại, đã từng tồn tại và sẽ luôn luôn tồn tại: Vượt ra ngoài 


không gian và thời gian, vượt ra ngoài hỗn loạn; hién hiện tuy vẫn giấu 
hình; Được biết rồi mà vẫn chưa ai hay. Và vì vậy, xin mời các bạn hãy 
ngồi vào đây, từng người một. Bạn chỉ đơn giản ước mong được biết 
điều này, từ chỗ bạn đứng bên trong tri giác hạn hẹp của bạn." 


Điểm lại Chương 20 
1. Hãy giải thích quan niệm về cửa số tri giác. 
Dë làm động não 


2. Đã có mô tả của Heyoan về thực tại, bạn hãy luận bàn về mối quan 
hệ giữa bức tường khiếp sợ bên trong của bạn (mô tả trong Chương 
14), bức tường giữa người mà bạn nghĩ là bạn và con người đích thực 
của bạn; bức màn che giữa thế giới tâm linh và thế giới vật chất và bức 
màn che giữa sống và chết. 

3. Chết là gì? 

4. Từ lời tuyên bố vừa rồi của Heyoan, mối quan hệ giữa hướng đạo 
của bạn và bạn là gì? Điều đó khác với bản ngã cao cấp của bạn như 
thế nào? Tia sáng siêu phàm của bạn? 


PHÀN V 
CHỮA TRỊ TÂM LINH 


f NHẬP BÉ. 
TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CỦA BAN LÀ CÔNG 
CỤ CỦA BẠN 


Do chỗ chúng ta đã có được một quan niệm đúng đắn về chữa trị ở đầy 
đủ các mức cá nhân, con người, khoa học và tâm linh, chúng ta hãy 
khảo sát tỉ mỉ các kỹ thuật chữa trị khác nhau mà tôi đã học được trong 
suốt những năm tháng thực hành của mình. 

Bao giờ cũng vậy, chữa trị bắt đầu tại nhà. Điều cần thiết trước nhất đối 
với thầy chữa là chăm nom sức khỏe cho bản thân. Nếu bạn tién hành 
chữa trị mà không lo giữ gìn sức khỏe thì bạn sẽ dễ dàng bị ốm hơn ở 
bát cứ hoàn cảnh nào. Bởi vì chữa trị đòi hỏi nhiều thao tác của trường 
năng lượng, thêm vào đó là tầm quan trọng của nó đối với đời sống của 
chính bạn. 

Điều tôi muốn nói ở đây là: Kèm theo việc bạn giữ cho mình được khỏe 
mạnh và cân bằng, trường năng lượng của bạn sẽ được sử dụng nhu 
một ống dẫn các năng lượng chữa trị cần thiết cho những người khác. 
Có thể trường năng lượng của bạn không nhất thiết cần đến những tần 
số mà bạn sẽ truyền đi, nhưng dù thế nào chăng nữa nó cũng phải 
truyền những tần số ấy. Để truyền một tần số nào đó cần thiết khi chữa 
trị, trường năng lượng của bạn phải rung động với tần số này hoặc với 
họa ba của nó. Như vậy là, để thực hiện việc chữa trị, bạn sẽ cho chạy 
trường năng lượng của mình như một cái xe lăn. Bạn sẽ thường xuyên 
biến đổi tần số rung động của nó. Bạn sẽ thường xuyên truyền những 
cường độ ánh sáng khác nhau. Điều đó sẽ tác động đến bạn. Sẽ là tốt 
nêu nó thúc đầy quá trình tiến hóa của chính bạn, vì những thay đổi về 
tần số và cường độ sẽ bẻ gãy các mô hình kìm nén thông thường của 
bạn và sẽ giải tỏa các tắc nghẽn trong trường năng lượng của bạn. 
Nhưng bạn sẽ bị kiệt sức nếu bạn không giữ mình trong điều kiện tối 
ưu. Trong chữa trị, bạn không sản sinh ra năng lượng, mà là bạn truyền, 
nhưng trước tiên bạn phải nâng tần số của mình lên bằng tần số mà 
bệnh nhân cần để thu góp năng lượng từ trường năng lượng vũ trụ. 
Việc này được mệnh danh là cảm ứng họa ba và đòi hỏi nhiều năng 
lượng cũng như sự tập trung để thực hiện. Chừng nào mà thế năng 
lượng của bạn cao bằng của bệnh nhân là bạn sẽ truyền cho họ. Tuy 
nhiên, nếu bạn cứ cố tién hành chữa trị khi bạn rất mệt, thì thế năng 
lượng mà bạn sản sinh ra có thể yếu hơn của bệnh nhân. Dòng chảy đi 
từ thế cao sang thế thấp. Theo cách đó, bạn có thể chuốc phải những 


năng lượng âm tính của bệnh tật từ bệnh nhân. Nếu bạn cực khỏe thì 
bộ máy của bạn sẽ thanh toán chúng ngay bằng cách nạp năng lượng 
cho chúng hoặc đẩy lùi chúng. Còn nếu bạn bị kiệt sức, có thể bạn phải 
mát nhiều thời gian hơn trong việc thanh lọc những năng lượng thấp mà 
mình chuốc phải. Nếu bạn sẵn có khuynh hướng dễ mắc một bệnh đặc 
biệt nào đó, bạn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của mình. Mặt 
khác, nếu bạn chăm lo đến bản thân thì việc chữa trị cho ai đó - bị các 
bệnh đặc biệt mà bạn vốn có khuynh hướng dễ mắc - sẽ giúp bạn rất 
nhiều trong việc học cách sản sinh ra những tần số cần thiết cho việc 
chữa trị. 

Các nghiên cứu của Hiroshi Motoyama đã tiến hành đo đạc cường độ 
các kinh mạch châm cứu của thầy chữa và bệnh nhân trước và sau khi 
chữa trị. Nhiều trường hợp sau khi chữa trị, cường độ những kinh mạch 
đặc hiệu cho một số cơ quan của thầy chữa xuống thấp. Nhưng sau một 
vài giờ các thầy chữa khôi phục lại cường độ ban đầu của các kinh 
mạch này. Motoyama cũng cho thấy là thường kinh tâm của thầy chữa 
có cường độ mạnh hơn sau khi tiến hành chữa trị, điều này chứng tỏ 
rằng luân xa tim luôn được sử dụng trong chữa trị, như sẽ được luận 
bàn ở các Chương tiếp theo. 

Trong phần sắp tới, tôi sẽ luận bàn về những kỹ thuật chữa trị cho từng 
vâng hào quang, giới thiệu một vài ví dụ về chữa trị và cung cấp các kỹ 
thuật tự chữa trị của thầy chữa. 


CHƯƠNG 21. 
CHUÁN BỊ CHO VIỆC CHỮA TRI 


CHUẢN BỊ THÀY CHỮA 


Trong khi chuẩn bị chữa trị, trước tiên thầy chữa phải khai mở và đem 
bản thân mình đứng về phía các lực vũ trụ. Điều này không chỉ có ý 
nghĩa trước khi chữa trị mà có ý nghĩa trong cuộc đời nói chung của nhà 
chữa trị. Thầy chữa phải hiến dâng cho chân lý và phải hết sức trung 
thực đối với bản thân trong mọi lĩnh vực cuộc sống của mình. Thầy 
chữa cần có sự ủng hộ của bạn bè và một số hình thái kỷ luật tâm linh 
hoặc quá trình thanh kiết hóa. Thầy chữa cần có các thầy dạy tâm linh 
và thầy dạy người trần. Thầy chữa phải giữ cho thân thể khỏe mạnh 
qua tập luyện và chế độ ăn bó dưỡng cân đối (bao gồm nhiều vitamin và 
chất khoáng, những thứ được sử dụng nhiều hơn khi cho chạy năng 
lượng cao), nghỉ ngơi và giải trí. Với việc dinh dưỡng này, thầy chữa giữ 
được cỗ xe thể chất của bản thân trong điều kiện cho phép thầy chữa 
nâng cao các rung động của mình lên để tỏa vào trường năng lượng vũ 
trụ, và các năng lượng chữa trị tâm linh bấy giờ sẽ tuôn chảy qua thầy 
chữa. Trước tiên thầy chữa phải nâng cao các rung động của bản thân 
dé liên kết với các năng lượng chữa trị trước khi tiến hành dẫn kênh. 
Trước khi bắt đầu một ngày chữa trị, tốt nhất là tập thể dục lúc sáng 
sớm cũng như tiến hành thiền định để bản thân tập trung và khai mở 
các luân xa. Việc này không đòi hỏi nhiều thời gian. Ba mươi hay bốn 
mươi phút là đủ. Các bài tập sau đây là những những bài tập mà tôi 
thấy rất hữu hiệu. Tôi thường kỳ thay đổi chúng cho phù hợp với những 
nhu cầu thường xuyên thay đổi trong hệ thống năng lượng của tôi. 


Những bài tập hằng ngày của thầy chữa dë khai mở các kinh mạch 
châm cứu 


1. Nằm ngửa thẳng lưng, hai tay dọc thân, hai lòng bàn tay để ngửa. 
Chuyển dịch chân nhẹ nhàng sang bên để có được tư thế thoải mái, 
Nhắm mắt lại. Thư giãn toàn thân bằng cách tập trung lên từng phần, 
lần lượt phần nọ tới phần kia. Thở tự nhiên. Tập trung hơi thở và đếm - 
một vào, một ra, hai vào, hai ra, cứ thế tiếp tục - trong năm phút. Nếu 
tâm trí bạn bắt đầu nghĩ lan man thì hãy cho đếm trở lại, nếu quên mát 
số đếm, bạn hãy đếm lại từ số môt. 


Khi bạn giữ được chú ý vào việc đếm nhịp thở trong một vài phút, tâm 
trí và thân thê của bạn sẽ dân dân thư giãn. 


2. Bài tập tốt nhất có thé tiến hành trước khi bạn ra khỏi giường (nếu 
điều này không quấy rầy người bạn chăn gối, tuy nhiên cũng sẽ gây 
phiền hà đấy). Nằm ngửa thẳng lưng, dang rộng hai cánh tay cho thẳng 
góc với thân, và co gôi lên trong khi bàn chân vẫn áp sát mặt giường. 
Giữ cho vai thõng, đ cho gôi đổ sang phải trong khi bạn quay đầu nhìn 
sang trái. Bây giờ hãy đưa gôi lên và để cho chúng đổ về bên trái trong 
khi bạn quay đầu về bên phải. Lặp lại động tác này cho đến khi lưng của 
bạn cảm thấy giãn rộng ra. 

Các bài tập về khớp đặc biệt tốt cho việc tạo ra một dòng chảy năng 
lượng uyên chuyển trên các kinh mạch châm cứu thông qua việc điều 
chỉnh các khớp. Bởi vì toàn bộ dòng chảy của các kinh mạch đều qua 
khớp, cho nên việc cử động khớp sẽ kích hoạt các kinh mạch. Các bài 
tập về khớp được Hiroshi Motoyama phát triển để khai mở các kinh 
mạch châm cứu. Chúng được trình bày trong cuốn sách nhỏ của ông 
nhan đề Những Mối Quan Hệ Chức Năng giữa Yoga Asanas và các 
Kinh Mạch Châm Cứu. 


3. Ngồi thẳng lưng trên sàn nhà, hai chân duỗi thẳng ra phía trước. Áp 
hai bàn tay lên sàn nhà, đàng sau hông, và ngả người về phía sau, 
dùng hai cánh tay duỗi thẳng làm điểm tựa. Hãy tập trung chú ý vào các 
ngón chân. Chỉ cử động các ngón của từng bàn môt. Từ từ gập và duỗi 
các ngón chân mà không nhúc nhích càng chân hoặc có chân. Lặp lại 
mười lần. Xem hình 21-1A. 


4. Vẫn giữ tư thế mô tả trên. Gập và duỗi tối đa các khớp có chân. Lặp 
lại mười lân. Xem hình 21-1B 


5. Bạn đang ở tư thế ngôi nói ở mục 3. Giang nhẹ hai chân. Giữ cho gót 
chân áp sát sàn nhà, xoay cô chân mười lần theo môi hướng. 


6. Giữ tư thế ngồi ban đầu, co chân phải lên, càng áp sát vào khoeo 
càng tốt, đưa gót chân vào sát mông phải. Duỗi thẳng chân phải mà 
không để gót chân hoặc ngón chân chạm sàn nhà. Lặp lại mười lần, rồi 
tiền hành tương tự đối với chân trái. Xem hình 21-1C. 


7. Cũng trong tư thế ngồi như trên, dùng hai tay giữ cho bắp đùi phải sát 
với thân, rôi xoay tròn căng chân quanh gói, mười lân thuận chiêu kim 
đồng hồ và mười lần ngược lại. Lặp lại tương tự đôi với chân trái. 


8. Co chân trái và đặt bàn chân trái lên bắp đùi phải. Dùng tay trái giữ 
gối trái và đặt tay phải lên có chân trái. Nhẹ nhàng dùng tay trái ấn cho 
chân trái lên xuống, trong khi giữ các cơ ở chân trái càng thư giãn càng 
tốt. Lặp lại tương tự đối với gối phải. Xem hình 21-1D. 


9. Ngồi ở tư thế như mục 8, xoay gối phải xung quanh khớp hông phải 
mười lân thuận chiêu kim đông hồ và mười lân ngược lại. Lặp lại tương 
tự đôi với gôi trái. Xem hình 21-1E. 


10. Ngồi như tư thế ban đầu, hai chân duỗi thẳng, giơ hai cánh tay ra 
trước ngang tầm vai. Duỗi và co các ngón của cả hai tay. Nắm chặt các 
ngón lại ôm lấy ngón cái làm thành quả dám. Lặp lại mười lần. Xem 
hình 21-1F. 


11. Vẫn giữ tư thế ở mục 10. Co và duỗi hai cổ tay. Lặp lại mười lần. 
Xem hình 21-1G. 


12: Từ tư thế ở mục 10, xoay hai cổ tay mười lần thuận chiều kim đồng 
hô và mười lân ngược lại. 


13. Vẫn ở tư thế như mục 10, mở rộng bàn tay cho lòng bàn tay ngửa 
lên trên. Gập hai khuỷu tay lại, cho các đầu ngón tay chạm vai, rôi duỗi 
ra. Lặp lại mười lần và làm động tác đó mười lần nhưng với tay nọ vai 
kia. Xem hình 21-1H 


14. Giữ tư thế trên, các đầu ngón thường xuyên chạm vai, nâng hai 
khuỷu lên càng cao càng tốt. Xong hạ xuông thập. Lặp lại mười lân. Rói 
hướng các khuỷu tay vê phía trước. Lặp lại. Xem hình 21-11. 


15. Vẫn trong tư thế ở mục 14. Xoay tròn hai khuỷu tay quanh khớp vai. 
Làm mười lần thuận chiều kim đồng hồ và mười lần ngược lai. Xoay 
vòng tròn càng rộng càng tốt, sao cho hai khuỷu tay gặp được nhau 
trước ngực. Xem hình 21-1. 


Hình 21-1: Bài tập khớp 


16. Bây giờ làm động tác nằm ngửa-ngồi dậy, mỗi lần như vậy lại thở ra. 
Làm ít nhat mười lân lúc bắt đâu. Rôi làm tới hai chục lân. 


17. Rướn người ra để tay chạm vào các ngón chân mà không co chân. 
Thực hiện động tác này trong tư thế nằm ngửa-ngồi dậy, trong khi vẫn 
giữ hai chân duỗi thẳng ra phía trước. Làm mười lần. Bây giò hãy 
nghiêng người và cầm các ngón chân mà không co gối. Làm trong ba 
phút không dậy. 


18. GiAng rộng hai chân đến mức tối đa và lặp lại bài tập trên đây, đầu 
tiên là với tay tới các ngón chân trái, sau đó chuyên sang phải và với tới 
các ngón chân phải. Bây giờ lặp lại bằng cách với thẳng tới trước mặt. 
Giữ tư thế này trong ba phút không dậy. 


19. Xoay đầu và có một số lần. Lúc đầu mặt nhìn lên nhìn xuống. Lặp lại 
mười lần. Rồi nhìn sang một bên mười lần. Sau đó xoay đầu, trước tiên 
thuận chiều kim đồng hò, rồi theo chiều ngược lại một số lần cho đến 
khi có cảm thấy mềm mại hơn. 


20. Đứng dậy. Tháng người, hai chân giang. Nghiêng người sang trái. 
Đưa tay phải qua đầu vắt sang trái. Lặp lại một sô lần. Sau đó nghiêng 
người sang phải, đưa tay trái qua đầu vắt sang phải. 


Những bài thể dục hằng ngày dë khai mở và nạp các luân xa 


Có ba nhóm bài tập khác nhau tôi đã dùng để khai mở và nạp các luân 
xa. 

- Nhóm bài thể dục thứ nhất khai mở rất tốt các luân xa ở ba mức thấp 
nhất của hào quang. 

- Nhóm thứ hai khai mở tốt các luân xa ở mức tinh tú, và nhóm thứ ba, 
kết hợp thở với tư thế, khai mở các luân xa ở các mức cao nhất của 
hào quang. 


21. Những bài thể dục để khai mở và nạp các luân xa (các mức 1-3 của 
trường hào quang). 


Các bài tập này được trình bày trong hình 21-2. 
Luân xa 1. Đứng giang rộng hai chân, các ngón và dối hướng ra ngoài 
để cho hai gối được thoải mái. Co gối xuống càng thấp càng tốt. Cuối 


cùng sẽ có thể xuống thấp đến mức mông đít thấp ngang mức với gối. 
Cử động lên xuống một số lần. Rồi thêm động tác đu đưa khung chậu. 
Đưa khung chậu tối đa về phía trước và tối đa về phía sau. Chú trọng 
động tác đưa ra đàng trước. Du đưa khung chậu ra sau và ra trước 
bằng cách hạ người thấp xuống ba lần. Giữ tư thế thấp và đu đưa ra 
sau và ra trước ba lần trong khi gập gối, rồi đu đưa ra sau và ra trước 
ba lần trong khi đứng lên. Động tác quan trọng nhất của bài tập này là 
đu đưa khi gập gối xuống thấp nhất. Lặp lại toàn bộ động tác ít nhất ba 
lần. 

Luân xa 2. Đứng, hai chân giang bằng hai vai và song song với nhau. 
Du đưa khung chậu ra sau và ra trước, hai gối hơi gập lại. Lặp lại vài ba 
lần. 

- Bây giờ hãy làm ra vẻ như bạn đang ở trong một hình trụ cần được 
mài nhẫn. Hãy dùng hai mông đít mài nhàn nó. Đặt hai bàn tay lên hai 
mông, rồi xoay hai tay theo vòng tròn trên đó, vừa làm vừa chắc chắn là 
mài mòn được tất cả các mặt của hình trụ đó một cách đều đặn. 

Luân xa 3. Nhảy. Cần một người giúp. Bạn hãy nắm chắc hai bàn tay 
của người đó làm chỗ dựa mà nhảy lên cao, hai gối co tối đa áp sát vào 
ngực. Nhảy liên tục không nghỉ trong vài ba phút. Nghỉ. Khi nghỉ không 
cúi người xuống. Hãy chuyên chỗ, làm chỗ dựa cho người kia nhảy. 
Luân xa 4. Đây là một bài tập tư thế cùng cỡ. Nằm phủ phục, gối gập, 
mông cao, tay úp sáp duỗi về phía trước như Hình 21-2. Trong tư thế 
này, khuỷu tay của bạn không chạm sàn nhà. Cánh tay được sử dụng 
như điểm tựa. Thay đổi góc của chân và mông cho đến khi bạn cảm 
thấy có áp lực giữa hai xương vai (những người có cơ vai lớn sẽ thấy 
áp lực này nhiều hơn, phải cần thận). Khi đã thành công trong việc tạp 
áp lực giữa hai xương vai, hãy đặt áp lực cùng cỡ vào chỗ đó bằng 
cách nhoài cả người về phía trước một lúc, rồi lại đưa người về phía 
sau. Bạn có thể làm động tác đó bằng hông và chân. Bài tập này tác 
động lên phía sau của luân xa tim hoặc lên trung tâm ý chí. 

- Đối với phía trước của luân xa tim, bạn hãy tìm một vật rộng và tròn 
như cái thùng, tám đệm đi văng hay ghế năng lượng sinh học để ưỡn 
ngực về phía trước. Hãy tựa lưng lên đó mà ưỡn ngực về phía trước, 
hai bàn chân bám chắc vào mặt sàn. Thư giãn và để cho các cơ ngực 
lỏng ra. 

Luân xa 5. Xoay đầu và cổ. Xoay theo các hướng: cúi gập, ngửa lên, 
quay trái, quay phải, nghiêng trái, nghiêng phải. Xoay tròn sang phải rồi 
ngược lại. 


Luân xa họng này cũng đáp ứng rất tốt đối với âm thanh. Bạn hãy hát 
lên! Hoặc tạo ra bất cứ tiếng động nào mình thích nếu bạn không biết 
hát. 

Luân xa 6. Lặp lại các động tác như với luân xa 5 và sử dụng mắt nhiều 
hơn. 

Luân xa 7. Dùng tay phải xoa đỉnh đầu theo chiều kim đồng hò. 


22. Mường tượng để khai mở các luân xa (mức 4 của trường hào 
quang) 


Đề thực hiện bài tập này, bạn hãy ngồi trên ghế thoải mái hoặc trong tư 
thế hoa sen trên một chiếc gối đặt ở sàn nhà. Giữ lưng thật thẳng. 
Trước tiên, sau khi tĩnh tâm bằng một trong các bài tập thiền định, hãy 
tập trung chú y vào luân xa 1, xem nó là một cuộn xoáy ánh sáng màu 
đỏ xoay thuận chiều kim đồng hồ (nhìn từ bên ngoài vào thân thể thấy 
thuận chiều). Nó hướng thẳng xuống bên dưới người bạn, hình nón 
xoay tít mà đáy mở về phía mặt đất và đỉnh chạm vào cuối cột sống. 
Trong khi theo dõi nó quay, hãy hít vào và thở ra màu đỏ. Lúc hít vào, 
hãy mường tượng hơi thở có màu đỏ. Lúc thở ra thì không mường 
tượng, chỉ theo dõi xem đó là màu gì. Lặp lại cho đến khi thấy được 
màu đỏ cả lúc hít vào lẫn lúc thở ra. Nếu màu đỏ lúc thở ra nhạt hơn 
hoặc xỉn, có nghĩa là cần phải cân bằng các năng lượng màu đỏ. Nếu 
màu nhạt, cần thêm màu đỏ trong trường năng lượng. Nếu màu xỉn, cần 
thanh lọc luân xa bên dưới. Cứ làm như vậy bằng cách lập lại bài tập 
cho đến khi màu vào và màu ra như nhau. Điều này là xác thực cho mọi 
luân xa. 

Trong khi duy trì bức tranh nói trên về luân xa 1, hãy chuyển dịch tới 
luân xa 2 nằm ở trên xương mu chừng 2 in. Hãy mường tượng ra hai 
cuộn xoáy, một ở phía trước, một ở phía sau. Hãy nhìn xem chúng xoay 
thuận chiều, với màu đỏ-vàng cam sáng chói. Hít vào màu đỏ-vàng 
cam. Thở ra cũng màu đỏ-vàng cam. Lặp lại. Kiểm tra để thật chắc chắn 
là màu hít vào và màu thở ra như nhau, trước khi tiếp tục chuyên dịch. 
Trong khi vẫn giữ mường tượng về hai luân xa đầu tiên đó, bạn hãy 
chuyển dịch tới luân xa 3 nằm ở đám rối thái dương. Mường tượng tại 
đây hai cuộn xoáy màu vàng đang xoay. Hít vào màu vàng. Thở ra cũng 
màu vàng. Lặp lại cho đến khi màu vàng sáng lên cả lúc hít vào lẫn lúc 
thở ra. 

Hãy chuyên dịch đến luân xa 4. Hãy nhìn xem các cuộn xoáy màu lục 
đang xoay thuận chiều kim đồng hồ. Hit vào màu lục và thở ra cũng 


màu lục cho đến khi cân bằng màu sắc. Hãy nhìn xuống phía dưới để 
thật chắc chắn thấy các luân xa khác (vừa mới được bạn nạp năng 
lượng) vẫn đang xoay, trước khi chuyển dịch đến luân xa 5. 

Tại luân xa 5 hãy hít vào cũng như thở ra màu xanh qua các cuộn xoáy 
đang xoay thuận chiều kim đồng hồ. 

Tại luân xa con mắt thứ ba (tức luân xa 6 - ND), hãy nhìn xem các cuộn 
xoáy màu tím đang xoay thuận chiều kim đồng hồ phía trước và phía 
sau đầu. Lặp lại các bài tập thở này. 

Sau đó chuyển dịch đến luân xa 7. Nó có màu trắng sữa, khi trú ở đỉnh 
đầu, xoay thuận chiều kim đồng hò. Hãy hít vào màu trắng. Thở ra cũng 
màu trắng. Lặp lại. Hãy nhìn xem tất cả bảy luân xa đều xoay thuận 
chiều kim đồng hồ. Hãy nhìn xem dòng năng lượng thẳng đứng tuôn 
chảy lên xuống dọc cột sống của bạn. Nó rung động theo hơi thờ của 
bạn. Lúc bạn hít vào, nó dâng lên. Lúc bạn thở ra, nó hạ xuống. Hãy 
nhìn xem tất cả các luân xa liên kết với nó tại các đầu mút của chúng, 
có luân xa 7 tạo nên lối vào và lối ra ở đỉnh, có luân xa gốc tạo nên lối 
vào và lối ra ở nền, để cho năng lượng tuôn chảy qua trường năng 
lượng của bạn. Hãy nhìn xem năng lượng rung động tuôn chảy qua 
khắp tất cả các luân xa khi bạn hít vào. Toàn bộ trường năng lượng của 
bạn lúc này tràn đầy năng lượng ánh sáng. Đây là bài tập tốt cần thực 
hiện trước khi tiến hành chữa trị, để khai mở và nạp năng lượng cho tất 
cả các luân xa của bạn. 


23. Tập thở và tập tư thế để nạp và khai mở các luân xa (các mức 5-7 
của trường hào quang) 


Những bài tập mạnh mẽ nhất mà tôi đã thấy dùng để nạp năng lượng 
cho trường hào quang, làm nó sáng lên, thanh lọc nó và tăng lực cho nó 
là những bài tập do các nhà Yoga Kundalini dạy, những người này tập 
trung vào tư thé, hít thở và tính mềm dẻo của cột sống. Tôi khuyên bạn 
nếu có dịp tốt thì trực tiếp học một tôn sư Kundalini. Nếu không có điều 
kiện đó thì sau đây là một số bài tập của họ mà tôi đã tinh giản đi để bổ 
sung vào cuốn sách, như ở Hình 21-3. 

- Luân xa 1. Ngồi trên sàn nhà, gối gập lại, gót chân đặt dưới mông. Để 
lòng bàn tay áp lên bắp đùi. Ưỡn cột sống về phía khung chậu lúc hít 
vào và cong cột sống về phía sau lúc thở ra. Nếu bạn thích, CÓ thể dùng 
một câu thần chú để niệm vào mỗi động tác thở. Lặp lại một số lần. 

- Luân xa 2. Ngồi xếp bằng vắt tréo chân trên sàn nhà. Hai tay nắm hai 
cổ chân và hít vào thật sâu. Ưỡn cột sống ra trước và nâng lồng ngực 


lên, quay chóp của khung chậu ra sau. Khi thở ra, cong cột sống ra sau 
và ưỡn khung chậu ra trước, gần với các "xương tọa”. Lặp lại một số 
lần. Niệm thần chú nếu bạn thích. 

- Luân xa 2 - Tư thế khác. Nằm ngửa. Chống hai khuỷu tay lên. Giơ 
thẳng hai chân lên khỏi mặt sàn chừng 1 phút. Giang rộng hai chân ra 
và hít vào, lúc thở ra thì khép hai chân lại cho tréo nhau, trong khi gối 
vẫn thẳng. Lặp lại một số lần. Nâng cao chân thêm một chút rồi tập tiếp. 
Tập cho đến khi chân giơ cao cách màn sàn khoảng 2 1/2 in., sau đó lại 
hạ thấp dần và tập như trên. Nghỉ. Lặp lại một số lần. 

- Luân xa 3. Ngồi vắt chéo chân, đưa cánh tay lên ngang vai, gập khuỷu 
cho các ngón tay chạm vai. Hít vào và xoay ngược sang trái, thở ra và 
xoay người sang phải. Thở thật dài và sâu. Chú ý giữ thẳng cột sống. 
Lặp lại một số lần và theo chiều ngược lại. Lặp lại nữa. Nghỉ một phút. 
Lặp lại toàn bộ bài tập ở tư thế quỳ. 

- Luân xa 3 - Tư thế khác. Nằm ngửa hai chân duỗi thẳng sát nhau và 
giơ gót chân lên khỏi mặt sàn 6 in. Nhấc đầu và vai lên khỏi mặt sàn 6 
in, nhìn xuống ngón chân, cánh tay duỗi thẳng, ngón tay hướng xuống 
chân. Ó tư thế này, thở nhẹ bằng mũi trong 30 lån đếm. Thư giãn, nghỉ 
trong 30 lần. Lặp lại một số lần. 

- Luân xa 4. Ngồi vắt tréo chân, giơ cánh tay ngang vai, gập khuỷu cho 
càng tay ra trước, các ngón tay ngoắc chặt lấy nhau ngang tầm trung 
tâm tim. Đưa hai khuỷu tay lên xuống theo kiểu bập bênh, đồng thời thở 
thật dài và sâu. Tiếp tục một số lần, hít vào và thở ra, các ngón tay 
ngoắc chặt kéo lên nhau. Thư giãn một phút. Lặp lại bài tập ở tư thế 
ngồi gập gối, gót chân đặt dưới mông. Bài tập này nâng cao nâng 
lượng. Phải chắc chắn là khung chậu tóp lại. 


r —A 


. ⁄ 
_ k. 


Giang rộng 


Chiêu rộng giữa hai vai 


Luân xa 2 


Luân xa 3 


Hình 21-2: Các bài thẻ duc đê nạp và khai mở luân xa 


Mặt sau 
Luân xa 4 


Mặt trước 
Luân xa 4 


Luân xa 5 


Luân xa 6. Lập lại các động tác phía trên cho luân xa 5 băng cách dùng mắt thay vì dùng đầu 
Luân xa 7. Tư thế trồng chuối 


Hình 21-2: Các bài thê dục đề nạp và khai mờ luân xa (tiếp theo) 


- Luân xa 5. Ngồi vắt tréo chân, bàn tay áp lên gối, tay duỗi thẳng. Bắt 
đầu cong phần trên cột sống. Hít vào về đàng trước, thở ra về đàng sau. 
Lặp lại một số lần. Nghỉ. 

Bây giờ cong cột sống bằng cách nhô vai lên đồng thời hít vào, và hạ 
vai xuống đồng thời thở ra. Lặp lại một số lần. Hít vào và giữ 15 giây khi 
hai vai nhô cao. Thư giãn. 

Lặp lại các bài tập nói trên trong tư thế ngồi gập gối, gót chân đặt dưới 
mông. 

- Luân xa 6. Ngồi vắt tréo chân, giơ cánh tay ngang vai, gập khuỷu cho 
càng tay ra trước, các ngón tay ngoc chặt lấy nhau ngang tầm với 


họng. Hít vào, nín thở, sau đó nén bụng và các cơ thắt, đây năng lượng 
đi lên, như thể bạn đang bóp thuốc đánh rằng ra khỏi ống. Thở ra đẩy 
năng lượng ra khỏi chỏm đầu, trong khi giơ hai tay ngoắc chặt nhau lên 
trên đầu. Lặp lại. 

Lặp lại bài tập này trong tư thế ngồi gập gối, gót chân đặt dưới mông. 

- Luân xa 7. Ngồi. vắt tréo chân, tay duỗi thẳng hướng lên trời. Hai ngón 
trỏ áp chặt và duỗi, còn các ngón khác đan lấy nhau. Hít vào bằng cách 
giơ cao cái "mỏ hàn” đó lên cao, miệng nói "sat. Thở ra, miệng nói 
"nam" khi thư giãn "mỏ hàn”. Lặp lại một số lần với nhịp thở nhanh. Sau 
đó, thở vào và nén năng lượng từ nền cột sống đi lên chỏm đầu bằng 
cách trước tiên nén và giữ các cơ thắt, sau đó nén và giữ các cơ bụng. 
Nín thở rồi thở ra trong khi vẫn giữ toàn bộ trạng thái co cơ. Thư giãn. 
Nghỉ. Nếu câu thần chú "sat, nam" không thích hợp thì bạn dùng một 
câu thần chú khác. 

Lặp lại, trong tư thế ngồi gập gối, gót chân đặt dưới mông. Nghỉ. 

Lặp lại bài tập nhưng không dùng thần chú. Thay vào đó, hãy thở nhanh 
nông bằng mũi. 

- Luân xa 7 - Tư thế khác. Ngồi vắt tréo chân. Giơ hai tay lên 60 độ, 
khuỷu và cổ tay duỗi thẳng, hai lòng bàn tay đối diện nhau. Thở nhẹ 
bằng mũi và để hơi thở cọ vào phần sau trên của họng khoảng một 
phút. Hít vào, nín thở và bơm cho bụng phồng lên xẹp xuống 16 lần. 
Thở ra, thư giãn. Lặp lại hai hoặc ba lần. Nghỉ. 


Thiền định thở màu đề nạp hào quang 


Ở tư thế đứng, hai bàn chân song song, hai vai mở rộng tự nhiên, từ từ 
khuyu gói xuống rồi lại đứng lên. Mỗi lần khuyu gối thi thở ra. Mỗi lần 
đứng thẳng lên thì hít vào. Để cho người càng thấp xuống càng tốt 
nhưng không được nhắc gót lên. Để cánh tay thư giãn. Giữ lưng thẳng 
và đừng cúi về phía trước. Để cho nửa dưới của khung chậu nhô ra 
phía trước một chút. 

Bây giờ duỗi hai cánh tay ra phía trước, lòng bàn tay úp xuống. Làm 
thêm một cử động hình tròn bằng hai bàn tay, phối hợp với động tác lên 
xuống đã làm. Trong cử động di lên, hai cánh tay càng đưa thẳng ra xa 
càng tốt. Khi đạt tới đỉnh thì thu hai cánh tay về phía thân (lòng bàn tay 
vẫn úp xuống) và để cho chúng sát vào người trong cử động đi xuống. 
Khi đạt tới đáy thì lại duỗi cánh tay ra (Xem Hình 21-4). 

Hãy mường tượng thêm vào động tác này. Bạn sẽ hít vào những màu 
từ mặt đất đi lên qua bàn tay và qua chân cũng như từ không khí bao 


quanh. Khi thở ra, bạn sẽ thở ra các màu đó. Thở một số lần với mỗi 
màu. 

Hãy bắt đầu với màu đỏ. Khi đạt tới đáy của động tác nói trên, hít vào 
màu đỏ. Hãy nhìn xem toàn bộ quả cầu của hào quang bạn căng đầy 
màu đỏ. Sau khi đạt tới đỉnh của động tác và bắt đầu đi xuống thì hãy 
thở ra màu đỏ đó. Bây giờ bạn hãy thử làm nữa đi. Bạn đã có thể nhìn 
thấy rõ ràng màu đỏ bằng mường tượng chưa? Nếu chưa thì hãy lặp lại 
bài tập cho đến khi nhìn thấy. 

Phần lớn những màu mà bạn khó mường tượng ra được thường là 
những màu bạn cần cho trường năng lượng của mình. Một lần nữa, 
như ở bài tập 22, bạn chỉ theo dõi màu mà bạn thở ra thôi, chớ điều 
khiển nó. Khi màu đã sáng lên và rõ ra thì hãy chuyển dịch tới màu tiếp 
theo. 

Bây giờ hãy hít vào màu vàng cam trong cử động di lên. Hãy để cho nó 
vào người từ mặt đất đi lên chân, lên tay và vào người không khí bao 
quanh. Nếu bạn rồi trí khi mường tượng trong óc những màu này thì 
hãy lầy một số mẫu màu mà nhìn vào, hoặc có thể sẽ dễ dàng hơn cho 
bạn khi làm việc này là nhắm mắt lại. Hãy lặp lại bài tập với màu vàng 
cam này. 

Tiếp tục bài tập qua dãy màu sau đây: vàng, lục, xanh, tím và trắng. 
Phải chắc chắn là nhìn thấy toàn bộ hình thái quả trứng trường hào 
quang của bạn căng đầy từng màu trước khi chuyển dịch tới màu tiếp 
theo. Đây là những màu rất tốt cho mỗi luân xa. Nếu bạn muốn thêm 
vào cho trường hào quang của mình những rung động cao hơn thế, bạn 
hãy tiếp tục với các màu sau đây: ánh bạc, óng vàng, bạch kim và pha 
lê, sau đó lại trở về với màu trắng. Tất cả các màu ở nhóm thứ hai này 
sẽ có đặc tính trắng sữa. 


Hình 21-3: Các bài tập thởitư thê đê nạp và khai mở luân xa (tiếp theo) 


Hinh 21-4: Thiên định màu ở tư thé đứng 


Bài tập rung động cho việc tiếp đất 


Rung động cơ thể bạn có nghĩa là giữ cơ thể bạn trong một tư thế căng 
thẳng tạo ra những rung động thể chất không tùy thuộc ý muốn. Điều đó 
sẽ tăng cường dòng chảy năng lượng và giải tỏa các tắc nghẽn. Những 
bài tập này khá quen thuộc trong liệu pháp nòng cốt và liệu pháp năng 
lượng học sinh học. 

Tư thế đứng, hai bàn chân song song, chiều rộng giữa hai vai bình 
thường. Sau khi bạn hoàn tất các bài tập nạp năng lượng cho hào 
quang đã nói ở trên, ban hãy đứng và lại đơn giản thở ra trong cử động 
đi xuông và hít vào trong cử động đi lên. Khuyu hai gối xuống càng thấp 
càng tốt, để cho chi dưới cảm thấy mỏi. Nếu bạn giữ như vậy được đủ 
lâu thì chi dưới của bạn sẽ bắt đầu rung động tự nhiên ngoài ý muốn. 


Nếu chưa thấy, bạn hãy tạo ra một rung động bằng cách nhún lên nhún 
xuống trên hai gót chân. Hãy để cho các rung động tiến dần lên phần 
trên của chỉ dưới và khung chậu. Dày công tập luyện thì những rung 
động này sẽ lan rộng ra toàn bộ thân thé. 

Đây là phương pháp rất tốt để tạo ra dòng chảy năng lượng mạnh khắp 
cơ thể. Một khi đã cảm thấy điều đó, bạn có thể nghĩ ra các bài tập 
khiến cho bất cứ bộ phận nào trong người bạn cũng rung động, nhằm 
tăng cường dòng chảy năng lượng qua bộ phận đó. Trong trường hợp 
này, thường là người ta cân khung chậu rung động để nâng cao các 
năng lượng của đất tuôn chảy qua luân xa 1 và luân xa 2. Về sau, khi 
bạn ở vào tư thế chữa trị, bạn có thể từ từ xoay khung chậu về phía sau 
và về phía trước (khi đang ngồi), sau đó thêm một rung động nhanh gọn 
vào cử động xoay này. Điều đó sẽ giúp cho khung chậu rung động. Bạn 
sẽ cảm thấy năng lượng tăng lên tuôn chảy khắp thân thể mình. 


Ngồi thiền định dë tập trung 


Bây giờ bạn hãy ngồi thiền định trong 10-15 phút. Đảm bảo lưng thẳng 
và thoải mái. Một câu thần chú tốt để tự lặp đi lặp lại nhằm tĩnh lặng tâm 
trí cho việc thiền định là: "Hãy lặng im và nhận biết ta là Thượng, Đế". 
Bạn chỉ giữ cho ý thức mình tập trung vào câu thần chú đó. Nếu đầu óc 
bạn mông lung thì hãy ón định lại đã. 

Một kiểu thiền định tốt nhất khác để làm dịu tâm trí là chỉ đếm đến 10. 
Đếm 1 lúc hít vào, đếm 2 lúc thở ra, 3 lúc hít vào, 4 lúc thở ra, cho đến 
10. Điều khó khăn là mỗi lần bạn để đầu óc mông lung và nghĩ đến 
chuyện khác ngoài việc đếm, thì bạn phải trở lại từ 1 và bắt đầu lại tất 
cà! Kiểu thiền định này thực sự cho thấy tinh thần chúng ta ủy mi biết 
chừng nào! Rất ít người đếm được đến 10 trong lần thử đầu tiên! 

Giờ thì bạn đã sẵn sàng (sau khi uống một cốc nước dày) để bắt đầu 
một ngày chữa trị. 


Quan tâm đến không gian chữa trị 


Điều quan trọng là làm việc trong một căn phòng sạch sẽ đã được thanh 
lọc hết các năng lượng suy yếu, các viba xấu hoặc năng lượng orgone 
chết như Wilhelm Reich đã từng gọi. Nếu có điều kiện thì chọn một căn 
phòng nhiều ánh sáng mặt trời và thoáng đãng. Bạn cũng có thể xông 
khói để giữ sạch căn phòng bằng cách đốt cỏ thơm và tuyết tùng hoặc 
xô thơm và tuyết tùng theo lối cổ truyền của người da đỏ. 


Để xông khói căn phòng bằng tuyết tùng và xô thơm, bạn hãy xếp một ít 
tuyết tùng và xô thơm khô vào một cái thùng rồi châm lửa. Người da đỏ 
có tập quán dùng một cái vỏ bào ngư vào việc xông khói, để có thể tiêu 
biểu cho đủ cả bốn yếu tố: lửa, đất, không khí và nước. Nhưng nếu bạn 
không sẵn vỏ bào ngư thì có thể dùng chảo. Khi đã có nhiều tuyết tùng 
và xô thơm cháy, hãy dập lửa đi. Chảo có vung đậy càng tốt. Sẽ có 
nhiều khói tỏa ra bốn góc phòng. Tục lệ của người da đỏ là bắt đầu tại 
phần cực đông của ngôi nhà hoặc căn phòng rồi cho lan ra theo hướng 
mặt trời mọc (thuận chiều kim đồng hồ). Đảm bảo có một cửa ra vào bỏ 
ngỏ trước khi bạn bắt đầu xông khói. Khói sẽ hấp dẫn năng lượng 
Orgone chết và đưa nó ra ngoài qua cửa đó. 

Đề hoàn tất việc xông khói, bạn có thể bỏ vào lửa một ít hột ngũ. cốc coi 
như một lễ vật tạ ơn. Để học được nhiều hơn về các truyền thống của 
người da đỏ, tôi xin giới thiệu bạn tới Bà Oh-Shinnah thuộc Four 
Corners Foundation. 632 Oak Street, San Francisco, California 94117. 
Bà Oh-Shinnah xông khói từng bệnh nhân của mình bằng cách này 
trước khi làm việc với họ. Điều đó thanh toán được nhiều năng lượng 
orgone chết trước khi bà bắt đầu công việc. Bạn có thể xông khói cho 
bản thân nếu tự cảm thấy có tắc nghẽn. Một số người đốt muối Epsom 
(một loại muối có tác dụng tây nhẹ, thường dùng trong y học, công 
nghiệp da, công nghiệp dệt - ND) bằng cách cho muối này vào xoong, 
rưới lên đó một ít rượu rồi đem đun. Khi dùng chảo như vậy thì bạn hay 
bệnh nhân của bạn hãy đi dạo quanh phòng. 

Đồ pha lê dựng cung quanh căn phòng giúp gom năng lượng orgone 
chết lại. sau đó ta tây sạch bằng cách ngâm qua đêm trong một cái bát 
chứa một pint (khoảng nửa lít - ND) nước nguồn có pha muối biển với 
lượng 1/4 thìa uống trà. Máy phát ion âm cũng giúp thanh lọc căn 
phòng. Bạn chớ bao giờ làm việc trong một căn phòng thiếu thông gió 
hoặc được chiếu sáng bằng ánh sáng huỳnh quang. Ánh sáng quỳnh 
quang phát ra một tần số gây trở ngại cho rung động bình thường của 
hào quang, gây nên một tần số dập trong trường năng lượng. Dãy 
quang phổ cũng có hại cho sức khỏe. 

Nếu bạn làm việc trong một căn phòng thiếu thông gió hoặc được chiếu 
sáng bằng ánh sáng huỳnh quang, có thể bạn sẽ bị ốm. Bạn sẽ bắt đầu 
tích tụ năng lượng orgone chết vào thân thể mình, các rung động của 
bạn sẽ xuông thấp và ngày càng yếu dần. Cuối cùng bạn sẽ phải ngừng 
công việc, có thể là trong một thời gian vài ba tháng cho đến khi hệ 
thống năng lượng của bạn có thé tự thanh lọc. Thậm chí bạn không thể 


nhận biết sự suy giảm tần số năng lượng của mình vì tính nhạy cảm của 
bạn cũng sẽ giảm theo. 


Quan tâm đến thầy chữa 


Nếu bạn phát hiện ra mình đang tích tụ các năng lượng orgone chết vào 
người thì, để thanh lọc hào quang của mình, bạn hãy dành ra 20 phút 
dé tắm trong bồn nước ấm có pha 1 pound (khoảng 450g - ND) muôi 
biển và 1 pound Na bicarbonate. Việc này có thể làm cho bạn rất mệt vì 
nó lấy ra khỏi thân thể rất nhiều năng lượng, do đó sau khi tắm xong, 
bạn hãy sẵn sàng để cơ thể nghỉ ngơi nhằm tự bổ sung. Nằm dài dưới 
ánh nắng mặt trời sẽ giúp bạn nạp năng lượng cho hệ thống. Tắm nắng 
trong bao nhiêu lâu hoàn toàn tùy thuộc vào hệ thống năng lượng của 
bạn. Hãy có trực giác khi thân thể bạn nói là đủ rồi thì hãy tin nó. Có thé 
hằng tuần bạn phải tắm nhiều lần như trên để tự thanh lọc. 

Thầy chữa cũng như bệnh nhân, sau mỗi buổi chữa đều phải uồng một 
cốc đầy nước nguồn. Để nước chạy qua hệ thống năng lượng của bạn 
là giúp cho việc thanh thải năng lượng orgone chết và phòng ngừa phù 
nề. Thật là ngược đời, phù nề trước hết lại là do không uông đủ nước. 
Thân thể của bạn sẽ giữ nước lại trong một cố găng lưu năng lượng 
orgone chết trong nước, thay vì để nó thắm sâu vào các mô của thân 
thé bạn. 

Các tinh thể cũng giúp bảo vệ hệ thống năng lượng của thầy chữa. Có 
thể đeo lên đám rối thái dương một tinh thể thạch anh trong hoặc thạch 
anh tím để tăng lực cho trường năng lượng của bạn và làm cho nó trở 
nên khó thẩm lậu hơn. Thạch anh hồng giúp bảo vệ nếu được đeo lên 
luân xa tim. Có nhiều điều đáng nói về việc chữa trị bằng các tinh thể. 
Nói chung tôi sử dụng bốn tinh thể trên bệnh nhân khi chữa trị, cộng 
thêm những tinh thể đeo trên người bằng thạch anh tím và thạch anh 
hồng. Tôi cho bệnh nhân đeo ở tay (kính tâm) một tinh thể lớn hơn 
thạch anh hồng và ở tay phải một tinh thể lớn thạch anh trong. Chúng 
thám đẫm năng lượng orgone chết sẽ được giải tỏa khi chữa trị. Tôi 
dùng một tinh thể lớn thạch anh tím có chứa khoáng sắt đề lên luân xa 2 
hoặc luân xa 1 để giữ cho trường năng lượng của bệnh nhân rung động 
mạnh mẽ. Sắt giúp cho việc giữ bệnh nhân được tiếp đất. Các tinh thể 
có khuynh hướng giữ bệnh nhân tại thân. Thạch anh màu khói đeo lên 
đám rối thái dương có tác dụng tốt trong việc này. 

Nếu bạn đeo tinh thể, bạn phải chắc chắn là đeo loại tinh thể thích hợp 
với thân thể mình. Nếu tinh thể quá mạnh, nó sẽ làm tăng các rung động 


của trường năng lượng và cuối cùng làm cho trường năng lượng kiệt 
quê bởi vì mức chuyển hóa cơ bản của bạn sẽ không đủ mạnh då theo 
kịp mức mà tinh thể gây ra trên trường năng lượng của bạn, nghĩa là 
bạn sẽ không thể nào cung cấp đủ năng lượng cho trường năng lượng 
của mình để duy trì các tần số cao hơn. Cuối cùng bạn sẽ mát năng 
lượng. Tuy nhiên, nếu bạn chọn một tinh thể chỉ mạnh hơn chút ít so với 
trường năng lượng của bản thân thì bạn sẽ nâng cao được trường năng 
lượng của bạn. 

Nếu bạn đeo một tinh thể có rung động thấp hơn trường năng lượng 
của bản thân thì tinh thể sẽ đặt một lực cản lên nó và làm chậm các 
rung động của bạn. Đơn giản là bạn cần biết mỗi tinh thể ảnh hưởng 
đến bạn tới mức nào. Khi bạn trở nên khỏe hơn, bạn có thể đeo những 
tinh thê khỏe hơn. Bạn cũng sẽ cần các tinh thể khác nhau ở những thời 
điểm khác nhau trong đời mình, tùy theo hoàn cảnh. 

Các tinh thể dưới dạng những đồ trang sức cổ hoặc vật lưu niệm đều 
nhuốm năng lượng của những chủ nhân trước đây đã đeo chúng, cho 
nên cần được làm sạch toàn bộ bằng cách ngâm trong một tuần vào 
một lít Anh (bằng 1,135 lít - ND) nước nguồn pha 1/4 thìa uống trà muối 
biển hoặc vào nước biển. Nhiều cuộc hội thảo về tinh thể hiện đang 
được tiến hành. Tôi gợi y với bạn là nếu muốn sử dụng tinh thể thì 
trước đó hãy tham dự một cuộc hội thảo và nghiên cứu về tinh thể đã. 
Khi tiến hành chữa trị, tôi dùng một cái bàn xoa bóp và một cái ghế bàn 
viết. Như vậy tôi khỏi phải đứng cả ngày, và lưng tôi có nhiều chỗ dựa. 
Các bánh xe ở ghế cho phép cử động tự do, và khi tiến hành chữa trị tôi 
có thể đứng hoặc ngồi cho thích hợp. Tôi cũng sử dụng dầu để xức vào 
chân. Điều này giúp cho năng lượng đi vào thân thé. 

Một trong những cái quan trọng nhất mà thầy chữa cần có đề giữ được 
sức khỏe là thời gian và không gian riêng tư. Điều này không dễ dàng 
gì, bởi lẽ phần đông thầy chữa được nhiều bệnh nhân _yêu cầu. Nhất 
thiết người thầy chữa có thể nói: "Không, lúc này tôi cần có thời gian 
cho bản thân mình ", cho dù yêu cầu có lớn đến đâu chăng nữa, điều 
này có nghĩa là khi bạn cần thời gian cho bản thân mình thì không có 
ván để gì. Nếu bạn không làm như vậy, bạn sẽ kiệt sức và dầu sao đi 
nữa cũng phải ngừng việc một lát. Đừng chờ đến lúc không còn gì để 
cho. Hãy nghỉ ngơi ngay. Hãy dành thời gian cho các sở thích và thú vui 
riêng khác của bạn. Điều rất quan trọng là người thåy chữa sống một 
cuộc sống riêng tư đầy đủ đáp ứng các nhu cầu của mình. Nếu không 
làm như thế, thì cuối cùng người thầy chữa sẽ tìm cách nhờ bệnh nhân 
giúp khi mình gặp các nhu cầu và ngày càng lệ thuộc vào bệnh nhân. 


Điều này sẽ gây nhiễu cho quá trình chữa trị. Quy tắc bằng vàng cho 
nhà chữa trị là: Trước hết là bản thân và cái dinh dưỡng bản thân, thứ 
đến là sự tạm nghỉ hoàn toàn để tư duy, thứ nữa là dinh dưỡng người 
khác. Nhưng thầy chữa nào không thực hiện nguyên tắc này cuối cùng 
sẽ phải chịu tổn thất do lửa thiêu trụi hoặc có thé có nguy cơ bị bệnh tật 
do cạn kiệt năng lượng. 


Điểm lại Chương 21 


1. Hãy mô tả những bài tập khai mở các kênh châm cứu. Tại sao chúng 
lại hoạt động? 

2. Hãy mô tả những bài tập của thầy chữa thanh lọc trường hào quang 
của mình. 

3. Hai điều gi thầy chữa phải thực hiện trước khi bắt đầu chữa trị? 

4. Tại sao thầy chữa phải uống nhiều nước? 

5. Bạn có thê thanh lọc một căn phòng cho hết năng lượng orgone chết 
bằng cách nào? Hãy đưa ra ba biện pháp. 

6. Tại sao thầy chữa cần phải quan tâm đến không gian chữa trị? Đến 
hệ thống năng lượng của thầy chữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu thầy chữa 
không làm điều nói trên? 

7. Bạn có thể phòng ngừa cho bản thân không chuốc phải năng lượng 
orgone chết như thế nào trong chữa trị? Trong hoàn cảnh cuộc sống 
bình thường? 

8. Không gian chữa trị cần phải giữ sạch ba thứ gì? 

9. Tại sao làm việc tại một không gian chữa trị thường dễ dàng hơn tại 
nhà bệnh nhân? 

10. Nếu bạn chuốc phải năng lượng orgone chết trong khi chữa trị thì 
bạn có thể thanh lọc trường năng lượng của mình như thế nào? 

11. Hãy mô tả ít nhất ba phương pháp chữa trị bằng các tinh thể. 

12. Bạn có thể bị ốm do đeo tinh thể như thế nào? Nó có tác động gì? 


CHƯƠNG 22. 
CHỮA TRI TÔNG PHÔ 


Về chữa trị có một điều quan trọng cần biết là: Trong một buổi chữa, 
người ta tiến hành chữa hoặc thao tác ở nhiều vàng hào quang khác 
nhau và thao tác tại từng vàng cüng rát khác thao tác tai các vàng kia. 
Ta sẽ hiểu được điều này nhiều hơn khi tôi đi vào mô tả chỉ tiết điều xảy 
ra trong chữa trị. Điều quan trọng khác là những năng lượng dùng chữa 
trị nhất thiết phải đi qua lò lửa của luân xa tim để biến đổi từ tâm linh 
thành vật chất và từ vật chất thành tâm linh như đã nói ở Chương 16. 


Các bài tập tích lũy năng lượng cho một ngày chữa trị 


Trước khi bắt đầu buổi chữa cho một bệnh nhân, điều quan trọng là bạn 
liên kết bản thân với những năng lượng cao nhất có thể có và thực hiện 
một vài bài tập đã nêu ở Chương trước nhằm thanh lọc và nạp toàn bộ 
luân xa để cho năng lượng đi vào trường hào quang của bạn. Bạn hãy 
thực hiện các bài tập thiền định này trong vài ba tháng cho đến khi bạn 
tập thấy thoải mái. Trước khi bắt đầu một ngày chữa trị, điều rất quan 
trọng đối với bạn là tích lũy năng lượng và tập trung vào các chủ định 
của bạn. Thiền định vào chiều hôm trước hoặc sáng sớm hôm đó. Hãy 
cho mỗi bệnh nhân một phút. Hãy giữ tâm trí bạn hoàn toàn trống rỗng 
trong khi thu năng lượng vào trong một phút cho mỗi bệnh nhân. Một kỹ 
thhuật khác là tập trung tâm trí vào từng bệnh nhân trong khi thu năng 
lượng mà không có ý nghĩ nào khác. Lại tập trung lần nữa trong một 
phút cho mỗi bệnh nhân. Hãy mường tượng hoặc cảm nhận năng lượng 
tuôn chảy vào trong bạn. Bạn cũng cần có nhiều trải nghiệm trong nhận 
thức sáng suốt, như đã luận bàn ở Chương 19. Hãy đảm bảo là bạn 
được một vài người bạn có trải nghiệm về những ván đề này ủng hộ. 
Hai việc (nhận thức sáng suốt và sự ủng hộ) không phải bắt buộc 
nhưng là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ ai muốn trở thành một kênh 
trong khi chữa trị. Đây là một việc làm sâu sắc và không bao giờ được 
coi nhẹ hoặc coi như trò chơi liên hoan. Việc sử dụng không đúng đắn 
các kỹ thuật này có thể và thường hay dẫn đến những trải nghiệm khó 
chịu, có khả năng gây hại cho người nào toan dẫn kênh mà không có kỷ 
luật tâm linh thích đáng. Dẫn kênh quả đúng là sản phẩm phụ của kỷ 
luật tâm linh. Một khi những đòi hỏi này được đáp ứng thì người ta có 
thể tiếp tục bài tập làm cho các hướng đạo đi vào trường năng lượng 


của mình, như sẽ được trình bày sau trong Chương này. Còn bây giờ 
bạn hãy thực hiện các bài tập ở Chương 21 trước khi bạn gặp bệnh 
nhân. 

Sau khi chào hỏi bệnh nhân của mình, bạn hãy đảm bảo mô tả được 
ngắn gọn điều bạn sẽ làm nếu đó là bệnh nhân mới đến lån đầu. Điều 
quan trọng là thầy chữa truyền đạt càng nhiều càng tốt bằng ngôn ngữ 
của bệnh nhân. Càng đơn giản càng tốt. Nếu bạn nhận ra rằng bệnh 
nhân đã hiểu biết nhiêu về hào quang và chữa trị thì bạn hãy nói ở mức 
hiểu biết đó. Hãy nhanh chóng xác định trình độ hiểu biết chung về 
chữa trị và hào quang để kiến lập nền tảng chung cho việc truyền đạt. 
Điều này sẽ làm cho bệnh nhân thoải mái để bạn có thể bắt đầu. 

Trong buổi chữa, tôi thường thao tác trước tiên với các cơ thể hào 
quang bên dưới, sau đó mới chuyển dịch lên các cơ thể hào quang bên 
trên. Nét đại cương về tiến trình chữa trị được nêu trong Hình 22-1 có 
thể bổ ích khi bạn theo mô tả chỉ tiết ở dưới. 


— Hình 22-1 
TIỀN TRÌNH CHỮA TRỊ 


1. Phân tích tổng quát hệ thống năng lượng của bệnh nhân. 
2. Liên kết ba hệ thống năng lượng để sử dụng vào chữa trị: Của thầy 
chữa, bệnh nhân, của các hướng đạo và trường năng lượng vũ trụ. 
3. Chữa trị bốn cơ thể hào quang bên dưới (các vàng 1,2,3, và 4 của 
hào quang) 

A. Thanh nạp: Nạp năng lượng và thanh lọc hào quang bệnh 
nhân 

B. Làm sạch cột sống 

C. Tinh khiết hóa các khu vực đặc thù của hào quang bệnh nhân. 
4. Chữa trị vàng etheric mẫu (phẫu thuật tâm linh) (vàng thứ năm của 
hào quang) 
5. Chữa trị vàng ketheric mẫu (vàng thứ bảy của hào quang) (tái cấu 
trúc) 

A. Tái cấu trúc cơ quan ketheric mẫu 

B. Tái cấu trúc luân xa ketheric mẫu 
6. Chữa trị mức thượng giới (vàng thứ sáu của hào quang). 
7. Chữa trị từ mức vũ trụ (các vàng thứ tám và thứ chín của hào quang) 


Chỉ tiết tiến trình chữa trị 


1. Phân tích tổng quát hệ thống năng lượng của bệnh nhân 


Để bắt đầu chữa trị lần đầu tiên, tôi thường nhanh chóng phân tích cơ 
thể năng lượng nhằm xác định là nói chung, bệnh nhân sử dụng hệ 
thống năng lượng của họ như thế nào, đồng thời lưu ý các đặc điểm thể 
chất của thân thể nhằm xác định cấu trúc đặc tính của họ. Một khi đã 
thấy được cấu trúc đó, có thể tôi biết là mình sẽ làm việc nhiều tới mức 
nào với các luân xa thường bị tắc nghẽn. Tôi chỉ đơn giản để bệnh nhân 
đứng, hai bàn chân song song, hai vai mở rộng bình thường. Sau đó tôi 
yêu cầu họ co và duỗi gối đồng thời thở nhịp nhàng theo động tác đó. 
Điều này làm phát hiện nhiều ván đề về cung cách người đó điều khiển 
đúng và điều khiển sai năng lượng của mình, khiến cuối cùng gây ra trở 
ngại thể chất. Chẳng hạn, năng lượng thường không chảy đều nhau lên 
hai chân; năng lượng thường bên nọ mạnh hơn bên kia của thân thể; có 
những vùng thân thể nhiều năng lượng hơn các vùng. khác. Tất cả 
những mát cân bằng này có liên quan đến các vấn đề cảm xúc và tâm 
thần mà bệnh nhân phải đương đầu và chữa trị. Chẳng hạn, một vài 
người vốn sợ yêu thương có thể sẽ đưa thêm năng lượng ra phía sau 
thân thể, gần vùng tim (trung tâm ý chí) như vậy là điều khiển sai năng 
lượng vốn cần thiết để nuôi dưỡng trung tâm yêu thương của tim (tức 
luân xa 4A, đàng trước - ND). 

Sau khi hiểu biết qua về cung cách sử dụng hệ thống năng lượng của 
bệnh nhân, tôi thường tiến hành phân tích luân xa bằng cách dùng con 
lắc dë thăm dò. Bây giờ tôi chỉ đơn giản "đọc" ván đề bằng tâm linh. 

Đối với người mới nhập môn, tôi gợi ý họ hãy nhìn vào cầu trúc thân thể 
của bệnh nhân. So sánh nó với cái họ đã học được về cấu trúc đặc tính. 
Những cấu trúc đặc tính nào chiếm ưu thế hơn cả? Rồi cái nào sẽ là 
những tâm lý động lực có liên quan? Những luân xa nào thường kém 
hoạt động nhất? Hãy điểm lại các bảng ghi trong Chương 13. Thông tin 
này cho thấy nhiều vấn đề về cân bằng lý trí, ý chí và xúc cảm, cũng 
như về những phương châm xử thé chủ động và dễ tiếp thu trong nhân 
cách. Nó cũng nói lên nhiều điều về cách thức hoạt động của người đó 
trong từng khu vực mà mỗi luân xa đại diện về tâm lý động lực học. Hãy 
nhìn vào cấu trúc thân thể. Có thể sử dụng toàn bộ thông tin này để 
hướng dẫn người đó vào việc thấu hiểu bản ngã sâu sắc hơn và cách 
thức hoạt động ngày này qua ngày khác. 

Bây giờ tôi yêu cầu bệnh nhân cởi giày và mọi đồ trang sức (có thể gây 
nhiễu loạn các vạch năng lượng bình thường của người đó), rồi năm 
ngửa lên bàn xoa bóp của tôi (Ở thời điểm này, có thể bạn muốn tiến 


hành đọc luân xa bằng con lắc như đã nêu trong Chương 10). Tôi 
thường đưa các tinh thể của mình ra nếu thấy việc này thích hợp với 
bệnh nhân. Như trong Chương trước đã đề cập, khi tôi sử dụng các tinh 
thể, tôi đặt vào tay trái bệnh nhân một tinh thể lớn thạch anh hồng và 
vào tay phải người đó một tinh thể lớn thạch anh trong. Tôi dùng một 
tinh thê lớn thạch anh tím có chứa quặng sắt đeo lên các luân xa 2 và 1 
để giữ cho trường năng lượng của bệnh nhân rung động mạnh mẽ và 
giữ cho người đó tiếp đất tại thân. Tỉnh thé thứ tư là cái muôi của tôi. Đó 
là một tinh thể thạch anh trong, rộng chừng 1 1/2 in, dài chừng 3 1/2 in. 
Cái lớn hơn sẽ rất nặng tay, còn cái bé hơn thì không đây được năng 
lượng ra ngoài. Tinh thể nói trên có một tia ánh sáng trắng rất mạnh từ 
đỉnh phát ra, tác động như một tia laser trong việc xén gọt mảng năng 
lượng tích tụ trong hào quang làm cho nó lỏng ra. Tôi sử dụng tinh thể 
này trong phần "tinh khiết hóa"của chữa trị. 


2. Sắp xếp hệ thống năng lượng của thầy chữa, bệnh nhân và các 
hướng đạo 


Điều rất quan trọng trước khi tiếp cận lần đầu tiên với thân thể bệnh 
nhân là liên kết bản thân với các năng lượng cao cấp vẫn luôn luôn có 
mặt. Đề làm việc này, tôi lại nhanh chóng đưa năng lượng của mình lên 
các luân xa như mô tả trong bài tập 22. Tôi khẳng định là mình liên kết 
bản thân với Chúa Jesus và các quyền lực ánh sáng vũ trụ. Tôi cầu 
khán, lặng lẽ hoặc thốt nên lời. "Tôi cầu xin được làm kênh dẫn cho yêu 
thương, chân lý và chữa trị, nhân danh Chúa Jesus và các quyền lực 
ánh sáng vũ trụ". Nếu bạn không có liên kết với Chúa Jesus thì xin hãy 
sử dụng liên kết mà bạn phải có với Minh Triết Vũ Trụ, Thượng Đề, Ánh 
Sáng của Thượng Bá, Cõi Linh Thiêng, v.v. Cầu khẩn xong, tôi tĩnh lặng 
tâm trí bằng cách nhắm mắt và thở sâu dài hơi bằng mũi, để cho không 
khí cọ vào màng hàu. Tôi ngồi ở phía chân bệnh nhân và đặt hai ngón 
tay cái của mình lên điểm phản chiếu của đám rối thái dương ở gan bàn 
chân; điểm này, như đã được xác định bằng hệ thống phản xạ ở chỉ 
dưới, khu trú ở gan bàn chân, ngay bên dưới vòm bàn chân (xem hình 
22-2). Sau đó tôi tập trung chú ý lên bệnh nhân để điều chỉnh ba hệ 
thống năng lượng có liên quan: Của bệnh nhân, của tôi và của quyền 
lực ánh sáng vĩ đại. Việc này có thể thực hiện bằng cách chụp quét qua 
đỉnh đầu của thầy chữa rồi qua thân thể của bệnh nhân mà lên tới đỉnh 
đầu của người đó. Xong việc này, có thể nhanh chóng quan sát các cơ 
quan bằng cách sờ các điểm phản chiếu ở chân và cảm nhận tình trạng 


năng lượng của mỗi điểm. Những điểm quan trọng nhất hóa ra lại 
thường là các cơ quan chủ yếu của thân thể và cột sống. 

Những điểm mắt cân bằng ở gan bàn chân sẽ được cảm nhận là quá 
mềm hay quá cứng. Phần mềm của chỉ dưới có thể vẫn duy trì vết lõm 
sau khi bạn lấy đầu ngón tay mà ấn vào, đòi hỏi thêm tính co giãn. Có 
thể nó quá co giãn và không lõm chút nào. Có thể nó tựa như là co cơ. 
Có một cách khác để mô tả cảm giác mà bạn có thể bắt gặp từ các điểm 
mát cân bằng về dòng chảy năng lượng là ta có cảm giác chúng như 
thể một vòi phun nhỏ năng lượng đang vọt ra khỏi các điểm đó hoặc 
như thể một cuộn xoáy đang đi vào da tại điểm đó. Với những huyệt 
châm cứu mát cân bằng cũng đúng như vậy. Các huyệt châm cứu trông 
giống như những cuộn xoáy năng lượng nhỏ xíu hay những luân xa bé 
tí. Một huyệt châm cứu mất cân bằng sẽ có năng lượng vọt ra tại đó, 
hoặc ta cảm thấy nó như một xoáy nước bé tí hút năng lượng vào. Có 
thể là bạn muốn cho năng lượng chảy riêng vào những huyệt nào cần. 


Dẫn kênh đề chữa trị 


Khi bạn đã tiến bộ qua tiến trình chữa trị, bạn có thể thêm một chiều 
nữa vào trong việc dân kênh dùng thu nhận thông tin. 


ugYo ueq o quro éx tre([d warp 982 :7~Z7 IH 


Suën quew 19y tre, 


uaj Sượn tg 


Ta Smeg 
8 8 ( uenb ttậïN 
uonx 8upf rẻ J Ü : 

< B 8ue8äu 8ưgn ÈG 


< utu Sšuont) a&n[ 


Hình 22-3: Sơ đô thanh nạp 


Trong việc dẫn kênh då tự chữa trị, bạn dë cho các hướng đạo sử dụng 
thêm trường năng lượng của bạn bằng hai phương thức chủ yêu. 
Phương thức thứ nhất là đơn giản để cho các mức khác nhau hay các 
rung động khác nhau của ánh sáng được dẫn kênh qua trường năng 
lượng của bạn. Thường thì các màu sắc và tần số này do hướng đạo 
chọn. Người dẫn kênh chỉ có việc duy trì liên kết với ánh sáng của Chúa 
Jesus. Phương thức thứ hai là để cho các hướng đạo đi từng phần vào 
trường hào quang của bạn và làm việc trên trường hào quang của bệnh 
nhân qua thao tác trực tiếp. Trong cả hai trường hợp, bạn hãy để hai 
bàn tay của mình được thầy dạy tâm linh hướng dẫn cho. Trường hợp 
thứ nhất, việc hướng dẫn và các động tác bàn tay là chung chung, có 


thể bắt đầu ngay khi bạn vừa đặt hai tay lên bàn chân bệnh nhân. 
Trường hợp thứ hai, việc hướng dẫn cũng như động tác rất phức tạp, 
rất chính xác và thường được tién hành ở các mức bên trên của trường 
năng lượng (5-7). Nhiều khi hướng đạo sẽ vươn tay mình qua tay thầy 
chữa và vượt quá ra mà đi thẳng vào thân thể bệnh nhân. Việc này đòi 
hỏi sự chú ý cao độ của thầy chữa vào điều mà hướng đạo làm, để 
đừng gây nhiễu. Chẳng hạn như khi chữa trị ở mức thứ năm của hào 
quang, nêu bạn thoáng thấy mệt khi đặt tay hay khi chuyền dịch tay theo 
cách nào đó và bạn muốn ngừng lại, thì bạn phải làm rõ điều này cho 
hướng đạo biết và để cho hướng đạo có đủ thời gian điều chỉnh việc 
chữa trị dé tính đến việc ngắt năng lượng như vậy. Việc bỏ tay ra quá 
sớm thường gây choáng năng lượng cho bệnh nhân, thường làm họ 
giật nảy người. Báy giờ bạn phải quay trở lại và sửa chữa hư hỏng do 
bạn gây nên. Khi đã có kinh nghiệm, bạn sẽ quen với các tiến trình chữa 
trị theo giai đoạn, nó cho phép những ngưng nghỉ khi cần. 


3. Chữa trị bốn vàng hào quang bên dưới 
A. Thanh nạp: Nạp năng lượng và thanh lọc hào quang bệnh nhân 


Đức Rosalyn Bruyere đã tìm ra và phát triển kỹ thuật "thanh nạp", nghĩa 
là thanh lọc trường năng lượng bằng cách loại bỏ những mảnh vụn hào 
quang cộng thêm việc nạp đù năng lượng cho hào quang như thể bơm 
căng quả bóng và làm cân bằng toàn bộ hào quang. Người ta thực hiện 
việc thanh nạp bằng cách cho chạy năng lượng từng bước vào thân thể, 
bắt đầu từ bàn chân. Tốt hơn cả là cho chạy năng lượng theo phương 
thức tự nhiên nhất; điều đó tạo nên cân bằng và sức khỏe trong toàn bộ 
hệ thống. Do vậy mà năng lượng chạy vào thân thể từ chân đi lên, bởi 
lẽ năng lượng thường được rút từ đất lên qua luân xa 1 và hai luân xa ở 
gan bàn chân. Những năng lượng đất này bao giờ cũng cần thiết trong 
chữa trị thân thể vì chúng là những rung động thé chất bậc thấp. Như 
vậy là bạn rót năng lượng vào một hệ thống đã xả hết ra, theo phương 
thức tự nhiên nhất thích hợp với nó. Theo phương thức này, cơ thể 
năng lượng lấy năng lượng vào và chở tới nơi cần đến. Mặt khác, nếu 
bạn bắt đầu từ vùng đau thì rất có thể cơ thể năng lượng sẽ chở năng 
lượng tới vị trí khác, trước khi nó bắt đầu dinh dưỡng thực sự cho vùng 
vào. Bởi vì đó không phải là dòng chảy tự nhiên, nó không có hiệu lực 
lắm đâu. Xin hãy nhìn sơ đồ thanh nạp ở Hình 22-3. Những hình tiếp 


theo trong Chương này sẽ cho thấy là hào quang của một bệnh nhân 
thay đổi như thế nào qua chữa trị trọn vẹn. 

Khi Mary lần đầu tiên đến với tôi, trường hào quang của chị tắc nghẽn, 
u ám và mất cân bằng (Hình 22-4). Có những tắc nghẽn xuất hiện màu 
đỏ thẫm và nâu xin ở hai gói, vùng chậu, đám rối thái dương và hai vai. 
Luân xa đám rối thái dương bị biến dạng, lúc này trông nó như một cuộn 
xoáy nhỏ ở khu vực phía trên bên trái nhô lên giống cái lò xo đã bật ra. 
Biến dạng này lan rộng tới các vàng thứ năm và thứ bảy của trường hào 
quang. Hình thù này phối hợp với một thoát vị khe. Mary kêu đau ở khu 
vực đó, và chị cũng có những vấn đề trong cuộc sống riêng tư liên quan 
sâu sắc đến những người khác. Quá trình chữa trị tiến hành trong mấy 
tuần lễ, chẳng những tái cân bằng được trường năng lượng cho chị, 
nạp năng lượng cho nó và tái cấu trúc nó, mà còn giúp Mary học được 
cách liên kết tốt hơn với những người khác. Việc này tiến hành qua dẫn 
kênh thông tin về các trải nghiệm tuổi thơ của chị, dạo chị thường hay 
học cách làm nghẽn trường năng lượng của mình và do vậy mà cuối 
cùng đã tạo ra một ván đề tâm lý và thể chất. 

Bây giờ chúng ta hãy đi qua các bước chữa trị như thể bạn là thầy 
chữa. 

Bạn hãy ngồi, hai bàn tay đặt lên hai chân của bệnh nhân (Mary) cho 
đến khi toàn bộ trường năng lượng được thanh lọc và cân bằng (Hình 
22-5). Dòng chảy năng lượng từ tư thế này sẽ hoạt hóa toàn bộ trường 
năng lượng. Bạn đừng tìm cách điều khiển màu sắc mà bạn dẫn kênh: 
Hãy để cho nó tự động tuôn chảy. Nếu bạn tập trung vào một màu thì có 
thể bạn sẽ gây trở ngại hơn là giúp đỡ, bởi vì các trường năng lượng 
tinh nhanh hơn trí óc tuyến tính của bạn. 


Vết rách trong 
đám rồi thái dương 


Luân xa đám rồi 
thái dương biên dạng 


Các tác nghên màu tôi trong hào quang. 
Thoát vị biêu hiện băng vêt rách ó mức 7 


Hình 22-4: Hào quang bệnh nhân trước khi chữa trị. 
với hình chỉ tiết luân xa đám rồi thái dươnng biên dang 


Chừng nào mà bạn thanh lọc trường năng lượng của mình đến mức các 
luân xa thông suốt và nhờ đó chuyển hóa được mọi màu sắc của 
trường năng lượng vũ trụ, thì bấy giờ trường năng lượng của bệnh 
nhân sẽ chỉ đơn giản hấp thu cái mà nó cần. Nếu một trong các luân xa 
của bạn tắc nghẽn thì bạn sẽ gặp khó khăn trong việc dẫn kênh cho 
màu sắc hoặc tần số của ánh sáng truyền qua luân xa đó. Nếu gặp 
trường hợp nhu vậy, bạn hãy lập lại bài tập khai mở luân xa cho đến khi 
tất cả luân xa của bạn được khai mở. Hình 22-6 cho thấy dòng chảy 
năng lượng đi vào các luân xa của thầy chữa qua dòng năng lượng 
thẳng đứng của thầy chữa để vào luân xa tim rồi đi ra qua hai cánh tay 
thầy chữa mà đi vào trong trường hào quang của bệnh nhân. 

Trong khi năng lượng tuôn chảy, thanh lọc, nạp năng lượng và tái cân 
bằng toàn bộ trường năng lượng của bệnh nhân, có thể bạn sẽ cảm 
thấy nó tuôn chảy qua hai tay bạn. Cứ như thế vòi nước tuôn chảy từ 
hai bàn tay. Có thể bạn sẽ thấy ám hoặc ngứa ran. Có thể bạn cảm thấy 
các rung động chậm rãi và nhịp nhàng. Nếu bạn nhạy cảm về mặt này, 
bạn sẽ cảm nhận được những thay đổi trong dòng chảy đó. Đôi khi ở 
một bên sẽ có nhiều năng lượng tuôn chảy hơn bên kia. Lúc này tần số 
rung động sẽ thay đổi, hướng của dòng chảy cũng thay đổi, hoặc vị trí 
chung của năng lượng được bơm dày trong trường năng lượng của 
bệnh nhân cũng thay đổi. Tại thời điểm này, dòng chảy đã di tới toàn bộ 
các khu vực của cơ thê hào quang. 

Sau một số phút thao tác, cường độ dòng chảy sẽ giảm và sẽ chỉ đơn 
giản có một dòng chảy năng lượng bằng nhau ở cả hai phía của thân 
thể. Điều đó có nghĩa là toàn bộ trường năng lượng đã được cân bằng 
và lúc này bạn sẵn sàng chuyển sang tư thế khác. Nhớ rằng hào quang 
của Mary trình bày ở Hình 22-5 đã thông suốt hơn nhiều so với hào 
quang trình diện của chị trong hình 22-4. 

Bây giờ bạn hãy chuyển dịch vòng sang bên phải bệnh nhân. Một tay 
luôn để trên người bệnh nhân để duy trì liên kết, bạn hãy đặt tay phải 
của mình vào gan bàn chân trái của bệnh nhân và đặt tay trái của mình 
vào cổ chân trái của bệnh nhân. Bạn sẽ phải chồm người qua bệnh 
nhân để thực hiện việc này (Hình 22-7). Hãy để cho năng lượng tuôn 
chảy từ bàn tay phải của bạn sang bàn tay trái của bạn qua chân bệnh 
nhân. Trước tiên dòng chảy năng lượng có thể yếu, sau đó, khi các con 
sông của dòng chảy năng lượng tràn đây, thì dòng chảy năng lượng trở 
nên mạnh mẽ. Khi bàn chân đã tràn đầy năng lượng, dòng chảy giữa 
hai bàn tay của bạn lại giảm xuống. Bây giờ bạn hãy chuyển hai tay 


mình sang bàn chân phải và cổ chân phải của bệnh nhân để lặp lại cách 
thức tương tự. 


š ap 
oN Ë. 
8 5 z 
= = an 
5 g 
Pg 88 
Sa a = 
= jer bị 8 il; 
a5 8 ° x Ninh 
£= XE w. °” Me y 
KO Š AR A À * 
sq 8 k Sa VÀ NHỲn cự 
U m sg KOTE ba i) ư 
- ZA ` ft , 
U SA bề, “ 


lị 


! 
\ 


Lục ngả xám thâm 


Luc ngå xám 


đầu cho chạy năng lượng vào bàn chân 


ặt 


a 


Hình 22-5: Làm cân băng hai bên phải. trái của thân thể và b 


úy nà Sšuón[ Sugu 800411 ea empo dey eno ‘megu quq eno Suenb ogy Suonn 8ượq wp :9-cc 1IUIH 


KERE E koki 


. 


34 


Hinh 22-7: Dòng chảy năng lượng trong khi 
thanh nạp trường hào quang 


Hồng phải bāt đầu sáng sửa hơn / 
i! | 
` 

| 


Chân phai được thanh lọc 


4⁄4 7+ 


í 


ïN lóc 


+ 
S2 
E 

= 
> 


p „1 
À HA 
AN ` ( 
S y $ 
ĐÁ i 
K w ( 
w “ 
š , 
z ` 
X4 š 
x` š 
z 4 , 
s= £ f 
› ˆ 
x4 pi 
= z 7: 
a” -2 
x 2 
Z % 
% 
” 
⁄ , V x — Ç A 
67 “tu, V 6 pe wA ÿ sa 22 
1 N 
_# ` 


2, qS 
E7) : VÀ 
1 thifi jph» hà TT CÀ >: 


Hinh 22-8: Thanh nạp hào quang giữa khớp có chân và khớp gói 


Hãy làm cho nó tràn đầy năng lượng như ở bàn chân trái. Rồi chuyển 
bàn tay phải của bạn sang cổ chân trái của bệnh nhân và bàn tay trái 
của bạn sang gối trái của bệnh nhân. Hãy cho năng lượng chạy từ bàn 
tay phải của bạn qua càng chân trái của bệnh nhân mà di vào bàn tay 
trái của bạn. Ban đầu, có thể dòng chảy sẽ yếu và có khả năng ở một 
bên cẳng chân mạnh hơn bên kia. Khi tại đây đã đầy đủ năng lượng, 
bạn hãy chuyển sang tư thế cô chân phải/gối phải (hình 22-8). Khi bạn 
thanh nạp giữa có chân và gối, các đám mây thẫm trên đùi phải và hông 
phải tiêu tan và trường năng lượng tại đây sáng lên. Sau đó một só 
vùng thẫm ở bên trái đám rối thái dương bắt đầu tiêu tan. Hãy thao tác 
tiếp lên các chi dưới, khớp nọ tới khớp kia, gối tới hông, bên trái, bên 
phải (Hình 22-9). Khi bạn tiếp tục thao tác lên thân thể, hào quang bệnh 
nhân sẽ tiếp tục trở nên trong trẻo và bệnh nhân sẽ đi vào một trạng thái 
biến đổi ý thức. Hãy chuyên từ hông sang luân xa 2 (Hình 22-10). Lúc 
này trường năng lượng của bệnh nhân ở vùng chậu trở nên trong trẻo, 
nhất là tại khu vực nằm giữa hai tay bạn. Trong tư thế này, bàn tay phải 
của bạn đặt tại hông bệnh nhân và bàn tay trái của bạn đặt tại chính 
giữa luân xa 2, ngay phía trên xương mu. Hãy lặp lại ở mỗi bên. Bạn sẽ 
nhận thấy những thay đổi biểu hiện ra bằng sự tăng giảm của dòng 
chảy năng lượng khi bạn chuyển từ một vị trí sang vị trí tiếp sau. Khi 
bạn đặt hai bàn tay lên vị trí mới, năng lượng lúc đầu tuôn chảy chậm 
chạp cho đến khi hình thành được liên kết giữa trường năng lượng của 
bạn và trường năng lượng của bệnh nhân. Dòng chảy sẽ tăng cường và 
đạt cao điểm, sau đó giảm dần và hoặc là ngừng lại hoặc vân tiếp tục 
với tốc độ rất chậm. Điều này có nghĩa là đã đến lúc phải chuyển sang 
vị trí khác. Sẽ thấy dòng chảy năng lượng tựa như một cảm giác ngứa 
ran hay những đợt sóng nóng hồi. Bao giờ bạn cũng phải bảo đảm chắc 
chắn đã tạo được dòng chảy năng lượng đồng đều ở cả hai bên của bắt 
cứ cơ quan nào trên thân thể, trước khi cho đi tiếp. Điều này bao gồm 
cả hai bên của chi dưới cũng như cả hai bên của thân thé. 

Sau khi luân xa 2 đã được thanh lọc, nạp năng lượng và cân bằng một 
cách hoàn hảo, bạn hãy chuyên tay phải tới luân xa 2 và tay trái tới luân 
xa 3 (Hình 22-11). Với Mary, bạn sẽ phải mát nhiều thời gian hơn cho 
các luân xa 2 và 3 vì hai luân xa này bị tắc nghẽn nặng nhất. Khi bạn đã 
thanh nạp xong khu vực này hãy đặt tay phải của mình lên luân xa 3 và 
đặt tay trái lên luân xa 4. 

Khi bạn bắt đầu thanh nạp trực tiếp vào các luân xa, bạn sẽ đi vào trạng 
thái đồng cảm sâu sắc với bệnh nhân. Bạn có thể thấy bản thân mình 
thở cùng nhịp với họ. Điều đó có nghĩa rằng bạn là "gương phản chiếu". 


Đã là gương phản chiếu thì bạn có thể dẫn nhịp thở của bệnh nhân chỉ 
đơn giản bằng cách thay đổi nhịp thở của chính mình; nhịp thở của 
bệnh nhân sẽ theo đúng như vậy. Tại thời điểm này của chữa trị, làm 
việc đó có thể là quan trọng, bởi lẽ bạn sẽ bắt đầu khai mở chất liệu 
cảm xúc khi bạn chuyên dịch vào trong các luân xa. Ngay khi chất liệu 
cảm xúc bắt đầu được phóng thích thì con người sẽ tìm cách nín thở 
trong một cố gắng kìm nén các cảm nghĩ. 

Lúc này Mary đang bắt đầu kìm nén các cảm nghĩ của chị khi các luân 
xa 2 và 3 trở nên liên kết hơn. Bạn khuyến khích chị ấy thở. Chị ta làm 
theo và kêu khóc. Chị cảm thấy cô độc. Bạn cũng vậy. Có thể bạn cảm 
thấy hay nhìn thấy các trải nghiệm tuổi thơ của Mary có liên quan đến 
chuyện này. Hãy chia xẻ các trải nghiệm đó với chị ây. Lúc này chị hiểu 
được mối liên kết ấy và kêu khóc nhiều hơn. Luân xa 2 và luân xa 3 của 
chị thông suốt hơn như là kết quả của việc chị đã bộc lộ cảm nghĩ. Nếu 
bạn có trục trặc trong việc chịu đựng các cảm nghĩ này thì hãy thay đổi 
cách thở để ngừng việc dẫn nhịp thở và nâng ý thức của bạn lên mức 
cao hơn. Hãy tiếp tục gửi năng lượng cho chị ấy. Khi các luân xa của 
Mary đã thông suốt, chị trở nên bình tĩnh và yên lặng. Hình 22-12 cho 
thấy việc thanh nạp đã làm quang đãng bốn mức bên dưới của trường 
năng lượng Mary, nhưng chỗ rách vẫn chưa được sửa chữa. Luân xa 3 
sẽ cần sự chú ý đặc biệt trên các vằng thứ năm và thứ bảy, nơi có chỗ 
rách. Đề thanh nạp các luân xa 4, 5 và 6, bạn chỉ đơn giản tiếp tục trên 
thân thể, đặt tay trái của bạn lên luân xa bên trên và tay phải lên luân xa 
bên dưới. Khi bạn tới luân xa 5 thì phần đông bệnh nhân cảm thấy thoải 
mái hơn nếu bạn đặt tay trái dưới cổ, thay vì đặt ở phía trên cổ. Sau khi 
hoàn tất việc đó, hãy chuyên từng tay bạn đến từng vai trong khi bạn 
thả mình vào một tư thế ngồi phía trên đầu bệnh nhân. Hãy cân bằng 
hai bên phải trái của trường năng lượng Mary. Sau đó từ từ chuyên tay 
lên hai bên cổ tới hai thái dương, suốt thời gian đó vẫn cho chạy năng 
lượng. Tới điểm này, nếu bạn là sinh viên, bạn sẽ chuyển sang chữa trị 
mức thứ sáu được mô tả trong điểm 6. Tiến hành chữa trị mức thứ sáu 
và kết thúc ở mức thứ bảy như mô tả trong tiêu đề Đóng kín mức 
ketheric mẫu. Khi mới bắt đầu bạn chớ nên mong ngóng được làm gì 
thêm nữa ngoài việc đó, cho đến khi bạn trở nên thành thạo hơn trong 
chữa trị. Trước hết, việc đó có thể làm cho bạn mất ít nhất một tiếng 
đồng hồ để hoàn tất. Sau nhiều giờ thực hành, bạn sẽ bắt đầu thấy các 
vàng bên trên của trường hào quang và bấy giờ sẽ bắt đầu thao tác trên 
các vàng đó như mô tả trong các điểm 4 và 5. Thậm chí về sau có thể 


bạn sẽ thấy cả bên trên vàng thứ bảy và bắt đầu thao tác ở các mức thứ 
tám và thứ chín như mô tả trong điểm 7. 

Tôi yêu cầu tất cả sinh viên mới hãy thực hiện thanh nạp trọn vẹn để 
bảo đảm là họ sẽ không bỏ sót bát cứ cái gì cần phải thanh lọc như vậy. 
Về sau, khi họ đã thành thạo hơn, cả về việc cho chạy năng lượng, cả 
về việc cảm nhận trường hào quang, thì họ sẽ không còn phải thanh 
nạp tất cả các luân xa. Họ sẽ biết là cần thanh nạp tới đâu. Với những 
bệnh nhân tim, điều quan trọng là thanh nạp ngược chiều. Nghĩa là bạn 
đưa năng lượng ra khỏi luân xa tim, bởi vì tim thường có tắc nghẽn 
năng lượng màu thẫm. 

Tới điểm này tôi sẽ cung cấp một vài điều gợi ý về thanh nạp. Bạn hãy 
nhớ rằng bạn dẫn kênh chứ không phải bức xạ. Điều này có nghĩa là 
bạn nâng các rung động của mình lên tới mức năng lượng cần thiết, rồi 
bạn chỉ đơn giản liên kết bản thân với trường năng lượng vũ trụ và để 
cho năng lượng tuôn chảy (tựa như ta đặt cái phích điện vào ó cắm ở 
tường). Nếu bạn không tiến hành chữa trị theo cách đó thì bạn sẽ rất 
chóng mệt. Bạn không thể bức xạ hoặc hướng đủ năng lượng từ bên 
trong trường năng lượng của chính mình ra để chữa trị, bạn phải dẫn 
kênh cho các năng lượng (công việc của bạn trong dẫn kênh là chỉ nâng 
cao các rung động của mình lên đến mức có thể nối mạch với trường 
năng lượng vũ trụ). Để nâng các rung động của bạn lên mức năng 
lượng cao hơn thì các bài tập khai mở luân xa mà bạn đã thực hiện là 
rất bó ích. Bằng cách chuẩn bị cho việc chữa trị trước thời gian, bạn sẽ 
bắt đầu tại một mức năng lượng và tần số cao. Trong suốt thời gian 
chữa trị, bạn sẽ lên tới những mức cao dần, đơn giản chỉ vì bạn ở trong 
trạng thái ý thức được nâng cao. Nói đúng hơn, bạn càng ở lâu trong 
trạng thái đó bao nhiêu thì bạn càng có khả năng đạt cao bấy nhiêu, 
nhất là nếu bạn giữ được tập trung cùng với việc thở tốt. Kiểu thở tốt 
nhất mà tôi sử dụng là hít vào, thở ra thật dài, có nghỉ chút xíu ở giữa. 
Thở qua mũi, cọ không khí vào màng hầu, như trong các bài tập nêu ở 
Chương 18. Bạn cũng có thể tập trung vào việc mở rộng trường hào 
quang của mình. Điều quan trọng nhất phải làm là vẫn thả mình vào 
trong một dòng chảy nhạy cảm đồng bộ với các trường năng lượng 
xung quanh. Một sự tạm ngừng trong dòng chảy năng lượng có thể là 
biểu hiện của một tần số cao hơn sắp sửa đi vào. Bạn hãy chờ một 
chút. Nếu nó không vào, bấy giờ bạn hãy chuyên chỗ như đã nói. Khi 
bạn trở nën hòa đồng hon, bạn së bắt đầu cảm thấy những thay đổi về 
tần số của năng lượng chảy qua người bạn. Cuối cùng bạn sẽ có thể 


giữ lại một vài mức tần số nào đó bằng cách điều chỉnh lối thở và tập 
trung. 

Hãy giữ hai bàn tay căng nhẹ áp chặt vào người, hướng cho năng 
lượng - mà bạn nhận được bằng toàn bộ luân xa của mình - đi qua hai 
bàn tay và vào thân thể bạn. Có thể là bạn muốn rung động thân thể 
mình, để làm cho các luân xa bơm thêm năng lượng, bằng cách sử 
dụng bài tập 25 mô tả ở Chương 21. 


qt fa FLN€EE-es Km Aa 
và Atas a fla ts a. 2 im, 


i ia T Town 


. 


aŠ 
ai. Time. ESA 


S REN 


kZ 
2¬ 
+ 
A 
` 
, 
l 
Cà hai chân 
được thanh lọc 
: 
£ 


M | 11. 


x": 
é 


vai my 


yj 4 
m 


+ 
" Igtrelhietlli ii 


T 


“y Wangi" 


wìMU 


cui" 


Tụ 
Hinh 22-9: Thanh nạp hào quang giữa khớp gói và khớp hông 


` 
= 


AN 
° NA N 


+ 
. 
sya 22309”? ° 
— 


lo cua 


ti 


Appere 
, 
"V 


ji 
hi 
P 


- Dam rồi thải duong 
sảng súa hơn 


j 


as Thanh lọc luân xa 2 
= 
= kya 
= E 
"r hoi 
¬ = 
> ~ 
T = 
“fJ = 
= `~ 
-A =s 
= zo 
- ` 
= x 
F PSS 
ñ ` 
2 S 
Z, 472 SS 
“ ` > L24422 
š siS 
+ š w. 
š N < s 
£ š x 
"` : = 
h š So 
` > - 
$ 2 AT 
: e 4 tu 
ri ¬ 
` = 
T Ë 
R. 
„A: 
——~ 
N ` 
: ase. 
VAN ` 
z ` 
N "` 
`. 
; ` x 
- ý — 
“rẻ \ Š 
Z ụ N 


“ AA % 
he S S 


—_— 


Hinh 22-10: Thanh nạp hảo quang giữa khớp hông vả luân xa 3 


Tại phần này của chữa trị, có thể là bạn đang sử dụng năng lượng qua 
các luân xa bên trên. Nhiễêu năng lượng cũng từ đât mà di lên qua gan 


bàn chân. Phải bảo đảm hai bàn chân của bạn áp lên sàn nhà. Hãy 
mường tượng là bạn đang cắm rễ vào lòng đất và rút năng lượng từ 
những rễ đó lên. Phương pháp này dinh dưỡng và nạp năng lượng cho 
các cơ thể năng lượng bên dưới. Phải chắc chắn là thân thể bạn luôn ở 
trong tư thế thoải mái để bảo đảm cho dòng chảy năng lượng được tự 
do. 

Hệ thống năng lượng của bệnh nhân sẽ láy năng lượng này và tự động 
chuyển nó đến khu vực đang cần của thân thể. Ví dụ, mặc dù hai tay 
bạn có thể đặt ở hai chân bệnh nhân, năng lượng này vẫn có thể đi lên 
cột sống và đi vào phía sau đầu. Trong khi tiến hành thanh nạp và nhằm 
chuẩn bị bệnh nhân cho thao tác đặc hiệu hơn, thầy chữa cần sử dụng 
khoảng thời gian quan trọng này để nghiên cứu diễn biến tâm lý của 
bệnh nhân và trao đổi với họ. Đây là thời gian bệnh nhân bắt đầu bộc lộ 
và chia xẻ chuyện riêng tư một cách sâu sắc. Một niềm tin cậy lẫn nhau 
được hình thành ngay từ lúc thầy chữa đặt tay lên bệnh nhân. Thầy 
chữa cũng sẽ tiếp tục "chụp quét" thân thể bệnh nhân để nắm được 
những khu vực có vấn đề. 

Trong trường hợp Mary, hào quang của chị đã sáng súa ra và thanh 
thoát hơn nhiều, như ta có thể thấy ở Hình 22-12. Trong khi thanh nạp 
khu vực của các luân xa 2, 3 và 4, sự giải thoát cảm xúc đã đưa chị vào 
một trạng thái thư giãn sâu sắc. Bốn mức đầu tiên của trường năng 
lượng bệnh nhân đã đủ thông suốt để hỗ trợ cho thao tác ở vàng thứ 
năm và vàng thứ bảy. Một bệnh nhân khác không có được kết quả đó 
ngay cả khi đã được tiến hành thanh nạp đầy đủ qua luân xa 6 và về 
sau còn phải được thanh lọc thêm trường năng lượng tại những vị trí 
đặc biệt có rối loạn nặng. Có hai phương thức chủ yếu để thanh lọc như 
vậy. Một là làm sạch cột sống. Hai là đây ra hoặc xúc hết rác rưởi hào 
quang ra khỏi những khu vực đặc biệt. 


B. Làm sạch cột sống 


Vào lúc này, có thể bệnh nhân cần được làm sạch cột sống (xem hình 
22-13). Nhìn chung, đây là việc hữu ích cần tiến hành, bởi vì nó làm 
sạch được dòng năng lượng thẳng đứng chủ yếu trong trường hào 
quang. Tuy nhiên, trong buổi chữa trị kéo dài một tiếng đồng hồ, phân 
lớn trường hợp tôi không làm sạch cột sống, trừ phi cột sông có vấn đề, 
vì thường có nhiều việc quan trọng khác và vì một cột sống bình thường 
sẽ thông suốt trong khi ta tiến hành thanh nạp. Một phần của kỹ thuật 
này đã được thầy C.B của tôi truyền dạy cho. 


Để làm sạch cột sống, hãy yêu cầu bệnh nhân nằm sắp. Bảo đảm có 
một cái bàn đục lỗ cho mũi lọt xuống hoặc áp vào khay để úp mặt, sao 
cho bệnh nhân có thể nhìn thẳng xuống. Bệnh nhân sẽ không quay đầu 
sang bên. 

Xoa bóp vùng xương cùng. Dùng hai ngón tay cái xoa bóp các lỗ của 
xương này, những lỗ xương mà các dây thần kinh đi qua (đây là khu 
vực bên trên cơ gluteus maximus, nơi có những chỗ gợn). Bạn hãy tìm 
xương cùng trong sách giải phẫu nếu bạn không biết nó như thế nào. 
Đó là một tập hợp xương kết lại, hình tam giác mà đỉnh hướng xuống 
dưới, dọc mỗi cạnh bên có năm lỗ xương. Đốt sống lưng cuối cùng (tức 
đốt sống lưng thứ năm, 1.5 - ND) ngồi lên trên nó, còn từ đỉnh của nó thì 
có xương cụt chạy dài xuống dưới. Dùng ngón tay cái day thành những 
đường tròn nhỏ lên các lỗ xương cùng. Bạn sẽ phát năng lượng màu 
vàng cam ngả đỏ qua hai ngón tay cái. Thao tác như vậy đi lên cho hết 
cột sống, từ bên phải của bệnh nhân, mỗi ngón cái của bạn thao tác ở 
một bên của từng đốt sống. Tay phải day thành vòng tròn thuận chiều 
kim đồng hồ và tay trái ngược chiều kim đồng hồ thì tốt hơn. 

Bây giờ bạn hãy khum hai bàn tay lại bên trên luân xa 2. Dẫn kênh cho 
năng lượng màu vàng cam ngả đỏ từ hai bàn tay bạn đi vào luân xa này 
trong khi từ từ làm động tác xoay thuận chiều kim đồng hồ bằng hai bàn 
tay. Để làm việc đó, bạn phải giữ được dòng chảy năng lượng của mình 
ở tần só màu vàng cam ngả đỏ. Kỹ thuật này được giảng trong Chương 
23 nói về chữa trị bằng màu sắc. 

Nạp năng lượng cho luân xa 2. Khi đã nạp xong, bạn bắt đầu chuyển 
hai tay đi lên theo cột sống. Hãy để cho ánh sáng đổi thành một chùm 
sáng màu xanh tựa laser khi hai tay bạn rời khỏi luân xa 2. Phải bảo 
đảm là bạn không "buông rơi" liên kết năng lượng khi tay bạn chuyên 
lên theo cột sống. Bạn sẽ phải xác định vị trí của mình bằng cách nào 
đó để bạn có thé đưa hai tay chuyển lên theo cột sống một cách thoải 
mái. 

Với ánh sáng xanh laser của mình, bạn làm sạch cột sống và đầy tất cả 
năng lượng tắc nghẽn ra khỏi chỏm đầu qua luân xa đỉnh đầu. Hãy lặp 
lại toàn bộ tiến trình nói trên ít nhất ba lần và cho đến khi dòng năng 
lượng chủ yếu được làm sạch. Có thể bạn muốn vỗ nhẹ các luân xa 4 
và 5 để giúp chúng khai mở. 


C. Tinh khiết hóa các khu vực đặc thù của hào quang bệnh nhân 


Trong khi thanh nạp, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận qua tri giác cao cấp nơi 
nào bạn sẽ thao tác tiếp trên thân thể. Khi bạn đã tiến bộ, có thể bạn sẽ 
không cần thanh nạp qua tất cả các luân xa trước khi bắt đầu thao tác 
trực tiếp hơn trên một vùng có năng lượng tắc nghẽn. Sau nhiều lần 
thực hành, ít nhất bạn cũng sẽ thanh nạp được qua tim trước khi tập 
trung lên một khu vực (bạn hãy tự để cho bản thân được trực giác dẫn 
dắt). Thực hiện thao tác trực tiếp nhiều hơn bằng cách cho chạy năng 
lượng vào trong hào quang tắc nghẽn để tiếp sinh lực cho nó và đánh 
long năng lượng ứ trệ và/hoặc bằng cách dùng hai tay trực tiếp kéo chất 
nhày hào quang tác nghën ra ngoài. 

Để cho chay năng lượng thẳng vào một khu vực đặc thù, bạn có thể 
dùng hai tay riêng rẽ hoặc kết hợp. Với hai tay ở mỗi bên của tắc nghẽn 
(trước ra sau ở gan bàn chân cho đến đỉnh đầu), bạn có thể hướng cho 
năng lượng chuyển dịch ra khỏi một khu vực và đi vào một khu vực 
khác bằng cách dùng tay phải để đầy và tay trái dë kéo, hoặc ngược lại 
(xem Chương 7 vê các kỹ thuật đây/kéo/ngừng). Đôi khi làm như trên là 
phải; lúc khác bạn lại cảm thấy dùng cả hai tay thích hợp hơn. Mỗi kỹ 
thuật đều hướng năng lượng đi thẳng vào tắc nghẽn và chém sâu vào 
trong hào quang. Mỗi kỹ thuật cũng làm cho năng lượng mới tràn ngập 
sâu vào hào quang và là một phương pháp tốt dë bơm đẩy hào quang. 
Hình 22-14 minh họa các tư thế hai tay. Ở phương pháp hai tay kết lại, 
hai ngón cái tréo nhau, hai lòng bàn tay nhìn xuông dưới, bên trên khu 
vực mà bạn hướng năng lượng vào. Bảo đảm hai tay sít lại với nhau, 
không còn khoảng trống nào giữa chúng hoặc giữa các ngón. Các ngón 
tay cần phải hơi khum khum. Hãy rung động hai tay để tăng cường 
dòng chảy năng lượng. 

Bạn sẽ thấy rằng bằng cách làm như vậy, bạn có thể hướng năng lượng 
như hướng một chùm sáng vào sâu trong thân thể. Nó có thể bơm đầy 
hoặc có thể đánh long các vật. Các hướng đạo sẽ chỉ dẫn cho bạn tới 
nơi cần thiết và cho chạy năng lượng thích đáng qua. Nếu họ sử dụng 
kỹ thuật đánh long tắc nghẽn này thì chẳng máy chốc họ sẽ thay đồi tần 
sô mà họ phát vào và có thể đảo ngược dòng chảy năng lượng cũng 
như hút tắc nghẽn ra. Bạn hãy đơn giản để cho hai tay mình chuyền 
dịch khi cần để điều tiết việc kéo ra. Có thể bạn muốn giơ bàn tay có 
năng lượng orgone chết lên và để cho các hướng đạo rút nó ra khỏi tay. 


XU 
N W 


` 


` 


NS 


hatu 


HNES zy, 
TY MP Y N = =2 sứ 
a AYE] wW HA 
N 


< 
S9 
SOR w 
Z fi 
N T “Tế 
NN * = 
Sa < — s 
` z = 1 
` a = 
5 F T = 
š Luân xa 3 sáng sủa hơn 
Ei Chô rách trong luân xa 3 


không được sửa chữa 


Hình 22-11: Thanh nạp hào quang giữa luân xa 2 và luân xa 3 


NT 
' Tm | ' 
ROLAN, IN w 


Ñ 
` 
Mw < 
` 
NKU ` 
£ w CASS yt 
NS 
sAN 
E 
và 
Cass v 
N š 
Ko š 
5 = ¬ 
Si, +. 
` ia $ 
s. š 
= ` 
== š 
= + Luân xa 3 va luán xa 4 được thanh lọc 
Sử 2 : Cho rách trong luàn xa 3 vån còn 
-ê >, p 
> “ 4 
xa, ” \ 2: 
Pa Ted z ~ 
PE z M Š t ˆ Ta 
Siad = ` - x 
ra .* i H : -$ 
z aT "4: 1 a < 
Sa %, i š - 
t3 “ 2u % t x $ 
4 22 ` z Fef 
#⁄ KZ : : S 
417 >, ` ` = 
a tahe, ` ` A 
1⁄ “84% ì 
, Z fr > 
“ +, 
t, £ 


Hinh 22-12: Thanh nạp hào quang giữa luận xa 3 vả luàn xa 4 


Một kỹ thuật khác dùng hai bàn tay etheric của bạn để kéo năng lượng 
tắc nghẽn ra khỏi trường năng lượng của bệnh nhân. Bë kéo năng 


lượng đó ra ngoài, hãy tưởng tượng là các ngón tay etheric của bạn 
hiện ra rất dài, hoặc những phần etheric của các ngón dài ra và thâm 
nhập vào thân thể bệnh nhân và chỉ đơn giản xúc năng lượng như cái 
xẻng hoặc cào gọn năng lượng lại để xúc. Bạn chỉ đơn giản kéo nó lên 
khỏi hào quang và dùng tay giữ lấy, trong khi các hướng đạo rọi sáng 
nó, nghĩa là tiếp sinh lực cho nó tới khi nó thành ánh sáng trắng và bạn 
hãy buông nó ra (như vậy bạn sẽ không để năng lượng chết tích tụ 
trong phòng mình). Sau đó, với cương vị thầy chữa, bạn hãy đi vào để 
xử lý nhúm năng lượng bên cạnh. 

Khi thấy thích hợp, bạn cũng có thé kéo năng lượng tắc nghẽn ra bằng 
cách dùng một cái muôi bằng tinh thể, cái muôi này chộp lấy năng 
lượng và kéo ra ngoài (xem Chương 24). Tinh thể là một dụng cụ rất 
mạnh trong loại thao tác này, vì nó tác động như một chùm laser: Nó di 
vào, chặt và gom năng lượng lại để bạn kéo ra ngoài cho các hướng 
đạo chuyền nó thành ánh sáng trắng. 

Không phải bát cứ lúc nào dùng tinh thể cũng tốt. Một số người đúng là 
quá nhạy cảm đối với lối chặt năng lượng ra như vậy. Đừng bao giờ 
dùng tinh thể sau khi tiến hành thao tác vàng ketheric mẫu (một thao tác 
trình độ cao sẽ được giải thích sau). Việc sử dụng tinh thể lúc bấy giờ 
đúng là có thể xé thao tác mẫu ra. Thao tác tinh thể không cần thiết cho 
bệnh nhân sau thao tác mẫu; nó phải được thực hiện trước một cách 
đầy đủ (nghĩa là trong bất cứ khu vực nào của thân thể). Trường hợp 
Mary được mô tả ở trên không sử dụng tỉnh thể. 

Trong khi thực hiện thao tác này, thầy chữa có thể chụp quét các vàng 
hào quang để xem các luân xa hay các cơ quan có cần được tái cấu 
trúc tại các mức mẫu không. Các hướng đạo sẽ lựa chọn là có thao tác 
hay không thao tác tại mức etheric mẫu (thứ năm) hay tại mức ketheric 
mẫu (thứ sáu). Có thể chỉ thực hiện thao tác mẫu sau khi đã hoàn thành 
tốt việc làm sạch ở bốn vàng đầu tiên của hào quang. Thực tế là nếu 
hào quang quá bàn thì đôi khi khó thấy được mức etheric mẫu qua đám 
năng lượng thẫm màu. 

Nếu các hướng đạo quyết định thực hiện thao tác ketheric mẫu (vàng 
thứ bảy); thì thầy chữa phải tháo bỏ các tinh thể khỏi thân thể bệnh 
nhân, bởi vì tinh thể giúp cho việc giữ bệnh nhân tại thân. Đối với thao 
tác ketheric mẫu, bệnh nhân cần thiết phải xuất thần một phần; nếu 
không thì có thể bệnh nhân sẽ phải chịu nhiều đau đớn và ta sẽ không 
thực hiện được thao tác này. Một lần tôi đã thử khâu một vết rách nhỏ 
trong vàng thứ bảy mà không tháo bỏ các tinh thể khỏi thân thể bệnh 
nhân. Bệnh nhân này bắt đầu kêu thét lên vì đau sau khi thao tác được 


hai giây (hai tay tôi chưa chạm vào người). Tôi nhanh chóng tháo bỏ 
các tinh thể, kết thúc việc khâu và chữa trị một viêm nhiễm rộng màu đỏ 
do tôi gây nên tại các mức 1, 2, 3 và 4 bằng các kỹ thuật thanh lọc mô 
tả ở trên. 

Nếu các hướng đạo quyết định thực hiện thao tác etheric mẫu (vàng thứ 
năm) vào thời điểm này của chữa trị thì không cần tháo bỏ các tinh thể. 
Tôi tin rằng sở dĩ như vậy là vì các thao tác etheric mẫu tién hành trong 
không gian âm tính và không liên kết với thân thể theo lối "cảm nhận". 


D. Bài tập dë cho các hướng đạo đi vào thao tác trong trường năng 
lượng của bạn 


Nếu bạn gặp khó khăn trong việc để cho các hướng đạo di vào trường 
năng lượng của mình, tôi xin gợi ý bài tập sau đây (cũng có thể thực 
hiện bài tập này trước khi bắt đầu chữa trị nếu bạn muốn). Chỉ tập bài 
này sau khi bạn đã nạp cho trường của mình bằng bài tập 22 (Mường 
tượng) ở Chương 21. 

Xét thấy trường hợp của bạn đã được nạp và làm cân bằng, hãy lặp lại 
bài tập trên và thay đổi nó chút ít giúp cho các hướng đạo vào được dễ 
dàng trong trường của bạn để tiến hành chữa trị. 

Nếu bạn đã đặt tay lên ai đó rồi thì hãy nhẹ nhàng bỏ tay ra trước khi 
làm việc này. Hãy quay trở lại luân xa 1 của bản thân. Hãy xem nó xoay 
màu đỏ. Thở mau hai lần. Lúc hít vào lần thứ hai, bạn hãy đưa ý thức 
của mình lên luân xa 2 và để cho màu đỏ chuyên sang màu vàng cam 
ngả đỏ. Thở ra màu vàng cam ngả đỏ. 

Tập trung vào luân xa 2. Hít vào màu vàng cam ngả đỏ. Thở nó ra. Lại 
hít vào màu vàng cam ngả đỏ và để cho nó chuyển sang màu vàng 
trong khi mường tượng lên luân xa 3. Hít vào màu vàng. Thở nó ra. Hít 
vào màu vàng và để cho nó chuyển sang màu lục trong khi bạn chuyển 
lên luân xa tim. Hít vào màu lục; thở nó ra. Hít vào màu lục, tự đưa mình 
lên luân xa họng; để cho màu lục trở thành màu xanh. 


Hình 22-13: Làm sạch cột sông (Tài liệu chân đoản) 


Hít vào màu xanh, thở nó ra. Hít vào màu xanh và tự đưa mình lên con 
mắt thứ ba khi màu xanh chuyển sang màu chàm. Hít vào màu tím; thở 
nó ra. Thở vào màu chàm và để cho nó sang màu trắng khi bạn tự đưa 
mình lên đỉnh đầu và ra khỏi chỏm đầu. Khi bạn đi lên qua đỉnh đầu, hãy 
để cho các hướng đạo đi vào trường năng lượng của bạn qua hậu diện 
mạo của luân xa họng. Bạn sẽ cảm thấy các hướng đạo tới quanh hai 
vai và đi xuống hai cánh tay, như một tắm phủ trên mình. 

Có thể bạn cảm thấy trường năng lượng của bản thân trở nên dày hơn. 
Lúc này, bạn có thể nhìn thấy hai cánh tay của hướng đạo nhập sâu vào 
hai cánh tay bạn và thấy luồng ánh sáng từ tay họ phát ra. Hãy thư giãn. 
Hãy để cho mình quen với cảm giác này. Nếu bạn cảm thấy có ai thôi 
thúc mình đặt hai tay lên một khu vực của thân thể mình thì hãy làm 
như vậy (về sau, hãy giúp một người bạn. Hãy để cho hai tay mình 


được hướng dẫn tới một nơi cần chữa trị trên thân thể người bạn này. 
Có thể nơi đó không phải là nơi mà mình nghĩ đến). Hãy để cho luồng 
năng lượng chữa trị tuyệt đẹp này hướng tư hai tay bạn mà di vào yêu 
thương. Đừng bao giờ sợ việc đặt hai tay mình lên ai đó cùng với yêu 
thương. 


Nang lượng chữa trị 


Hình 22-14: Cho chạy năng lượng sâu vào trong trường hảo quang 


4. Chữa trị mức etheric mẫu của hào quang (vàng thứ năm của 
trường hào quang) 


Nếu các hướng đạo quyết định tiến hành thao tác etheric mẫu, thì thầy 
chữa sẽ được báo hiệu là đơn giản áp hai tay lên thân thê tại hai nơi, 
thường là bên trên hai luân xa và đề cho hai tay lưu lại đó. Từ lúc này 


trở đi, các hướng đạo điều khiển mọi việc tiếp theo và thầy chữa sẽ rất 
thụ động. 

Khi tôi đã tiến bộ trong thao tác chữa trị etheric mẫu, tôi bắt đầu chứng 
kiến toàn bộ các cuộc phẫu thuật diễn ra. Buồi đầu tôi thấy điều này khó 
mà tin được bởi vì các hoạt động hiện ra rất giống với một cuộc mó ở 
mức thể chất do các phẫu thuật viên thực hiện tại phòng mó của bệnh 
viện. 

Dĩ nhiên tôi cũng nghĩ là tôi đang chiếu toàn bộ sự việc. Tôi yêu cầu hai 
người bạn của mình, vốn là hai nhà thấu thị rất giỏi, tới và tham dự một 
số buổi chữa để xem các trải nghiệm của chúng tôi có giống nhau 
không. Giống nhau. 

Đây là cái mà tôi thường nhìn thấy một cách đều đặn: Khi tôi để cho hai 
tay mình nghỉ một cách thụ động trên thân thể bệnh nhân thì hai bàn tay 
etheric của tôi thường tự tách ra khỏi hai bàn tay thể chất và chìm sâu 
vào trong thân thể bệnh nhân. Lúc bấy giờ tay của các hướng đạo đang 
tiến hành thao tác etheric mẫu (tôi gọi họ là phẫu thuật viên) luôn đi vào 
hai tay etheric của tôi và tiến hành phẫu thuật theo đúng nghĩa của từ 
đó. 

Khi tay họ làm việc này thì kích thước hai tay etheric của tôi bao giờ 
cũng phát triển to ra. Đề tiến hành một cuộc phẫu thuật, các hướng đạo 
bao giờ cũng thọc những cái ống qua hai cánh tay tôi, xuyên xuông hai 
bàn tay và đi vào trong thân thể bệnh nhân. Nhìn bên ngoài thấy họ sử 
dụng toàn bộ trang bị dụng cụ mà một phẫu thuật viên bình thường vẫn 
dùng: Dao mó, kẹp, kéo, kim, bơm tiêm, v.v. Họ cắt, nạo các thứ ra, tién 
hành ghép và khâu các thứ lại. Đến một lúc tôi nhìn thấy một bơm tiêm 
to lơ lửng dưới cánh tay mình và trong thân thể của một bệnh nhân mà 
các dây thần kinh tủy sống đang được trẻ hóa và cùng được khâu lại. 
Tôi nhìn lên bạn mình và hỏi "Bạn có thấy cái đó không?” Chị ta trả lời 
"Có" và tiếp tục mô tả cảnh tương tự mà tôi đã chứng kiến. Từ đó, 
chúng tôi cùng nhau tiến hành chữa trị nhiều lần và cái mà chúng tôi 
nhìn thấy luôn giống nhau. 

Toàn bộ thao tác này được tiến hành ở mức thứ năm của trường hào 
quang. vàng này hiện ra tồn tại trong không gian âm tính, như đã mô tả 
ở Chương 7. Đối với tôi, qua tri giác cao cập của mình, không gian âm 
tính giống như một âm bản nhiếp ảnh mà mọi vùng tối là sáng và mọi 
vùng sáng là tối. Trong không gian âm tính, tất cả các vùng ta cho là 
rỗng đều dày và mọi vùng ta cho là đầy đều hiện ra trống rỗng. Tại mức 
này, mọi cái thuộc về không gian rỗng nhìn có màu xanh cobalt thẫm và 
mọi đường nét hào quang hiện ra là những không gian rỗng nằm trong 


trường màu xanh cobalt đó. Một khi người ta đã vào trong mức này của 
thực tại thì nó lại có vẻ như hoàn toàn bình thường. 

Mức thứ năm là mẫu cho mọi hình thái tồn tại trong bình diện thể chất. 
Nếu một hình thái bị gãy vỡ trong trường hào quang thì sẽ phải tái thiết 
lập nó tại mức thứ năm của trường để cho nó lấy lại hình thái lành mạnh 
trên bình diện thể chất. Như vậy là toàn bộ phẫu thuật hào quang phải 
được thực hiện ở vàng thứ năm của trường. Phẫu thuật etheric lúc bấy 
giờ nhất thiết là nhiệm vụ tạo ra một không gian âm tính mới để cho cơ 
thể etheric của bệnh nhân phát triển vào trong đó và trở nên lành mạnh. 
Suốt thời gian cuộc mô loại này mà tôi gọi là phẫu thuật tâm linh, thầy 
chữa không thể chuyển dịch hai tay bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Thực 
tế là hầu hết thời gian thầy chữa phải giữ hai tay bất động đến nỗi thật 
khó mà làm cách nào cũng được. Mỗi lần tôi thử sức, tôi đều phải cố 
gắng nhiều. Việc này đòi hỏi nhiều kiên nhẫn để chỉ ngồi tại đó, có lần 
tới 45 phút, trong khi các hướng đạo tiến hành thao tác của họ. 

Sau khi xong việc, các hướng đạo thường tiến hành việc khử khuẩn và 
bắt đầu đóng kín vết mó lại một cách từ tốn. Hai tay etheric của thầy 
chữa dần dà bắt đầu nổi lên và hòa vào với hai tay thể chất. Một lần 
nữa, việc này lại đòi hỏi kiên nhẫn (đôi lúc tôi chán quá). Cuối cùng, bàn 
tay đặt ở phần dưới của thân thể bệnh nhân (thường là tay phải của tôi) 
lỏng ra và các hướng đạo thường hướng cho tôi đưa tay phải lên phía 
trên, tới chỗ tay trái. Sau đó tôi dần dần bỏ tay ra, rồi từng bước bằng 
động tác nhẹ nhàng cúa bàn tay và ngón tay, tôi tái liên kết khu vực mới 
được tái cấu trúc của etheric mẫu với mẫu của phần thân thể bao quanh 
nó. Hai tay thầy chữa không di chuyên ra khỏi thân thể bệnh nhân cho 
đến khi đóng xong vết mổ và các trường hào quang mới cũng như cũ 
được tái liên kết. 

Ta hãy trở lại với bệnh nhân Mary. Trong những phần cuối của thanh 
nạp, Mary nằm dài trên bàn chữa trị trong trạng thái thư giãn thanh thản. 
Chị đã trôi giạt một chút ra khỏi thân thể mình và đang nghỉ ngơi. 
Trường hào quang đang tiếp tục sử dụng năng lượng đã thu nhận được 
để tự chữa trị cho nó. Mary đã sẵn sàng để nhận thao tác etheric mẫu 
tại nơi thoát vị khe của chị. Trong khi bạn đặt hai tay mình lên các luân 
xa 3 và 4 (hình 22-15) thì hai tay etheric của bạn bắt đầu bồng bềnh 
xuống. dưới và bạn bắt đầu nhận biết rõ ràng hơn bên trong thân thể 
qua bát cứ phương thức tiếp cận nào tốt nhất. Bạn cảm thấy, nghe thấy 
hoặc nhìn thấy nó. Bạn đang ngồi trong không gian âm tính, nhưng 
không gian đó lại hình như hoàn toàn bình thường. Trường năng lượng 
của bạn bao quanh thân thể nở ra khi tốc độ rung động của bạn tăng 


lên. Bạn cảm thấy một sự hiện diện ở đàng sau bạn, thậm chí có thể 
của hơn một nhân vật. Nhẹ nhàng, bao giờ cũng nhẹ nhàng nhu thế, 
các hướng đạo trượt qua trường hào quang của bạn. Điều đó dường 
như rất quen thuộc, rất thoải mái và trên tất cả, dường như diệu kỳ. Bạn 
đã được nâng lên một trạng thái thanh thản thần tiên. Bạn sống trong 
yên bình cùng vũ trụ. Khi bạn ngồi với tinh thần quy phục quyên lực 
sáng tạo cao cấp của chính mình, bạn quan sát thấy tay của hướng đạo 
trượt vào trong thân thé bệnh nhân qua hai bàn tay etheric của bạn. Bạn 
theo dõi hai bàn tay ấy. khâu đóng lỗ thoát vị ở cơ hoành. Ban đầu bạn 
còn hoài nghi, nhưng về sau điều đó có vẻ tự nhiên đến mức bạn cũng 
đơn giản để cho nó diễn ra. Điều quan trọng ở đây là bệnh nhân khỏe 
lên. Bạn tin tưởng vào kiến thức nó vượt ra ngoài những định nghĩa bản 
thân thông thường chật hẹp của bạn và để cho việc chữa trị được tiến 
hành. Các hướng đạo sửa chữa chỗ rách và tái liên kết mẫu mới được 
tái cấu trúc với phần còn lại của mẫu vàng thứ năm. Sau đó bạn cảm 
thấy họ bắt đầu thu hồi năng lượng của họ lại. 

Bạn sẽ ngạc nhiên thấy hai bàn tay etheric của mình đi sâu đến thế vào 
trong trường năng lượng của bệnh nhân. Bạn đã không nhận thấy năng 
lượng đi vào nhiều đến thế, nhưng bây giờ khi nó bắt đầu rút ra, bạn sẽ 
cảm thấy nó di chuyển ra ngoài. Có thể lúc này bệnh nhân cũng nhận 
thấy nó. Tiếp đó bạn sẽ cảm thấy bản thân có được thêm khả năng điều 
khiển bệnh nhân lo'i ra, và bạn bắt đầu thu hồi nó dần dàn. Khi nó đã 
được thu hồi hoàn toàn, bạn hãy gập các ngón tay lại một chút để tập 
cử động tay. Bây giờ cùng với tay phải bạn hãy chìm vào bên trong luân 
xa 4 và buông lơi tay trái. Từ từ và nhẹ nhàng bỏ tay trái ra. Bạn sẵn 
sàng chuyên tới thao tác vàng thứ ' bảy. Nhưng trước hết xin thêm một 
vài lời khuyên về chữa trị etheric mẫu. 

Suốt trong cuộc phẫu thuật etheric mẫu, các hướng đạo điều khiển các 
tần số màu, hướng dòng chảy và vị trí thao tác. Bạn càng tin tưởng và 
làm theo thì bạn sẽ càng đủ sức tiến hành. Cộng thêm các thủ tục phẫu 
thuật "thông thường”, đôi lúc các hướng đạo còn hướng cho bạn, là 
thầy chữa, giữ bát động cả hai bàn tay và hai cánh tay ngang qua người 
và yêu cầu bạn tự đưa bản thân lên những rung động cao hơn và để 
cho lực mạnh của màu xanh nhạt ngả hồng, đôi khi thậm chí của màu 
ánh bạc đi vào. Bạn không được chuyển dịch trong hoàn cảnh này vì 
dòng chảy rất mạnh và có thể làm gãy vỡ không những trường của 
bệnh nhân mà cả trường của bạn nữa. Sau khi đã rót đủ năng lượng 
sang để đánh long hình thể, bấy giờ các hướng đạo đảo ngược dòng 
chảy năng lượng và hút cho năng lượng đã bị đánh long đi ngược trở 


lên và ra ngoài. Đây là mức cao hơn của chữa trị và có thể sử dụng các 
năng lượng mức thứ sáu. Nó láy bỏ các hình thái etheric mẫu đặc thù ra 
khỏi trường hào quang, như các dạng tâm linh của virus, vi khuẩn hoặc 
trong một trường hợp, những vật hình hạt màu trắng từ máu của một 
người bị bệnh bạch cầu, đến mức chúng không thể tái sinh trong thân 
thể người đó. 

Thỉnh thoảng một nhóm nhỏ chúng tôi, những người đã phát triển tri 
giác cao cập, gặp nhau để hỗ trợ cho nhau vê phương diện cuộc sống 
riêng tư và xử lý các vấn đề nồi lên trong cuộc sống của chúng tôi xuất 
phát từ chỗ là thấu thị, thiên lý nhĩ hay thiên lý nhãn. Chúng tôi cũng tiền 
hành chữa trị lẫn nhau có tính chất trao đổi (lần lượt từng người đóng 
vai bệnh nhân). Việc làm này rất phong phú vì chẳng những thầy chữa 
mà cả "bệnh nhân” cũng thầy được điều đang diễn ra. Việc làm này đã 
xác minh nhiều nhận thức của tôi và cũng giúp tạo ra một khuôn khổ rõ 
ràng dùng mô tả các trải nghiệm ấy. Chúng tôi học cách nhìn vào bên 
trong từng vàng hào quang, nghiên cứu xem trải nghiệm đó đúng là cái 
gì và những thủ tục chữa trị mới có thể có từ thông tin mà chúng tôi 
nhận được. 


yur wg gny ngyd gur 3113413 in 882 S 1-77 YUH 


aA iA IONI, 


yugoy 63 : 


KSS h 
| te r: S 
| i i j h 
pegos quex new ugiñ ñuot[S i | j | 
| R Ë 


+ 
t 
` 
` 


; N uuuu uuəq ex ugr] 


eny? Agy; 4e ueg 


opp Suony Áv ueg 


12Ány tJ38q Ət| 02 nptu 21131121 i1 ENYD :91~-££ u!H 


Là 
` 
: 


x` 


xamuwanNậäqš S 


—` 


SUOZ| 2P.) 


yur wg nyp nguq ingu 3132121 in BAYI L I-T YUH 


ñượA Buo Bues yue 10s 3) 


Bues yuy 


5. Chữa trị ketheric mẫu hay tái cấu trúc khung kẻ ô óng vàng của 
hào quang (vâng thứ bảy của trường hào quang) 


Nhiều lần, khi trường hào quang biến dạng ở mức thứ năm thì nó cũng 
biến dạng ở mức thứ bảy. Cũng cần thiết phải tiến hành tái cấu trúc 
ketheric mẫu. Việc này thường làm trước khi thầy chữa tập trung vào 
chữa trị tại lớp thứ sáu, mặc dầu vào thời điểm chữa trị ấy một vài tần 
số của lớp thứ sáu đã tự động đi vào. Thao tác tại mức thứ bảy rất khác 
thao tác tại mức thứ năm ở chỗ thầy chữa rất hoạt động. Trong mức thứ 
năm, nhiệm vụ chủ yếu của thầy chữa là quy phục và làm theo, còn ở 
đây, điều thách thức thầy chữa là rất hoạt động trong việc thở cũng như 
trong động tác của các ngón tay và bàn tay, vậy mà lại vẫn nhạy cảm 
cao độ và tập trung tại một mức tần số cao. Việc đó đòi hỏi tập trung 
tâm trí nhiều và điều khiển việc thở để đạt tới mức thứ bảy. Ánh sáng 
óng vàng tại mức này rất mạnh và đàn hồi. Nhiều khi nó hiện ra như 
những sợi óng vàng bé tí rất chắc. Các hướng đạo của bệnh nhân bao 
giờ cũng tới dự các buôồi chữa trị. Nếu bạn tỉnh táo, bạn sẽ nhìn thấy họ 
cùng bệnh nhân bước vào phòng chữa trị. Tại thời điểm này của chữa 
trị, thường họ kéo bệnh nhân xuất thần ra ngoài thân thể và chăm sóc 
đến mức người đó có thể thư giãn sâu cho phép tiến hành thao tác 
mẫu. Thường thường trải nghiệm của bệnh nhân là thấy mình bồng 
bềnh trong một trạng thái yên bình. Bệnh nhân thường không nhận thức 
được rằng mình đã chuyên dịch sâu như thế nào vào trạng thái biến đổi 
ý thức cho đến lúc tỉnh dậy hay cố gắng đứng lên vào lúc kết thúc chữa 
trị. 

Thao tác ketheric mẫu, thao tác tái cấu trúc vàng thứ bảy với ánh sáng 
óng vàng, gồm hai phần chính: Làm sạch và tái cấu trúc khung kẻ ô của 
các cơ quan, cơ, dây thần kinh hay các phần khác của thân thể và làm 
sạch cùng với tái cấu trúc các luân xa. Tay của hướng đạo thao tác trực 
tiếp qua tay thầy chữa theo kiểu lớp phủ. Các hướng đạo di xuống hai 
bờ vai, đi vào hai cánh tay và hai bàn tay của thầy chữa. Những sợi óng 
vàng bé tí đi ra khỏi các ngón tay thầy chữa lúc này di chuyển rất nhanh 
theo hướng dẫn. Các sợi óng vàng này di chuyên nhanh hơn nhiều so 
với những động tác ngón tay nhanh nhẹn rôi rắm của thầy chữa. Bë tái 
cấu trúc khung kẻ ô ketheric của một cơ quan, các hướng đạo thường 
đưa khung kẻ ô của cơ quan đó ra ngoài thân thể. Điều này chỉ có thể 
xảy ra néu ý thức của bệnh nhân cho phép làm. Tôi đang nói đến ý thức 
sâu (deeper consciousness - ND), chứ không phải nhận biết hữu thức 
(conscious awareness - ND). Vào những lúc này, bệnh nhân ở trong 


trạng thái biến đổi, liên lạc với các hướng đạo mà sau đó, khi trở lại với 
thân thê mình, bệnh nhân này có thê nhớ hoặc không nhớ duoc. 


A. Tái cầu trúc cơ quan ketheric mẫu 


Hai bàn tay thầy chữa thường di chuyển với một lực sáng ghê góm và 
một sự bùng lên mạnh mẽ của năng lượng đề tháo gỡ trường ketheric 
của cơ quan. Lúc này cơ quan đó lơ lửng bên trên thân thể, ở vị trí này 
nó được làm sạch và tái cấu trúc bằng các động tác ngón tay nhanh 
nhẹn hơn dệt thành cái khung kẻ ô etheric màu xanh lên trên mẫu óng 
vàng những sợi óng vàng ngå tráng. Không gian bên trong thân thê 
được tinh khiét hóa và khử khuẩn bằng ánh sáng trước khi trả cơ quan 
về vị trí cũ. Khi việc tái cấu trúc và khử khuẩn đã hoàn tất, cơ quan đó 
chỉ đơn giản trượt trở lại vào trong thân thể. Có cảm giác hầu như nó 
được hút vào lại bên trong. Rồi nó được khâu vào đúng chỗ cũ và được 
bơm dày ánh sáng màu xanh để tạo sức mạnh cho nó. Sau đó cả khu 
vực thường được bơm dày ánh sáng trắng làm dịu đau tựa bông có tác 
dụng như một thuốc gây mê sử dụng bên trong. Sau đó toàn bộ khu vực 
thường được phủ một lớp băng gạc năng lượng óng vàng để bảo vệ. 
Những ví dụ về chữa trị như vậy được trình bày ở Hình 22-16 và hình 
22-17. Một bệnh nhân gọi điện thoại cho tôi, nói rằng vú của chị có một 
chỗ sưng lên. Các bác sĩ của chị không nói được là do nhiễm khuẩn hay 
khối u. Họ thử hút nó mà không được và do vậy đã dự kiến mó. Khi tôi 
trao đổi với chị qua điện thoại, trong trí tôi đã có ngay bức tranh cho 
thấy một khối đỏ thẫm ở vú trái của chị, kèm theo những đốm màu xám 
thẫm lan rộng ra dưới nách, tại đây có thể có những hạch bạch huyết. 
Đề kiểm tra kết quả "nhìn thấy" của mình, tôi hỏi chị có phải cục đó khu 
trú ở vú trái không, ở ngay bên trái dưới núm vú? Khi điều này được 
khẳng định, tôi nói tiếp với chị rằng tôi hoàn toàn chắc chắn không phải 
ung thư mà là một loại nhiễm khuẩn như viêm vú. Tôi có thể nói như 
vậy vì màu đỏ thẫm biểu thị nhiễm khuẩn. Tôi cũng nghe tiếng các 
hướng đạo bảo tôi rằng đó là một dạng viêm vú. Tuy nhiên tôi cũng nhìn 
thấy các hạch bạch huyết ở nách có màu xám rất thẫm. Điều này làm tôi 
bối rối. Tôi bảo chị rằng ván đề căn bản không phải là chỗ sưng ở vú mà 
là những hạch bạch huyết tắc nghẽn và chị cần được tinh khiết hóa toàn 
thân cũng như tại chỗ. Vài ngày sau đó, khi phẫu thuật, bác sĩ cắt bỏ 
các tuyến vú nhiễm khuẩn và chẩn đoán chị bị viêm vú nguyên nhân do 
các hạch bạch huyết tắc nghẽn. 


Ba ngày sau khi mổ, khi chị đến chữa trị chỗ tôi thì hệ thống năng lượng 
của chị tắc nghẽn nặng. Hệ bạch huyết của chị bị tắc nghẽn rộng trên 
toàn bộ thân thể, biểu hiện ra bằng những vùng có màu lục thẫm ở hai 
bên xương ức và bên trái bụng. Toàn bộ trường năng lượng của chị 
màu hơi xám. Vùng màu đỏ ở vú trái phần lớn đã trở nên sáng sủa, chỉ 
còn vết sẹo hiện ra như một vệt đỏ tươi trong hào quang, xung quanh 
có màu đỏ nhạt hơn do phẫu thuật để lại. Sau khi tiến hành thao tác 
thanh nạp và làm sạch những cơ thể hào quang bên dưới, các hướng 
đạo láy toàn bộ hệ thống bạch huyết của chị ra và làm sạch nó trước khi 
đưa lại vào vị trí cũ theo như cách mô tả ở trên (Hình 22-16). Toàn bộ 
thân trên của chị được nạp lại và được che chắn; lúc đầu bằng ánh 
sáng xanh, sau đó bằng ánh sáng óng vàng, để lại cả hệ thống bạch 
huyết (ở vàng thú bày) nhin rát trong trẻo và óng vàng. Vệt đỏ đã biến 
mất. Lưu ý rằng hình 22-16 cho thấy các hướng đạo thông qua thầy 
chữa đang thao tác làm sạch hệ thống bạch huyết, có mặt các hướng 
đạo của bệnh nhân ở phía đầu đang giữ cho người đó xuất thần ra khỏi 
thân trong khi tién hành thao tác mẫu. 


B. Tái cấu trúc luân xa ketheric mẫu 


Một tiến trình tương tự cũng xảy ra trong khi tái cấu trúc luân xa, nhưng 
không hề tháo gỡ các luân xa. Luân xa bị hư hại theo mấy dạng chủ 
yếu. Luân xa có thể bị rách toang màn chắn bên trên luân xa có thể bị 
thương tổn. Một cuộn xoáy có thể bị tắc nghẽn và xoay chậm lại, đỉnh 
luân xa không cắm đúng vào tâm hoặc vùng rễ của luân xa, hay một 
cuộn xoáy có thé nhô ra ngoài hoặc lắc lu bên trên và trông tựa như cái 
lò xo đã bật ra. Toàn bộ luân xa có thể bị hư hỏng phần lớn, hoặc một 
phần nhỏ của nó có thể bị tốn thương. Ví dụ, trong trường hợp của 
Mary với thoát vị khe như vậy, một trong số các cuộn xoáy nhỏ của đám 
rôi thái dương trông tựa như cái lò xo đã bật ra. Đề chữa trị nó, bạn cần 
phải đây nó vào lại và khâu nó xuống, tái cấu trúc màn chắn và cho nó 
một cái nắp bảo vệ nhằm để cho nó lành lại sau một thời gian. Toàn bộ 
việc này được tiến hành cùng với các hướng đạo, họ điều khiển hai tay 
bạn và ánh sáng chữa trị. Tay bạn thường di chuyển một cách tự động. 

Ta hãy trở lại với bệnh nhân Mary lúc này đã được nâng cho xuất thần 
ra khỏi thân, trong một trạng thái biến đổi và giữa sự chăm sóc của các 
thầy dạy tâm linh của chị. Do bạn đã chữa trị xong mức thứ năm và có 
thể thấy được chỗ rách ở vàng thứ bảy, bạn biết rằng đã đến lúc phải 
chuyền dịch ý thức của mình lên mức thứ bảy để thao tác. Bạn bắt đầu 


bằng việc tăng tốc độ thở cọ qua mũi. Trong khi nhịp thở của bạn tăng 
lên, bạn tập trung tâm trí càng tốt càng hay vào việc nâng cao ý thức 
của mình. Đừng lo lắng về chuyện thông khí; bạn sẽ dùng toàn bộ năng 
lượng mà bạn lấy vào cho việc chữa trị. Khi bạn lên tới vàng thứ bảy, 
bạn bắt đầu trải nghiệm Minh Triết Vũ Trụ, mọi cái ở đó được hiểu là 
phải tuyệt hảo. Chẳng mấy chốc ánh sáng óng vàng bắt đầu tuôn ra 
khỏi tay bạn, vì các hướng đạo tái liên kết qua vàng thứ bảy của bạn 
(Hình 22-17). 

Hai tay bạn chuyển dịch hầu như không tùy ý bên trên luân xa 3 của 
Mary. Bạn bắt đầu nhìn thấy những sợ ánh sáng óng vàng đang khâu lại 
cuộn xoáy nhỏ trong luân xa của Mary. Các ngón tay của bạn di chuyên 
càng nhanh càng tốt; những sợi óng vàng di chuyên nhanh hơn mây 
nghìn lần. Ánh sáng óng vàng buộc cuộn xoáy biến dạng kia phải trở về 
vị trí bình thường của nó. Bạn không tin là có biết bao nhiêu năng lượng 
đang tuôn chảy qua bạn. Bạn ngạc nhiên tại sao thân thể mình lại có thể 
chịu được được như vậy. Bạn tiếp tục thở khi màn chắn bảo vệ được tái 
cấu trúc. Bạn có thể ngạc nhiên nếu Mary nhận biết tất cả chuyện đó và 
chị ta muốn biết cái gì đang diễn ra, nhưng bạn không thể nói chuyện. 
Có quá nhiều việc phải làm để giữ tập trung tâm trí. Cuối cùng thao tác 
hoàn tất và luân xa trở lại bình thường. Nhịp thở của bạn chậm lại. Bạn 
vui mừng thấy đã kết thúc. Tay bạn có thể bị đau nhưng bạn cảm thấy 
kỳ diệu. 

Thật nhanh tay, bạn nhẹ nhàng tién hành thanh nạp qua các luân xa bên 
trên và sang một vị trí ở phía đầu bàn xoa bóp. Hãy đặt tay lên hai bên 
đầu Mary, nhẹ nhàng cho chạy năng lượng vào hai thái dương bệnh 
nhân để điều chỉnh mọi mát cân bằng phải/trái còn vương lại. Bây giờ 
các vàng thứ năm và thứ bảy đã được tái cấu trúc và có thể giữ vững 
được hình dáng hào quang, đã đến lúc nạp lại năng lượng cho nó ở 
mức thứ sáu, với tình yêu thương thượng giới. 


6. Chữa trị ở mức thượng giới (vàng thứ sáu của trường hào 
quang) 


Đề chữa trị ở vàng thứ sáu của trường hào quang, bạn sẽ thao tác chủ 
yếu qua luân xa tim, luân xa con mắt thứ ba và luân xa đỉnh đầu. Hãy 
khum hai bàn tay bạn bên trên con mắt thứ ba của bệnh nhân, các ngón 
tay sát vào nhau, hai ngón cái bắt tréo nhau; nâng các rung động của 
bạn lên để đạt tới ánh sáng rồi để cho nó chảy xuống qua trước mặt bạn 
mà đi vào khu vực trung tâm của não bệnh nhân (hình 22-18). Về tâm 


linh, bạn hãy vươn tới thực tại tâm linh cao cấp mà bạn biết, đầu tiên 
bằng cách liên kết qua tim với tình yêu thương vạn vật và sau đó bằng 
cách vươn lên cùng với ý thức đó tới ánh sáng. Điều rất quan trọng là đi 
qua tim và hãy chờ cho đến khi bạn vào trong trạng thái yêu thương vạn 
vật trước khi đi lên đỉnh đầu; nếu làm khác đi thì việc chữa trị có thể trở 
nên rất tâm thần. Nó phải được kèm theo tình yêu thương sâu sắc từng 
chút xíu trên thân thể bệnh nhân là Mary. Việc liên kết với ý thức Chúa 
Cứu Thế hay với tình yêu thương vạn vật đòi hỏi phải giữ vững hình 
ảnh của ai đó trong tim bạn và đi vào trạng thái chấp nhận hoàn toàn và 
mong muốn tích cực cho hạnh phúc và cuộc sông tiếp tục của người 
này. Đó là lễ chúc mừng trong tình yêu cuộc sông con người. Điều này 
có nghĩa là bạn phải đi vào trạng thái tồn tại ấy, chứ không phải chỉ hình 
dung ra nó. Duy trì trạng thái đó, bạn hãy đạt tới ánh sáng và thực tại 
tâm linh rộng nhất, cao nhất mà bạn có thể trải nghiệm. 

Để nâng cao các rung động của mình bạn sử dụng cả hai nguyên lý 
hoạt động và lĩnh hội. Thứ nhất, hãy đơn giản cố gắng nâng tần số các 
rung động của bạn. Điều này được tiến hành qua việc thở, cọ không khí 
vào phần sau của họng, qua việc tập trung thiền định và bằng Sự vươn 
lên đi vào ánh sáng nhờ mường tượng. Về chủ quan, có cảm tưởng 
như thể là bạn ngước nhìn vào ánh sáng và đạt tới nó. Bạn cảm thấy 
nhẹ hơn và ít gắn chặt vào thân thể mình khi bạn đi lên. Cứ tựa như một 
phần ý thức của bạn, theo đúng nghĩa của từ, đi lên cột sống và trải 
rộng ra từ thân thể bạn và đi vào ánh sáng trắng. Các cảm nghĩ của bạn 
trở nên mỗi lúc một dễ chịu khi bạn đi vào trong ánh sáng. Bạn mỗi lúc 
một cảm nhận có thêm an toàn muôn mặt cùng tình yêu thương vạn vật 
bao quanh bạn và thâm nhập sâu vào bạn. Trí tuệ bạn phát triển và bạn 
hiểu được những khái niệm rộng rãi mà bạn không thể hiểu được trong 
trạng thái bình thường. Bạn có thể chấp nhận một thực tại lớn hơn và 
thật dễ dàng hơn cho các hướng đạo là đưa các khái niệm vào thông 
qua bạn, bởi vì bạn không còn có định kiến về bản chất của thế giới; 
nghĩa là bạn đã tháo gỡ được một vài tắc nghẽn trong đầu óc. Mỗi bước 
lên cao hơn để đi vào ánh sáng là một bước giải thoát cho bạn. Khi bạn 
thực hành qua nhiều năm, bạn có thể dẫn kênh được những năng 
lượng và những khái niệm ngày càng cao. 

Giờ thì bạn đã đạt tới một trình độ nào đó trong việc tự nâng mình lên, 
bạn hãy ngừng vươn tới và hãy để cho ánh sáng trắng tràn ngập trường 
hào quang của bạn lúc này đã được nâng tới một rung động hài hòa với 
ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng sẽ tuôn chảy xuông qua trường hào 
quang của bạn mà đi vào trường hào quang của bệnh nhân. 


Sau khi ánh sáng trắng tuôn chảy xuống vào trong khu vực trung tâm 
của não bệnh nhân và các rung động của khu vực này được nâng lên 
đến tần số đó, bạn hãy đi lên tới mức tiếp theo của rung động. Khi bệnh 
nhân đã đạt tới mức đó, bạn hãy di chuyên lên mức tiếp theo và theo 
kiểu từng bước này khu vực trung tâm của não bệnh nhân tràn dày ánh 
sáng óng vàng ngả trắng pha cùng các màu sắc trắng sữa. Đôi khi bệnh 
nhân thấy những hình ảnh tâm linh suốt giai đoạn này của chữa trị hoặc 
"ngủ thiếp đi" (theo tôi, điều này đơn giản có nghĩa là bệnh nhân chưa 
có khả năng giữ lại ký ức về trải nghiệm đó khi trở lại trạng thái thông 
thường của thực tại. Vài hôm nữa là họ sẽ có khả năng ấy và quá trình 
này giúp nó phát triển). 

Do chỗ phương thức dẫn kênh này quá mạnh, bạn phải búng nhẹ hai 
tay để ngắt liên kết với luân xa 6 trước khi chuyên sang bước tiếp theo 
của quá trình chữa trị. Sau khi làm cho vùng đồi não sáng ngời lên và 
bơm dày hào quang bằng ánh sáng trắng, néu có thời gian tôi thường 
làm một số thao tác trực tiếp lên các mức bên ngoài của hào quang. Giơ 
hai tay lên, lòng bàn tay nhìn xuống, dùng các ngón tay vạch thành 
đường trong không khí, tôi thường làm động tác "chải" cho các tia ánh 
sáng của cơ thể thượng giới. Động tác này tựa như động tác luồn các 
ngón tay vào mái tóc và kéo tóc đứng lên. Bạn bắt đầu bằng cách đưa 
tay vào gần da bệnh nhân rồi đưa lên theo hướng thẳng góc với thân 
thể họ, như thể bạn nâng hào quang lên vậy. Động tác này làm cho 
bệnh nhân cảm thấy nhẹ nhõm và nâng cao cơ thể thượng giới bằng 
cách thêm ánh sáng cho nó và làm nó rộng ra. Nếu bạn có thời gian xin 
hãy thử làm xem. Mary rất thích động tác này. 


7. Đóng kín mức ketheric mẫu 


Sau khi làm cho mức thượng giới tươi sáng lên và mở rộng ra, tôi di 
chuyển lên mức ketheric, cái hình thái vỏ trứng dường như có nhiệm vụ 
bảo vệ hào quang. Tôi làm nhàn, làm thẳng và làm vững hình thái này 
bằng cách di chuyển hai tay bên trên rìa ngoài của nó. Có thể nó quá 
chật xung quanh bàn chân, quá rộng Ó một số nơi, có những chó gò lên 
hay những dải hẹp lại trong đó (một số dải này có liên quan đến các tiền 
kiếp sẽ được luận bàn ở Chương 24). Có thể nó mỏng mảnh ở vài ba 
nơi và thậm chí có cả những nứt rạn hoặc lỗ thủng trong đó. Các tón 
thương ấy cần được sửa chữa và toàn bộ hình thái này cân láy lại dạng 
quả trứng có vỏ đẹp chắc. Tôi làm những việc đó bằng thao tác đơn 
giản. Nếu có chỗ gò lên thì tôi làm nhãn nó. Nếu nó cần ánh sáng, tôi 


cho chạy năng lượng vào cho đến khi nó sáng ngời lên. Nếu nó cần 
được làm vững thêm, tôi cho chạy năng lượng củng cố vào. Các mức 
bên ngoài của hào quang chuyển động và dễ thao tác, do đó phần này 
của chữa trị mát rất ít thời gian. 

Để hoàn thành chữa trị ở lớp thứ bảy của hào quang, tôi vươn tới bên 
trên đầu bệnh nhân và đưa hai tay mình lại sát nhau. Tay tôi ở bên trên 
đầu bệnh nhân khoảng 2 1/2 fut bên trong tắm chắn hình vỏ trứng của 
hào quang. Tôi làm một động tác lướt nhanh rộng ra xung quanh toàn 
bộ thân thể bệnh nhân. Tay trái tôi vòng sang trái và tay phải vòng sang 
phải. Năng lượng tuôn chảy trong một hình cung từ hai tay tôi lúc này 
vươn từ bên trên đầu tới bên dưới bàn chân bệnh nhân, tăng cường 
cho toàn bộ mức thứ bảy của hào quang. 


(nes mun Buea) 1013 3uonu anu in 612) :81-ZZ 1H 


in #2 231A 1E ugoy əp Buenb oey eno new 211atna3 mw my BUOG :6] 


c 


T 


. x z 
x ka zz... a vo T 


Em 
>e 
r. 
-. 
;. 
weu 


Ey 


Zuon 8ưg) 3öi\p Buea Buo Sun o; 


w 


m 


kw: 
+ 


w 

* 

x 

s 

i 
G 
* 
$ 


tsr 


Hinh 22-20: Hào quang bệnh nhân sau chữa tri 


Trong khi tôi từ từ di chuyển hai tay để phác ra một đường tròn ánh 
sáng óng vàng xung quanh ngực bệnh nhân thì toàn bộ mức vỏ hình 
trứng của hào quang được củng có. Để củng cố vàng thứ bảy của Mary 
và đặt cho chị một tắm chắn bảo vệ nhằm tiếp tục thao tác chữa trị trong 
hào quang, bạn hãy nâng hai tay lên bên trên thân thể chị. Bạn vẫn 
đang ngồi ở tư thế bên trên đầu bệnh nhân như được trình bày ở Hình 
22-19. Chiều cao của vàng thứ bảy thay đổi giữa 2 1/2 đến 3 fut bên 
trên thân thể. Nếu bạn không nhìn thấy nó, hãy cảm nhận nó một cách 
nhạy bén bằng hai tay trong không gian bên trên Mary. Bạn sẽ cảm thấy 
một áp lực rất tinh tế khi bạn di chuyển vào trong vàng thứ bảy. Hãy giữ 
hai tay sát nhau, lòng bàn tay nhìn xuống rìa ngoài của hào quang Mary. 
Bạn sẽ phải thở cọ để giữ mức năng lượng của bạn và ý thức của bạn 
ở vàng thứ bảy. Bây giờ hãy cho ánh sáng óng vàng tuôn ra từ hai tay 
bạn, tạo thành một hình cung từ đầu đến chân trong vàng thứ bảy của 
Mary. Hãy giữ vững hình cung này và từ từ nới rộng nó ra bằng cách 
đưa hai tay ra xa nhau để ôm vòng lấy thân thể bệnh nhân. Tay phải 
bạn vòng sang phải và tay trái bạn vòng sang trái. Hoàn chỉnh vòng tròn 
đầy đủ ra tứ phía đến mức bạn phác ra một cái vỏ hình trứng bao quanh 
Mary. 

Khi đã hoàn tất việc này, tôi ngừng liên kết giữa trường hào quang của 
mình và của bệnh nhân bằng một động tác lắc tay nhanh nhẹ và di 
chuyển sang phía phải của bệnh nhân. Bây giờ tôi tái liên kết với vàng 
thứ bảy từ bên ngoài (khi tôi tiến hành chữa trị trước đó, tôi được liên 
kết vào bên trong hệ thống năng lượng. Bây giờ tôi đã thoát ra và không 
còn là một phần của dòng chảy đó nữa). Nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên 
phía ngoài của vàng thứ bảy hình vỏ trứng, tôi lặng lẽ tưởng thuởng 
bệnh nhân của mình và chuyên giao lại cho chị việc chữa trị chị. Tôi 
tưởng thưởng con người thực của chị, tưởng thưởng khả năng của chị 
sáng tạo ra sức khỏe và cân bằng trong cuộc sống và tưởng thưởng 
phần nhỏ nhoi của tôi trong việc làm cho chị nhớ lại con người thực của 
chị. Sau đó tôi lại ngừng liên kết trường hào quang, ngôi xuông và trở 
về trạng thái tỉnh táo bình thường của ý thức (khi tôi đi vào chữa trị bên 
trong vàng thứ bảy, tôi cũng ở trong trạng thái biến đổi ý thức rất cao). 
Tôi tự trút mình nhập lại vào thân, giống hệt như xỏ tay vào găng vậy. 
Tôi tập trung vào hiện hữu bên trong mọi phần của thân mình. Tôi tưởng 
thưởng việc hóa thân của tôi, tưởng thưởng con người thực của tôi và 
điều mà tôi đã đến đây để làm. Lúc này tôi để cho bát cứ năng luợng 
chữa trị nào mà mình có thể cần đến được tuôn chảy vào người. 


Thủ tục cuối cùng đó giúp cho thầy chữa không còn nghĩ đến bệnh nhân 
nữa, đến mức thầy chữa sẽ không "mang theo" bệnh nhân với mình 
trong cả tuần lễ. Cũng tốt khi tưởng thưởng bản thân bằng cách này, 
đến mức mà thao tác chữa trị có thể hợp nhất vào đời sống riêng tư của 
thầy chữa. Điều này không phải lúc nào cũng tự động xảy ra, bởi vì suốt 
trong bao nhiêu thời gian dùng cho chữa trị, thầy chữa ở vào trạng thái 
biến đổi ý thức. Có thể đôi lúc cảm thấy như thể một người tử tế nào đó 
đang làm mọi việc tốt đẹp này. Tôi đã thấy phần đông thầy chữa mà 
mình quen biết gặp khó khăn trong đời sông và cân phải tưởng thưởng 
họ về điều này hơn là xét đoán họ về kinh nghiệm. Tôi tin rằng đó là 
toàn bộ phần rèn luyện để học hỏi yêu thương và thông cảm. 

Bây giờ hãy lặp lại điều nói trên với bệnh nhân Mary. Bạn hãy chuyên 
sang phải bệnh nhân; nhẹ nhàng tiếp cận vàng thứ bảy của chị từ bên 
ngoài. Hãy tưởng thưởng chị ấy và hãy hoàn lại cho chị việc chữa trị 
chị. Bạn hãy ngồi xa Mary ra một chút trong phòng chữa trị. Bạn hãy tự 
trút mình nhập lại vào thân. Hãy tưởng thưởng bản thân và mục đích 
của bạn. 

Thường bệnh nhân cần nghỉ ngơi một lát sau khi chữa trị và có thể sẽ bị 
chếnh choáng một lúc. Đây là thời gian thích hợp để bạn ghi chép ngắn 
gọn về chữa trị nhằm tham khảo về sau. Nếu đã thao tác etheric mẫu 
xong, tôi ra lệnh tuyệt đối cắm bệnh nhân tập thể dục và phải nghỉ ngơi 
cũng như ăn uống tốt trong ít nhất ba ngày. 

Sau khi giải lao chốc lát, bạn hãy yêu cầu Mary ngòi lên ria bàn vài ba 
phút trước khi đứng dậy, hoặc chị ấy có thể chóng mặt, Chị sẽ ngạc 
nhiên về điều bạn đã làm. Vào lúc này, điểm quan trọng là không trở về 
lại quá nhiều với ký ức tuyến tính, bởi vì việc đó sẽ kéo bệnh nhân ra 
khỏi trạng thái biến đổi ý thức. Bạn hãy giải thích gọn về điều bạn đã 
làm, chỉ vừa đủ vừa lòng bệnh nhân chứ không phải đủ để đảo lộn trạng 
thái thư giãn của họ. 

Suốt trong buổi chữa, có lẽ bạn nhận thức được bát cứ thao tác nào 
thêm mà Mary có thể cần. Nếu vậy bạn hãy bàn bạc với bệnh nhân và 
căn dặn vë việc họ sẽ trở lại trong tuần sau nếu cần. 

Bạn vừa mới hoàn tất một buổi chữa đầy đủ. Bạn cảm thấy kỳ diệu. Hãy 
đưa cho Mary và cho bản thân bạn một cốc đầy tràn nước nguồn. Hình 
22-20 cho thấy hào quang bệnh nhân Mary của bạn sau khi chữa trị. 
Hãy so sánh nó với hào quang chị ta trước khi chữa trị ở hình 22-4. 

Đó là nét đại cương của chữa trị tổng phổ cơ bản. Suốt phần đầu của 
chữa trị trong vệc thanh nạp và làm sạch trước khi tiến hành thao tác 
mẫu, có thê là tôi dẫn kênh thông tin bằng lời nói từ các hướng đạo của 


bệnh nhân đã tới tham dự việc chữa trị. Bệnh nhân có thể đặt câu hỏi 
để các hướng đạo trả lời. Tuy nhiên ngay khi thao tác mẫu bắt đầu là tôi 
đã không thể nào làm hai việc cùng một lúc. Thao tác năng lượng mẫu 
với sự tập trung cao dường như thu hút phần lớn "khả năng của đầu óc" 
tôi. 

Bệnh nhân cũng có lợi do được di vào trạng thái thư giãn sâu ở thời 
điểm này và việc trò chuyện sẽ kéo họ ra khỏi trạng thái đó. Tôi liên tiếp 
được các hướng đạo dạy cho những bài học mới. Tôi vừa học được 
một mức, họ đã đưa tôi lên mức tiếp sau. Đôi lúc một nhóm mới các 
thầy chữa tâm linh đi vào thao tác qua tôi. 


8. Chữa trị tại các mức vũ trụ của hào quang (các vàng thứ tám và 
thứ chín của hào quang) 


Hiện giờ tôi đã bắt đầu nhìn thấy hai mức của trường hào quang bên 
trên mẫu óng vàng. Hai mức này hiện ra có bản chất kết tinh và có rung 
động cao rất mịn. Mọi thứ từ mức thứ bảy trở xuống, về một ý nghĩa nào 
đó, đều là phương tiện truyền bá để hướng dẫn và hỗ trợ ta qua cuộc 
đời này. Điều đó bao gồm cả các dải tiền kiếp trong vàng ketheric, bởi vì 
những dải này đại diện cho những bài học về nghiệp (căn) mà ta đã hóa 
thân để học hỏi trong cuộc đời này. 

Tuy nhiên, các vàng thứ tám và thứ chín ở mức vũ trụ nằm ở phía bên 
kia cái đó. Các vàng này có quan hệ với con người thực của ta ở phía 
bên kia cuộc đời này. Chúng ta là những linh hồn đầu thai đời nọ tiếp 
đời kia, dần dần phát triển trên con đường tiến hóa đi tới Thượng Đề. 
Bảy vàng bên dưới của trường năng lượng chứa đựng mọi trải nghiệm 
ta đã có trong cuộc đời này cũng như mọi sơ đồ cho những trải nghiệm 
có thể có mà ta lập chương trình khi vạch kế hoạch cho cuộc đời này. 
Ta cũng thường xuyên sáng tạo ra các trải nghiệm mới. Do chỗ ta có tự 
do ý chí cho nên không phải là ta luôn chọn lựa để có tất cả các trải 
nghiệm đó. Những người khác cũng tự do ý chí, dến nỗi mà khả năng 
xảy ra trải nghiệm là một ván đề rất phức tạp. Nói cách khác, so với các 
trải nghiệm ta hiện có, thì số trải nghiệm có thể xảy ra nhiều hơn hàn. 
Toàn bộ số trải nghiệm có thể xảy ra hoặc số thực tại có thể có này đều 
chất đống trong trường năng lượng. Tất cả chúng đều được trù liệu để 
dạy cho linh hồn ta một số bài học mà ta đã lựa chọn để học hỏi. 

Đôi khi những trải nghiệm có thể xảy ra đó không còn thích hợp cho sự 
phát triển của linh hồn và cần được tháo gỡ khỏi hào quang. Việc tháo 
gỡ này được tiến hành từ mức thứ tám của hào quang. Cứ như thể thầy 


chữa chiếu bản thân mình vượt ra khỏi kích thước của cuộc đời này, rồi 
với xuông bảy vâng bên dưới và chỉ đơn giản tháo gỡ các trải nghiệm 
có thê xảy ra đó, bằng cái mà tôi mệnh danh là Tâm Chăn Mức Thứ 
Tám. 


A. Tám Chắn Mức Thứ Tám 


Tám chắn mức thứ tám được sử dụng để tháo gỡ chấn thương từ cuộc 
đời này, chắn thương làm tắc nghẽn nghiêm trọng sự phát triển của con 
người hoặc chỉ đơn giản là không còn cần thiết nữa. Nghĩa là chấn 
thương đó không còn phục vụ mục đích dạy cho linh hồn một bài học 
nào đó mà cá thê đã dự định học hỏi. 

Chính ý thức cao cấp của bệnh nhân sẽ quyết định khi nào thì tắm chắn 
mức thứ tám là thích hợp, chứ không phải mức nhân cách. Phần lớn 
thời gian bệnh nhân sẽ không mảy may nhận thức điều đó nhưng đôi 
khi những ai đã nghe nói về tác động mạnh mẽ của tám chắn mức thứ 
tám thường đòi hỏi nó. Đòi hỏi này thường không có kết quả. Tắm chắn 
chỉ được các hướng đạo đưa cho thầy chữa vào lúc thích hợp. Việc 
nhắc một chán thương lâu ngày ra khỏi trường năng lượng của người 
nào đó có thể gây sốc nặng. Đôi khi cần có tắm chắn đề bảo vệ cá thể 
do chỗ được trải nghiệm một niềm tự do lớn hơn khi một chấn thương 
lâu ngày được lấy đi. Về căn bản, quá trình này bao gồm việc thầy chữa 
đặt tám chắn vào trong hào quang bệnh nhân, lôi cuốn hay thực sự dỗ 
dành một chấn thương cũ ra đi, bơm dày ánh sáng hồng của yêu 
thương vô điều kiện vào khoảng trống do chấn thương để lại và cô lập 
nó. Sau đó bệnh nhân có thời gian lành và quen dần với việc được cất 
bỏ cái gánh nặng mà họ mang theo đi khắp nơi trong nhiều năm (không 
dễ dàng như bạn có thể nghĩ đâu - tự do làm người ta sợ). Cuối cùng 
tám chắn biến đi khi người đó phát triển trải nghiệm tích cực thay vào 
chỗ đó. 

Tiến trình đặt tám chắn hết sức phức tạp và thường diễn ra sau khi làm 
sạch toàn bộ và sau khi tiến hành một số thao tác mẫu. Việc này không 
bao giờ do thầy chữa quyết định mà là do các hướng đạo gợi ý. Tắm 
chắn hiện ra như một "mảnh" ánh sáng dẹt màu xanh có đặc tính chống 
thắm cao và rất bền. Tắm chắn khớp với rìa dưới của luân xa ngay bên 
trên chán thương và ăn sâu vào trong rễ luân xa. Tay trái mở ra một lối 
để đặt tám chắn. Đề làm việc này, trường năng lượng của nó thám sâu 
vào thân thể tới rễ luân xa, trong khi tay phải từ từ đưa nó vào đúng 
chỗ. Động tác này được các hướng đạo giám sát. Tám chắn nhô ra khỏi 


ria dưới của luân xa và lan rộng xuống khắp vùng bị chán thương, hơi 
có góc cạnh với thân thể. Đầu dưới của nó để ngỏ để dành lối ra cho 
chân thương. 

Tay trái níu chặt láy tám chắn và không được di chuyên trong suốt quá 
trình đặt tám chắn cũng như quá trình đi ra của chán thương, bởi vì tay 
trái ngăn cách phần giải phẫu bên trên của trường hào quang với cái 
đang được thao tác lên và dùng làm lối vào để các hướng đạo giữ phần 
đó của trường tách biệt khỏi vùng mà chán thương khu trú. Cùng lúc ây, 
các hướng đạo riêng của bệnh nhân thường đưa bệnh nhân xuất thần 
ra khỏi thân để bảo vệ và dạy bảo họ. 

Một khi tám chắn được đặt xong, thầy chữa dùng tay phải của mình với 
xuống dưới tám chắn và bắt đầu liên lạc với ý thức năng lượng của 
chán thưong để dỗ dành nó rời khỏi nơi đó bằng cách làm cho nó nhớ 
lại liên kết của nó với Thượng Bé. Phương pháp chữa trị này, tiền hành 
từ một mức cao như vậy, rất khác với phương thức tháo gỡ tắc nghẽn 
của trường năng lượng từ những mức bên dưới. Bằng cách trực tiếp 
liên kết với ý thức năng lượng của chán thương đã sẵn sàng ra đi mà 
thầy chữa, bằng cách đặt tám chắn, cung cấp một phương thức cho 
chán thương ra đi. Chán thương ra đi với sự thuận tình của chính nó. 
Dùng sức ép dù nhiều dù ít cũng đều phá vỡ quá trình ấy và buộc thầy 
chữa phải bắt đầu lại mọi việc. Phương pháp này để cho toàn bộ chán 
thương ra đi. Trong chữa trị từ các vàng bên dưới của hào quang, nhiều 
khi các tắc nghẽn trong trường năng lượng là những dấu án của chán 
thương hơn là toàn bộ năng lượng của bản thân chán thương. Về một 
nghĩa nào đó trong mức cao của chữa trị, chấn thương được đối xử như 
thể nó có hiện hữu riêng, vì nó là một phần nguyên của ý thức năng 
lượng. Khi chán thương ra đi, tất cả những tác động của chán thương 
đó cũng ra đi theo nó và bệnh nhân hết phải đối phó với nó. Tám chắn 
cho phép sự hop nhất êm thắm của. biến đổi vào đời sống bệnh nhân và 
ngăn ngừa mọi rối loạn trong đời sống của họ, rối loạn mà chắc sẽ xảy 
ra nêu họ không được đặt tám chắn. Khi chán thương ra đi, các hướng 
đạo âu yếm cầm lấy nó và bơm đầy ánh sáng cho nó. Khi toàn bộ chắn 
thương đã ra đi, khu vực đó được "đốt" bằng ánh sáng trắng hoặc óng 
vàng và khoảng trống được bơm dày ánh sáng hồng của yêu thương vô 
điều kiện. Trường năng lượng mới màu hồng sau đó được tái liên kết 
với trường bao quanh nó, mọi thứ của nó vẫn khu trú dưới tắm chắn. 
Khu vực lối ra bỏ ngỏ ở nền tám chắn bấy giờ được bọc bằng một dáu 
niêm óng vàng lưu tại chỗ. Rồi thầy chữa cắt đứt liên kết giữa tay trái 
của mình với tắm chắn được giữ lại bên trong. Thầy chữa từ từ xuyên 


sâu năng lượng tay phải của mình vào vị trí của năng lượng tay trái. 
Việc này giải phóng cho tay trái bấy giờ sẽ được sử dụng để hợp nhất 
vùng mới được tái cấu trúc và được đặt tắm chắn với phân còn lại của 
trường hào quang bệnh nhân. Thầy chữa từ từ di chuyển tay trái đi qua 
phần trên của cơ thể hào quang mà tái liên kết các trường năng lượng. 
Sau khi đặt tắm chắn, thầy chữa tăng lực cho dòng năng lượng thẳng 
đứng chủ yếu của hào quang bằng cách cho chạy ánh sáng óng vàng 
rung động qua nó. Bệnh nhân từ từ nhập lại vào thân. Có thể việc này là 
tất cả những gì được tiến hành trong chữa trị. Có thể thầy chữa đi 
xuống để chữa trị lớp thứ sáu nhằm tăng cường sự thanh thản cho 
bệnh nhân hoặc có thể chỉ đơn giản kết thúc việc chữa trị với mức thứ 
bảy. 

Điều thử thách lớn nhất đối với tôi trong loại thao tác này là học cách chỉ 
đơn giản ngồi đó và dỗ dành chán thương để nó ra đi. Điều này khác xa 
việc xúc hoặc lôi hay gõ long nó ra bằng các rung động cao. Thật khó 
khăn mới lên được bên trên vàng thứ bảy và ở lại đó trong một trạng 
thái yên bình hoàn toàn và liên kết với Y chí Thượng Bé. Phải điều 
khiển việc thở sao cho hít vào, thở ra chậm, sâu và giữ tâm trí tập trung 
vào việc quy phục Ý Chí Siêu Phàm. Thầy chữa phải ngồi bên trong tia 
sáng siêu phàm đó. Nói cách khác, tôi phải ngồi với chắn thương, tiếp 
cận với năng lượng ý chí đó trong hi tôi ở trong trạng thái liên kết với Ý 
Chí Thượng Đề và chỉ nhắc nhở từng tế bào của chán thương đó và 
từng tế bào của thân thể rằng nó mang theo mình một tia sáng của 
Thượng Bé. Tôi nhắc nhở nó rằng nó là Thượng Bá, ánh sáng và tri 
thức và vì vậy nó tuôn chảy một cách không khoan nhượng cùng ý chí 
vũ trụ và làm thành một với ý chí vũ trụ. Đó không phải là việc dễ làm. 
Dạo mới bắt đầu, tôi thường có khuynh hướng khởi sự bằng cách lôi ra. 
Nếu tôi làm như vậy, điều đó có nghĩa là ý chí của tôi đã đi vào vùng ở 
gần, tức là tôi đã rơi vào một mức thấp. Điều đó sẽ đánh bật chính các 
hướng đạo ra khỏi người tôi và sẽ làm cho tôi rùng mình toàn thân. 
Hoặc là họ rời bỏ người tôi, coi như một tín hiệu hoặc là họ không chịu 
đựng nổi rung động "ý chí" mức thấp của tôi. Lúc bấy giờ chúng tôi phải 
làm lại mọi thứ từ đầu. 

Tám chắn mức thứ tám cân thiết khi bệnh nhân không chịu đựng nỗi 
tình trạng tự do của một chắn thương suốt đời được nhắc lên trong một 
buổi chữa trị, cứ như thể họ phải bơm đầy khoảng trống đó bằng một 
trải nghiệm tiêu cực khác. Một hôm tôi đã sửng sốt khi chứng kiến một 
chuyện như thế. 


Sau khi hoàn thành chữa trị, khi bệnh nhân đang di giày thì toàn bộ 
trường năng lượng óng vàng đã tái cấu trúc này bỗng rơi vào tình trạng 
lệch lạc trước mắt tôi. Tôi ngạc nhiên nghĩ bụng: "Bằng cách nào mà 
bạn làm việc đó nhanh thế?” Tôi muốn đặt lại anh ta lên bàn ngay, 
nhưng nhận ra rằng. làm như vậy không đúng, rằng có cái gì hơn thế đã 
dính líu vào đây. Về sau Emmanuel, một thầy dạy tâm linh được dẫn 
kênh qua bạn tôi là Pat (Rodegast) De Vitalis nói rằng lúc bấy giờ bệnh 
nhân biết anh ta thực sự không thể chấp nhận cái anh ta nói là mình 
muốn, rằng anh ta không sản sàng đương đầu với một số khía cạnh của 
đời mình có liên quan đến việc chữa trị. Điều đó có nghĩa là đối chiếu 
bản thân với những hậu quả gây cho anh nhiều đau đớn, anh đã không 
muốn làm. 

Chẳng bao lâu sau trải nghiệm này tôi đã học cách đặt tám chắn. Tôi 
cũng nhận ra rằng tôi không thể đề xuất việc chữa trị tiếp cho bệnh 
nhân này bởi vì việc đó sẽ đem bản thân anh ta ra đối chiếu với quyết 
định tiêu cực của anh và có thể làm cho mọi việc xấu thêm. Tôi chỉ có 
thể chờ cho anh tới đúng vị trí trong bản thân, nơi anh đã quyết định 
đương đầu với những hậu quả ở xa bên ngoài trong đời mình. Sau đó 
có thể là anh ta quyết định tới chữa trị và chúng tôi có thể đặt tắm chắn 
vào cho anh, đến mức anh có thể được bảo vệ do chỗ được nhắc gánh 
nặng đi trong khi bên trong anh liền sẹo. Sau đó tám chắn sẽ biến đi và 
dần dần anh ta sẽ có đủ khả năng trải nghiệm niềm tự do được tăng 
thêm. 

Một ví dụ lý thú về chữa trị bằng cách đặt tám chắn được trình bày ở 
Hình 22-21. Bệnh nhân mà tôi sẽ gọi là Betty, là một nhà kinh doanh nữ. 
Chị là một bệnh nhân tới điều trị tây y. Mẹ chị mát năm chị mới lên ba. 
Vào thời gian chị bắt đầu tới điều trị tây y chỗ tôi cách đó một vài năm, 
chị không hình dung được mẹ đẻ của mình như thế nào và không thể 
nhớ lại được là đã từng nhìn thấy một bức tranh về bà. Suốt quá trình 
điều trị, chị đã có được những bức tranh về mẹ mình và bắt đầu tái liên 
kết cũng như quan hệ với bà. Điều này giúp chị phát triển thêm lòng tự 
trọng bởi vì mẹ đẻ của chị giờ đây đã trở thành một thực tại đối với chị. 
Trước đây chị không khi nào có thể chấp nhận mẹ kế. Quá trình nói trên 
cũng giúp chị cải thiện quan hệ với mẹ kế của mình. Chị đau nhiều ở 
ngực khi nghĩ đến việc mát mẹ ruột. 

Sau vài ba năm chữa tây y, một hôm chị hỏi tôi tại sao tôi chưa lần nào 
chữa trị cho chị. Tôi nói sở dĩ như vậy là vì chị rất khỏe mạnh. Nhưng 
đúng vào lúc đó các hướng đạo nhắc nhở tôi sử dụng "tắm chắn mới 
mà tôi vừa học được cách đặt vào". Buổi sau đó là một buổi chữa trị. 


Sau khi đi qua việc thanh nạp bình thường và thủ tục tinh khiết hóa, 
kiểm tra mức màu của chị, chỗ này không cần phải thao tác gì, các 
hướng đạo tiến hành đặt tắm chắn và tháo gỡ chán thương về việc mát 
mẹ lúc còn bé. Tôi hết sức xúc động khi nhìn thấy mẹ chị hiện ra dưới 
hình thái linh hồn, được các hướng đạo riêng của bà khích lệ. Thay vì 
một nhóm hướng đạo nhận và chiếu sáng chất năng lượng - ý thức của 
chán thương, tôi nhìn thấy mẹ chị nhận nó với thái độ yêu thương (xem 
hình 22-21), Trong khi đó, các hướng đạo của bệnh nhân đã kéo chị 
xuất thần ra khỏi thân để bảo vệ và dạy bảo chị. Trong bước tiếp theo 
của quá trình đặt tám chắn, các hướng đạo "bơm dày khoảng trống của 
chắn thương bằng ánh sáng hồng của yêu thương”. Sau đó tiếp tục 
chữa trị bằng cách dùng ánh sáng óng vàng đóng kín đáy của tám chắn, 
như được trình bày ở Hình 22-22. Rồi chúng tôi tái liên kết khu vực tắm 
chắn với nửa trên và nửa dưới của trường hào quang. Sau đó chúng tôi 
tăng cường dòng năng lượng thẳng đứng chủ yếu trong thân thể. Vào 
lúc hoàn tất việc này thì chấn thương mà bà mẹ đang cầm trong tay 
chuyền thành ánh sáng trắng. 


B. Chữa trị ở mức thứ chín của hào quang 


Tôi biết rất ít về thủ tục này. Khi tôi theo dõi các hướng đạo thao tác từ 
mức này, nó hiện ra với tôi như thể họ chỉ đơn giản tháo gỡ toàn bộ một 
bên các cơ thể năng lượng của một người (cùng với tất cả các trường) 
và đặt vào dây một bộ mới. Tất cả cái này hiện ra trước mắt tôi như là 
ánh sáng kết tinh. Thủ tục này, khi được tiến hành, có hiệu quả chữa trị 
bệnh nhân rất nhanh. Theo ước đoán của tôi thì nó phải thực hiện bằng 
sự tái hóa thân vào vùng thân thể mà không cần phải trải qua các trải 
nghiệm sinh đẻ/tuổi thơ dé sắp đặt các nhiệm vụ cuộc đời. Tôi đã được 
chứng kiến điều này một vài lần. 

Các nhóm hướng đạo 

Đôi khi tôi thấy hiện ra những nhóm hướng đạo khác nhau thao tác trên 
các mức khác nhau và vào lúc khác dường như có cùng các hướng đạo 


áy tại những mức khác nhau. Các nhóm hướng đạo thao tác tại những 
mức khác nhau dường như có những đặc tính khác nhau. 


teg uạq ưequ tuậq ena o2 gnb 
òu gq ga reyd trạq mey} penx equ quận 'ưequ uquəq 3 oga Suo 
quex ngu ugut ue} Aey} oyo tup) nyy dol ugyo we? $G :[Z-Zc YUH 


ure) nt) 27A ugya we, ur BUOG :ZZ-cc YUH 


\ 
ñ 
i 
1! 
a OER E 9 7 C tụ 
bi 
Bà 
l. 
` Y N 


S. Q s 
Suo Fuga ñugms yug wu neq 


Các hướng đạo thao tác ở mức tinh tú có liên quan chủ yếu với những 
ván đề của tim và yêu thương. Họ hay khuyên giải, yêu thương rất mực, 
chăm sóc tận tình và ăn nói đầy thi vị, họ dạy chúng tôi học hỏi để yêu 
thương lẫn nhau cho dù khi chúng tôi có thiếu sót, v.v. Theo tôi, các 
hướng đạo ketheric và etheric mẫu có vẻ rất nghiêm túc, cực kỳ hoạt 
bát và "cứ muốn làm việc nữa". Họ có liên quan với mẫu hoàn chỉnh và 
thường chữa trị có hiệu quả. Họ không hiện ra có nhiều cảm nghĩ nhưng 
đồng thời lại rất giỏi chịu đựng và chấp nhận. Họ hướng dẫn giỏi hơn. 
Các hướng đạo đặt tám chắn mức thứ tám cho ta cảm giác là có tinh 
thần chấp nhận khoáng đạt và lòng kiên nhẫn vô hạn kèm theo yêu 
thương. Các hướng đạo mức thứ chín thì tôi rất khó nhận ra nhưng 
dường như họ hơi phi nhân tín (impersonal - ND). 


Khuôn khổ buỗi chữa trị 


Coi như để giúp các thầy chữa mới, tôi sẽ một lần nữa, liệt kê ngắn gọn 
khuôn khổ buổi chữa trị. Sau đây là bảng phân tích một buổi chữa trị, nó 
sẽ giúp cho bạn phân tích là bạn cần thực hành ở đâu và bạn cần tiến 
hành thao tác phát triển cá nhân của riêng mình ở đâu. 

1. Trước khi có người vào, bạn hãy liên kết bản thân với ánh sáng, khai 
mở các luân xa của mình bằng cách sử dụng các phương pháp đã dạy 
trong phân ' 'Dẫn kênh để chữa trị" của cuốn sách này. 

2. Hãy lắng nghe vì sao họ đến chỗ bạn. Vì sao họ được đặt biệt hướng 
dẫn đến chỗ bạn? Phải đưa cho họ cái gì? Hãy khai mở kho kiến thức 
bên trong của bạn. 

3. Hãy giải thích điều bạn làm. 

4. Hãy phân tích dòng chảy năng lượng trong hệ thống của họ. Những 
tắc nghẽn chính là gì? Họ sử dụng năng lượng của họ như thế nào? Họ 
hướng trệch nó như thế nào? Hậu quả của việc họ hướng trệch lâu 
ngày là gì? Phòng vệ chủ yếu của họ là gì? (Xem các Chương 9, 10 và 
12). 

5. Do các luân xa bằng con lắc. Ghi chép (xem Chương 10). 

6. Hãy hài hòa và liên kết bản thân với ánh sáng; hãy đưa ra một khẳng 
định; liên kết và cân bằng trường năng lượng của bạn với trường của 
họ. Hãy nhận thức về các hướng đạo của mình, néu bạn chưa làm điều 
đó. Thường kỳ qua suốt buổi chữa, bạn phải tái liên kết và cân bằng hệ 
thống năng lượng của bạn với ánh sáng, các hướng đạo của bạn và hệ 
thống của họ. 


7. Hãy thuyết minh các kết quả đọc luân xa trong khi cho chạy năng 
lượng qua các điểm phản chiếu đám rối thái dương ở bàn chân: Hãy 
phát hiện sự cân bằng lý trí, ý chí và xúc cảm; trung tâm hoặc những 
trung tâm chủ yếu bị bít; trung tâm hoặc những trung tâm khai mở qua 
đó họ có thể hoạt động để đối phó với các vấn đề và để khai mở các 
luân xa bị bít. Hãy tìm ra những lối thoát chủ yếu. Hãy đọc, về phương 
diện tâm linh, bất cứ thông tin nào mà bạn bắt được. Nguyên nhân khởi 
đầu của bệnh tật là gì? Những đặc tính của bản ngã cao cấp mà bạn 
cần lưu ý họ nhằm giúp họ tự chữa trị? (Xem các Chương 9, 10 và 12). 
8. Hãy thanh nạp luân xa của các cơ thể hào quang bên dưới trong khi 
chụp quét các hệ thống của thân thể. Nếu là người mới nhập môn, bạn 
hãy nhảy sang bước 16. Sau khi thực hành thêm, hãy thêm bước 9 néu 
cần, các bước 10 và 11. Sau khi bạn cảm nhận được các vàng thứ năm, 
thứ sáu và thứ bảy của trường hào quang, bạn có thể thực hiện các 
bước 12, 13, 14 và 15. 

9. Làm sạch cột sống. 

10. Thao tác trực tiếp lên những nơi bạn đã nêu ra. Hãy chọn trong các 
phương pháp khác nhau mà bạn biết. Trong khi làm như vậy, hãy quan 
sát trạng thái cảm xúc của họ. Họ có dẫn năng lượng hoặc tắc nghẽn 
vào bằng xúc cảm không? Hãy ngòi lại với họ. Cùng họ đi vào các tắc 
nghẽn. Hãy để cho các hướng đạo của bạn giúp bạn trong những khu 
vực bệnh hoạn đặc biệt. Hãy lắng nghe. 

11. Làm sạch những tắc nghẽn đặc biệt trong các cơ thể năng lượng 
bên dưới. 

12. Nếu bạn biết cách làm thì đây là lúc diễn ra các thao tác etheric 
hoặc ketheric mẫu. 

13. Hãy đi tới mức thượng giới (thứ sáu) hãy trực tiếp gửi ánh sáng 
trắng vào trong vùng não trung tâm. Nâng cao các rung động của bạn 
bằng cách rung động tuyến yên của bạn. Khi rung động của họ đạt tới 
các rung động của bạn thì hãy đi lên mức tiếp theo và lặp lại. Làm như 
vậy cho đến khi vùng não trung tâm sáng lên. 

14. Tại điểm này, nếu bạn chưa làm như vậy thì bạn có thể nhìn thấy 
các hướng đạo của họ, các thiên sứ, các cảnh hiện hình hoặc đưa các 
thông điệp trực tiếp cho họ. Hãy nhẹ nhàng ngừng liên kết và kết thúc 
việc khai mở. 

15. Trong tư thế ở phía đầu bàn, bạn hãy thử tạo ra một dòng rung động 
lên xuống nhẹ nhàng xuất phát từ não thất ba qua cột sống bằng cách 
sử dụng bàn tay kép. 


16. Tại điểm này, có thể bạn muốn chải bên ngoài cơ thể thượng giới và 
cơ thê tinh tú (đặc biệt nếu họ bị suy nhược hoặc bị kìm nén). 

17. Nâng cao và tăng lực cho vỏ trứng hoặc quả cầu hào quang. 

18. Hãy di chuyển sang bên phải bệnh nhân tái tiếp cận vàng thứ bảy; 
hãy tưởng thưởng bệnh nhân của bạn, tưởng thưởng khả năng tự chữa 
trị của họ. 

19. Hãy nhẹ nhàng ngừng liên kết, kết thúc các khai mở và chuyển dịch 
ra xa bệnh nhân. Hãy dành cho bản thân bạn vài ba phút để hoàn toàn 
nhập lại vào thân và vào trong bình diện trái đất. Hãy để cho năng lượng 
chữa trị tuôn chảy qua bạn. Hãy tưởng thưởng bản thân; khẳng định 
con người thực của bạn và công việc của bạn. 

20. Nếu bệnh nhân đã xuất thần và cần giúp họ nhập lại thân thì bạn 
hãy nhẹ nhàng kéo họ về bằng cách cọ lên chân họ hay hút năng lượng 
về phía bạn. 

21. Sau mỗi buổi chữa, hãy nhắc nhở bệnh nhân uống một cốc to đầy 
tràn nước mát và bạn cũng thế 


Phân tích buôi chữa trị 


1. Cái gì đã xảy ra theo thứ tự thời gian? Từng bước chữa trị đã tiền 
triển như thế nào? Bước nào dễ? Bạn gặp rác rôi với bước nào? 

2. Hãy trả lời mục 4 của Khuôn khổ buổi chữa trị. 

3. Hãy trả lời mục 7 của Khuôn khổ buói chữa trị. 

4. Các quá trình bên trong của thầy chữa và bệnh nhân là gì? Bạn có 
quên tập trung và có thể là phí phạm năng lượng vào nơi không cần 
thiết không? Sự thể như thế nào? Hãy liên hệ điều này với các cấu trúc 
đặc tính của thầy chữa và của bệnh nhân. 

5. Việc nào được hoàn thành trong chữa tri? Bạn có vươn tới được ánh 
sáng bên trong của bệnh nhân không? Bản chất những đặc tính của 
bản ngã cao cấp của bệnh nhân là gì? Bạn đã hỗ trợ và đưa bệnh nhân 
xuất thần như thế nào? 

6. Dựa vào cơ sở điều trên đây, bạn cần tiến hành thao tác cá nhân 
nào? 

7. Hãy vẽ ra một bức tranh về dòng chảy năng lượng trước và sau chữa 
trị. 

8. Nguyên nhân khởi đầu của bệnh tật là gì? Bạn xử lý nó ra sao? 

9. Dựa vào cơ sở điều trên đây, bạn sẽ tập trung vào thao tác chữa trị 
nào trong thời gian tới? Tiên lượng của bạn? Hướng dẫn của bạn về 
tiên lượng này? 


Điểm lại Chương 22 


1. Việc đầu tiên thầy chữa làm trước khi bắt đầu chữa trị là gì? 

2. Cho chạy năng lượng có nghĩa như thế nào? Bằng cách thanh nạp 
cơ thể? 

3. Thanh nạp tién hành như thế nào? 

4. Khi cho chạy năng lượng đề thanh nạp, thầy chữa có điều khiển một 
cách hữu thức màu sắc của ánh sáng không? Tại sao hoặc tại sao 
không? 

5. Nếu luân xa 1 của thầy chữa bị bít ở các mức bên dưới của trường 
năng lượng thì thầy chữa có sử dụng được màu đỏ một cách hữu hiệu 
trong chữa trị không? Tại sao hoặc tại sao không? 

6. Cho một bệnh nhân tim, hãy mô tả phương hướng thanh nạp. Tại sao 
lại làm theo cách đó? 

7. Hãy mô tả quá trình làm sạch cột sống. 

8. Điểm khác nhau giữa cho chạy năng lượng bằng một tay, hai tay 
riêng rẽ hay hai tay cạnh nhau? 

9. Cho chữa trị mức thứ năm, điều gì xảy ra nếu bạn không theo hướng 
dẫn và chuyên dịch tay mình trước khi các hướng đạo làm xong công 
việc. 

10. Hãy nói lên ba cách mà một người có thể làm rách vàng thứ bảy 
(Tham khảo thêm Chương 15). 

11. Nếu có chỗ rách trong hào quang trên toàn bộ trường thì cần phải 
khâu lại những vàng nào? 

12. Chỗ rò năng lượng có hết không, nếu như bạn không thể vươn tới 
và khâu vàng thứ bảy khi nó bị rách? 

13. Thanh nạp có sửa chữa được trường hào quang bị rách không? 

14. Tại sao bệnh nhân lại xuất thần khi thao tác vàng thứ bảy? 

15. Trong chữa trị bằng ánh sáng trắng, người ta tập trung năng lượng 
và ý thức của mình như thế nào? Bạn tập trung chú ý vào đâu? Bạn 
chụp quét như thế nào? 

16. Hãy mô tả việc chữa trị ở từng mức của trường hào quang. 

17. Tắm chắn mức thứ tám là gì? Nó dùng để làm gì? Ai là người quyết 
định phải dùng nó? 

18. Hãy mô tả thủ tục kết thúc một buổi chữa trị nó để cho bạn, về 
phương diện tâm lý, tác xa ra khỏi bệnh nhân cho đến khi bạn muốn tái 
tiếp cận? 


19. Điểm khác nhau giữa dẫn kênh để chữa trị và dẫn kênh để nhận 
thông tin? 


Đề làm động não 


20. Ai tiến hành chữa trị? 


I - CHƯƠNG 23. ` 
CHỮA TRỊ BẰNG MÀU SẮC VÀ ÂM THANH 


Chữa trị bằng ánh sáng màu, điều biến màu 


Sẽ có nhiều khi thầy chữa cần giữ lại một màu nào đó được dẫn kênh 
cho mình. Giữ lại màu cũng có nghĩa là giữ cho trường năng lượng của 
bạn nằm trong một dãy tần số nào đó, một việc mà bạn thực sự phải 
tiến hành trong suốt quá trình chữa trị. Bạn cần phải đủ nhạy cảm để 
giữ mức năng lượng của bạn ở dãy cần thiết tại bất cứ thời điểm nào 
được bệnh nhân đề ra. Một số ví dụ của việc giữ một màu nào đó đã 
được trình bày ở các Chương trước nói về chữa trị etheric mẫu, 
ketheric mẫu (giữ màu óng vàng), chữa trị mức thứ sáu trong đó bạn đi 
lên då đi vào các tần số thượng giới, làm sạch cột sống và nạp luân xa 
trong đó bạn giữ lại màu đặc biệt của luân xa cho đến khi nó được nạp 
năng lượng. Vào những thời điểm khác, có thể bạn được các hướng 
đạo đề nghị rót một ánh sáng có màu nào đó vào cho bệnh nhân bắt kê 
lúc nào và chỗ nào cần thiết. Vào những lúc này, bạn phải học cách hiện 
diện bên trong một màu đặc biệt và giữ vững nó. 

Trong Chương trước tôi đã nói rằng việc học cách sản sinh ra một màu 
do mình chọn để dùng chữa trị đòi hỏi phải thực hành nhiều. Với các 
sinh viên mới, điều rất quan trọng là thực hành điều biến màu trước khi 
cố gắng điều khiển màu đang đi vào thân thể mình. Tiến hành thanh nạp 
tối đa mà không điều khiển màu. Tuy nhiên, về sau trong chữa trị, có thể 
các hướng đạo muốn bạn "ngồi vào bên trong" hoặc giữ vững một màu 
nào đó mà họ muốn sử dụng. Điều này có nghĩa là nêu bạn không học 
điều khiển màu sắc thì có thể bạn sẽ gây nhiễu cho màu đang được gửi 
qua bạn bằng cách thay đổi trường năng lượng của mình một cách vô 
thức. Như vậy là bạn cần phải có khả năng giữ vững trường năng lượng 
của mình trong một màu riêng. 

Dolores Krieger trong cuốn sách của bà nhan đề Tiếp Xúc Liệu Pháp 
đưa ra một số bài tập điều biến màu. Nhất thiết bạn phải học hỏi cái tựa 
như là "hiện diện bên trong" một màu nào đó. Đây không phải là vấn đề 
nghĩ màu như trong mường tượng. Nếu bạn nghĩ đỏ, bạn sẽ tạo ra 
vàng. Nếu bạn nghĩ lục, bạn sẽ tạo ra vàng. Nếu bạn nghĩ xanh, bạn sẽ 
tạo ra vàng. Các thầy chữa gọi đó là "làm cái đó bên trong màu vàng", 
bởi vì khi bạn nghĩ thì bạn tạo ra màu vàng. Nhiều người mới nhập môn 
làm cái đó bên trong màu vàng. Như vậy, để tạo ra màu xanh, bạn phải 


hiện diện" bên trong màu xanh, dù cho việc ấy có ý nghĩa như thế nào 
đôi với bạn. Do đó bạn cân phải thực nghiệm cho bản thân cái tựa như 
là hiện diện bên trong một trạng thái của màu xanh. 


Các bài tập điều khiển màu sắc bạn gửi đi 


Bạn cảm thấy thế nào khi mặc áo quần màu xanh hoặc ngồi trong ánh 
sáng màu xanh từ một khung cửa só nhà thờ? Màu xanh có ý nghĩa gì 
đối với bạn? 

Một lần nữa, bạn lại phải dùng đến giác quan mà bạn quen sử dụng hơn 
cả. Bạn có tiếp cận được thông tin một cách dễ dàng bằng nhìn thấy, 
nghe thấy hoặc cảm thấy không? Màu xanh, âm thanh hay cảm giác 
giông cái gì? Hãy lầy một trong những tỉnh thể thủy tinh có pha chì mà 
bạn có thể treo ở cửa só. Hãy đặt các ngón tay lên từng màu cầu vồng 
mà nó tạo ra. Mỗi màu cho ta cảm giác như thế nào? Hãy lây máy cái 
dĩa thủy tinh màu hay tám plastic màu sáng súa và để chúng ra ánh 
nắng. Bạn hãy khảo sát tỉ mỉ mối liên hệ của bạn với từng màu. Hãy lấy 
các mảnh giấy hay nguyên liệu có màu cùng cỡ. 

Xếp lẫn chúng thành một đống. Nhắm mắt lại và nhặt ra hai mảnh trong 
số đó. Hai mắt vẫn nhắm, hãy khảo sát tỉ mỉ mối liên hệ của bạn với 
màu ấy. Nó cho bạn cảm giác như thế nào? Bạn có thích màu ấy 
không? Hay không thích? Nó có gây nên cảm giác nào đó ở bạn không? 
Nó tiếp sinh lực hay làm mát sinh lực của bạn? Nó làm cho bạn cảm 
thấy bình tĩnh hay bực bội? Hãy đặt nó vào các phần khác nhau của 
thân thể bạn. Bạn có thích mặc màu ấy không? Sau đó, mắt vẫn nhắm, 
bạn hãy quyết định là bạn thích nhất màu nào. Nếu bạn muốn, bạn có 
thể đoán màu đó là màu gì, rồi mở mắt ra, bạn sẽ ngạc nhiên là bây giờ 
có biết bao thông tin về mối liên hệ của bạn với từng màu. Bạn sẽ thấy 
rằng bạn mang định kiến về việc mỗi màu được "giả định" hoạt động 
nhưng lại không hoạt động. 

Hãy tìm một người bạn, cầm hai tay họ và hai người thay phiên chạy 
năng lượng cho nhau trong một màu nào đó. Hãy nhìn xem bạn mình 
nói được là màu gì. Thực hành, thực hành, thực hành. Nhớ rằng để cho 
chạy màu đỏ, bạn phải có luân xa 1 của mình thông suốt. Để chạy màu 
vàng cam, phải có luân xa 2 thông suốt, v.v. Bạn phải thanh lọc các luân 
xa của mình trước khi tiến hành những bài tập này. Các bài tập để thanh 
lọc luân xa được nêu trong Chương 21. 


Ý nghĩa của màu trong hào quang 


Nhiều người đến với tôi và hỏi: "Hào quang tôi màu gì?” Và sau đó lại 
hỏi: “Màu đó có ý nghĩa ra sao?" Nhiều người xin "đọc hào quang" trong 
đó người đọc sẽ bảo hào quang của họ có màu này màu nọ và có ý 
nghĩa thế này thế kia. Như bạn có thể thấy trong cuốn sách này, tôi 
thường không làm như vậy. Nếu có ai hỏi hào quang họ màu gì thì tôi 
thường nói: "Ở vàng nào?” hoặc sẽ chỉ đơn giản đọc những màu trội tại 
các mức không được cấu trúc và bảo điều gì đó như "Chủ yếu là xanh 
với một ít vàng và tía". 
HÌNH 23-1 
Ý NGHĨA MÀU SẮC 
Ở MỨC LINH HÒN-NHIỆM VỤ 

Màu Dùng để 
Đỏ Đam mê, cảm nghĩ mạnh mẽ 

Yêu thương khi trộn với màu hồng 

Đỏ tươi: Cơn giận đang hoạt động 

Đỏ thẫm: Cơn giận ứ trệ 


Vàng cam ngả đỏ: Đam mê tình dục 


Vàng Tham vọng 
cam 


Vàng Khả năng hiểu biết 

Lục Chữa trị, thầy chữa, nhà giáo dục 

Xanh Thầy giáo, sự nhạy cảm 

Tím Liên kết sâu sắc với thần linh 

Chàm Chuyển dịch tới mối liên kết sâu sắc với thần linh 


Tím Thần linh 
nhạt 


Trắng Chân lý 


Óng Liên kết với Thượng Đề. Trong việc phục vụ nhân loại, yêu 
vàng thương như thân thánh 


Bạc Giao lưu 


Đen Thiếu ánh sáng, hoặc quên lãng hoàn toàn, hoài bão bị ngăn 
trở (ung thư) 


Nhung Tựa các lỗ đen trong không gian, ô cửa dẫn tối các thực tại 
đen khác 


Nâu Đi vào nhiệm vụ của mình 


Đồng nghiệp của tôi, Pat (Rodegast) de Vitalis, người dẫn kênh cho một 
hướng đạo tên là Emmanuel, đọc các màu ở mức "linh hồn" Emmanuel 
chỉ đơn giản chỉ chi chị ấy "hào quang" của người ở mức linh hồn vì nó 
liên kết với nhiệm vụ trong cả cuộc đời này. Những màu ấy có ý nghĩa 
đặc biệt đối với Pat và là cách chị giải thích điều chị nhìn thấy. Danh 
mục ý nghĩa các màu sắc của chị được nêu ở Hình 23-1. Nhớ rằng để 
sử dụng danh mục này nhằm giải thích điều bạn nhìn thấy, bạn phải 
nhìn vào cùng một mức mà Pat đang hiện hữu trong đó. 

Để đọc các màu ở mức linh hồn, hãy thanh lọc tâm trí của bạn qua thiền 
định sâu và sau đó yêu cầu được cung cấp các màu của mức linh hồn. 
Sau một số lần thực hành, những màu này sẽ hiện ra trên màn hình tâm 
trí của bạn. Có thể bạn cũng thấy các hình thái hoặc hình ảnh mang 
những màu này mà bạn mô tả được cho các bệnh nhân của mình nhằm 
giúp họ hiểu ý nghĩa của các màu đó. Nếu bạn thấy màu đỏ, điều đó có 
nghĩa là sự tức giận hay các cảm nghĩ mạnh mẽ. Khi trộn với màu hồng, 
điều đó có nghĩa là yêu thương. Màu đỏ rực có nghĩa là cơn giận được 
kìm nén, da cam ngả đỏ bao hàm đam mê tình dục. Khi có màu vàng 
cam, người đó đang nuôi tham vọng. Màu vàng có liên quan đến khả 
năng hiểu biết. 

Người có nhiều màu lục thì có nhiều năng lượng chữa trị và giáo dục. 
Xanh là màu của nhà giáo và của tính nhạy cảm. Khi ở mức linh hồn có 


màu tía thì người đó có liên kết sâu sắc với thần linh, trong khi màu 
chàm có nghĩa đang chuyên dịch tới một liên kết sâu sắc với thần linh. 
Màu tím nhạt có liên quan đến thần linh và màu trắng có liên quan đến 
chân lý. 

Màu óng vàng là liên kết với Thượng Đề và với việc phục vụ nhân loại 
bằng tình yêu thương như thần thánh. Khi một người có màu ánh bạc 
trong mức linh hồn, điều đó có nghĩa là họ liên kết với những năng khiếu 
truyền đạt hoặc có khả năng truyền đạt tốt. Màu nhung đen tựa như 
những lỗ trống trong không gian là những ô cửa dẫn tới các thực khác. 
Màu nâu thẫm có nghĩa là đang đi vào nhiệm vụ của mình. Màu đen là 
thiếu ánh sáng hay là quên lãng hoàn toàn, nó sẽ dẫn đến ung thư và 
hiện ra ở mức linh hồn như là một hoài bão bị ngăn trở. 


Màu sắc trong một buổi chữa trị 
Tất cả các màu của cầu vồng đều được sử dụng trong chữa trị. Mỗi 
màu có tác động riêng trong từng hào quang. Tất nhiên mỗi màu có thể 
được dùng đề nạp cho luân xa nào chuyển hóa màu đó. 
~ HÌNH23-2 _ 
MAU SẮC SỬ DUNG TRONG CHỮA TRI 
Màu Dùng để 


Đỏ Nạp trường năng lượng, đốt cháy ung thư, sưởi ám các vùng 
giá lạnh 


Vàng Nạp trường năng lượng, tăng cường sức mạnh tình dục, tăng 
cam cường miên dịch 


Vàng Nạp luân xa 2, thanh lọc đầu óc tăm tối 


Lục Nap luân xa 4, giữ cân bằng chữa trị nói chung, nạp trường 
năng lượng 


Xanh Làm mát, làm dịu, tái cấu trúc mức etheric, đặt tám chắn 


Tím Liên kết với thần linh 
Chàm Khai mở con mắt thứ ba, thanh lọc đầu óc 


Tím Tẩy trường năng lượng 
nhạt 


Trắng Nạp trường năng lượng, mang lại yên bình và an ủi, láy bỏ ưu 
phiên 


Óng Tái cấu trúc vàng thứ bảy, tăng lực cho trường, nạp trường 
vàng 


Ánh Tầy mạnh trường năng lượng (màu ánh bạc trắng sửa được 
bạc dùng đề nạp lớp thứ sáu) 


Nhung Đưa bệnh nhân vào trạng thái khoan hòa, tĩnh lặng và yên bình 
đen cùng với Thượng Đề 


Xanh Lấy bỏ ưu phiền khi thao tác sâu vào các mô và thao tác ở các 
ngã tê bào xương, giúp mở rộng trường năng lượng của bệnh nhân 
tía nhằm liên kêt với nhiệm vụ của họ. 


Màu đỏ sử dụng cho trường, đốt cháy ung thư và suởi ám các vùng giá 
lạnh. Màu vàng cam nạp cho trường, tăng cường sức mạnh tình dục và 
miễn dịch. Màu vàng dùng để thanh lọc đầu óc tăm tối và giúp cho trí 
tuệ tuyến tính hoạt động tốt. Màu lục được sử dụng với tác động làm 
cân bằng chung và chữa trị mọi thứ. Màu xanh làm mát và làm dịu; nó 
cũng được dùng để tái cấu trúc trường etheric và trong việc đặt tán 
chắn. Màu tía giúp cho bệnh nhân liên kết với thần linh của mình, trong 
khi màu chàm khai mở con mắt thứ ba và tăng cường mường tượng 
cũng như thanh lọc đầu óc. Màu trắng được dùng để nạp cho trường, 
mang lại yên bình và an ủi cũng như láy bỏ ưu phiền. Màu óng vàng đủ 
để tái cấu trúc vàng thứ bảy, tăng lực và nạp trường hào quang. Màu 
nhung đen đưa bệnh nhân vào trạng thái khoan hòa, tính lặng và yên 
bình cùng với Thượng Đế; nó có tác dụng tốt trong việc tái cấu trúc 
xương bị vỡ vụn do ung thư hoặc do chán thương. Màu xanh ngả tía láy 
bỏ ưu phiền khi thao tác sâu vào các mô và thao tác vào các tế bào 


xương; nó cũng giúp mở rộng trường năng lượng của bệnh nhân nhằm 
liên kết với nhiệm vụ của họ. 

Nói chung, tôi không điều khiển màu sắc đi vào qua người tôi khi tiến 
hành chữa trị, nhưng tôi có khả năng chịu đựng màu sắc đi vào qua 
người tôi. Trong vài dịp hiếm hoi, tôi chủ tâm gửi đi một màu nào đó. 
Bảng 23-2 cho thấy các màu được dùng trong chữa trị và được các 
hướng đạo sử dụng vào mục đích gì, theo như tôi đã nhìn thấy. Việc 
nạp từng luân xa được tiến hành bằng cách cho chạy màu của luân xa 
đó vào trong trường năng lượng tại bất cứ mức nào mà bạn đang thao 
tác. Nhìn chung trong xã hội này, do chỗ chúng ta đã khá tâm thần, 
thường hay dùng phép phân tích và hiểu biết rộng, cho nên màu vàng 
không được dùng máy trong chữa trị. 

Màu tím nhạt và màu ánh bạc được các hướng đạo của tôi sử dụng 
theo một kiểu hơi khác biệt với những kỹ thuật chữa trị đã nêu trong 
cuốn sách này. Khi tôi quan sát thấy các vi sinh vật trong trường hào 
quang cần được loại bỏ thì các hướng đạo trước tiên dùng màu tím 
nhạt, rồi đến màu ánh bạc để hát chúng ra ngoài. Lúc đầu, họ gửi ánh 
sáng tím nhạt qua làm cho vi sinh vật rung động với tốc độ cao và rõ 
ràng là đánh cho chúng long ra. Nếu ánh sáng này không thanh toán 
được tất cả vi sinh vật thì các hướng đạo sẽ tăng cường độ và tần số rồi 
đi lên màu ánh bạc. Luồng ánh sáng mạnh mẽ này dường như phá vỡ 
mối liên kết của vi sinh vật với không gian của chúng. Sau đó, các 
hướng đạo đảo ngược hướng đi của dòng chảy năng lượng qua người 
tôi và hút trở ra tất cả màu tím nhạt lẫn màu ánh bạc, dùng ánh sáng giữ 
láy các vi sinh vật. Cách làm này phần nào giống như tạo chân không 
bằng ánh sáng. Trong một trường hợp đặc biệt tôi làm sạch máu cho 
một bệnh nhân nữ bị bệnh bạch cầu, chị ta nhận được kết quả thử máu 
đầu tiên vào ngày hôm sau cho thấy máu đã "sạch". Đó là trường hợp 
duy nhất mà tôi có được kết quả lâm sàng đề kiểm tra cách làm này. 

Tại một thời điểm tôi bắt đầu thử nghiệm tác động của ánh sáng xanh 
ngả tía cùng với một đồng nghiệp. Chúng tôi tổ chức các buổi trao đổi 
(Santa Barbara, California), thao tác sâu vào các mô của tôi và dự các 
buổi lên lớp của tôi. Khi anh thao tác trên người tôi, chúng tôi thử 
nghiệm phối hợp việc điều khiển màu với thao tác sâu vào các mô. Khi 
anh có khả năng duy trì một ngọn lửa màu xanh ngả tía phát ra từ các 
đầu ngón tay anh thì anh có thể đi rất sâu vào các mô cơ của tôi mà 
không gây đau. Nếu anh đãng trí và "buông rơi" màu thì cơ của tôi bị 
đau. Việc điều khiển màu sắc đi qua làm cho thao tác của anh hữu hiệu 
hơn vì anh có thê đi sâu hơn và tạo được một thay đổi rõ rệt hơn của cơ 


và của sắp xếp cấu trúc. Tại một thời điểm của thao tác này, anh có thể 
đi tới mức của xương. Bằng cách duy trì một ngọn lửa màu xanh ngả tía 
phối hợp với ánh sáng trắng, anh có thể nắn thẳng một khúc cong nhẹ 
trên xương đùi của tôi. Khi tôi dùng tri giác cao cấp để theo dõi tiến trình 
này, tôi có thể nhìn thấy các tế bào của xương đùi mình tự sắp xếp lại 
với nhau. Cảm giác thể chất cực kỳ dễ chịu. Heyoan dẫn giải rằng khúc 
cong của xương có liên quan đến cách thức mà tác động áp điện bên 
trong xương giúp cho sự phát triển trực tiếp của xương. Tác động áp 
điện bên trong xương như sau: Khi trên mô xương có áp lực, chẳng hạn 
do ởi lại, thì áp lực gây ra một dòng điện nhỏ chạy qua xương. Xương 
này sẽ phát triển nhanh hơn theo hướng của dòng điện đó. Nếu như áp 
lực (do đi lại) được đặt lên xương theo một kiểu không ngay ngắn thì nó 
sẽ làm cho xương phát triển không ngay ngắn hoặc cong. Khúc cong 
trên xương đùi của tôi là do tai nạn xe cộ. Thao tác của Dnaiel đã loại 
bỏ vĩnh viễn chỗ cong nhẹ này. 

Tại một thời điểm nào đó trong sự nghiệp chữa trị của tôi, các hướng 
đạo gợi ý cho tôi bắt đầu sử dụng ánh sáng màu đen. Điều này có vẻ 
khác thường đối với tôi, bởi vì các màu tối trong hào quang thường kết 
hợp với bệnh tật. Tuy nhiên, màu đen này không phải là màu đen của 
ung thư mà là màu nhung đen, tựa như lụa có màu đen của nhung. Nó 
tựa như tiềm năng cuộc sống được duy trì trong dạ con vậy. Nó là điều 
bí án màu đen của người phụ nữ không quen biết bên trong tất cả 
chúng ta, tràn đầy một sinh khí không khác biệt. Ngồi trong khoảng 
trống màu nhung đen là một phương thức khác để làm thành một với 
tạo hóa, nhưng thời gian này không có hình thái. Ngồi trong khoảng 
trống màu nhung đen có nghĩa là ngồi trong tĩnh lặng và yên bình. Có 
nghĩa là hiện hữu trọn vẹn tại đó, trong sung túc và không có bất hạnh. 
Có nghĩa là đi vào trạng thái khoan hòa và đưa bệnh nhân của bạn đi 
vào trạng thái khoan hòa đó cùng với bạn. Có nghĩa là chấp nhận hoàn 
toàn mọi thứ hiện hữu vào lúc đó. Heyoan cùng các hướng đạo chữa trị 
khác và tôi thường hay ngồi vào vị trí này với những bệnh nhân bị ung 
thư hoặc các bệnh khác rất nặng, mỗi lần như thế trong cả tiếng đồng 
hồ. Việc này có tác dụng chữa trị rất lớn. Nó đưa bệnh nhân vào trạng 
thái làm thành một với Đắng Siêu Phàm. 


Sử dụng âm thanh dë chữa trị 


Tôi thấy rằng màu sắc trong hào quang liên quan trực tiếp với âm thanh. 
Phát ra các độ cao âm thanh đặc thù vào trường hào quang không 


những tạo nên các màu đặc thù trong đó mà nó còn là một tác nhân 
chữa trị rất mạnh. 

Bệnh xơ cứng rải rác (M.S) là bệnh được các thầy chữa coi như một 
trong những bệnh khó thao tác nhất. Thật khó mà tác động để có được 
thay đổi trong hào quang của người mắc bệnh này. Trong một lớp huấn 
luyện chữa trị tích cực do tôi tiến hành, có một sinh viên tên là Liz bị 
bệnh xơ cứng rải rác. Nhiều lần trong cả tuần huấn luyện, các sinh viên 
và tôi thao tác trên cô ta. Vài sinh viên thấy được một vết sẹo trong 
trường năng lượng của Liz tại vùng xương cùng. Trong lần chữa trị theo 
nhóm đầu tiên của chúng tôi, Liz được thanh nạp bình thường và trải 
qua nhiều cảm giác. Nhóm này chữa cho liz, giữ chặt cô và cùng khóc 
lóc với cô. Tuy vậy, khi giờ chữa trị thứ hai kết thúc, tôi và một sinh viên 
nữa, cô này đã học cách sử dụng tri giác cao cấp, thấy rằng vết sẹo vẫn 
không suy suyễn. Trong khi tuần chữa trị, tién triển, từng sinh viên bắt 
đầu phát huy kiểu chữa trị đặc biệt mà Liz cảm thấy có liên quan nhiều 
nhất. Một số thích các tinh thể, số khác tập trung vào yêu thương, một 
số tập trung vào phẫu thuật tâm linh và một số nữa tập trung vào sử 
dụng âm thanh. Đến cuối tuần chúng tôi lại thao tác trên người Liz. 
Từng sinh viên sử dụng thao tác tốt nhất đã được họ chọn lọc. Có một 
số sinh viên dùng âm thanh, hai sinh viên thao tác bằng tinh thể, một số 
ngồi trong yêu thương và một số cho chạy năng lượng. Chúng tôi thao 
tác theo nhóm một cách nhịp nhàng. Chúng tôi phát hiện ra rằng hai 
người trong số chúng tôi thao tác bằng tinh thể đều có khả năng nâng 
vết sẹo ra khỏi trường năng lượng nếu chúng tôi thao tác bằng máy dò. 
Âm thanh do máy dò tạo ra làm cho long sẹo. Chúng tôi sử dụng các 
tinh thể như những dao mó để cắt bỏ sẹo một khi nó đã bị âm thanh làm 
long. Sau đó chúng tôi điều khiển máy dò để thay đổi chút ít độ cao âm 
thanh và một phần khác của sẹo long ra. Sau khi lấy bỏ nó thì lại cho 
thay đổi độ cao âm thanh làm long thêm sẹo. Chúng tôi tiến hành theo 
cách thức này cho đến khi lấy bỏ được hoàn toàn vết sẹo. 

Sau chữa trị, Liz nói rằng không còn thấy đau chân như suốt 15 năm 
qua. Cô đi lại tốt hơn và duy trì được tới khoảng bốn năm sau, vào thời 
gian tôi viết cuốn sách này. Đây chỉ là một phần nhỏ trong chuyện tự 
chữa trị của Liz. Cô đã thành công trong việc lấy lại được toàn bộ khả 
năng sử dụng thân thể mình trước đó bị liệt gần toàn bộ. 

Từ dạo đó tôi đều đặn sử dụng âm thanh trong các buổi chữa. Tôi dùng 
âm thanh trực tiếp lên các luân xa để nạp năng lượng và tăng lực cho 
chúng. 


Tôi để miệng tôi cách mặt da khoảng 1 in vào đúng vị trí của luân xa. 
Mỗi luân xa có một độ cao âm thanh khác nhau và độ cao âm thanh của 
mỗi người cho một luân xa riêng biệt cũng hơi khác. 

Để tìm ra độ cao âm thanh cho từng luân xa, tôi thay đổi dãy đôi chút 
cho đến khi gặp được cộng hưởng. Bệnh nhân có thể nghe được và 
cảm nhận được cộng hưởng này. Vì tôi cũng thấy được trường năng 
lượng nên tôi để ý xem luân xa đáp ứng âm thanh. Khi tôi gặp được độ 
cao âm thanh thích hợp thì luân xa căng ra và bắt đầu xoay nhanh, đều. 
Màu luân xa sáng chói lên. Sau khi duy trì âm thanh một lúc, luân xa 
được nạp và tăng lực đủ để giữ một mức năng lượng mới. Xong tôi 
chuyên dịch lên luân xa kế cận. Tôi bắt đầu với luân xa 1 và đi lên qua 
cả bảy luân xa. 

Hiệu quả thú vị của chữa trị bằng âm thanh, thường được bệnh nhân 
cảm nhận rất rõ rệt, là nâng cao khả năng mường tượng của bệnh 
nhân. Nếu một người có luân xa bị nạp thiếu thì thường hay mát khả 
năng mường tượng màu sắc trên đầu mình. Tuy nhiên, sau vài ba phút 
được chữa trị bằng âm thanh trên luân xa tương ứng, bệnh nhân này có 
thể mường tượng màu sắc của luân xa. 

Bát cứ lúc nào mà tôi biểu diễn chữa trị bằng âm thanh trong nhóm thì 
thành viên nào trong nhóm cũng có thể nói cho biết lúc nào tôi gặp được 
cộng hưởng với luân xa. 

Những nguyên lý tương tự được sử dụng trong chữa trị bằng âm thanh 
cho các luân xa cũng có tác động với các cơ quan và xương. Tôi phát 
âm thanh vào một cơ quan riêng biệt bằng cách giữ miệng mình xa mặt 
da khoảng 1 in bên trên bề mặt thân thể nơi cơ quan đó khu trú. Tôi 
dùng tri giác cao cấp theo dõi cơ quan này cho đến khi có được âm 
thanh thích hợp có hiệu quả tối đa lên nó. Hiệu quả có thể là tác động 
lên dòng chảy năng lượng, làm sạch cơ quan hay tăng lực cho nó. Tôi 
chỉ đơn giản theo dõi và di tìm đáp ứng của nó. Qua vài ba tháng chữa 
đều đặn, tôi đã có thể trị bệnh viêm loét đại tràng bằng phương thức 
này. Bệnh nhân tránh được một cuộc mỗ mở thông đại tràng theo như 
chỉ định của một số bác sĩ. Bệnh nhân tiến hành chữa trị một phần bằng 
cách nghe băng ghi âm đó mỗi ngày một vài lần. 

Kiểu chữa trị bằng âm thanh này cũng tác động rất tốt đối với các tổn 
thương dĩa đêm tăng cường sự phát triển của các mô, thanh lọc các 
chất dịch ú trê ra khỏi thân thê, điều chỉnh hệ thần kinh, điều chỉnh các 
cơ quan đến mức chúng tăng được sức đề kháng hoặc hài hòa với 
nhau để làm việc tốt hơn. 


Tôi nhận thấy rằng tất cả các loại cơ quan mô, xương và chất dịch đều 
đòi hỏi một âm độ và một điều biến khác nhau để tăng cường hoạt động 
lành mạnh của chúng. Cùng với việc chữa trị bằng âm thanh dưới dạng 
các âm độ đơn thuần, người ta cần phải sử dụng các loại âm thanh 
khác nhau. Các bài giảng cổ truyền Án Độ đưa ra một chữ tiếng Phan 
và một âm thanh riêng cho mỗi luân xa. Tôi chưa thao tác bằng những 
cái đó nhưng tôi có thể hình dung ra chúng là những hình thái chữa trị 
rất mạnh mẽ. 

Một vài nhóm nhạc như nhóm của Robbie Gass, biểu diễn âm nhạc 
nhằm mục đích khai mở các luân xa. Trong một buồi hòa nhạc mà tôi có 
mặt, Robbie điều khiển đội hợp xướng của mình hát suốt hai giờ liền 
không nghỉ. Trong cả thời gian đó, các bài hát được chọn lọc đặc biệt để 
khai mở các luân xa theo thứ tự tăng dần, bắt đầu bằng luân xa 1. Vào 
lúc kết thúc, phần lớn luân xa của số đông cử tọa được khai mở và nạp 
năng lượng. Ai cũng trải qua một khoảng thời gian kỳ diệu. Âm nhạc 
chữa trị rất hữu hiệu. 


Điểm lại Chương 23 


1. Hãy thống kê những ví dụ về thời điểm mà thầy chữa thường kiểm tra 
một cách có ý thức màu sắc của ánh sáng được dẫn kênh và hãy giải 
thích tại sao. 

2. Về việc dẫn kênh một màu được chọn thì điều gì là khó khăn? 

3. 'Làm cái đó bên trong màu vàng” có ý nghĩa gì? 

4. Nhìn chung trong chữa trị, các màu sau đây có tác dụng gì: Đỏ, vàng 
cam ngả đỏ, óng vàng, lục, hồng, xanh, tía và trắng? 

5. Sử dụng chủ yếu của các màu tím nhạt và ánh bạc? 

6. Ánh sáng màu đen được sử dụng như thế nào? 

7. Tác dụng của màu xanh ngả tía khi được sử dụng làm massage sâu 
vào các mô? 

8. Bạn điều biến (tạo ra) một màu để dẫn kênh như thế nào? Hãy nêu 
một vài phương thức. 

9. Có mối quan hệ giữa màu sắc và âm thanh trong chữa trị không? Nó 
là cái gì? 

10. Chữa trị bằng âm thanh tác động vào trường hào quang theo 
nguyên tắc vật lý nào? 

11. Âm thanh cho từng luân xa có thể được sử dụng như thế nào? Tác 
động của nó lên luân xa là gì? 


12. Âm thanh cho một cơ quan có thể được sử dụng như thế nào và tác 
động của chữa trị bằng âm thanh là gì? 

13. Bạn tìm ra âm thích hợp để chữa trị bằng cách nào? Hãy nêu lên hai 
phương cách mà nhờ đó bạn có thể bảo rằng đây là âm thích hợp? 

14. Bạn có thể thụ động dẫn kênh một âm thanh do hướng đạo của 
mình tạo ra không? Nó khác biệt nhu thế nào với việc chữa trị bằng âm 
thanh mà chúng ta nói trên đây? 


CHƯƠNG 24. | 
CHỮA TRỊ CÁC CHÂN THƯƠNG XUYÊN THỜI 
GIAN 


Tại một điểm nào đó trên con đường tâm linh, nhiều người bắt đầu có 
những trải nghiệm xuyên thời gian được coi như là các trải nghiệm tiền 
kiếp. Có thể một vài người thiền định và "nhớ lại" rằng họ là một người 
khác trong một kỷ nguyên khác. Một vài người khác, khi tiến hành thao 
tác điều trị sâu các chấn thương tái trải nghiệm từ cuộc đời hiện tại, có 
thể đột nhiên thấy rằng họ sống lại một chấn thương mà họ đã trải 
nghiệm trong "một cuộc đời khác". 

Trải nghiệm xuyên thời gian có lẽ không được hoàn toàn xác định do 
giác quan hạn chế của chúng ta về thời gian và không gian. Riêng tôi, 
tôi nghĩ rằng thuật ngữ tiền kiếp là một phương thức rất hạn chế để xác 
định một trải nghiệm như vậy. Như đã thấy trong Chương 4, cả các nhà 
vật lý lẫn các nhà thần bí đều đồng ý răng thời gian là không tuyến tính 
và không gian không phải chỉ có ba chiều. Nhiều nhà văn đã nói về 
những thực tại đa chiều và đa thời gian cùng tồn tại bên trong nhau. 
Einstein nói đến một continuum thời gian - không gian mà tại đấy mọi 
việc của quá khứ và vị lai hiện đang tồn tại, xen kẽ lẫn nhau như thế 
nào đó trong một thực tại đa chiều. ltzahak Bentov nói rằng thời gian 
tuyến tính chỉ là sản phẩm của thực tại chiều thứ ba (mà tôi đang cố 
gắng ấn cuốn sách này vào trong đó). 


Bài tập trải nghiệm thời gian không tuyến tính 


Trong tác phẩm Lân Theo Con Lắc Hoang Dã của mình, I. Bentov đưa 
ra một bài tập thể dục để minh họa điều này: Hãy ngồi thanh thản trong 
thiền định với một cái đồng hồ, ở vào một phạm vi nhìn thấy được rõ 
ràng đến mức mà toàn bộ công việc bạn phải làm là khẽ hé hai mắt để 
nhìn thấy cái kim thứ hai trong khi nó quay tròn theo từng phút một. Khi 
bạn đã đạt tới một trạng thái vô thức cao trong thiền định, bạn chỉ có 
việc hé mắt ra nhìn vào cái kim thứ hai của đồng hồ. Cái gì đã xảy ra? 
Nhiều người có trải nghiệm là cái kim này hoặc ngừng hoàn toàn, hoặc 
chạy chậm kinh khủng. Dĩ nhiên, bạn vừa mới nhìn thấy điều đó thì 
phản ứng cảm xúc của bạn chắc hẳn sẽ kéo bạn trở về thực tại thuận 
tiện thường lệ của thời gian tuyến tính và cái kim thứ hai sẽ nhảy cẵng 
lên và lấy lại tốc độ vận động thường lệ của nó. Cái gì đã xảy ra ở đây? 


Bentov nói rằng thời gian được trải nghiệm chủ quan, một cách không 
tuyến tính, rằng chúng ta tạo ra một cấu trúc thời gian tuyến tính coi như 
là đúng để được thuận tiện. 

Cả Edgar Cayce lẫn Jane Roberts đều nói về một thực tại đa chiều 
trong đó toàn bộ quá khứ và tương lai của ta đều đang sống trong hiện 
tại, mỗi thứ nằm trong một chiều riêng của nó và nói răng môi một nhân 
cách trong từng chiều là một phần biểu hiện của một linh hồn lớn hay 
một sinh thể lớn. Theo Roberts, ta có thể thâm nhập vào các chiều khác 
hay các "cuộc đời" khác này nhằm mang lại tri thức và am tường để cải 
biến. Bằng việc làm đó, chiều này hay các cuộc đời hiện tại của ta có 
thé cải biến được những cuộc đời khác của ta hoặc những chiều khác 
của ta. Hay, nói nôm na hơn, cung cách ta sống hiện nay trong cái mà ta 
gọi là cuộc đời này đều tác động lên cả các tiền kiếp lẫn những cuộc đời 
vị lai của ta. Tất cả những chuyện này thật khó mà hiểu nỗi, nhưng 
chúng dùng để giúp chỉ ra và thử thách những hạn chế trong nếp nghĩ 
của ta về bản chất của thực tại. 

Ở các mức liệu pháp và chữa trị (therapcutic and healing levels - ND) tôi 
đã từng thấy việc thao tác lên các tiền kiếp rất có hiệu quả khi được vận 
dụng theo một cách thức trong đó quá trình cải biến được duy trì như 
một mục tiêu chủ yếu. Nó không phải là vật gì đó để đùa bỡn hoặc dùng 
quảng cáo cho cái tôi. Tất cả chúng ta sẽ thích nghĩ về bản thân mình 
như đã từng là một bà hoàng hậu vĩ đại hay một nhà lãnh đạo cỡ nào 
đó hơn là nghĩ rằng kiếp trước mình là nông dân, kẻ ăn xin hoặc tên giết 
người, v.v. Nhất thiết đó không phải là điểm cốt yếu. Lợi ích của việc tái 
trải nghiệm các tiền kiếp rõ ràng là để giải phóng nhân cách ra khỏi 
những vấn đề hiện đang giữ ta lại không cho ta đạt tới những tiềm năng 
to lớn và không cho ta hoàn tất công việc cuộc đời (hay nhiệm vụ cuộc 
đời) của ta. Những vấn đề có liên quan đến các trải nghiệm tiền kiếp 
luôn có liên quan đến cái mà nhân cách đang giải quyết trong cuộc đời 
hiện tại, khi ký ức về tiền kiếp được moi ra một cách tự nhiên, không gò 
ép. Điều này là một sự kiện rất quan trọng có thể được ghi vào tâm trí 
của thầy chữa hoặc của thầy thuốc mà công việc họ phải làm là đảm 
bảo tạo ra được mối liên kết giữa các cuộc đời. Sau đó, ký ức về tiền 
kiếp có thể được ghép vào những hoàn cảnh của cuộc đời này để giúp 
chữa khỏi những ván đề của cuộc đời này. 

Một số thầy thuốc nội khoa thường đột nhiên nhìn thấy tiền kiếp của 
bệnh nhân khi tiếp xúc với thân thể họ, chẳng hạn ở liệu pháp kiểu nuôi 
nắng (mothering type therapy - ND) trong đó thầy thuốc bế bệnh nhân 


theo cách mẹ bé con. Sau đó thầy thuốc có thể sử dụng thông tin này 
bằng cách phát sóng nó vào trong buôi chữa trị theo lỗi cảm nhận. 


"Nhìn thấy" và chữa trị chân thương tiền kiếp 

Tôi có ba cách chính dé "nhìn thấy" và chữa trị chấn thương tiền kiếp, 
mỗi cách có liên quan đến một mức hoặc các mức của hào quang mà 
việc chữa trị tiến hành tại đó. Tất cả các mức từ mức ketheric trở xuống 
đều chịu tác động của chấn thương tiền kiếp. Ở bốn mức đầu tiên của 
hào quang, một chán thương tiền kiếp trông như một tắc nghẽn năng 
lượng thông thượng của trường. Tại các mức etheric và ketheric mẫu, 
nó lộ ra như một vấn đề về câu trúc và, thêm vào đó, ở mức ketheric 
tiền kiếp lộ ra như một cái quằng hay một dải trong mức vỏ trứng của 
trường. 

Để "nhìn thấy" một tiền kiếp, đúng là tôi có thể "được cung cấp" cảnh 
tượng tiền kiếp thích hợp với hoàn cảnh chữa trị hiện tại hay bệnh tật 
trong khi bệnh nhân nói với tôi. Hoặc tôi có thể giữ hai tay trên một tắc 
nghẽn đặc biệt và sẽ nhìn thấy tiền kiếp. Để dọc các tiền kiếp có liên 
quan đến các dải trong mức vỏ trứng, tôi chỉ đơn giản đặt hai tay vào 
trong dải và nhìn thấy các bức tranh của tiền kiếp. 

Bây giờ tôi sẽ mô tả ba phương pháp chữa trị đó một cách chỉ tiết hơn. 


Chữa trị các tắc nghẽn tiền kiếp trong bốn mức bên dưới của hào 
quang 


Một phương pháp thanh lọc các tắc nghẽn tiền kiếp mà tôi học được từ 
Petey Peterson tại Trung tám chữa trị bằng ánh sáng, Glendale - 
California, có kết quả rất tốt trong việc lấy bỏ chấn thương tiền kiếp 
đang làm nghẹt tự do của con người trong cuộc đời hiện tại. 

Loại thao tác đó thực sự nhằm trước tiên vào những tắc nghẽn từ trong 
cuộc đời này. Thầy chữa tập trung năng lượng vào tắc nghẽn ấy. Điều 
này bắt đầu làm cho năng lượng chuyên dịch ra khỏi tắc nghẽn và chắn 
thương thường được giải tỏa. 

Các vàng hào quang đầu tiên thường mang những tắc nghẽn xảy ra 
trong cuộc đời hiện tại; sau khi được thanh lọc, những chán thương từ 
các cuộc đời khác bộc lộ ra và được thao tác theo cách nói trên. Thầy 
chữa phải có nhiều kinh nghiệm và đủ khả năng để xử lý những cảm 
giác rất mạnh về đau đớn, sợ hãi hay tức giận trong người bệnh nhằm 
thực hiện thao tác này. Thầy chữa phải hiện hữu tại đó với bệnh nhân 


để chịu đựng mọi loại cảm giác trải nghiệm xảy ra. Thầy chữa không 
được thu năng lượng của mình lại nếu bị tác động bởi những cảm giác 
mạnh mẽ ấy, mà phải tiếp tục hiện hữu tại đó, cho chạy đều đặn một 
năng lượng hỗ trợ căn bản giữ vững được bệnh nhân qua trải nghiệm 
này đến mức họ có thể hoàn tất và thanh lọc nó. 


Hình 24-1: Chân thương tiền kiếp trong hào quang cho thấy vết thương màu đỏ thấm 


bên trái và dóng năng lượng thăng đứng bị trệch sang phải 


Đề làm việc này, mọi người bắt đầu chữa trị theo lối thông thường bằng 
liên kết (Chương 22) và cân bằng ba hệ thống năng lượng của bệnh 
nhân, thầy chữa và các hướng đạo trường năng lượng vũ trụ. Về sau, 
trong quá trình thanh nạp, thầy chữa sẽ nhận biết được các tắc nghẽn 


trong hệ thống. Thầy chữa được dẫn dắt qua trực giác hoặc hướng dẫn 
tới tắc nghẽn thích hợp cho việc tập trung lên trong buổi chữa đặc biệt 
đó. Bấy giờ thầy chữa áp hai tay lên khu vực đó của thân thể và cho 
chạy năng lượng vào. Bàn tay trái của thầy chữa đặt rất lâu ở phía sau 
và bàn tay phải ở phía trước. 

Sau khi có đầy đủ năng lượng tuôn chảy vào, thầy chữa sẽ yêu cầu 
bệnh nhân để cho ký ức khai mở và trở về thời gian mà lần đầu tiên họ 
đặt tắc nghẽn vào khu vực đó. Thầy chữa tiếp tục cho chạy năng lượng 
vào trong tắc nghẽn trong khi bệnh nhân đi ngược lại thời gian. Thầy 
chữa thường có được những bức tranh về sự kiện đang theo dõi khi 
bệnh nhân cố gắng nhớ lại. Bệnh nhân cũng sẽ thấy các bức tranh hoặc 
đi vào trạng thái cảm nhận (hoặc cả hai) nó tường thuật lại trải nghiệm. 
Sau đó có thể bệnh nhân tái trải nghiệm chán thương đó một cách đầy 
đủ như thể họ đang sống lại nó một lần nữa, hay có thể bệnh nhân chỉ 
nhìn thấy trải nghiệm như một quan sát viên. Thầy chữa sẽ kë lại hoặc 
không kë lại điều mình nhìn thấy, tùy theo việc làm đó thích hợp hay 
không. Không phải trường hợp nào kể lại cũng thích hợp, đặc biệt nếu 
bệnh nhân không nhìn thấy nó. Thầy chữa luôn phải tập trung vào hệ 
thống năng lượng của bệnh nhân vốn xác định số thông tin họ có thể 
dung nạp đối với bất cứ chán thương nào . Tuy nhiên, nếu bệnh nhân 
tái trải nghiệm chán thương này thì điều đó luôn tạo thuận lợi cho thầy 
chữa trong việc kiểm tra thông tin qua năng khiếu “nhìn thấy” của mình. 

Chọn thời gian phát hiện là rất quan trọng trong những việc này. Khi 
thông tin về tiếp kiếp lộ ra đúng lúc, nó sẽ giúp cho người đó tự hiểu 
được bản thân và học hỏi để yêu thương nhau nhiều hơn. Nếu việc này 
tiền hành vào thời gian không thích hợp thì nó có thể làm tăng tính tiêu 
cực của họ đối với bản thân hay đối với những người khác. Chẳng hạn, 
néu một người đã làm điều gì rất hung bạo đối với người khác trong tiền 
kiếp thì có thể họ không đủ khả năng vận dụng nhận thức về điều đó 
trong cuộc đời này mà không trút một tội lớn lên bản thân. Nếu họ biết 
nạn nhân đó trong cuộc đời hiện tại thì hoàn cảnh cuộc sống này có thé 
bị làm xấu di do tội lỗi. Hoặc nếu ngược lại, bệnh nhân trong tiền kiếp là 
nạn nhân của một người nào đó mà họ biết trong cuộc đời hiện tại, thì 
có thể họ thấy bản thân tăng thêm giá trị và chứng minh mối thù hận có 
thể đang được duy trì chống lại người kia. 

Sau khi chắn thương được trải nghiệm tại một mức nào đó thích hợp thì 
thầy chữa hỏi bệnh nhân có sẵn sàng từ bỏ nó và để nó ra đi không. 
Nếu bệnh nhân trả lời “có” thì thầy chữa lấy bỏ khỏi trường bằng cách 
xúc nó ra. Quá trình trải nghiệm chán thương đã làm cho nó long ra khỏi 


trường rồi, cho nên cũng dễ lấy bỏ. Cả thầy chữa lẫn bệnh nhân đều 
yêu thương vô điều kiện — là một thứ ánh sáng nhuộm hồng — để bơm 
đầy khu vực trong tro khai mở, nơi mà chán thương chưa từng hiện 
hữu, bằng cách thao tác qua luân xa tim, như đã được luận bàn trong 
Chương 23. 

Có thể bệnh nhân trả lời “không” cho câu hỏi trên. Điều đó có nghĩa là 
còn cần phải trải nghiệm thêm, và bệnh nhân chưa chấm dứt được 
quan hệ với nó, hoặc có thể là thầy chữa thấy cần tiến hành thêm thao 
tác. Thầy chữa bắt đầu quá trình cho chạy năng lượng lần nữa và giúp 
bệnh nhân trải nghiệm thêm chấn thương đó. Thầy chữa vừa tăng 
cường độ vừa tăng tần số của năng lượng mà mình cho chạy vào tắc 
nghẽn. Việc này được lặp lại cho đến khi cả khu vực trở nên sáng sủa 
và bệnh nhân đã sẵn sàng cho chắn thương ra đi để khu vực đó được 
bơm dày bằng ánh sáng hông của yêu thương vô điều kiện. 

Nếu khu vực không sáng sủa ra thì thường là có một chán thương khác 
nằm bên dưới chán thương đầu tiên đã trải nghiệm. Tôi đã nhìn thấy có 
tới năm chắn thương từ các tiền kiếp khác nhau được xếp thành từng 
lớp chồng lên nhau tại cùng một khu vực của thân thể. Năm lớp này còn 
sót lại sau khi bệnh nhân đã thanh lọc các lớp chán thương từ cuộc đời 
này. Nói cách khác, các chán thương do con người trải nghiệm đều nằm 
lại trong trường hào quang, lớp nọ trên lớp kia, hẳn là theo trình tự thời 
gian. Khi bạn thanh lọc một chán thương thì chán thương kế cận bị lộ ra 
để được xử lý và thanh lọc. 


Hình 24-2: Dùng tinh thể lấy bó chất nhây hào quang. 
Tinh thể móc vào cục nhây và lôi nó ra ngoài 


Nhiều lần khi bệnh nhân tái trải nghiệm tiền kiếp có một hiệu ứng trường 
rất mạnh đã được Đức Rosalyn Bruyere mệnh danh là chuyển đi trường 
diện một chiều. Đức Bruyere nói rằng trong chuyển di này toàn bộ 
trường hào quang mở rộng tới một kích thước lớn hơn nhiều so với 
bình thường nhưng vẫn duy trì tốc độ rung động cao của nó. Gần gấp 
đôi năng lượng tồn tại trong trường khoảng 48 giờ và bệnh nhân rất dễ 
bị tổn thương cũng như xúc cảm. Nhiều hồi ức vô thức được khai mở 
suốt thời gian này, do đó các hồi ức tiếp tục tuôn chảy vào trong vô thức 
của cá thể. Điều rất quan trọng đối với người này là phải ở trong một 
môi trường yên tĩnh, an toàn và nhiều dinh dưỡng để cho việc chữa trị 
tiếp tục và hoàn tất. Các trải nghiệm không vui từ những nguồn. gốc bên 
ngoài. suốt thời gian này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cá thể và cần tránh. 
Đã đến lúc trường phải tái lập các mẫu dòng chảy khỏe mạnh mà nếu 
được để ón định qua 48 giờ sẽ trở nên một phần dòng chảy bình 
thường của hệ thống, do đó làm cho việc chữa trị trở thành thường 
Xuyên. Điều quan trọng đối với thầy. chữa là giải thích cho bệnh nhân rõ 
điều đang diễn ra và nhắn mạnh tầm quan trọng của thời kỳ chữa trị 
cũng như khuyến khích họ chăm lo cho bản thân suốt cả thời gian này. 
Phải coi trọng sức lực trong thời gian này. Thời kỳ này tương tự như khi 
con người đi vào trạng thái sốc. 

Trong khi bệnh nhân ngược dòng thời gian, thanh lọc hết chắn thương 
này đến chán thương khác, thường bằng cách bắt đầu từ cuộc đời này 
rồi đi tới những cuộc đời đã qua, thì khu vực tắc nghẽn trở nên mỗi lúc 
một trong trẻo. Dùng ánh sáng hồng của yêu thương vô điều kiện bơm 
đầy từng lớp trước khi đi vào lớp kế cận cần thanh lọc. Như vậy người 
ta có thể nhìn thấy bát cứ quá trình tinh khiết hóa tự nhiên nào thanh lọc 
được các tắc nghẽn (và phần lớn các con đường tâm linh đã thực hiện) 
cuối cùng sẽ dẫn dến việc thanh lọc tiền kiếp. Điều rất quan trọng là việc 
thanh lọc tiền kiếp phải được thực hiện ở điểm thích hợp trên bước 
đường của con người. Có thể đạt tới điểm đó khi đã diễn ra nhiều cuộc 
đời riêng của con người được trật tự và khi họ không bị cám dỗ để sử 
dụng các trải nghiệm tiền kiếp nhằm tránh né những vấn đề cần xử lý 
đây đó trong cuộc đời này. 

Tại điểm thích hợp, việc thanh lọc tiền kiếp có thể giải thoát một số vị trí 
trong cuộc đời con người dường như không thể thay đổi được, thậm chí 
qua nhiều thao tác tâm linh đã được tiến hành để thanh lọc chúng. Sau 
đó việc thanh lọc tiền kiếp đôi khi có thể mở đầu cho những đổi thay đột 
biến trong cuộc đời hiện tại của con người. 


Chẳng hạn, một bệnh nhân sống giữa cuộc hôn phối rất tiêu cực bị 
chồng gây thương tích nhưng không đủ sức từ bỏ hôn nhân cho đến khi 
chị ta tái trải nghiệm khoảng 15 tiền kiếp trong đó chị đã bị nhiều đàn 
ông lạm dụng thân xác bằng cách này hay cách khác. Chị nhìn thấy Sự 
tiếp diễn của mô hình về sự lệ thuộc của mình trong đó, chị cứ nghĩ là 
đàn ông có mọi quyền lực (và cũng có mọi trách nhiệm). Chị thấy mình 
đã sông hoàn cảnh chứng minh ràng đàn ông có nhiều quyền lực hơn 
chị ở mức thể chất. Khi chị đã thấy mô hình của mình và biết rằng cần 
phải đối đầu với tính lệ thuộc của mình, phải sống tự lập và đương đầu 
với nỗi lo sợ phải sống cô đơn, thì bấy giờ chị sẵn sàng từ bỏ hôn nhân 
và làm lại cuộc đời. Cuộc đời chị đã thay đổi một cách đột biến trong 
năm đó, năm xảy ra sự kiện nói trên, chị sống tự do, hạnh phúc và khỏe 
mạnh. Chị đã cho ra đi nỗi sợ hãi phải sống cô đơn và qua việc này chị 
đang lấy lại tính tự lập cũng như trách nhiệm đối với cuộc đời của mình. 


Chữa trị các chấn thương tiền kiếp ở các mức etheric và ketheric 
màu của hào quang 


Dé chữa trị một vấn đề cấu trúc trong hào quang do tiền kiếp gây ra, 
bạn cũng làm theo quy trình như khi chữa trị bát kỳ vấn đề cấu trúc nào 
ở mức mẫu, như mô tả ở Chương 22. Điểm khác biệt quan trọng ở đây 
là ngay khi thầy chữa biết được chân thương từ một tiền kiếp, thầy 
chữa đã phải giúp cho bệnh nhân liên kết các vấn đề của cuộc đời hiện 
tại với trải nghiệm tiền kiếp. Những ván đề cấu trúc tại mức này của hào 
quang, từ các tiền kiếp thường dẫn đến những vấn đề bẩm sinh trên 
thân thé. Những ván đề này rất quan trọng cần xử lý vì chúng được giữ 
rất chặt và rất sâu trong thực chất linh hồn của cá thể. Rõ ràng cái phần 
nhiệm vụ chủ yếu này của cá thé là xử ly vấn đề đó cùng với những vấn 
đề liên quan đến sinh đẻ, ở cả mức thé chất lẫn mức tâm lý động lực. 
Công việc này sau đó sẽ dẫn đến ván đề tâm linh mà linh hồn hóa thân 
để giải quyết trước nhất. Điều quan trọng đối với thầy chữa là nhớ phạm 
vi nhiệm vụ đang thực hiện. Mục tiêu không chỉ là chữa trị thân thể, mặc 
dù đây thường là điều trước nhất khiến bệnh nhân đến với thầy chữa. 
Mục tiêu là chữa trị linh hồn. Ở mức mẫu, đó là tăng lực cho trường hào 
quang và liên kết nó với dòng chảy tự nhiên của nó - dòng chảy vũ trụ 
của mọi cuộc đời. 

Trong trường hợp một chàng trai tên là John, thoạt tiên tôi nhìn thấy các 


Ám 


ván đề cấu trúc trong hào quang. Tôi cũng "nhìn thấy" môt bức tranh về 


cảnh tượng tiền kiếp có liên quan đến vết thương hào quang. Các hình 
từ 24-1 đến 24-5 là những hình vẽ của thao tác chữa trị sau đó. 

Chàng trai này không nói cho tôi, trước thời hạn, là vấn đề gì. Hình 24-1 
cho thấy trường của anh ở mức ketheric mẫu trông như thế nào khi anh 
đến với tôi. Hãy so sánh nó với hình 7-13 trong Chương 7 là hình chỉ rõ 
hình ảnh của trường bình thường ở mức ketheric mẫu. Thay vì những 
sợi óng vàng đẹp mắt tạo thành những cánh hoa xoay tròn của các luân 
xa tại đám rối thái dương, John có một cấu tạo trông như vệt đen mặt 
trời. Một khối to năng lượng màu đỏ, vàng và đen tạo thành những xoáy 
nhỏ phần lớn có màu xám tóe ra. Phần lớn các luân xa còn lại không 
việc gì (và không được trình bày ở đây). Dòng năng lượng óng vàng 
thẳng đứng chủ yếu chạy lên chạy xuống dọc cột sống bị lệch nhiều 
sang phải, hướng tới khu vực vệt đen mặt trời và có màu rất tối trong 
khu vực đó. Các xoáy nhỏ phụ màu xám cũng tạo nên phần sau của 
hào quang. Khi John nói về cuộc đời mình, tôi bỗng nhiên nhìn thấy anh 
trong tiền kiếp đã có thời kỳ ở khoảng chừng kỷ nguyên Genghis Khan 
(Thành Cát Tư Hàn 1160? - 1227 của Mông Cổ xưa - ND). Cảnh tượng 
là một trận đánh, tại đó John đang sử dụng vũ khí cầm tay, khoái trá sát 
hại một người lính "đối phương" John dùng một cái gậy có dây xích, 
cuối xích gắn một quả cầu lởm chởm nhiều gai nhọn, để quật vào đầu 
kẻ địch. Cùng lúc đó, kẻ địch thọc một mũi giáo vào đám rối thái dương 
của John. Cả hai đều bị giết. Trải nghiệm này đã để lại trong anh một 
niềm tin cho rằng biểu hiện mạnh mẽ của năng lượng tinh lực dẫn đến 
vết thương và chết chóc. 

Trong cuộc đời này, John có khuynh hướng kìm nén mọi biểu hiện hợp 
nhất mạnh mẽ của tinh lực từ bên trong anh ta. Thay vào đó, anh phân 
chia sức lực của mình thành những phần nhỏ để biểu hiện. Nghề 
nghiệp của anh - điều khiển các trò chơi - được sử dụng như một công 
cụ giúp hợp nhất các phần của bản thân anh. Bằng cách biểu hiện các 
mặt khác nhau của tinh lực mạnh mẽ trong các đặc điểm khác nhau của 
những trò chơi khác nhau, anh đã có thể trải nghiệm những kết quả tạo 
ra bởi sự biểu hiện riêng. Như vậy, các trò chơi đưa lại cho anh nhiều 
trải nghiệm tựa như cuộc đời thu nhỏ giúp cho anh học cách biểu hiện 
Sức mạnh. 

Khi anh bước vào chỗ tôi, tôi không biết là John bị vẹo cột sống cho đến 
lúc anh xoay người lại và tôi có thể nhìn thấy điều đó bằng mắt thường. 
Anh sinh ra đã có tật này rồi và chưa hề được phẫu thuật để kéo thẳng 
cột sống. Do vậy, tôi lý giải rằng tật båm sinh này là hậu quả trực tiếp 
của tiền kiếp đó. 


Trong tiến trình chữa trị, sau khi thanh nạp, tôi dùng một tinh thể để xúc 
năng lượng ứ trệ trong vết thương gần đám rối thái dương (Hình 24-2). 
Năng lượng ứ trệ này xuất phát từ các cơ thể hào quang thứ hai và thứ 
tư. Tinh thể này hoạt động rất tốt cho mục đích ấy và đây nhanh quá 
trình tinh khiết hóa. Nó cũng bảo vệ thầy chữa khỏi hấp thu phải năng 
lượng ú trệ đó. 


N `. 


Hinh 24-3: Mũi dáo tiên kiếp được phát hiện khi hào quang sáng súa hơn 


Hình 24-4: Những sợi óng vàng khi chữa trị ketheric mẫu 


IN Ánh sáng 


A vàng óng 
-| 


Hinh 24-5: Lớp ketheric của luân xa 3 được chữa trị 


Hình 24-3 chỉ rõ cái có thể nhìn thấy một khi đã thanh lọc được nhiều 
năng lượng ứ trệ từ các mức hào quang thứ hai và thứ tư. Tôi thây một 
mũi giáo gắn trong đám rôi thái dương của anh ta tại mức năng lượng 


thứ năm hay mức etheric mẫu. Cán giáo nằm hoàn toàn trong trường 
hào quang và cuộn lại theo hình xoắn ốc. Để lấy bỏ nó, trước tiên tôi 
phải nắn thẳng cán giáo, sau đó dùng cán rút mạnh mũi giáo ra, thanh 
lọc thêm vết thương và tiếp lại sinh khí cho khu vực đó. 

Trong một số buổi chữa tiếp theo, tôi thao tác cùng các hướng đạo để 
tái cấu trúc hào quang ở mức ketheric mẫu (hay mức thứ bảy của hào 
quang). Trước tiên tôi tái cấu trúc mẫu của các cơ quan trong khu vực, 
sau đó tái cầu trúc luân xa. Hình 22-4 cho thấy những gì tôi nhìn thấy 
được khi tái cấu trúc luân xa. Những vạch ánh sáng trắng ngả óng vàng 
nhỏ xíu, xuất phát từ các ngón tay tôi, chuyển dịch rất nhanh để dệt nên 
một cấu trúc óng vàng của các cuộn xoáy tạo thành cấu trúc của luân xa 
đó. Mức etheric màu xanh (vàng thứ nhất của hào quang) sau đó được 
bơm đầy và tựa trên mức óng vàng, y hệt như những tế bào của thân 
thể tựa trên lớp etheric màu xanh (bên dưới). Sau khi tái cấu trúc, lúc 
này luân xa trông như hình 24-5, giống một gương sen đẹp gồm những 
cuộn xoáy xoay tròn màu óng vàng. 

Sau khi luân xa được tái cấu trúc, tôi và các hướng đạo tái cấu trúc 
dòng năng lượng chủ yếu đã tối màu, trệch hướng và tiến hành liên kết 
luân xa với nó. Như vậy, khi toàn bộ thao tác chữa trị được hoàn tất, 
bệnh nhân của tôi lại trông như hình 7-13 trong Chương 7 với một bộ 
đầy đủ các luân xa hoạt động và dòng năng lượng chủ yếu. 

Trong suốt khoảng năm buổi chữa được tiến hành cho công việc này, 
bệnh nhân dần dà cảm thấy cử động tự do hơn trong khu vực đó của 
thân thể. Anh ta cảm thấy đỡ căng trong các cơ ở lưng trước đây vẫn 
dùng để bù đắp cho trường năng lượng bị mát cân bằng. Anh cũng nói 
rằng anh thấy tự do hơn trong đời sống cá nhân. 

Một tháng sau, tôi kiểm tra lại dë đảm bảo mọi cái vẫn duy trì, rồi chuyển 
anh cho một người để họ thao tác sơ khởi lên thân thể nhằm tiến hành 
thêm việc tái cấu trúc thể chất, khi mà việc tái cấu trúc năng lượng đã 
hoàn tất. Còn cột sống của anh thẳng ra bao nhiêu vẫn chưa rõ. Việc 
này sẽ đòi hỏi nhiều buổi chữa trị rất sâu (xem phần nói về ánh sáng 
xanh ngả tía trong Chương 23). 


Chữa trị các dải tiền kiếp ở vàng ketheric mẫu 


Như đã nói trước đây, một phương thức khác để đọc các tiền kiếp là chỉ 
đơn giản đặt hai tay lên các dải màu hiện ra tại mức ketheric hoặc mức 
vỏ trứng của hào quang. Bằng cách này và điều chỉnh màu di vào tại đó, 
bạn có thể nhìn thấy các tiền kiếp tuôn chảy trước mắt bạn. 


Dải tiền kiếp thích hợp với điều đang xảy ra đúng vào lúc này, trong đời 
sống hiện tại của con người, được tìm thấy xung quanh vùng mặt và cổ 
của bệnh nhân và trong hào quang, khoảng 2 1⁄2 - 3 fut ra bên ngoài. 
Bằng cách đặt hai tay lên mặt và dùng tay phải theo dải đi sang phải, 
dùng tay trái theo sang trái, bạn có thể nhìn thấy tiền kiếp đi ngang qua 
trong thời gian tuyến tính. Đúng là cái mà bạn tiến hành bằng thông tin 
này rất quan trọng. 

Một lần nữa, thật không tốt nếu như đem đặt bệnh nhân vào một việc 
mà họ chưa sẵn sàng để biết. Nếu bệnh nhân đã tiến hành nhiều thao 
tác thanh lọc trên bản thân thì bấy giờ ta có thể để cho họ biết cái ta 
nhìn thấy. Điều này có thể liên quan nhiều đến cuộc đời hiện tại của họ. 
Tôi thường không để lộ thông tin này trừ khi mình đã quen với quá trình 
của bệnh nhân và biết rằng họ đã sẵn sàng đón nhận thông tin đó. 

Tôi đã làm thay đổi chút ít các dải tiền kiếp này và nghĩ rằng chỉ nên 
thay đổi chúng ít thôi. Đôi khi tôi đưa hai tay lướt qua các dải tiền kiếp 
để làm cho chúng trong trẻo hơn hoặc "làm nhẹ bớt" chúng khi chúng 
hiện ra quá tải. Đôi khi tôi nhìn thấy trong một dải như thế, năng lượng 
bị cụm lại tại một dải; trong trường hợp này tôi thường tải nó ra dọc theo 
dải. Bệnh nhân thường thấy khuây khỏa và nhẹ nhõm khi tôi làm như 
vậy. 

Tôi có cảm giác là những dải này liên quan đến nhiệm vụ mà người đó 
đã đảm nhận trong cuộc đời này và phải thực hiện để phát triển. Nhiều 
lần tôi có cảm giác là mình đang xâm phạm một không gian rất riêng tư 
của con người khi vào tới các khu vực đó, do vậy mà tôi lùi lại. Điều rất 
quan trọng cho thầy chữa là tôn trọng quyền lực của công việc mà bệnh 
nhân đang làm tại những mức cao này của trường và chỉ làm cái mà 
thầy chữa cũng như bệnh nhân đã sẵn sàng làm. Hiện tại, đây là 
nguyên tắc chung cho thao tác ở tất cả các mức của hào quang: Tôn 
trọng công việc và vị trí khiêm tốn của bạn trong sơ đồ lớn lao của vũ 
trụ, trong khi vẫn luôn tập trung vào yêu thương vô điều kiện vốn là nhà 
chữa trị vĩ đại nhất. 


k 


— 
` sa 


Hình 24-6: Bàn tay ánh sáng 
Điểm lại Chương 24 


1. Những tắc nghẽn đôi khi liên quan đến các trải nghiệm tiền kiếp được 
nhìn thây như thê nào ở mức tâm lý? 


2. Hãy mô tả mối quan hệ giữa các tắc nghẽn tại trường năng lượng 
con người trong cuộc đời này và trong các cuộc đời khác. 

3. Người ta có thể tiến hành việc chữa trị tiền kiếp như thế nào bằng 
phương pháp bàn tay? 

4. Một điều rất quan trọng phải làm trong chữa trị sau khi lấy bỏ chắn 
thương tiền kiếp ra khỏi trường năng lượng con người? 

5. Khi nào thì việc chữa trị tiền kiếp là thích hợp? Khi nào thì không? Có 
cần thiết không? 

6. Các tắc nghẽn tiền kiếp nằm trong trường hào quang như thế nào? 

7. Thế nào là chuyển đi trường điện một chiều? Hãy mô tả nó có liên 
quan đến trải nghiệm tiền kiếp như thế nào? 


Đề làm động não 


8. Thế nào là một tiền kiếp nói chung, nếu như thời gian không tuyến 
tính? 


PHÀN VI. 
TỰ CHỮA TRI VÀ THÀY CHỮA TÂM LINH 


Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa cho mình" 
Jesus 


——_ NHẬP ĐỀ. ` 
CẢI BIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓI VỚI BẢN THÂN 


Bạn và chỉ có bạn là chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình. Nếu bạn 
có một vấn đề thể chất, bạn phải có quyết định cuối cùng để theo đuổi 
một chương trình chữa trị riêng biệt. Bạn chỉ quyết định như vậy khi bạn 
thực sự chăm lo hết mức. Bé bắt đầu, bạn chọn trong trận đồ rộng lớn 
sự giúp đỡ sẵn có cho hiệu lực đối với bạn. Bạn tin ai? Bạn theo đuổi 
việc chữa bệnh trong bao lâu trong khi bạn không thể nói được là nó có 
tác dụng hay không? Chỉ có thể trả lời những câu hỏi này từ sự tìm tòi 
sâu sắc cái thích hợp với bạn. 

Nếu bạn không tin vào chân đoán thì không có gì là sai trái với quan 
niệm thứ hai hay thứ ba hoặc một kỹ thuật khác nói chung. Nếu bạn lẫn 
lộn điều bạn đã nghe nói về tình hình ốm yếu riêng của mình, thì hãy hỏi 
thêm bác sĩ, tìm vài cuốn sách, học hỏi điều mà bạn có liên quan. Hãy 
nhận lấy trách nhiệm đối với sức khỏe của bạn. Hơn tất cả là đừng để 
cho bản thân bạn bị giới hạn vào một tiên lượng tiêu cực. Tốt hơn là hãy 
coi đó như một thông điệp để nhìn sâu sắc hơn vào bản thân và rộng rãi 
hơn vào trong các phương pháp xen kẽ có thể có. Y học tiêu chuẩn 
phương Tây có nhiều câu trả lời, nhưng không trả lời được tất cả các 
câu hỏi. Nếu nó vô hiệu trong việc chữa một bệnh nào đó thì bấy giờ 
hãy nhìn vào một nơi khác. Hãy nhằm vào mọi cơ sở. Bạn sẽ ngạc 
nhiên rằng có biết bao điều phải học hỏi về bản thân và về sức khoẻ 
của mình. Sự tìm tòi sẽ thay đổi cuộc đời bạn theo những cung cách mà 
bạn không hề mong đợi. Tôi gặp nhiều người mà bệnh tật cuối cùng đã 
đem lại cho họ một niềm vui lớn lao, một sự nhận biết cũng như đánh 
giá sâu sắc cuộc đời và sự đáp ứng mà họ không thể thực hiện được 
trước khi ốm đau. 

Nếu ta có thể chỉ thay đổi thái độ đối với bệnh tật thành một thái độ chấp 
nhận và nhận thức răng đó là một thông điệp. cần được nghiên cứu, thì 
ta sẽ làm nhẹ bớt đi nhiều nỗi sợ hãi của ta về bệnh tật, không những ở 
mức cá nhân mà có thể cả ở mức quốc gia hay toàn cầu. 

Trong phần này, tôi sẽ trình bày những điều gợi ý của tôi về cách thức 
giữ gìn sức khỏe. Điều đó bao gồm việc thực hành hàng ngày từ đó mà 
chọn lựa cũng như dẫn giải về chế độ ăn, không gian và y phục. Nhưng 
trước hết, bạn cần phải yêu thương để giữ láy sức khỏe của mình. Yêu 
thương bản thân cũng đòi hỏi thực hành hàng ngày. 


CHƯƠNG 25. | 
GƯƠNG MAT CỦA NÊN Y HỌC MỚI: BỆNH 
NHÂN TRỞ THÀNH THẦY CHỮA 


Do cách nhìn của ta về bệnh tật thay đổi, phương pháp chữa trị cũng 
thay đổi. Vì ta trở nên có khả năng hơn trong chân đoán và chữa trị nên 
có thể định rõ hơn các chương trình chữa bệnh của mình. Mỗi cá thể là 
đơn nhất và đòi hỏi một sự phối hợp hơi khác biệt các tác nhân sử dụng 
trong quá trình chữa trị. Từng buổi chữa cũng khác nhau. Thầy chữa 
phải chuẩn bị một vốn kiến thức rộng lớn, dồi dào yêu thương và có tiếp 
cận tốt với các hướng đạo tâm linh của mình trong chữa trị và dẫn kênh. 
Do chỗ ta đi vào một phương pháp chữa bệnh tế nhị hơn, nên việc thực 
hành trở thành một nghệ thuật. Đây là công trình nghiên cứu chỉ tiết về 
một bệnh nhân mà tôi đã tiến hành trong hơn hai năm, công trình này 
chứng minh rằng điều tôi nghĩ là một cái nhìn hé cỏn con vào cái ở phía 
trước chúng ta. Tôi chọn David vì công trình nghiên cứu về anh minh 
họa cho mọi mức độ và giai đoạn chữa trị. Nó cho thấy chữa trị sâu có 
thể đi vào cấu trúc nhân cách như thế nào khi được tién hành trong thời 
gian lâu. Heyoan đã nói rằng "chất liệu chính xác dùng với liều lượng 
chính xác tại thời điểm chính xác thì tác động như một chất liệu cải 
biến". Trong công trình nghiên cứu này tôi sử dụng phối hợp thao tác 
bàn tay, trực tiếp nhận thông tin và phân tích động lực tâm lý. Những 
việc này kết hợp với sáng kiến riêng của bệnh nhân và trách nhiệm của 
anh ta đối với bản thân không những có tác động chữa bệnh mà còn 
đem lại những đổi đời sâu sắc. Những thay đổi sâu sắc này chỉ có thể 
xảy ra nếu bệnh nhân lãnh trách nhiệm dày đủ về tự chữa trị. 

Tìm ra nguyên nhân khởi đầu của bệnh tật luôn là phần then chốt của 
chữa trị. Trực tiếp nhận thông tin luôn là công cụ vô giá cho việc đó. 
Trong trường hợp giới thiệu ở đây, nguyên nhân gây bệnh được luận 
bàn từ quan điểm hoàn cảnh cuộc sông thể chất, ké cả các động lực 
tâm lý, các hệ thống niềm tin và kế hoạch đời sống tâm linh của bệnh 
nhân. 


Chữa trị cho David 
David lớn lên ở California. Bố mẹ anh là hai nhà tâm lý học. Anh yêu đại 


dương, lướt sóng và mặt trời. David nhận học vị Tiến Sĩ Tâm Động Học 
tại Trường Đại Học California rôi bắt đâu làm giảng viên. Vë sau anh 


sống một thời gian ở Án Độ, tại đây anh yêu một đồng hương là cô 
Anne, và cũng trở nên khá ốm yếu. Anh và Anne trở vê Hoa Kỳ. Trong 
bốn năm liền sau đó, anh đi khắp nước để tìm cách chữa chạy và người 
ta đặt cho anh những chân đoán bệnh khác nhau, từ "có khả năng bị 
tăng bạch cầu đơn nhân", "viêm gan mãn tính dai dẳng", "mắc loại bệnh 
virus chưa biết" đến "do cái đầu cả thôi, anh chẳng có gì trục trặc đâu". 
Trong khi đó, năng lượng của anh suy giảm nhanh chóng và anh ngày 
càng thấy làm việc khó khăn hơn. Vào thời gian anh đến chỗ tôi, năng 
lượng của anh khá lên trong một hai ngày, sau đó biến mát và anh phải 
nằm tại giường một hai ngày. 


(ueop ưe(3 nèt TeL) 
peq uyu tquậa uən nyo uar[8u dóu 80o111[ :1-çz YUH 
Lu enq my neg 'q 


iy enq HA 30111 `V 


“e to Sues ‘dèu 2önp 8uom[, à= 


P : %œ>:.  1ixurgx ‘nany dèu šuonr 
% ⁄⁄ NA ab SLO * 
Z, kẻ i + f ⁄ | ° b 


dëu ga 
3Ó[ quey enya ens dag Yy N 


1, ``. 
$ 


Sưp uəq ga 
nənp deu '2E1 ig 


dèu EA E12 ens 
"9ö quey ông 


AWZ) 
eaa] 
CS 


ul NA SS Z 2E[ JÈU u 
dèu gA 20[ yuet NG # NSS 4? q] " e: 
g: h, NTU A 10} TIEUT Ágox uónə 
` 7A -7 
Da vi Wa; ` ý 


aS s là z 


David bước vào phòng làm việc của tôi với trường năng lượng như 
Hình 25-1A. Vấn đề rõ nhất và nghiêm trọng nhất là ở luân xa đám rối 
thái dương bị rách toang và cần phải khâu để lấy lại dáng hình trên toàn 
bộ các vàng cấu trúc của trường, kể cả vàng thứ bảy. Vấn đề quan 
trọng thứ hai là tình trạng méo mó của luân xa 1; luân xa này cong sang 
trái và bị bít. Điều đó gây nên tình trạng thiếu khả năng thu năng lượng 
vào hệ thống năng lượng qua luân xa nền này. Sự phối hợp của luân xa 
3 bị rách gây rò năng lượng với luân xa 1 bị bít đã tạo ra một hệ thống 
năng lượng suy kiệt. Sự suy kiệt này sẽ được cảm nhận rõ rệt về thé 
chất, vì luân xa 1 chuyên hóa phần lớn năng lượng phối hợp với sức 
mạnh thé chất, như đã được luận bàn ở Chương 11. Cộng thêm vào 
những vấn đề này, hào quang còn cho thấy có suy kiệt và ốm yếu ở 
luân xa 2 là luân xa không những phối hợp với chức năng sinh dục (ở 
bên dưới) mà còn phối hợp với hệ thống miễn dịch. Có một trung tâm 
bạch huyết khu trú tại đó. Trung tâm tim cho thấy có tắc nghẽn sâu bên 
trong các cuộn xoáy. Nó cũng phối hợp với hệ thống miên dịch thông 
qua tuyến ức. Tắc _nghẽn này khu trú ở 2/3 đường đi xuống vào trôn ốc 
của luân xa tim. Mỗi lần tôi nhìn thấy dung mạo này ở mọi người, tôi đều 
thấy nó phối hợp với một ván đề có liên quan đến mối liên hệ của cá thể 
với Thượng Đề và lòng tin của cá thể về vấn đề Ý Chí Thượng Đề là gì 
(vấn đề này sẽ được nói thêm sau). Trung tâm họng bị nạp thiếu năng 
lượng. Trung tâm này phối hợp với giao lưu, trách nhiệm đối với bản 
thân cũng như với cho và nhận. Con mắt thứ ba bị bít và làm nghẽn 
toàn bộ con đường đi sâu vào đầu và vào tuyến tùng. Luân xa đỉnh đầu 
ốm yếu và nạp thiếu. Toàn bộ hào quang xẹp và mờ. 

Qua khám xét các cơ quan, tôi thấy nhiều năng lượng tắc nghẽn và có 
màu tối trong gan. Có những lớp biến màu trong gan. Nơi thì màu lục 
thẫm lầy nhày, nơi thì vàng ệnh, và khi vào sâu tới gần cột sống thì có 
những khu vực gần như màu đen. Ma trận etheric của bản thân gan bị 
rách và biến dạng. Qua kiểm tra kỹ càng hơn, tôi thấy có nhiều vi sinh 
vật lây nhiễm, có kích thước và hình thù phần nào giống vi khẩn và 
virus. Những vi sinh vật này rải ra khắp vùng bụng giữa bao gồm tụy, 
lách và đường tiêu hóa. Trên bề mặt của tụy có một cuộn xoáy nhỏ xoay 
tròn nhanh tạo nên tiếng rít the thé. Dung mạo này thường phối hợp với 
những vấn đề về chuyên hóa chất đường, như bệnh đái tháo đường 
(tiêu đường) hay bệnh hạ đường huyết. Trường tổng thể bị nạp thiếu và 
ôm yêu. Thay vì những dải sáng đẹp từ vâng thứ sáu đi ra thì ở đây 
chúng thiếu khí lực và xám xịt. Đây là một người rất ốm yếu. 


Với sinh viên học chữa trị, tôi gợi ý là tới điểm này bạn hãy ngừng đọc, 
phân tích trường cũng như vạch kế hoạch chữa trị mà bạn sẽ làm theo. 
Bạn sẽ bắt đầu từ đâu trước? Bạn sử dụng hết số năng lượng mà bạn 
có thể cho chạy vào hệ thống này để nạp cho nó? Tại sao, hoặc tại sao 
không? Khi nào thì bạn sửa chữa vết rách của vàng thứ bảy và tại sao? 
Bạn có hình dung ra nguyên nhân khởi đầu của bệnh này là gì không và 
nó hiện ra trên trường hào quang như thế nào? Sẽ chóng hay chậm hồi 
phục? Tại sao? Tát cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong mô tả 
sau đây của tiến trình chữa trị. 


Tiến trình chữa trị - Giai đoạn thứ nhất: Thanh lọc, nạp và tái cấu 
trúc trường 


Trong vài ba tuần đầu, chữa trị tập trung trước nhất vào việc thanh nạp 
trường, nắn thẳng luân xa 1 và sau đó sửa chữa vấn đề ở khu vực luân 
xa 1 một cách từ tốn nhưng chắc chắn. Lắm lúc tôi phải ngồi hàng nửa 
giờ đến bốn mươi nhăm phút, hai tay đặt lên vùng gan của David và khu 
vực luân xa 3. Không thể nạp thật mạnh năng lượng cho hào quang vì 
có tình trạng ốm yếu trong khu vực luân xa 3. Nếu nạp mạnh năng 
lượng vào có thể xé rách thêm luân xa đó. Nắn thẳng và thanh lọc luân 
xa 1 trong máy tuần đầu tương đối dễ. Việc này được thực hiện có hệ 
thống, trong khi phần lớn tiêu điểm của mỗi lần chữa lại tập trung vào 
vùng bụng giữa. Việc sửa chữa các vết rách trong trường hào quang 
tốn nhiều thời gian vì có quá nhiều những thay đổi cần thiết. Không thê 
nạp đầy năng lượng cho hào quang vì vết rách ở luân xa 3 có thể hoặc 
sẽ toạc thêm hoặc nhất định sẽ làm rò thêm năng lượng nếu nạp mạnh 
vào đó. Mỗi lần David đi vào, chúng tôi lại thanh nạp, nạp năng lượng và 
sửa chữa từng phần của khu vực luân xa 3, tạm thời đặt "dấu niêm" 
hoặc "băng gạc" lên vết rách và để cho nó liền lại trong vòng một tuần. 
Tuần tiếp đó lại làm thêm một chút. Mỗi tuần tôi lại đi sâu hơn vào 
trường hào quang dé sửa chữa cấu trúc của nó, bắt đầu bằng tinh khiết 
hóa, sau đó bằng tái cấu trúc, làm dần từng bước. Trước tiên phải sửa 
chữa cầu trúc của mức etheric, sau đó là mức etheric mẫu của gan và 
các cấu trúc giải phẫu khác trong vùng này cũng như luân xa. Từng 
tuần lễ trôi qua, năng lượng của David bắt đầu lên được ít nhiều. Thay 
vì những giai đoạn lên xuông gấp gáp, bệnh nhân đã ổn định ở mức 
thấp thường xuyên. Đối với anh, điều này không có vẻ gì là tiến bộ, 
nhưng tôi cho là có. Tôi đã nhìn thấy được trường của anh dần dần tự 
hiệu chỉnh lại. Thay vì những lắc lu mạnh đột ngột của năng lượng do 


cơ thể tìm cách bù đắp tình trạng ốm yếu rồi sau đó không duy trì nổi bù 
đắp này, bây giờ năng lượng của bệnh nhân đã lên được ở mức mà cơ 
thể có khả năng duy trì trong điều kiện hiện tại. Tình hình nói trên làm 
David rất nản lòng. 

Luân xa 1 của David bắt đầu giữ được tư thế đã nắn thẳng và luân xa 2 
bắt đầu nạp đủ. Cuối cùng bệnh nhân bắt đầu lấy lại năng lượng và bản 
năng sinh dục của mình. Anh cũng bắt đầu cảm thấy ít bị xúc động hơn. 
Trong phần lớn thời gian ba tháng đầu chữa trị cho David, Heyoan 
không bình luận gì với anh ta cả. Heyoan chỉ nói với tôi rằng David 
trước đây đã thuyết trình khá nhiều về tâm lý học hay tâm linh và điều 
đó chẳng khác gì "luật vũ trụ đem tọng vào họng anh ta". Vì thế tôi đã cố 
kìm lại không tiến hành thao tác tâm lý động lực học vào giai đoạn này. 
Ở giai đoạn này, việc đó không phải là điều quan trọng nhất. Nạp lại và 
sửa chữa quan trọng hơn nhiều. Thầy chữa chỉ có thể chuyển dịch mỗi 
khi bệnh nhân có khả năng chuyên dịch. Cuối cùng, trường của David 
trở nên đủ mạnh để qua đó cho chạy đủ năng lượng có rung động cao 
dé sửa chữa vàng thứ bảy. 

Sau đó David bắt đầu đòi hỏi nhiều thông tin hơn. Anh bắt đầu đặt ra 
các câu hỏi về ý nghĩa bệnh tật của mình mong hiểu được nó trong 
những giới hạn hoàn cảnh sống riêng của anh. 


Tiến trình chữa trị - Giai đoạn thứ hai: Các động lực tâm lý và một 
vài nguyên nhân khởi đầu 


Việc thẩm tra David bắt đầu khi luân xa 3 ký ức tuyến tính) bắt đầu hoạt 
động êm ả hơn. Dần dần một bức tranh hình thành tại mức nhân tính 
của các nhân tố gây bệnh nơi anh. 

Như đã luận bàn trong Chương 8, con cái có những mối liên kết vững 
chắc với mẹ. Liên kết này hình thành khi đứa bé còn nằm trong bụng 
mẹ và sau khi nó chào đời thì liên kết này có thể thấy trong dây rốn hào 
quang tàn tại giữa hai mẹ con. Dây hào quang này liên kết luân xa 3 của 
hai người. Sau khi sinh cũng có một mối liên kết vững chắc được hình 
thành giữa hai mẹ con qua luân xa tim của họ. 

Vết rách khởi đầu trong luân xa 3 của David xảy ra vào thời gian cậu bé 
sắp bước vào tuổi dậy thì khi cậu nỗi loạn vì bà mẹ chuyên áp chế và 
kiểm soát con cái. Trước đó David vẫn làm hết sức mình để mẹ vui 
lòng. Bố mẹ cậu, cả hai đều là chuyên gia tâm lý học, đã vô tình sử 
dụng sai kiến thức của họ để ra sức kiểm soát con trai. 


Giải pháp của David để có được quyền tự quản cũng giống như của 
nhiều thiếu niên khác. Cậu cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Thật đáng tiếc, 
cách xử sự duy nhất mà cậu biết, theo đúng nghĩa của từ, lại là cắt đứt 
mối quan hệ vôn ràng buộc cậu với mẹ. Cậu còn lại một mình, mát dây 
rón hào quang và mang một lỗ thủng trong khu vực đám rối thái dương. 
Dĩ nhiên điều tự nhiên nhất là tìm một người nào để liên kết và nhờ vậy 
mà thay thế được mẹ (vào giai đoạn này, ai cũng nghĩ vấn đề là mẹ, 
chứ không phải bản thân). Chẳng may, David phát hiện ra rằng anh liên 
kết với những phụ nữ có tính hay kiểm soát. Hệ thống năng lượng của 
anh thường tự động hấp dẫn một vài người có tính hay kiểm soát, đơn 
giản vì đó là thứ năng lượng mà anh quen sử dụng để được liên kết. 
Điều này David cảm thấy "bình thường" (giống nhau thì hút nhau). 
Những mối quan hệ không ưng ý này dẫn anh tới chỗ đi tìm chính mình 
và cuôi cùng anh đến với một nơi tu đạo ở Ấn Độ. Anh bắt đầu thấy 
rằng ván đề nằm ngay bên trong anh. 

Ở mức trái tim, luân xa 4 của David không khi nào thực sự liên kết vững 
chắc với luân xa 4 của mẹ anh. Ngay từ đầu bà đã không chấp nhận 
con người như anh. Khi anh liên kết với mẹ bằng trái tim mình, anh thấy 
việc đó là cần thiết để trở thành con người mà bà muốn có nơi anh. 
Điều đó có nghĩa là tự phản bội. David cảm nhận sự phản bội nơi tim 
anh. Chàng trai nào cũng có một lời cam kết của trái tim. Mặc dù anh 
liên kết vững chắc với trái tim mẹ qua trái tim anh, cuối cùng anh phải 
học cách chuyển cái đó tới người bạn đời của mình, như vậy anh mới 
có thể trở thành người đàn ông đầy đủ với khả năng sinh dục dồi dào, 
một trải nghiệm mà anh không hề có với người đầu tiên mà anh yêu 
thương là mẹ mình. Nếu anh không liên kết với trái tim của mẹ thì lúc 
này anh không có hình mẫu để làm như vậy khi đến lúc tìm bạn trăm 
năm và sẽ gặp khó khăn khi yêu. 

Vấn đề quan hệ của David cũng là ván đề không biết cách liên kết với 
yêu thương thông qua trái tim. Điều này đã đưa anh đến Ấn Độ, đến với 
một tôn sư mà theo như David nói là "Người có tắm lòng quảng đại". 
Qua trải nghiệm nơi tu đạo ấy, David đã học được cách liên kết trái tim. 
Đầu tiên với tôn sư, sau đó với Anne, người mà anh gặp nơi đây. Tuy 
nhiên anh phát hiện ra rằng khi liên kết qua trái tim với tôn sư, anh cũng 
nâng cao dần được ý chí. Anh cố gắng học yêu thương vô điều kiện, 
nhưng các điều kiện đã ăn sâu. Vì David nâng cao được ý chí, anh lại 
bắt đầu thấy bị phản bội nhưng lần này lối thoát không phải là yêu một 
con người khác, mà là yêu nhân loại và yêu Thượng Đề. Lối thoát bây 
giờ lộ ra trong hình thái ý chí của David đối đầu với ý chí Thượng Đề. 


Điều này thấy được trong dung mạo của tim ở trường hào quang. David 
thấy rằng vì anh không còn là "con ngoan" đối với mẹ anh thì anh là 
"con ngoan" đối với tôn sư và Thượng Đề. Anh và Anne quyết định rời 
đi và anh trải nghiệm một vết rách khác ở luân xa 3 khi họ rứt khỏi tôn 
sư. Nhưng anh đã biết sử dụng trái tim mình. Lần đầu tiên trong đời, 
David liên kết sâu sắc với một phụ nữ xuất phát từ trái tim cũng như qua 
các luân xa đám rối thái dương. 

Việc tìm kiếm sự chấp nhận và tình yêu hoàn hảo là rất mạnh mẽ trong 
linh hồn con người và sẽ hướng dẫn nó qua nhiều bài học. Tôi thấy có 
những người trải qua nhiều năm sống tại một cộng đồng tâm linh học 
cách khai mở trái tim họ, nhưng lại từ bỏ dần nhiều hành vi tự quản, hệt 
như điều họ đã làm giữa tuổi ấu thơ. Nhiều người thấy rằng điều đó đã 
giúp họ trải nghiệm tình yêu sâu sắc trong ranh giới một cộng đồng 
được cấu trúc, trước khi họ có thể mang nó ra để tự ý mình đưa vào thế 
giới. 

Điều này đặc biệt xác thực néu như nó không được trải nghiệm noi ngôi 
nhà thời thơ ấu. Sau khi trải nghiệm yêu thương tại cộng đồng và không 
may từ bỏ đôi chút ý chí tự do của mình đề làm như vậy, bây giờ họ cân 
giữ yêu thương đó trong tim và quy phục ý chí Thượng Đề như được 
biểu thị trong trái tim của chính họ, không phải theo định nghĩa của ai đó 
về ý chí Thượng Bé. 

Việc chữa trị cho David tiến triển thì những vấn đề về quan hệ của anh 
với người bạn gái vốn đã mãn tính nay trở nên không chịu đựng nỗi đối 
với anh. Anh đã đổi thay bằng những cung cách không tương hợp với 
các rung động của người bạn đời bởi vì chị không đổi thay theo lối đó. 
Trường hào quang của hai người không cùng đập một cách hài hòa 
nữa. 

Người nào từng có quan hệ dài lâu thì biết hiện tượng đó. Nếu bạn đổi 
thay mà bạn đời của bạn không thay đổi với tốc độ tương tự thì sẽ có 
lúc cả hai đều ngạc nhiên rằng mình đang sống với ai đây. Người kia có 
thé đổi thay và trở nên tương hợp được không? Thường là duoc, nếu 
cả hai sống trong kiên nhẫn và yêu thương. Nếu không thì cuối cùng 
người ta sẽ tiếp tục như cũ. David và Anne bắt đầu cùng nhau làm việc 
để giải quyết các vấn đề của họ. Với nhiều yêu thương và chân tình, họ 
tập trung trước hết vào những tâm lý động lực của hoàn cảnh. Điều 
quan tâm chính của David đã quay về với công việc, với tự do của anh 
và có được quyền lực của chính anh. Nhưng Anne lại muốn tiếp tục 
theo tôn sư của mình và xây dựng một lối sống khác. 


Cùng với những sợi dây năng lượng phát triển giữa mẹ và con, những 
người có quan hệ với nhau luôn để cho các sợi dây này nảy nở giữa họ. 
Chúng được liên kết qua các luân xa. Trong một quan hệ lành mạnh thì 
những sợi dây này có màu vàng tươi trong trẻo, cân bằng và liên kết 
qua hầu hết các luân xa. Trong nhiều mối quan hệ, những sợi dây này 
chỉ lặp lại một cách đơn giản những liên kết không lành mạnh từ tuổi âu 
thơ giữa bố mẹ và con cái; nhiều những sợi dây này liên kết tại đám rối 
thái dương và có màu tối. Trong quá trình cải biến một quan hệ không 
lành mạnh thành lành mạnh, cần phải tháo gỡ những sợi dây không 
lành mạnh, nạp năng lượng cho chúng và tái liên kết chúng sâu vào 
trong nòng cốt riêng của cá thể. Chúng là những sợi dây mang tính lệ 
thuộc cần được cắm rễ trở lại vào trong cá thể đến mức anh ta có thể tự 
tin. David và bạn anh dần dần tháo gỡ những sợi dây mang tính lệ 
thuộc của họ. Đây là một quá trình thật dễ sợ. Cảm nhận của con người 
đôi lúc như bồng bằnh trong không trung, chẳng liên kết được với bát 
cứ cái gì. Làm như vậy, người này bỏ được "tính an toàn viên vông" của 
sự cứng nhắc và thay thế nó bằng sự tự lực có tính linh hoạt. 

Nếu bạn đã kinh qua ly hôn hay phải chịu đựng cái chết của người bạn 
đời thì bạn sẽ hiểu được hiện tượng này. Nhiều người coi vợ hoặc 
chồng mình là "nửa tốt hơn" của họ. Nhiều người mát vợ hoặc mát 
chồng nói với tôi rằng họ có cảm giác bị rút riêng ra hoặc bị mát nửa tốt 
hơn của con người họ. Giữa một chấn thương nghiêm trọng như vậy, ai 
cũng cảm thấy như toàn bộ khuôn mặt của mình bị giật phăng ra. Thật 
đúng y như vậy. Nhiều lần tôi thấy những sợi từ đám rối thái dương phát 
ra theo đuôi nhau làng nhàng trong không gian sau cảnh chia ly đau đớn 
nhường ấy. 


Tiến trình chữa trị - Giai đoạn thứ ba: Những chất liệu cải biến 


Khi David lại sức, anh đóng vai trò tích cực hơn trong các buổi chữa. 
Anh bắt đầu đặt ra cho Heyoan những câu hỏi rất sâu về chuyên môn. 
Anh hỏi Heyoan rằng anh cần theo cách điều trị nào (thường tôi vẫn 
thấy các vi sinh vật trong vùng bụng giữa của David, anh cân điều gì 
đó). David đã nghe nói đến một loại huyết thanh Canada giúp những 
người mắc các loại bệnh gây suy nhược. Anh ta có phải dùng huyết 
thanh đó không? "Không", Heyoan đáp. "Đúng, thuốc đó có thể giúp ta 
chút ít nhưng có loại thuốc khác rất mạnh". Heyoan bảo tôi rằng cái đó 
có liên quan đến một chất được dùng chữa sốt rét giống như quinine. 
Nói đoạn Heyoan đưa cho tôi xem bức tranh bë bơi và bảo rằng phần 


đầu của từ là chlorine, như chất ở bể bơi. Tên thuốc nghe như là 
chlorin, quinine. Chloroquine. Heyoan nói là nếu David dùng thuốc này 
thì thuốc có tác dụng rửa cho gan sạch. Người chỉ cho tôi bức tranh gan 
của David đang được rửa sạch bằng một chất lỏng ánh bạc. Rồi Người 
nói thêm rằng David có thể có được thuốc đó qua một bác sĩ tại vùng 
New York nơi chúng tôi sống. Heyoan cũng tuyên bồ rằng David không 
được dùng với liều lượng chuẩn, mà phải thay đổi liều lượng phù hợp 
với nhu câu của mình, hàng ngày kiểm tra xem anh cần gì bằng cách sử 
dụng tri giác cao cấp. của mình và một con lắc. 

David bắt đầu tìm kiếm. Tuần tiếp đó, khi anh đến chỗ làm việc của tôi, 
tay cầm một ít chloroquine thì tôi sửng sốt. Tôi chưa hề nghe nói về 
thuốc này. David đã hỏi một bác sĩ rằng ông ta có nghe nói về thứ thuốc 
gì như Heyoan đã mô tả không. Bác sĩ lập tức lấy từ trên giá xuống một 
cuốn sách nói về sử dụng chloroquine. Thuốc này được dùng trong một 
số trường hợp viêm gan mãn dai dàng như của David. Khi chẩn đoán 
của bác sĩ thống nhất với chân đoán của Heyoan thì ông ta kê đơn cho 
chloroquine với liều bình thường. 

David bắt đầu dùng thuốc này và hàng ngày kiểm tra liều lượng bằng 
con lắc. Năm ngày đầu, thuốc không những ảnh hưởng mạnh đến David 
về thể chất mà còn làm cho anh dễ xúc cảm. Anh đi sâu vào trạng thái 
xúc cảm oàn oại đau đớn. Anh trải ngiệm mạnh mẽ các vấn đề của 
mình (đã mô tả ở trên). Anh mô tả trải nghiệm trong một ngày như thể là 
anh trải qua một ngày "đào bới vào trong bụng người bạn gái của anh". 
Anh biết rằng đó là một cuộc tinh khiết hóa. Anh muốn tái trải nghiệm 
các cảm giác để tự chữa trị. Sau năm ngày, anh ngừng chloroquine theo 
gợi ý của con lắc. 

Heyoan bảo David dùng các loại trà có tác dụng tinh khiết hóa và các 
vitamin trong một hoặc hai tuần sau cuộc vật lộn với chloroquine. Nhìn 
từ trường hào quang, tôi thấy rằng sau khi David dùng thuốc được năm 
ngày, đại tràng của anh (lầy nhày, nâu ngả vàng) bị bít do việc thải các 
độc tố trong khi anh thanh lọc các ó nhiễm khuẩn. Cần phải dùng các 
loại trà có tác dụng tỉnh khiết hóa. Sau vài ngày ngưng chloroquine, 
David "đọc thấy" bằng con lắc đã đến lúc quay lại dùng thuốc đó. Anh 
dùng. Dùng vài ngày lại nghỉ vài ngày. Mỗi lần dùng thuốc anh lại đắm 
mình vào trong một vằng khác của nhân cách cần thanh lọc. Mỗi lần làm 
như thế, anh thấy mình khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn và giàu quyền lực 
hơn. Mỗi lần anh sử dụng nó là có thêm nhiều vi sinh vật được thanh lọc 
khỏi thân thể, hào quang của anh trở nên sáng hơn và đầy đặn hơn. 
Anh đang thực sự tự cải biến. Từng thời gian Heyoan lại gợi ý với anh 


một loại vitamin khác hay chất khoáng (như ferrum phosphate, iron 
phosphate) để giúp cho việc chữa trị được tốt hơn. 

Tôi hỏi Heyoan tại sao Người không đề cập đến chloroquine sớm hơn. 
Người nói răng trường của David bị thương tổn đến mức anh ta không 
thể chịu đựng nôi những tác động mạnh của chloroquine cho đến khi 
hoàn tất việc sửa chữa. 

Suốt trong giai đoạn chữa trị thứ hai khi David bắt đầu xử lý các động 
lực tâm lý thì anh và Anne vài lần cắt đứt quan hệ. Họ đã sống với nhau 
cả chục năm và giữa hai người có nhiều việc cần giải quyết. Dần dà họ 
thấy ngày càng tác ra xa nhau hơn, cuối cùng thì chia tay. Trên quan 
điểm hào qaung, do chỗ đám rối thái dương của David không còn rách 
nữa và trường hào quang của anh được nạp sáng ngời lên, anh không 
còn tương hợp về rung động với người vợ cũ. Sự chọn lựa của chị là 
đổi thay theo cung cách khác, đi con đường của riêng mình và tạo ra 
cuộc sống của riêng mình. 

Khi David lại sức, anh bắt đầu xử lý mối quan hệ của mình với Thượng 
Đề và ý chí Thượng Đế. Anh bắt đầu tiến hành thiền định để tìm ý chí 
Thượng Đề ngay trong bản thân mình. Khi anh làm việc này, anh bắt 
đầu thanh lọc tình trạng kìm nén sâu sắc trong luân xa tim của anh. Anh 
bắt đầu quy phục trái tim của chính mình. Emmanuel (1985) đã nói: 
Mong muốn giải thoát 

làm cho giải thoát khó khăn hơn 

bởi vì nó không chịu nhường ý chí 

Nó chịu nhường sự đầu hàng. 

Bài học cuối cùng cho mỗi linh hồn 

là hoàn toàn quy phục 

Ý chí Thượng Đề 

hằng hiên hiện trong chính con tim 

Một thời gian ngắn sau đó, David gặp một chị và bắt đầu đặt quan hệ. 
Đối với anh, mối quan hệ này vừa là chỗ dựa vừa dinh dưỡng tinh thần. 
Khi tôi tiến hành đọc mối quan hệ này của David, tôi có thể nhìn thấy 
anh đang được trường hào quang của người bạn mới vuốt ve. Cứ như 
thể tác động của riêng người bạn này đã làm cho trường của anh mở 
rộng ra, trái với trước đây mỗi khi có mặt người mà anh quan hệ là anh 
luôn luôn thu hẹp trường của mình lại. 


Tiến trình chữa trị - Giai đoạn thứ tư: Biến hoá và hiện thân mới 


Trong tháng cuối làm việc với David, tôi bắt đầu nhìn thấy một dung 
mạo bên trong trường hào quang của anh mà trước đây tôi không hề 
nhìn thấy. 

Dường như dung mạo này bị thao tác của chúng tôi làm cho bộc lộ ra. 
Nó tựa như một cái kén bao quanh cột sống. Tôi khó mà nói là nó nằm 
ở mức nào của trường. Nhưng dường như cái kén này chứa đựng 
nhiều năng lượng tiềm tàng đang chờ được đánh thức. Tôi không nói gì 
với David về chuyện cái kén, nhưng lặng lẽ theo dõi nó khi tôi thao tác 
chủ yếu để thanh lọc luân xa 6 của anh. Toàn bộ phần còn lại của hào 
quang thì trong trẻo và sáng (hình 25-1 B) 

David tới chữa buổi cuối cùng, dáng vẻ rất khác. Hào quang của anh 
sáng gấp ba lần và rộng hơn thường ngày. Cái kén đã mở ra. Tôi hỏi 
chuyện gì đã xảy ra với anh. Anh bảo tôi rắng hồi cuối tuần anh đã dùng 
một thứ thuốc mà dân gian gọi là xuất thần hay MDMA, một thứ thuốc 
tổng hợp thuộc loại phenylethylamine được tổng hợp từ 
methamphetamine và safrole. Qua khám xét kỹ càng, tôi có thể thấy 
MDMA đã khai mở phần bên trái của tuyến tùng. Chất nhầy từ con mắt 
thứ ba trước đây nằm một phần tại đó và chất LSD được thanh lọc ở 
phía bên phải. Không còn việc gì để làm nữa nhưng sự thay đổi toàn bộ 
tại trường hào quang của David thật đáng kinh ngạc. 

Bởi vì trước đây qua quan sát tôi luôn thấy các thuốc dưỡng tâm thần 
có tác dụng tiêu cực đối với hào quang, tôi bèn hỏi Heyoan về vấn đề 
này. Người bảo: “Cái đó tùy thuộc vào người dùng thuốc và dung mạo 
của trường tại thời điểm sử dụng. Vì luân xa 6 của David bị bít và đã 
đến lúc anh phải hoạt động để khai mở nó, cho nên thuốc có tác dụng 
mạnh mẽ. Nhưng nếu đương sự phải tập trung vào một luân xa khác thì 
tác dụng phần lớn là tiêu cực”. 

Khi một bệnh nhân khác hỏi liệu chị ta có thể dùng MDMA hay không, 
Heyoan nói "Không, tôi không khuyên cô dùng thuốc đó. Tốt hơn hãy 
dùng ovatrophine để tăng lực cho luân xa 2 là nơi cô cần hoạt động" 
(Ovatrophine được chế tạo từ buồng trứng bỏ bảo quản lạnh khô). Chị 
này dùng ovatrophine và cũng xảy ra điều tương tự như khi David dùng 
chloroquine. Heyoan muốn nhắn mạnh rằng nền y học mới này ban cho 
ta đủ mọi trình độ để chữa trị cå con người trọn vẹn. Nền y học này tập 
trung vào vận mệnh của linh hồn coi như đó là lối thoát chủ yếu. Học bài 
học nào, và bằng cách nào cá thể có thể học tốt nhất bài học ấy? Cuối 
cùng bài học là ở chỗ bạn là phần nhỏ xíu của Siêu Phàm. Càng nhớ 
điều đó, bạn càng gần về tới đích. Có thể dùng thuốc men làm chất liệu 
cải biến. Thuốc không chữa bệnh: Thuốc giúp cá thể tự chữa bệnh. 


"Chất liệu chính xác dùng với liều lượng chính xác tại những thời điểm 
chính xác giúp cho cá thé tự cải biến", Heyoan nói. 

David đặt nhiều câu hỏi cho Heyoan trong lần gặp gỡ cuối cùng của 
chúng tôi. Điều bộc lộ ra xung quanh việc đồi thay của anh và ý nghĩa 
của cái kén khuyến khích chúng tôi nghe. David hỏi là điều gì đã xảy ra 
với anh trong khoảng một tháng đầu khi anh bắt đầu cảm thấy có đổi 
thay sâu sắc dường như thường xuyên trong bản thân anh. Đó là khi tôi 
bắt đầu nhìn thấy cái kén. Vào thời gian đó anh bắt đầu thấy mình kiểm 
soát được cuộc sống của mình, cuộc sống đang tạo ra con đường mà 
anh mong muốn. Anh có một mối quan hệ tốt đẹp và anh quyết định đi 
về bờ biển phía Tây. Heyoan nói răng một tháng trước đó David đã 
hoàn tất việc hóa thân. David bắt đầu vòng cuôi của việc hoàn tất này 
sáu năm về trước, vào thời gian anh tới Ấn Độ. Đó là chu trình cuối của 
cả cuộc đời này, trong đó anh đã chọn việc hóa thân, khai mở trái tim 
mình. Một tháng trước đó anh đã hoàn tất nhiệm vụ này. Lúc bầy giờ 
được tự do ra đi nhưng anh đã có sự lựa chọn, không làm như vậy, mà 
đầu thai vào cùng thân thể này. Heyoan nói rằng những cuộc đời tương 
lai của con người đã được đặt vào trường hào quang trước khi lọt lòng 
và các cuộc đời đó có thể được anh ta nhận đảm trách vào lúc vừa 
hoàn tất một cuộc đời nếu anh ta lựa chọn như vậy. Có thể làm được 
điều đó mà không phải lia bỏ thân thể. "Hãy nghĩ rằng làm như thế sẽ 
hiệu quả hơn biết bao", Heyoan nói. Năng lượng cái kén hiển hiện xung 
quanh cột sống của David là năng lượng-ý thức của cuộc đời mà anh ta 
mới bắt đầu. Heyoan nói rằng phải mát ba năm nữa mới hợp nhất được 
hai mức tồn tại của anh lại thành một, và điều ấy sẽ trở nên quen thuộc 
phần nào. Anh sẽ có thêm nhiều năng lượng và nhiều hiểu biết hơn có 
hiệu lực nếu anh hợp nhất năng lượng này vào thực tại của mình. 
Heyoan gợi ý rằng nếu David muốn thì anh có thể lấy họ tên khác. 
Heyoan nói thêm là tương lai không phải cứ như quá khứ. Sau đây là 
một phần của cuộc đối thoại giữa hai người: 

David: "Tái hóa thân vào cùng một thân thể thì có ý nghĩ gì?" 

Heyoan: "Về một nghĩa nào đó và ở đây chúng mình phải dùng phép ån 
dụ, bạn ngồi xuống cùng với các hướng đạo tâm linh của mình trước khi 
sinh và chọn bố mẹ; chọn một bộ các thực tại có khả năng xảy ra; và 
chọn một bộ năng lượng då về sau dùng vào việc tạo dựng thân thể. Về 
một nghĩa nào đó, bạn tách một phần từ Bản chất vĩ đại của mình, nắm 
láy ý thức kia và dùng cái đó mà sáng tạo ra thân thể. Bạn chọn bố mẹ 
cùng những đặc tính thể chất được thừa hưởng. Bạn ngồi xuống và 
chọn tất cả cái đó cho một mục đích rõ ràng. Nếu trong cuộc đời riêng 


bạn hoàn tất chủ đích ấy và đạt tới mục tiêu nào đấy thì về sau lúc nào 
bạn cũng dễ dàng giúp đỡ cuộc đời khác. Bạn chỉ đơn giản trộn lẫn ý 
thức mới được sử dụng trong thân thể tiếp sau vào thân thể cũ và ý 
thức cũ. Như vậy là bạn đã làm tốt công việc của mình và do chỗ bạn 
hòa lẫn ý thức mới của bạn bên trong "thân thể cũ", bạn sẽ thấy xảy ra 
nhiều đổi thay vì lúc bấy giờ bạn đang hợp nhất hai người thành một". 
David: "Cả hai đã sẵn sàng”. 

Heyoan: “Hoàn toàn đúng như vậy. Đây không phải là điều kỳ diệu hay 
sao? Lúc bạn nhắm mắt, bạn thích nói lời cáo biệt hay là thích buông rơi 
thân thể, không còn cần đến thân thể như một công cụ cải biến, chuyên 
đổi và siêu nghiệm, để rồi không còn sáng tạo được ra nó? Thân thể là 
công cụ, là cỗ xe mà bạn sáng tạo ra để tập trung vào một số điểm trong 
bản ngã, mà bạn hằng ước ao cải biến bằng một phương sách hữu hiệu 
nhất. Mọi hệ thống trong thân thể bạn được cấu trúc chính xác để dùng 
cho cải biến đó. Bạn sẽ thấy điều này trong công việc của bạn, trong hệ 
thần kinh, trong hoạt động tự động của thân thể, cho tới những tế bào 
nhỏ xíu của xương. Bạn sẽ phát hiện ra rằng mỗi phần của thân thể bạn 
là một công cụ tinh tế và đẹp đẽ dùng cho việc cải biến. Đó không phải 
là gánh nặng. Đó là thiên tài. Thật không may khi phần đông chúng ta 
không hiểu điều đó. 

"Nếu chúng ta lại sử dụng ån dụ về việc ngồi vào bàn hội thảo để lựa 
chọn cuộc đời của bạn thì lúc bấy giờ bạn, cái phần lớn hơn ấy của bạn, 
cái phần không hóa thân trọn vẹn (và chúng ta phải nói rằng bạn không 
thể nào làm được điều đó mặc chăng hay chớ), cái phần lớn hơn ấy của 
bạn sẽ quyết định có hay không dành cho bạn chỗ tốt nhất, bởi vì công 
việc cải biến sắp tới sẽ tiến hành trong thân thể hay không. Và khi bạn 
đã sử dụng hết mức những cỗ xe thể chất đó, cái nào cũng được, thì đó 
là lúc bạn đã kết thúc chu kỳ sống chết như người ta thường gọi, hoặc 
đã quay hết vòng bánh xe hóa thân trên bình diện thể chất. Điều này 
đơn giản, có nghĩa là bạn không còn cần đến công cụ đó để tách ra một 
thời gian tuyến tính và một không gian ba chiều nó làm cho bạn dễ nhìn 
thấy hơn những điểm đặc thù mà bạn mong muốn cải biến. Điều này có 
nghia là bạn quyết định vào lúc đó, đúng là bạn, cái phần lớn hơn ấy 
của bạn và bạn là một linh hồn cao cả, cao cả hơn nhiều so với phần 
nhỏ bé được hóa thân. Sau đó, ta có thể nói rằng bạn sẽ phán định việc 
sử dụng thân thể là có lợi hay không có lợi. 

“Chuyện này ít nhiều tương tự như cầm cuốc hay cầm cào. Vườn tược 
có phải cào cỏ nữa không? Nếu có thì tại sao lại dùng tay mà không 
dùng cào?" 


David: “Và sau khi người ta kết thúc chu kỳ hóa thân trên bình diện thé 
chât?" 

Heyoan: “Khi đó sự soi sáng sẽ theo một hướng khác. Chúng ta cũng 
đang thanh lọc bản thân và chuyển dịch về phía Thượng Bé. Có vô số 
giai đoạn. Bởi vì nếu phải đưa bạn đi từ một mức thực tại sang mức tiếp 
theo rồi tiếp theo nữa thì sẽ làm cho bạn đi vào không gian vô tận. Lúc 
này bạn chỉ có thể đi tới một tầm cao nhất định nào thôi, bởi vì khả năng 
tri giác của bạn chẳng phải là khoảng rộng ấy. Càng được soi sáng bao 
nhiêu thì tri giác càng mở rộng bấy nhiêu. Rõ ràng là không có kết thúc 
cho vấn đề này. Việc chữa trị ở những trình độ cao hơn trở thành sáng 
tạo. 

“Thực tại thể chất của bạn lúc này đang ở trạng thái chuyển tiếp sang 
giai đoạn kế cận, tại đó việc cải biến sẽ không còn tập trung vào đau 
khổ nữa. Trong tương lai cải biến và chữa trị sẽ hoàn thiện hoạt động 
của con người, hoàn thiện âm nhạc và nghệ thuật theo hướng sáng tạo. 
Chữa trị trở thành sáng tạo khi con người chuyền dịch vào ánh sáng và 
tiền hành nó trong đó. Bóng tối rạng dần và quá trình cải biến trở thành 
quá trình sáng tạo hơn là quá trình chữa tri". 


CHƯƠNG 26. SỨC KHỎE, THÁCH THỨC ĐẺ 
TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH 


Chương này tập trung vào những đặc điểm của tự chăm sóc và tự chữa 
trị. 

Điều quan trọng nhất dé nhận biết về sức khỏe của bạn là phương thức 
giữ gìn nó. Theo tôi, các nguyên tắc quan trọng nhất để giữ gìn sức 
khỏe của bạn như sau: 

1. Duy trì sự liên kết sâu sắc với bản thân và với mục đích của bạn 
trong cuộc đời này, ở cả mức cá nhân và mức trần gian. Điều đó có 
nghĩa là yêu thương bản thân và tôn trọng bản thân (các Chương 3 và 
26). 

2. Nhận biết rằng sức khỏe và chữa trị có ý nghĩa đối với bạn và dành 
cho bạn (các Chương 14, 15 và 16). 

3. Chú trọng đến bản thân và chăm sóc bản thân. Điều đó có nghĩa là 
lắng nghe các hướng đạo bên trong bảo cho biết ngay khi bạn vừa mới 
bị mất cân bằng tại nơi nào đó và làm theo hướng dẫn này (các 
Chương 1, 3, 17 và 19). 


Tự chăm sóc 


Đề tự chăm sóc được tốt, bạn phải làm một số việc hằng ngày bao gồm 
thiền định, tập luyện, ăn uống tốt, vệ sinh tốt, nghỉ ngơi đúng mức khi 
cần, y phục thích hợp, nơi ăn ở, giải trí, thách thức riêng tư, chuyện 
chăn gối và bằng hữu. Hãy hòa trộn những điều này với niêm yêu 
thương rất mực và rồi bạn sẽ được thưởng công. Các nhụ cầu riêng 
của bạn sẽ đổi khác sau nhiều tuần lễ, nhiều năm tháng. Hãy linh hoạt. 
Điều thích hợp trong thời gian này có thể không thích hợp vào thời gian 
khác. Tốt nhất là được bảo cho biết là bạn cần chế độ nào cho riêng 
mình, đối với bạn điều quan trọng nhất là xác định được một chế độ cho 
bản thân. Tát cả tính chất của chữa trị và sức khỏe tốt là ở chỗ có trách 
nhiệm với chính mình và đưa sức lực trở về với bản thân. Đây là danh 
mục những lời khuyên về tự chăm sóc và các bài tập chữa trị tìm thấy 
trong cuôn sách này. Bạn nên nhớ rằng tính đa dạng là gia vị cho cuộc 
đời và sự phát triển cá nhân gia tăng theo sự biến đồi. 

1. Thiền định (các Chương 3, 17, 19 và 20). Thiền định mà tôi ưa thích 
là thiền định do Emmanuel đưa ra trong một cuộc hội thảo mà Path, 


Emmanuel, Heyoan và tôi tổ chức. Tôi gọi nó là thiền định tương lai/quá 
khứ. 

Bạn hãy ngồi thoải mái, giữ thẳng lưng thì hay hơn. Chú ý đến thở. Hít 
vào và thở ra. Mỗi lần hít vào là hít vào tương lai cùng mọi khả năng 
mạnh mẽ của nó. Khi thở ra là thở ra quá khứ cùng mọi thứ đi kèm. Bạn 
chỉ đơn giản hít vào tương lai và thở ra quá khứ. Bởi vì cái bạn hít vào 
là tương lai và cái bạn thở ra là quá khứ. Hãy để cho quá khứ di qua. 
Hít vào tương lai cùng những gì bạn mong ước sáng tạo. Thở ra quá 
khứ cùng tất cả những mặt hạn chế giả tạo mà bạn đặt lên cho bản 
thân. Không phải bất cứ cái gì của tương lai cũng vừa ý quá khứ. Hãy 
để cho quá khứ đi qua. Bạn hãy tiếp tục hít vào tương lai và thở ra quá 
khứ. Hãy mung tượng tất cả quá khứ của bạn đang di ra sau lưng và 
tương lai đang đi đến với bạn. Hãy mường tượng các cuộc đời trước 
đây của bạn đang trôi qua sau lưng và các cuộc đời sau này của bạn 
đang chảy về phía bạn. Hãy hít vào tương lai và thở ra quá khứ. Hãy 
theo dõi dòng chảy của thời gian và hãy mường tượng bản thân mình 
như là điểm trung tâm của ý thức. Bạn là điểm trung tâm của ý thức và 
trải nghiệm chuyển động bên cạnh bạn. Bạn ngồi trong trung tâm của 
thực tại. Cái tôi này của bạn không thay đổi. Bạn tồn tại ngoài các 
đường biên giới của thời gian. Bấy giờ có một khoảng tạm nghỉ, giữa thì 
hít vào tương lai và thì thở ra quá khứ. Khoảng tạm nghỉ thở đó chính là 
lúc bạn lách mình vào hiện tại vĩnh hằng. 

2. Các bài tập thể dục (Chương 21). Cộng thêm các bài tập này còn có 
những bài tập aerobic, nautilus, yoga và các môn võ nghệ do nhiều 
trung tâm phù hợp khắp nước đề xuất. Bạn có thích bơi hoặc cưỡi ngựa 
không? Cái gì bạn thích nhất thì hãy làm cái đó. 

3. Ăn uống tốt. Vấn đề này chưa được đề cập nhiều trong cuốn sách. 
Có nhiều chế độ ăn thích hợp được liệt kê trong sách nói về ăn uống 
bày bán tại các hiệu sách. Tôi giới thiệu một chế độ ăn tuân thủ nhiều 
quy tắc của các trường phái rèn luyện để sống lâu. Rất ít thịt, thức ăn 
hữu cơ nếu bạn muốn. Tôi đặc biệt không khuyên bạn ăn thịt đỏ (như 
thịt bò, thịt cừu..., ngược lại là thịt trắng như thịt gà chẳng hạn - ND). Ăn 
nhiều thức ăn hạt để có đủ chất lượng, rau, các món rau sống trộn giám 
và một số loại quả. Mùa nào dùng thức nấy. Tùy theo mùa, chế độ ăn 
mùa đông thiên về rau củ và mùa hè thiên về rau xanh cùng hoa quả. 
Thức ăn hạt thì cần ăn quanh năm. 

Hãy cần thận với các vitamin mà bạn sử dụng. Nhiều người có những 
phản ứng tiêu cực rất mạnh đối với một số vitamin sử dụng hằng ngày 
nhưng họ không biết điều đó. Nếu bạn đang tiến hành thao tác chữa trị, 


bạn sẽ phải bổ sung vào chế độ ăn của mình các chất có nhiều 
khoáng/nhiều vitamin và dùng nhiều calcium, kalium, magnesium và 
vitamin C. Có thể bạn cũng cần một số vitamin B. Tôi chủ tâm có thái độ 
mập mờ về điều này bởi vì nhu cầu của từng người khác nhau. Bạn 
thường biết mình phải dùng cái gì, cần bao nhiêu, dùng vào lúc nào và 
trong bao lâu. 

Hãy chú ý đến thức ăn của bạn khi ngồi vào bữa. Hãy làm cho các dĩa 
món ăn trông hấp dẫn. Hãy nhận thức thực phẩm đang di vào thân thể 
bạn để dinh dưỡng bạn, cho bạn năng lượng và làm cho các tế bào của 
bạn phát triển. Hãy nhai nó, ném nó và tốt hơn hét là tận hưởng nó bởi 
vì thực phẩm bắt nguồn từ địa cầu phong phú. 

Đôi lúc bạn cũng nên thử theo dõi thức ăn di trong thân thể mình mỗi khi 
nuốt nó. 

Hãy chú ý đến một trung tâm thần kinh nằm trong cấu tạo dưới đồi của 
bạn, vừa là cơ cấu qua đó thân thể bạn chỉ cho các chồi vi giác biết cái 
mà nó cần (đó là appestat, được coi như một trung tâm điều hòa sự 
ngon miệng khi ăn - ND). Điều này khác với thèm khát. Bạn thèm khát 
cái gì? Thường thì cái mà bạn thèm khác là cái gây dị ứng cho bạn. 
Đừng ăn cái đó. Sau từ ba đến mười ngày sẽ hết thèm khát. Hãy cung 
cấp cho thân thể bạn cái nó cần. Hãy lắng nghe các thông điệp của nó. 
Tát nhiên nếu lúc nào bạn cũng thèm khát một thứ thì đấy là có điều gì 
không ón. Nếu bạn luôn muốn ăn đồ ngọt thì hãy tìm xem tại sao. Có 
thể là bạn đã không nuôi dưỡng bản thân một cách đúng mức và thân 
thể bạn bù đắp vào chỗ đó bằng cách thèm khát loại năng lượng tỏa 
nhanh. 

Chắc bạn biết rằng nhiều chất phụ gia dùng bảo quản thực phẩm là rất 
không có lợi cho bạn. Phần lớn thức ăn của chúng ta cũng chứa những 
lượng nhỏ các chất độc từ thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, phân bón và hóa 
chất gặp trong môi sinh. Cách xử lý tốt nhất đối với điều này là chỉ dùng 
những thực được bón bằng chất hữu cơ. Đừng mua những thức ăn 
được bảo quản bằng các chất ngừa phân hủy. Vâng, thức ăn hữu cơ 
nấu lâu hơn và giá đắt hơn, nhưng về lâu dài bạn sẽ khỏi phải tốn nhiều 
tiền thuốc. Chỉ ăn trứng có thụ tinh. 

Nếu bạn không tìm được rau bón bằng chất hữu cơ và trứng tại nơi bạn 
ở thì bạn có thể loại bỏ một số tác động gây độc bằng cách ngâm vào 
chất clorox. Khi bạn từ cửa hàng tạp hóa vê nhà, bạn chỉ việc đơn giản 
cho nước lã vào đầy thùng rửa bát, cho vào đó 1/4 cốc chất clorox rồi 
ngâm toàn bộ sản phẩm tươi và trứng vào đó trong 20 phút. Rửa toàn 
bộ, giũ sạch bùn đất và đem cát giữ thực phẩm. Bạn cũng nên sử dụng 


các chất siêu tây, đặc biệt cho bát dĩa, để đảm bảo không còn cặn bột 
giặt ăn vào có thể làm suy sụp sức chống đỡ trong hệ tiêu hóa. 

Hãy nhớ rằng thức ăn càng tươi thì càng lành mạnh và càng cung cấp 
cho bạn được nhiều năng lượng sống mà nó có. 

4. Vệ sinh tốt. Làm cho thân thể sạch sẽ, chăm sóc làn da, hàm răng và 
mái tóc là rất quan trọng. Trong việc làm sạch thân thể, bạn hãy sử 
dụng những xà bông hoặc các chất làm sạch da khác đã được cân bằng 
về pH acid/kiềm cho làn da của mình. Da có một áo khoác bằng acid tự 
nhiên ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Nếu bạn tác động chống lại sự bảo vệ 
đó bằng cách sử dụng những xà bông hay kem thoa mặt có tính kiềm 
thì đúng là bạn sẽ tác động chống lại thân thể bạn. Hãy sử dụng một 
bàn chải riêng cho da bạn khi tắm. Việc này sẽ giúp lấy bỏ lớp da chết 
cũ mà thân thể bạn đều đặn lột ra nhường chỗ cho các tế bào mới sinh 
trưởng. Hãy sử dụng một nước thơm đã được cân bằng pH nếu bạn 
sống ở nơi khí hậu khô. Chất này giúp duy trì độ åm trong da bạn. Bát 
cứ lúc nào bạn cũng dùng những loại xà bông và mỹ phẩm tự nhiên, 
không gây dị ứng và không độc. 

Với mái tóc của bạn cũng dùng như vậy. Chớ dùng thuốc nhuộm tóc vì 
thuốc để lại cặn đặc trên tóc. Phải đảm bảo nước gội đầu đã được cân 
bằng pH và không độc cho bạn. 

Hãy đảm bảo nhìn qua bộ răng mỗi ngày một lån. Chải rằng ít nhất hai 
lần một ngày. Nếu bạn có dùng kẹo cao su thì dùng một hỗn hợp 1 phần 
muối trong 8 phần baking soda để chải rằng mỗi ngày một lần 

5. Nghỉ ngơi. Cần nghỉ ngơi bao nhiêu lâu lại vẫn là chuyện riêng tư. 
Bạn là người làm việc ban đêm hay làm việc ban ngày? Hãy lắng nghe 
thân thể bạn. Lúc nào thì thân thể bạn cần nghỉ? Nó cần một giấc đẫy 
trong sáu đến chín tiếng đồng hồ, hay thích ngủ ít về đêm còn ban ngày 
chỉ ngủ chợp? Lúc nào bạn mệt thì cứ nghi, bát kể vào thời điểm nào 
trong ngày. Bạn sẽ thấy rằng nếu nằm xuống ngay thì chỉ cần khoảng 
nửa giờ là bạn lấy lại được năng lượng. Hãy lắng nghe những nhu câu 
của thân thể bạn. Nếu bạn không có được nửa giờ thì hãy cô gắng dành 
ra mười lăm phút. Tôi đánh cuộc rằng bạn có thể dành ra được ngần áy 
trong cả một ngày bận rộn. 

6. Trang phục. Tôi đã phát hiện ra rằng nhiều loại vải tổng hợp gây 
nhiễu cho dòng chảy năng lượng tự nhiên của hào quang. Đó là cá chất 
acrylic, nhiều polyester và ni lông. Bít tất (vớ) ni lông gây trở ngại cho 
dòng chảy năng lượng lên xuống trong chi dưới và theo ý kiến tôi, có 
liên quan đến nhiều bệnh ở nữ giới trong những xã hội hiện đại của 
chúng ta hiện nay. Tôi khuyên bạn chỉ đi bít tất ni lông khi thật sự cần. 


Hãy tìm những hàng thay thế. Tốt nhất là tránh loại hàng dệt có chứa 
aldehyde/formaldehyde và chế tạo từ các sản phẩm phụ của dầu mỏ, 
đặc biệt khi bạn nghĩ là mình có thể bị mẫn cảm. 

Các loại sợi tự nhiên có tác động tích cực rất mạnh đối với hào quang. 
Sợi tự nhiên tăng cường và giữ vững hào quang. Sợi bông (cotton), tơ 
lụa và lông cừu là tốt nhất. Hàng dệt pha cũng rất tốt. Hàng dệt pha 
50% sợi bông thì tuyệt. Một vài loại tổng hợp cũng có vẻ tốt. Thân thể 
và trường năng lượng của tôi ưa hàng tơ nhân tạo và một vài thứ làm 
bằng orlon, như bít tất ngắn có chẳng hạn. 

Buổi sáng, khi bạn nhìn vào tủ mà thấy "không có gì đề mặc" thì có thể 
vì trong tủ không có màu áo quần mà bạn cân. Hôm nay bạn cần màu 
gì? Có thể là hào quang của bạn yếu về một màu nào đó và bạn cần 
tiếp sinh lực cho bản thân bằng trang phục có màu này. Hãy làm phong 
phú tủ quần áo của bạn. Hãy làm phong phú nó bằng nhiều loại hàng 
dệt khác nhau. Có nhiều thứ để tùy theo cảm giác của bạn ngày hôm đó 
mà chọn lựa. 

Lối trang phục của bạn hợp với bạn, hay bạn ăn vận là để cho những 
người khác? Hãy chắc chắn một điều là trang phục của bạn biểu thị con 
người thực của bạn. 

7. Nơi ở. Bạn có đủ khoảng không gian và lượng ánh sáng mà bạn cần 
không? Nơi ở có tiện lợi cho bạn không? Nếu bạn có thì giờ chăm sóc 
chúng thì các cây trồng cung cấp thêm một năng lượng chữa trị tốt cho 
không gian của bạn. Nơi ở của bạn có đủ những màu sắc bạn cần 
không? Không khí bạn hít thở có trong sạch không? Nếu không, bạn 
hãy sắm một thiết bị ion hóa/làm lắng bụi không khí. Nếu nơi ở hoặc nơi 
làm việc của bạn thắp sáng bằng đèn huỳnh quang thì hãy tống khứ nó 
đi mà thay bằng đèn sợi tóc. 

8. Niềm vui. Nếu bạn không cho bản thân mình đủ thời gian để hưởng 
thụ niềm vui, thì hãy tính thời gian đó như chính thời gian bạn làm việc. 
Niềm vui đúng là quan trọng ngang công việc. Hãy làm những việc mà 
bạn luôn muốn làm để được vui thích. Lúc này là thời gian đó. Hãy cười 
cợt thường xuyên, hãy khám phá đứa trẻ bên trong bạn và hãy khoái 
chí vào bất cứ lúc nào. 

9. Thách thức cá nhân. Ai cũng có những việc mà họ luôn muốn làm 
nhưng lại để sang năm sau hoặc cho rằng họ không bao giờ có thể làm 
được. Ngộ nhận. Năm này là năm đó. Dù là chuyến du ngoạn tìm niềm 
vui, cuộc thách thức sáng tạo hay chuyện thay đổi nghề nghiệp, thực ra 
là bạn cần dành cho bản thân một dịp may ít nhất cũng được thử làm 
việc đó. Có một loại công việc nào đó mà bạn luôn muốn làm? Hãy ghi 


nó ra. Bạn hãy xem nó có nội dung gì và hãy vạch kế hoạch để xử lý 
khát vọng nội tâm này. Hãy nhớ rằng khát vọng nội tâm sâu lắng nhất 
của bạn, cái mà bạn muốn làm hơn tất cả mọi thứ, chính là điều mà bạn 
đã đi vào cuộc đời này để làm.. Lúc này hãy khởi sự đi, khám phá nội 
dung của nó và bắt tay vào việc. Thậm chí nếu phải mát nhiều thời gian 
để đạt tới, nếu bạn không bắt đầu cuộc hành trình thì bạn sẽ không đi 
đến đích. Nếu bạn khởi hành và tiếp tục bước tới, bạn sẽ đạt được. 
Hướng đạo bên trong bạn sẽ bảo lãnh điều này. 

10. Chuyện chăn gối và bằng hữu. Chuyện chăn gối và bằng hữu rất 
cần thiết đối với tất cả chúng ta. Hãy tìm ra điều có ý nghĩa đối với bạn 
và hãy tạo ra nó trong cuộc đời của bạn. Hãy xây dựng những luật lệ 
của chính mình về chuyện này. Nếu bạn yêu thích người nào đó nhưng 
lại không làm gì cả vì quá nhút nhát, thì hãy thử vận may. Hãy bảo 
người đó là bạn yêu thích họ và muốn kết thân với họ. Bạn sẽ ngạc 
nhiên thấy việc đó tác động tốt như thế nào. Nếu không thành công, bạn 
hãy thử với người khác. 

11. Tự chăm sóc khi tai nạn và đau yếu. Trước khi cần đến người nào 
đó, bạn hãy tìm một nhà chuyên nghiệp chăm sóc sức khỏe trong vùng 
theo sự chọn lựa của bạn. Hiện có rất nhiều và tốt nhất là bạn biết được 
mình làm gì và sẽ đi đến nơi nào trước khi phải làm việc này. Hãy chọn 
một thầy thuốc mà bạn có quan hệ tốt và thực sự tin tưởng. Có các nhà 
chữa trị, vi lượng đồng căn, thiên nhiên liệu pháp, châm cứu, đánh bão 
lưng, xoa bóp, những người làm vận động liệu pháp, các nhà dinh 
dưỡng, v.v. 

Với bản thân bạn, tôi gợi ý một vài lớp học về chăm sóc tại nhà hay 
chăm sóc của gia đình. Vi lượng đồng căn là phương thức tuyệt diệu đối 
với người nào phải chăm nom thân nhân để hồi phục sức khỏe cho họ. 
Tôi đã nhiều năm sử dụng phương thức này và thấy cụ thể mỗi khi tôi 
gặp phải những ván đề với con cái mình thì một phương vi lượng đồng 
căn thích đáng phối hợp với thao tác bàn tay đơn giản cũng làm nên 
chuyện. Tôi đã chữa thành công bằng vi lượng đồng căn mọi vấn đề 
điển hình của trẻ em, từ bệnh viêm họng do tụ cầu đến tật gặm móng 
tay. 

12. Các kỹ thuật chữa trị đơn giản mà tôi khuyên bạn sử dụng cho gia 
đình là: Bắt đầu bằng thanh nạp (Chương 22). Ai cũng có thể học được 
kỹ thuật này. Sau đó, khi đã đi qua tất cả các luân xa, đặt bàn tay trực 
tiếp lên chỗ đau. Ngồi trong trạng thái yêu thương đối với người đó. 
Điều này sẽ làm cho cả hai bạn cảm thấy kỳ diệu. 


Nếu vùng đau có vẻ bị tắc nghẽn năng lượng, có thể bạn muốn lôi một ít 
cái đó ra ngoài. Bạn hãy đơn giản hình dung các ngón tay mình dài 
thêm ra 3 in và trở nên đầy ánh sáng xanh. Báy giờ bạn hãy đi vào trong 
chỗ tắc nghẽn đó và xúc từng năm mà đưa ra không khí. Hãy để cho nó 
chuyển sang ánh sáng trắng. Vì các ngón tay của bạn lúc này dài hơn 
bình thường 3 in, nên bạn có thể đi thẳng qua da sâu tới 3 in vào trong 
thân thé. Hãy tién lên và thử xem. Có tác động tốt đấy và rất dễ. 

Hoàn tất việc chữa trị bằng cách giữ hai tay trên đầu vợ/chồng/con 
gái/con trai của bạn. Sau đó vài ba phút, bạn hãy dùng các ngón tay dài 
của mình mà chải cho toàn bộ trường hào quang. Hãy vẽ ra những nét 
dài từ đầu cho đến các ngón chân trong khi tay bạn giữ cách mặt da 
chừng 6 in. Bao quát toàn bộ thân thể về mọi phía. 

Kết thúc buổi chữa bằng cách giữ hai tay bạn một lúc trong dòng nước 
chảy. Dùng nước có nhiệt độ dễ chịu. 

Nếu bạn là người bị ốm hoặc có vết thương, hãy thực hiện điều nói trên 
cho bản thân được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hãy tìm một người bạn 
giúp cho việc đó. Nếu bạn bị ốm thì ban đêm trước khi đi ngủ bạn hãy 
đặt hai tay lên vùng có vấn đề. Hãy gửi cho nó yêu thương và năng 
lượng. Hãy mường tượng là bạn khỏe mạnh và cân bằng. Hãy hỏi thân 
thể bạn về nội dung thông điệp đang đến với bạn. Bạn đã từng không 
lắng nghe bản thân tại đâu và như thế nào? Y nghĩa của vết thương hay 
căn bệnh này đối với bạn, cả ở mức cá nhân lẫn mức nhiệm vụ cuộc 
đời? Và quan trọng hơn hết là hãy yêu thương bản thân, chấp nhận bản 
thân. Nếu bạn mắc một bệnh nặng thì đừng phê phán bản thân về 
chuyện đó. Hãy yêu thương bản thân. Bạn có can đảm làm cho thông 
điệp đủ mạnh để nghe được. Bạn đã quyết định đương đầu với bất cứ 
cái gì mà bạn cần đương đầu nhằm học hỏi cái mà bạn muốn biết. Đó là 
một hành động rất dũng cảm. Hãy quý trọng bản thân bạn về điều đó. 
Hãy yêu thương bản thân. Yêu thương bản thân. Bạn là một phần của 
Siêu Phàm. Bạn làm thành một với Thượng Bé. Đây là hai kiểu thiền 
định tự chữa trị của Heyoan, sẽ giúp đỡ cho bạn: 


Thiền định để tự chữa trị của Heyoan 


1. "Hãy chụp quét thân thể bạn bằng bát kỳ cách nào bạn thích: Nhìn 
bên trong, trực giác, cảm nhận." Với sự giúp đỡ của các hướng đạo của 
mình nếu như bạn muốn, bạn hãy phát hiện khu vực thân thể mà bạn 
quan tâm nhất. 


"Nếu bạn không tìm ra khu vực có ván đề, bạn có thể tập trung vào điều 
gì đó xảy ra trong đời bạn đúng vào lúc bạn quan tâm. Hãy tìm khu vực 
này trong thân thể hay trong cuộc đời. 

2. "Nếu bạn muốn thì hãy cho nó một hình thái, màu sắc, bản chất, dáng 
vẻ, mật độ. Nó sắc, cùn? Nếu là đau đớn đặc biệt thì nó tồn tại lâu 
không? Có nhức nhối không? Có nhọn sắc không? Có bị đi bị lại không? 
"Tình trạng này trong đời bạn là mới? Cũ? Bạn cảm thấy thế nào khi đối 
chiếu với nó và phản ứng kinh niên hay quen thuộc của bạn là gì? Hãy 
lưu ý đến bát kỳ tình huống đặc biệt nào mà chúng ta đang nói tới. Ví 
dụ: Nếu có đau đớn trong thân thể bạn thì điều gì xảy ra trong tâm trí lúc 
bạn cảm thấy đau? Tâm trí bạn có đọc và gắn lên cho nó những nhãn 
hiệu kinh khủng? 

"Trong những hoàn cảnh của đời mình, bạn có cảm thấy giận dữ hoặc 
sợ hãi? Bạn có cảm thấy sợ hãi về điều xảy ra trong thân thể bạn? Và 
lúc bấy giờ bạn làm gì với phản ứng này? Phản ứng quen thuộc đã 
(theo một nghĩa nào đó) không đưa bạn đến một kết quả nào cả. Bạn 
biết là phản ứng quen thuộc này không có tác dụng, bởi vì đau đớn vẫn 
còn đó. Đặc biệt nếu đau đớn là mãn tính thì phản ứng quen thuộc này 
trước đây đã không có tác dụng. Thông điệp (bài học nếu bạn muốn nói 
thế) đã không được thông qua. Như vậy tôi dám đánh bạo mà nói rằng, 
bạn thân mến ơi, bất cứ phản ứng đó là cái gì chăng nữa thì nó vẫn 
hoàn toàn sai trái bởi vì nó không giải quyết được tình thế. 

"Hãy nhìn vào cuộc đời và thân thể của bạn - bạn đã nhào nặn nó thành 
một lớp bọc để học hỏi trong đó và mọi ốm yếu, đau đớn hay bệnh tật 
đều là thông điệp, thông điệp đến với bạn để dạy cho bạn một bài học." 
3. "Do đó, câu hỏi tiếp theo tôi đặt cho bạn là tại sao bạn lại tạo ra đau 
đón nhường áy trong thân thể mình? Tại sao ban lại tạo ra trong đời 
mình một tình huống như vậy? Điều mà bạn có thể học hỏi được từ cái 
đó là gì? Cái tình huống hay đau đớn nói đi nói lại với bạn cho tới chừng 
nào bạn hiểu ra hoặc nhận được, nó là cái gì vậy? Cho tới khi bạn học 
được bài học đó, bạn sẽ tiếp tục tạo ra tình huống, bởi vì bạn là người 
thầy tốt nhất bạn đã phác họa tốt các bài học của mình và bạn sẽ không 
tự đưa mình vào một bài học khác cho đến khi học được bài học này. 
"Nếu bạn đã tìm ra được vị trí đó trong thân thể mình, tôi khuyên bạn 
hãy đặt một tay hay cả hai tay lên đó. Hãy để cho ý thức vĩ đại của bạn 
bắt đầu hòa vào vị trí đó trong thân thể bạn. Và khi thực hiện điều này, 
nếu bạn chưa khám phá ra nó thì bạn hãy tìm bản chất của lo sợ. Khi 
bạn đã cảm nhận được tinh túy của bản chất lo sợ đó, tôi khuyên bạn 
cảm nhận nó bằng yêu thương. Loại yêu thương nào là phù hợp nhất 


với lo sợ này? Hãy làm như vậy đối với bất cứ khu vực nào của thân thể 
bạn. Mọi bệnh tật mà bạn có đều là kết quả trực tiếp và mọi trải nghiệm 
tiêu cực trong đời bạn đều là kết quả trực tiếp của việc bạn đã không 
yêu thương bản thân mình một cách đầy đủ - bạn đã không trọn vẹn đi 
theo cái mà bạn muốn làm. Bạn đã không chú ý lắng nghe tiếng nói bên 
trong đó như thế nào? Bạn đã không để cho bản thân được làm đầy đủ 
con người thực của bạn như thế nào? Bất cứ bệnh tật nào cũng là 
thông điệp trực tiếp đến với bạn, mách bảo rằng bạn đã không yêu 
thương con người thực của mình, đã không yêu dấu bản thân để được 
làm con người thực của mình như thế nào. Đó là nền tảng của mọi chữa 
tri”. 

4. "Một đầu mối khác: Bài học này không hề nói đến điều gì đó mà bạn 
đã làm sai hay điều gì đó xấu xa về ban". 

5. "Và như vậy, lúc tìm ra câu trả lời, chắc chắn nhất là bạn sẽ lập tức 
phát hiện được đau đón và lo sợ khi bạn ngăn chặn bản thân không cho 
làm cái mà bạn thực sự muốn làm. Và tới điểm đó, điều phải lựa chọn là 
đối đầu với lo sợ và để cho bản thân mình cảm nhận nó và hoạt động 
cùng với nó trong đời bạn. Vì bất cứ lúc nào có sợ hãi là lúc đó đã thiếu 
vắng yêu thương, vì sợ hãi đối lập với yêu thương. Vì thế hễ nơi nào có 
sợ hãi là nơi đó bạn có thể cầm chắc rằng mình không hiện hữu trong 
chân lý và chắc chắn nhất là điều mà bạn sợ hãi không phải có thực mà 
chỉ là ảo giác. Do chỗ bạn không tập trung, bạn không nằm trong sự 
toàn vẹn hiện hữu của mình khi bạn lo sợ. Khi bạn có gan bước vào 
trong lo sợ đó là bạn bắt đầu quá trình chữa trị trên một mức mój”. 


Bài làm ở nhà trước khi đi ngủ 


1. Hãy liệt kê những lo sợ của bạn. Bạn lo sợ cái gì? Có thể nó sẽ tập 
trung lên thân thể bạn. Có thể nó sẽ tập trung lên tình trạng cuộc sống 
của bạn. Có thể chúng là những lo sợ chung. 

2. Hãy liên kết lo sợ đó với những hoàn cảnh trong đời bạn. Lo sợ luôn 
liên quan trực tiếp với điều gì đó bạn không làm nhưng lại muốn làm. Nó 
ngăn bạn khỏi sự lớn lao của mình và cũng là con đường đi đến nó. 

Hãy lập bản liệt kê nói lên: 


Tát cả điều này phải thích ứng với hào quang như thé nào? Có thể nhìn 
thấy nó trong hào quang. Có hình thái và bản chất cho những điều này. 
Khi bạn khai mở các tri giác của mình thành rộng hơn, bạn sẽ có được 
khả năng nhìn vào mọi người và thấy họ đã không yêu thương bản thân 
như thế nào. Và bấy giờ, trong cương vị thầy chữa, bạn sẽ là mối liên 
lạc để giúp họ nhớ lại con người thực của họ. Trong cương vị thầy 
chữa, bạn trở thành yêu thương. 


Thiền định để thanh toán những hạn chế bản thân 


"Đây là kiểu thiền định thích hợp cho những ai tự thấy bản thân bị giam 
hãm trong những khu vực của cuộc đời mình mà không muốn bị giam 
hãm như thé. Kiểu thiền định này thích hợp cho khám phá bản thân, 
thích hợp cho thực hành chữa trị, bởi vì bệnh tật không phải cái gì khác 
mà là hậu quả của việc tự kìm hãm mình trong những xác định hạn hẹp 
về bản thân. Là thầy chữa, trước hết bạn phải có khả năng hiểu được 
quá trình bên trong bản thân để có thể cảm nhận nó nơi người khác - 
nhằm giúp họ xác định nó và giúp họ giải tỏa các ranh giới. 

Tất cả những điều này đều có các hình thái trong trường hào quang. 
Chúng là năng lượng và ý thức đang hạn chế bạn. Và vì vậy khi tién 
hành thao tác lên hình thái năng lượng vốn là bản chất của hạn chế đó. 
1. Bạn hãy tự nâng mình lên trạng thái bành trướng. 

2. Hãy buông câu hỏi: Mình là ai? 

3. Khi bạn thấy được câu trả lời thì hãy tìm kiếm một hạn chế mà bạn đã 
đặt lên bản thân bằng một xác định đơn giản về con người thực của 
mình. Khi bạn thấy được hạn chế đó thì hãy biết rằng nó là ranh giới mà 
bạn đã đặt lên bản thân. 

4. Hãy đuôi hạn chế đó ra khỏi ranh giới và do vậy mà ranh giới mở 
rộng thêm. 

5. Lại buông câu hỏi: Mình là ai? Bất kë câu trả lời như thế nào, nó cũng 
sẽ đưa đến cho bạn một xác định khác về bản thân. 

6. Hãy tách tinh chất ra khỏi xác định hạn hẹp. 

7. Hãy đuôi hạn chế đó ra khỏi ranh giới, hãy mở rộng thêm nữa. 

8. Lại buông câu hỏi, v.v. 


Hãy thực hành kiểu thiền định này đều đặn suốt trong tuần tiếp theo. 
Không, tôi sẽ không xác định tinh chất. Nó là điều mà bạn sẽ xác định 
trong bài tập. 

Nếu bạn muốn trở thành thầy chữa, bạn có thể thực hiện ước mơ đó. 
Thách thức đầu tiên của bạn là tự chữa trị. Hãy tập trung vào việc đó, 
rồi tập trung vào việc tìm các phương cách để giúp những người khác 
tự chữa trị. Điều này sẽ dẫn tới sự phát triển của bạn trên cương vị thầy 
chữa. Trong Chương tới tôi sẽ nói về ván đề con đường đó có thể giống 
cái gì. 


Điểm lại Chương 26 
Đề làm động não 


1. Hãy phân loại bản thân theo một hệ thống chia độ có 1-10 trên mười 
một điểm tự chăm sóc được liệt kê trong Chương này, bắt đầu từ (1) 
Thiền định. 

2. Đối với những điểm mà bạn đã cho bản thân số điểm thấp, hãy phát 
hiện phản ứng của bản ngã bậc thấp hay bản ngã bóng nó ngăn trở 
bạn. Niềm tin và kết luận hạn hẹp mà phản ứng này dựa vào là gì? 

3. Hãy liên hệ điều đó vào một luân xa hay nhiều luân xa mát cân bằng. 
4. Hãy thực hiện thiền định để tự chữa trị của Heyoan. 

5. Hãy thực hiện thiền định để thanh toán những hạn chế bản thân của 
Heyoan. 


= CHƯƠNG27.. 
SỰ PHÁT TRIÉN CỦA THÀY CHỮA 


Trở thành thầy chữa là một quá trình rất cá thể và rất riêng tư. Không có 
những quy luật cố định về cung cách nảy sinh của nó. Cuộc đời của 
từng người là duy nhất. không ai có thể ban cho ai nghiệp vụ chữa trị. 
Nó là điều gì đó phát triển từ bên trong con người. Có nhiều bài giảng 
phải học, nhiều chát liệu kỹ thuật phải nghiên cứu và nhiều trường phái 
tư tưởng khác nhau như vẫn thực sự xảy ra trong quá trình chữa trị. 
Một số trường phái không hề gọi các thực hành của họ là tâm linh. 

Con đường đi vào nghiệp vụ chữa trị của tôi được hướng dẫn theo 
phương thức tâm linh là phương thức tự nhiên nhất đối với tôi. Còn đối 
với bạn thì phương thức nào là tự nhiên nhất? Bạn hãy đi con đường 
của chính mình, chứ không phải theo lối mòn đã cấu tạo hoàn chỉnh. 
Bạn có thể lấy cái mà bạn chọn lựa được từ lối mòn hoàn chỉnh này và 
dùng nó để hỗ trợ và giúp bạn sáng tạo ra những ý tưởng mới của 
mình. Hướng đạo Heyoan của tôi đã có bình luận sau đây về việc trở 
thành thầy chữa. 


Hiến dâng 


Trở thành thầy chữa có nghĩa là hiến dâng. Không phải hiến dâng cho 
bất cứ thực hành tâm linh đặc biệt nào, tôn giáo nào hay một bộ quy tắc 
cứng nhắc nào, mà hién dâng cho con đường riêng của bạn đi tới chân 
lý và yêu thương. Điều này có nghĩa là thực hành của bạn về chân lý và 
yêu thương đó có thể sẽ thay đổi khi bạn đi qua cuộc đời của mình. Có 
nhiều con đường dẫn tới "Thiên Đường", tôi dám chắc là cũng nhiều 
như số linh hồn trở lại nhà. Nếu ta phải tìm từ đầu chí cuối lịch sử con 
người, thì ta sẽ thấy nhiều người thực hiện cuộc hành trình trước ta và 
đã tìm thầy sự soi sáng. Nhiều phương thức đặc biệt thực hiện hành 
trình này của họ được loài người sớm biết tới tại thời điểm của lịch sử. 
Một số phương thức đang được tìm lại; một số khác vẫn bị mát. Nhưng 
không việc gì, do chỗ các phương thức mới tiếp tục được hình thành 
trong sâu thẳm của linh hồn con người, từ bất cứ nơi nào mà mỗi linh 
hồn phải tìm kiếm con đường trở về vào bát cứ lúc nào. Bạn thân mến, 
bạn thấy rằng đây là quá trình ấy. Đó là quá trình luôn đổi mới của lực 
sáng tạo tuôn ra từ nội tâm bạn và bát kỳ ai. Đó là tất cả ý nghĩa của sự 
trở về. Khi bạn học tuôn chảy một cách hoàn toàn tự nhiên mà không gò 


ép cùng với chuyển động sáng tạo nội tâm đó, thì bấy giờ bạn đã trở về. 
Trở vê có nghĩa là như vậy. 


Thử thách 


Bạn vừa quyết định hiến dâng mình cho con đường chân lý của bạn và 
làm cho nó trở thành điều ưu tiên chủ yếu của đời bạn thì bạn đã nhận 
thức được một quá trình tổng thể xảy ra trong đời bạn. Quá trình này 
của cuộc đời đưa bạn đi qua những phong cảnh nội tâm nó làm thay đổi 
bản chất thực tại riêng của bạn. Bạn bắt đầu nhìn thấy những môi quan 
hệ nhân quả giữa thực tại nội tâm riêng của bạn và thế giới "bên ngoài”. 
Tôi đã được dẫn dắt (bởi bản ngã cao cấp và các hướng đạo của tôi) 
qua từng quá trình tuần tự dành cho việc giúp đỡ tôi học hỏi luật lệ tâm 
linh. Tôi trải qua những thời gian khá dài tập trung vào và học hỏi về bản 
chất của tâm lý, Ý Chí Siêu Phàm và yêu thương. Sau thời gian tập 
trung với một trong các nguyên lý này, tôi cảm thấy như thể tôi đang 
được thử thách. Tôi liên tiếp phát hiện ra bản thân mình trong những 
hoàn cảnh trong đó rất khó mà lưu lại với chân lý, với yêu thương hay 
thậm chí rất khó có ý tưởng rằng Ý Chí Siêu Phàm có thể như thế nào. 
Nhiều khi dường như các hướng đạo của tôi, các thiên thần hay 
Thượng Đề đang thử thách tôi, mà tôi thì không thể làm được gì nhiều 
về vấn đề đó. Cuối cùng tôi thấy rằng các thử thách đó được trù định 
(được tôi tán đồng hoàn toàn) bởi một ý thức to lớn hơn nhiều so với ý 
thức của tôi. Tôi làm thành một phần của ý thức to lớn này. Sau rốt, về 
một nghĩa nào đó, tôi trù định các cuộc thử. "Cái tôi" nhỏ bé của mình 
thường không muốn làm cái phần đó. Cái phần lịch duyệt hơn của tôi thì 
biết nhiều hơn. 

Nỗi lo sợ của bạn là điều trước tiên mà bạn sẽ đương đầu sau khi ủy 
thác bản thân cho đường đời của mình. 


Xử lý lo sợ 


Lo sợ là xúc động phối hợp với trạng thái mát liên kết với thực tại vĩ đại. 
Lo sợ là xúc động đo phân cách. Lo sợ đối lập với yêu thương vốn 
được liên kết với sự hòa hợp của mọi vật. 

Bài tập phát hiện những lo sợ của bạn 

Bạn hãy tự hỏi: Tại thời điểm này của đời ta thì lo sợ tệ hại nhất của ta 
là gì2 Lo sợ đó dựa trên những thừa nhận nào về thực tại? Cái gì là 
thực sự kinh khủng xung quanh điều xảy ra đó? Bất cứ cái gì mà bạn 


tìm cách tránh né đều liên quan đến nỗi lo sợ phải cảm nhận các xúc 
động có dính líu của bạn. Chúng là gì vậy? Sâu bên trong bạn là nơi 
bạn biết rằng bạn có thể đương đầu và đi qua mọi chuyện. 

Nếu bạn nhìn bên trong, bạn sẽ cảm thấy yêu cầu của mình là không 
phải trải nghiệm bát cứ điều gì mình sợ. Tuy nhiên, nếu bạn cho qua và 
quy phục Tia Sáng Siêu Phàm của mình thì bạn sẽ thấy chắc hẳn mình 
cân phải đương đầu với nó. Khi bạn đi qua trải nghiệm lo sợ, thì lo sợ 
của bạn sẽ biến thành thông cảm yêu thương. Bởi vì như Emmanuel 
nói: 

Vắn dë không phải ở chỗ 

phá tan lo sợ 

mà là hiểu được bản chát của nó 

và nhận ra nó là một lực 

yếu kém hơn 

Sức mạnh của yêu thương. 

Nó là ảo giác. 

Lo sợ 

Chỉ như nhìn vào gương soi 

và nhăn mày nhăn mặt 

với bản thân mình mà thôi. 

Khi nhìn lại bước đường của mình, tôi có thể thấy các mô hình phát 
triển sáng sủa. Tôi đã từng không biết mô hình vĩ đại khi nó xảy đến. Tôi 
đã dành phần lớn thời gian vào việc nhận thức các vấn đề trước mắt 
trong từng lúc. 


Chân lý 


Khi lần đầu tiên tôi chuyển đến Trung Tâm Phoenicia Pathwork và bắt 
đầu thực hành "Thao Tác Pathwork" dưới dạng những buổi chữa trị 
riêng từng người, theo nhóm và như là thành viên của cộng đồng tâm 
linh, tôi thấy mình tức khắc đương đầu với vấn đề chân lý. Tôi đang nói 
chuyện chân lý, hay tôi đang thuyết phục bản thân về một thực tại nào 
đó để mình được thuận tiện? Tôi choáng váng về cung cách mình hợp 
lý hóa bản thân vào việc tin mọi điều để hữu hiệu hóa ứng xử của mình 
và giải thích các trải nghiệm khó chịu trong đời mình. Phòng vệ chủ yếu 
của tôi là dó lỗi cho người khác. Bạn làm như vậy bao nhiêu lần? Hãy 
tìm kiếm những phương thức tinh tế chứ không phải những phương 
thức hiên nhiên. 


Dần dần, sau khi xem xét ứng xử của mình, bạn sẽ thấy rằng nhân và 
quả tác động theo những phương thức rõ ràng hơn nhiều so với điều 
bạn nghĩ và trên thực tế bạn đang tạo ra những trải nghiệm tiêu cực đó 
bằng cách này hay cách khác. Đây là chuyện hóc búa phải đương đầu. 
Bị chìm ngập dưới những tác phẩm đau đớn này, bạn sẽ tìm ra y dò 
sống thực sự cuộc đời mình theo cách đó. Nó được mệnh danh là "ý đồ 
tiêu cực". Y đồ tiêu cực của tôi trước đây là căn cứ vào hai điều. Điều 
thứ nhất là hệ thống niềm tin cho rằng cuộc đời về căn bản là khắc 
nghiệt, trăm công nghìn việc và đầy rẫy khổ đau. Hệ thống niềm tin này 
không hề chung cho mọi người, mà rất đặc thù cho từng người. 


Bài tập phát hiện các niềm tin tiêu cực của bạn 


Chẳng hạn, bạn hãy điền vào những câu sau đây cho bản thân bạn: 

Tát cả đàn ông đều.......... 

Tất cả đàn bà đều............. 

Trong quan hệ mình sẽ bị tổn thương bằng các phương thức 


Có thể mình sẽ bị ốm hay chết vì................ 

Mình sẽ bị xé toạc ra theo những cách sau.............. 

Mình sẽ mắt........... néu mình không............ 

Điều thứ hai mà ý đồ với tiêu cực của tôi trước đây căn cứ vào là niềm 
vui tiêu cực; nghĩa là tôi thực sự thích thú các trải nghiệm tiêu cực. 
Đừng tự đánh lừa mình, bằng cách báo trước rằng vấn đề không phải ở 
chỗ bạn đã tham dự bao nhiêu cuộc hội thảo và thao tác lên bản thân 
bao nhiêu lần, bạn sẽ thu được lợi ích do chỗ trả lời các câu hỏi này. Tất 
cả chúng ta đều có các mô hình đó, mặc dù chúng có thể không công 
khai như trước. 

Mỗi người làm việc này ở một vài mức nhân cách của mình. Chẳng hạn, 
bằng cách đồ lỗi cho người khác về những vấn đề của bạn (mẹ, bố, vợ 
hoặc chồng), bạn có được niềm vui làm "người tốt" trong khi những 
người khác là "người xấu". Niềm vui tiêu cực có nhiều biến thái và dạng 
hình. Bạn có thể thực sự cảm thấy niềm vui khi bị tổn thương, ốm đau 
hoặc thua cuộc. Phần đông chúng ta lặp lại các mô hình làm nạn nhân 
bởi vì trong cương vị nạn nhân bao giờ ta cũng thu được lợi ích phụ. Để 
giải thích tại sao mình không thành công, ta láy cớ rằng mình là người 
tốt lẽ ra đã có thể làm được điều đó trên đời nếu người khác không làm 
hỏng việc. Hãy nghe niềm vui của bạn trong lý do vì sao bạn không thể 
làm được một việc gì đó. Những lời tuyên bố như "Tôi muốn làm việc 


này nhưng mẹ/bố/vợi/chồng tôi không cho tôi làm, hoặc lưng tôi quá 
đau, hoặc tôi không có thì giờ vì phải làm việc quá nhiều". Đó là tất cả 
những lời bào chữa chứa đựng nhiều niềm vui tiêu cực. Bạn hãy lắng 
nghe sắp tới bản thân bạn sẽ giải thích tại sao bạn đã không tiến hành 
một công việc nào đó. Bạn có đứng trong phạm vi chân lý không? 

Tại sao, là con người, ta lại ứng xử theo cách này? Ta hãy nhìn vào cội 
nguồn của niềm vui tiêu cực. 

Niềm vui tiêu cực là niềm vui tự nhiên hay niềm vui tích cực bị bóp méo. 
Niềm vui tiêu cực dựa trên sự phân cách. Niềm vui tích cực dựa trên sự 
hòa hợp, nó không phân cách bạn khỏi những người khác bằng cách nọ 
hay cách kia. Niềm vui tích cực đến từ trung tâm hay từ cốt lõi của bạn. 
Nó tuôn chảy từ sâu thẳm bên trong và mưu cầu sáng tạo. Nó tuôn chảy 
cùng với vận động và năng lượng vốn rất dễ chịu. Niềm vui tiêu cực 
được tạo ra khi xung lực sáng tạo cội nguồn từ cốt lõi bị bóp méo hoặc 
xoắn vặn hay tắc nghẽn một phân. theo cách nào đó. Điều này trước tiên 
xảy ra qua các trải nghiệm của tuổi ấu thơ được kết tinh vào trong nhân 
cách chúng ta. Chẳng hạn, một em bé với tới cái mỏ đèn đẹp dë màu đỏ 
tươi trên lò bếp. Bà mẹ phát vào tay nó trước khi nó bị bỏng tay. Xung 
lực niềm vui bị chặn đứng. Em bé khóc. Sự hợp nhất giữa nỗi đau và 
niềm vui khởi đầu theo một phương thức đơn giản như vậy. 

Có vô số trải nghiệm khác giữa tuổi thơ phức tạp hơn nhiều kết hợp trải 
nghiệm tiêu cực với niềm vui. Ta thường xuyên nghe nói rằng ta không 
thé làm con người thực của mình, rằng ta không thể đề cho sinh lực của 
mình tuôn chảy. Chúng ta phải chọn lây niêm vui tiêu cực, bởi vì nó liên 
kết với xung lực sông cội nguồn. Ta vẫn cảm nhận được xung lực sống 
đó. Thậm chí nếu niềm vui là tiêu cực thì nó vẫn là cuộc sông; nó vân 
tốt hơn là không vận động và không năng lượng vì như vậy là cái chết. 
Xung lực niêm vui bị bóp méo của ta trở thành quen thuộc khi ta lớn lên. 
Ở một nghĩa nào đó, môi lần ta bóp méo xung lực niềm vui của mình và 
không để cho bản thân được làm con người thực của mình thì lần đó ta 
chết đi một ít. Quá trình thanh khiết hóa sau đó là khôi phục lại bản thân 
từ từng cái chết nho nhỏ ấy và lấy lại niềm vui tuôn chảy tràn trề của 
năng lượng, vận động và ý thức nó tăng thêm lực sáng tạo của ta. 

Tôi trải qua hai năm đầu sống tại Trung Tâm Phoenicia Pathwork sống 
trung thực hết mức với bản thân, phát hiện và phân cách niềm vui tiêu 
cực khỏi niềm vui tích cực, phát hiện chính cái cung cách và lý do của 
việc tạo trải nghiệm tiêu cực trong đời mình. Tôi tìm những niềm tin 
không đúng và những quan niệm sai trái mà hành động của mình dựa 
vào. Việc thực hiện điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn viễn tượng của bạn 


về thực tại, cũng như đối với tôi trước đây. Nếu cuối cùng bạn chịu trách 
nhiệm vë việc tạo ra các trải nghiệm tích cực. Nó sẽ có tác động. Nó đã 
tác động dên tôi và những vân đê cũ bat đâu tan biên. 


Ý Chí Siêu Phàm 


Sau hai năm tập trung phần lớn vào việc sống bằng chân lý càng nhiều 
càng tốt, tôi nhận thức ra rằng mình có trục trặc với ý chí của mình. 
Phương thức tôi sử dụng ý chí của mình đã tạo ra những vấn đề trong 
đời tôi. Phương thức đó không ổn định. Tôi thường thay đổi những 
quyết định của mình về các việc. Tôi tìm ra nhiều mức "muốn có" hay 
những vấn đề ý chí bên trong. Mọi người đều có những vấn đề này. 
Chúng hiện hữu từ bản ngã được bảo vệ và thường thấy trong ý chí của 
em bé, cậu thiếu niên hay chàng trai bên trong ta. Phàn lớn những y chí 
này được yêu cầu nhiều hơn cả. Các ý chí của ta cần được phát triển. 
Sâu bên trong ta hiện hữu một tia sáng của Ý Chí Siêu Phàm, Ý Chí 
Thượng Đề. Nhiều người trải nghiệm Y Chí Siêu Phàm như là bên 
ngoài bản thân họ. Điều này có nghĩa là họ phải luôn luôn tìm một người 
nào đó mách bảo họ điều cần làm. Việc này dẫn tới cảm giác về sự vô 
dụng. Tôi đã thấy tia sáng của Y Chí Siêu Phàm tàn tại bên trong từng 
con người. Điều quan trọng là bạn để cho bản thân có thời gian tìm 
kiếm nó bên trong bạn cho đến khi bạn tìm ra được nó. Ở đây bạn cũng 
thế thôi, bạn không phải là ngoại lệ. Dầu sao đi nữa thì đi theo ý chí 
Thượng Đề có ý nghĩa gì? Tát nhiên điều đó không có nghĩa là đi theo ý 
chí Thượng Đề như được hoạch định bởi một quyền lực bên ngoài. Tôi 
quyết định khám phá. Tôi nhận thức rằng mình cần phải xếp mọi ý chí 
bé nhỏ bên trong ngang hàng với tia sáng của Ý Chí Siêu Phàm bên 
trong. Tôi dứt khoát là phương thức tốt nhất để làm điều đó (cho tôi) là 
phát triển việc sử dụng tích cực ý chí của mình bằng cách phó thác nó 
cho thực hành hàng ngày. 

Tôi tìm ra một sự phó thác tốt đẹp trong các bài giảng về Hướng dẫn 
(các bài giảng đến qua kênh của Eva Pierrakos (1957-80) làm căn cứu 
cho thao tác Pathwork, tuyên bố rằng: 

Ta phó thác bản thân ta cho ý chí Thượng Đề 

Ta trao trái tim ta cùng linh hồn ta cho Thượng Đề 

Ta xứng đáng nhất trên Đời 

Ta phụng sự mục đích tốt đẹp nhất trên Đời 

Ta là hiển hiện tuyệt vời của Thượng Đế. 


Hàng ngày, vài ba lần trong ngày, tôi tién hành sự phó thác ấy. Tôi làm 
như vậy hai năm liên, cho đên khi điêu trở thành hiên nhiên đôi với tôi là 
tôi đã khá thành thạo vë việc tìm ý chí 


Siêu phàm bên trong 


Emmanuel nói: “Y chí của bạn và Y Chí Thượng Đề là môt... khi điều gì 
đó mang đến cho bạn hân hoan và đáp ứng nó là Y Chí Thượng Đế 
đang nói qua trái tim bạn”. 

Hãy xem xét việc sử dụng ý chí của bạn. Bạn đã "giả dinh" bản thân bao 
nhiêu lần tùy theo một bộ luân lý ở bên ngoài? Bạn có thường lắng nghe 
và đi theo mong ước của trái tim bạn không? Khi bạn xếp bản thân 
ngang bằng với Ý Chí Siêu Phàm của bạn thì có thể bạn sẽ thấy đã đến 
lúc tập trung vào yêu thương như tôi đã từng làm. 


Yêu thương 


Nhiều người trong chúng ta có một cách nhìn rất chật hẹp về thế nào là 
yêu thương. Khi tôi để ra hai năm tiếp theo đề tập trung vào yêu thương 
bằng bất cứ cách nào mình có thể có trong bất cứ phương thức nào 
cần, tôi tìm ra nhiều hình thái yêu thương, hình thái nào cũng nói: “Tôi 
chăm lo cho hạnh phúc của bạn bằng bát kỳ cách nào mà tôi có thể có"; 
"Tôi kính në và tôn trọng ánh sáng của bạn"; "Tôi ủng hộ và tin cậy tính 
chính trực và ánh sáng của bạn như là người đồng hành trên đường 
đời". Bạn bắt đầu nhận thức rằng cho tức là nhận. 

Điều gay cán nhất là học yêu thương bản thân. Nếu bạn không rót yêu 
thương cho bản thân thì làm sao bạn có thể đem yêu thương cho những 
người khác? Yêu thương bản thân đòi hỏi thực hành. Tất cả chúng ta 
đều cần nó. Yêu thương bản thân đến từ chỗ sống theo những phương 
thức không phản bội bản thân. Nó đến từ chỗ sống bằng chân lý của 
mình. 

Yêu thương bản thân cần được thực hành. Xin giới thiệu hai bài tập đơn 
giản sẽ thách thức bạn. 

Bạn hãy tìm một vật gì đó để cho bạn dễ yêu nhất, như bông hoa nhỏ, 
cái cây, con vật hay tác phẩm nghệ thuật. Rồi chỉ đơn giản ngồi với nó 
và đem yêu thương quý giá của bạn cho nó. Sau khi làm như thế một số 
lần, hãy xem xem bạn có thể dành ra một chút yêu thương quý giá đó 
của mình cho bản thân được không. Bát cứ ai có một quà tặng quý như 
yêu thương đó của bạn cũng chắc chắn xứng đáng với việc yêu thương. 


Một bài tập khác là ngồi trước gương trong mười phút và yêu thương 
con người mà bạn nhìn thấy trong đó. Xin đừng có thái độ chỉ trích 
người đó. Tất cả chúng ta đều rất thạo soi gương và phát hiện từng vết 
dơ nhỏ xíu. Ở đây không được phép làm như vậy; chỉ được khen ngợi 
tích cực trong bài tập này. Nếu như bạn muốn thách thức thực sự thì 
mỗi lần chỉ trích bản thân, bạn hãy bắt đầu y hệt. Hãy xem xem bạn có 
thể làm điều đó tới mười phút mà không hề chỉ trích không. 


Đức tin 


Khi nhìn lại thời kỳ sáu năm trôi qua, tôi thấy nhiều đổi thay to lớn đã 
xảy ra trong tôi. Tôi đã để nhiều thời gian xếp mình ngang hàng với một 
đức tin vững chắc giữa sự phong phú nhân từ của vũ trụ. Bạn cũng có 
thể làm việc đó. Bằng cách thường xuyên cố gắng không nghĩ đến ý chí 
luôn đòi hỏi của mình nữa, xếp nó ngang hàng với Ý Chí Siêu Phàm, 
tìm ra chân lý trong mọi hoàn cảnh và đáp ứng bằng yêu thương trong 
hoàn cảnh áy, bạn sẽ phát triển đức tin - tin vào bản thân, tin vào luật lệ, 
tâm linh, tin vào tính đồng nhất của vũ trụ, tin rằng bát cứ điều gì xảy ra 
trong đời mình đều có thể là phương tiện dë đi tới sự am tường to lớn, 
yêu thương và phát triển, cuối cùng là sự thanh khiết hóa bản thân 
hướng theo ánh sáng của Thượng Đề. 

Có đức tin nghĩa là vẫn xúc tiến chân lý của bạn khi mọi dấu hiệu bên 
ngoài đến với bạn đều bảo rằng có lẽ nó không thể đúng được nhưng 
trong thâm tâm bạn biết là đúng. Điều này không có nghĩa là tin mù 
quáng. Nó có nghĩa là giữ cho ngang hàng với ý đồ của bạn để nhận 
thức được và theo đuổi đến cùng bằng chân lý và yêu thương càng 
nhiều càng tốt, dù bạn thậm chí thấy ghê gớm chăng nữa. 

Khi Chúa Jesus bị đóng đỉnh trên giá thập tự, Người đã có đức tin để 
thừa nhận rằng Người không còn cảm nhận được đức tin của mình 
nữa. Người kêu lên: “Cha ơi, sao Cha lại bỏ rơi con?” Người đã rất mực 
trung thực với bản thân. Vào lúc đó, người mát đức tin của mình. Người 
không giấu giếm việc này hoặc có thay đổi nó thành một chuyện gì đó. 
Người yêu thương bản thân bằng cách biểu hiện cái thế tién thoái lưỡng 
nan của mình một cách trung thực. Về sau người láy lại được đức tin 
của mình khi người tuyên bố: “Cha ơi, con phó thác linh hồn con vào tay 
Cha". 

Tôi đã thấy những người theo một đường lối tâm linh kinh qua nhiều giai 
đoạn của đức tin. Trước hết họ bắt đầu nghiên cứu các liên kết nhân 
quả. Họ nhận ra rằng một niềm tin tích cực và những hành động tích 


cực mang lại những thưởng công tích cực. Các ước mơ của họ bắt đầu 
được đáp ứng. Họ bắt đầu xây dựng đức tin trong bản thân mình. "Đức 
tin có tác động", họ kêu lên vui sướng. Tuy nhiên một lúc sau họ đã sẵn 
sàng thử thách đức tin của họ từ một mức sâu hơn. Chắc hẳn họ không 
nhận thức được quyết định bên trong này của họ về việc thử thách bản 
thân, bởi vì điều đó sẽ thay đổi bản chất của cuộc thử. Chuyện gì xảy 
ra? Mọi sự thẩm tra bên ngoài về quá trình nhân quả tích cực bị suy 
yếu, và con người bắt đầu nao núng. Tính bi quan cũ ngóc cái đầu đáng 
sợ của nó lên. Luật lệ tâm linh đâu rồi? Có thé rốt cuộc nó là quan điểm 
Pollyanna về vũ trụ (Pollyanna, nhân vật nữ có tính lạc quan quá mức 
trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn giả tưởng Mỹ Eleanor 
Porter viết năm 1913 - ND). Điều này chắc hẳn cũng sẽ xảy ra với bạn. 
Khi điều này xảy ra trong đời bạn thì nó là dấu hiệu của một sự phát 
triển lớn lao. Bạn bắt đầu xử lý nhiều nhân quả dài lâu hơn trong đời 
bạn, cả trong cuộc đời của chính mình và cuỗi cùng cả trong cuộc đời 
riêng của mình vốn được coi như một phần sự tiến hóa của nhân loại. 
Được thưởng công vì sống trong chân lý trở thành niềm vui cuộc đời 
trong từng khoảnh khắc sống của bạn. Đừng chờ đợi kẹo bánh tâm linh. 
Bạn đang nhận nó ngay lúc này. Hiện hữu tại đây và lúc này có nghĩa là 
chấp nhận quá trình tiến hóa chậm chạp của nhân loại, thừa nhận 
những thiếu sót trước mắt của bạn như là sự hoàn thiện. 


Xử lý thời gian 


Đức tin giúp tôi xử lý một điều mà tôi gặp trục trặc: làm các việc đúng 
lúc. Một lần tôi hỏi mẹ tôi rằng Người nhớ lại xem trong khi tôi lớn lên, 
tôi hay trục trặc về chuyện gì nhất. Mẹ tôi nó: “Hễ khi nào con muốn cái 
gì là con phải có nó ngay tức thì". 

Trong một vài năm qua, tôi đã học tính kiên nhẫn và cuối cùng tôi bắt 
đầu hiểu ra điều cần làm đối với tôi. Ở đây có một tư tưởng có thể cũng 
tác động đối với bạn. Kiên nhẫn là trực tiếp bày tỏ đức tin vào kế hoạch 
siêu phàm. Là chấp nhận rằng tất cả mọi cái đều đúng cho bạn trong 
hoàn cảnh lúc bây giờ, bởi lẽ bạn đã tạo ra chúng theo cách đó. Cũng 
có nghĩa là bạn có thể thay. đổi cái hiện hữu lúc này qua những nỗ lực 
cải biến của chính bạn. Thiếu kiên nhẫn rốt cuộc có nghĩa là bạn không 
tin rằng mình có thể tạo ra cái mình muốn. Có nghĩa là thiếu đức tin vào 
bản ngã và kế hoạh siêu phàm. Nó đòi hỏi thời gian thể hiện cái mà bạn 
mong muốn trên bình diện thể chất. Để giúp cho mình chấp nhận thực 
tại đó, tôi phát triển điều khẳng định sau đây: “Ta muốn tưởng thưởng 


sự phó thác của ta cho hiện hữu trên bình diện thể chất bằng cách 
tưởng thưởng thời gian mà nó cần để hoàn tất mọi việc tại đây". Vẻ 
chậm trễ bề ngoài giữa nhân và quả được gắn vào bình diện này tồn tại 
ở đây vì một lý do. Chúng ta cần có khả năng nhìn thấy rõ các liên kết 
nhân quả trong những quan hệ mà mình không hiểu được. Các quan hệ 
này rốt cuộc là nằm giữa những phần chưa hợp nhất của bản thân 
chúng ta. 


Sức mạnh 


Tới một điểm trong quá trình rèn luyện về chữa trị, tôi thấy sức mạnh 
tuôn chảy qua hai bàn tay mình đột ngột tăng lên. Điều này đến cùng 
với cảm giác như thể tôi là một nhóm mới các hướng đạo. Tôi đang 
thao tác trên ngón chân nhiễm khuẩn của một bệnh nhân. Tôi giữ hai 
tay mình như thế nào đó để phát ra ánh sáng màu bạc ngả xanh rất 
mạnh xuyên nhanh như chớp qua ngón chân. Hai tay tôi cách xa ngón 
chân chừng 1 in. Bệnh nhân kêu lên vì đau khi tôi làm như vậy do dòng 
chảy năng lượng đã tăng lên. Khi tôi chuyển dịch tay một cách khác, tôi 
có thể tạo nên một năng lượng tựa như mây trắng mềm mại từ hai bàn 
tay tôi đi ra, làm tiêu tan mọi đau đớn. Các hướng đạo duy trì việc điều 
khiển tôi nối mạch giữa hai người. Tôi mệt quá, và cứ khoảng mươi lăm 
phút một lần họ lại bảo tôi tới thao tác trên bệnh nhân đó. Có vẻ như 
đây là trường hợp cấp cứu. Những đợt chữa trị ngắn này rất hữu hiệu. 
Hết nhiễm khuẩn, không phải phẫu thuật. Tôi ngây ngất và nói với thầy 
dạy chữa trị của mình: “Thầy C. ơi, bao nhiêu là sức mạnh tuôn chảy 
qua người tôi! Người đáp lại: “Ðáy, thé đấy; vậy bạn muốn chữa trị bằng 
yêu thương hay bằng sức mạnh?" Tôi dứt khoát là mình chưa sẵn sàng 
có được sức mạnh như vậy tuôn chảy qua người. Tôi đã vui sướng quá 
mức về chuyện đó theo cái kiểu "Ái chà! Hãy nhìn ta!" Tôi bèn tạm biệt 
các hướng đạo. Tôi không làm việc với họ suốt trong hai năm sau đó. 
Hiện nay tôi đã sẵn sàng. Tôi đã học hỏi được thêm nhiều về yêu 
thương. Về sau tôi mới hiểu ra rằng đấy là các nhà phẫu thuật tâm linh 
từ mức thứ năm trở lên đã làm việc với tôi. 

Đức tin dựa trên chân lý. Ý Chí Siêu Phàm và yêu thương mang lại sức 
mạnh. Sức mạnh xuất phát từ sâu bên trong cá thể, từ tia sáng Siêu 
Phàm bên trong. Sức mạnh là kết quả của việc xếp ngang hàng với tia 
sáng Siêu Phàm bên trong của cuộc đời, liên kết với nó và để cho nó 
tuôn chảy. Nó đến từ cốt lõi của cá thể hay như cái mà hướng đạo tâm 


linh Heyoan của tôi gọi là Cõi Linh Thiêng. Có sức mạnh có nghĩa là 
ngồi trong trung tâm bản chất của con người. 

Sức mạnh mang lại cho bạn khả năng hiện hữu trong yêu thương vô 
điều kiện và thực hành yêu thương vô điều kiện. Điều đó có nghĩa là 
dùng yêu thương đáp lại mọi thứ đến với bạn mà không phản bội bản 
ngã. Bạn chỉ có thể làm việc này bằng yêu thương bản thân trước nhất 
và hiện hữu trong chân lý, nghĩa là sống trung thực với bản thân cùng 
với điều bạn cảm nhận và phó thác bản thân cho việc chuyên dich qua 
vị trí này đến vị trí khác của yêu thương. Bạn thấy đầy, nêu bạn phủ 
nhận các phản ứng tiêu cực mà bạn có bằng cách xô đổ chúng thì đó là 
lúc bạn không yêu thương bản thân cũng như không yêu thương những 
người khác. Nếu bạn cảm thấy và thừa nhận chúng bằng cách nào đó 
thì bấy giờ bạn nhường chỗ cho yêu thương của mình tuôn chảy. Bạn 
giải phóng bản thân cho chuyển dịch vào một vị trí yêu thương bên 
trong. Yêu thương vô điều kiện làm cho chúng ta hành động khoan hòa 
trong các cuộc đời của mình. 


Khoan hòa 


Cùng với các thực hành Chân Lý, Ý Chí Siêu Phàm và Yêu Thương dẫn 
tới Đức Tin nó đưa ta đến sứ mạnh, ta nhường chỗ cho hành động 
Khoan Hòa đi vào cuộc đời của ta. Khoan Hòa được nhận bằng cách để 
cho đi vào Trí Năng Siêu Phàm và được trải nghiệm như là Niềm Hạnh 
Phúc. Nó trải nghiệm sự hòa hợp trong mọi vật và sự an toàn trọn vẹn 
của ta bất kể xảy ra chuyện gì. Là trạng thái nhận thức rằng mọi trải 
nghiệm mà ta có, kể cả trải nghiệm thú vị và trải nghiệm đau đớn như 
đau yếu và chết chóc, chỉ đơn giản là những bài học mà ta tạo ra cho 
bản thân ta trên suốt chặng đường trở về với Thượng Đế. Là sống trong 
hài hòa. Emmanuel nói: 

Trạng thái khoan hòa 

cần có người đón nhận 

để được vẹn toàn. 

Bạn được giữ gìn trong bàn tay Thượng Đề 

và được yêu thương hết lòng. 

Và khi yêu thương này 

được đón nhận 

thì chu trình đó cũng được hoàn thành 


Ai được chữa tri? 


Thầy chữa phải nhớ rằng mình tiến hành thao tác là nhằm chữa trị linh 
hồn. Điều quan trọng đối với thầy chữa là hiểu cái chết theo cách ấy và 
chữa trị cho con người tổng thể chứ không phải cho lần hóa thân này 
của người đó mà thôi. Thầy chữa không được từ bỏ việc chữa trị cho 
bát cứ ai đơn giản chỉ vì người này có thé chết về thể chất. 

Điều quan trọng là ghi vào tâm trí hai điều khi ta cố gắng hiểu chính cái 
việc ta đang làm trong cương vị thây chữa. Một là trong trải nghiệm của 
từng người về chuyện đau yếu của họ đều có ý nghĩa sâu sắc và hai là 
chết chóc không ngụ ý thất bại mà có thể ngụ ý việc chữa trị. Để nhớ 
điều này, thầy chữa phải sống trong cả hai thế giới tâm linh và thể chát. 
Chỉ có bằng cách tập trung bên trong bản thân và vũ trụ thì thầy. chữa 
mới có thể kinh qua các trải nghiệm về việc liên tục chứng kiến nỗi đau 
sâu sắc rất phổ biến của nhân loại. Tôi hỏi bạn Emmanuel của tôi về 
điều này như sau: “Nếu chúng ta tạo ra đau yếu thì có phải việc tìm đến 
thầy chữa là cách làm cho chúng ta xao lãng chuyện thao tác lên bản 
thân, thao tác lên cội nguồn của bệnh tật?" 

Emmanuel nói: “Tất cả điều này tùy thuộc vào việc vì sao bạn tới thầy 
chữa và tới thầy chữa nào. Đây là một câu hỏi tế nhị và là câu hỏi mà tôi 
dám chắc rằng thầy chữa của bạn đã từng đặt ra không biết bao nhiêu 
lần để tự hỏi mình. Đâu là trách nhiệm và do đó đâu là cái đem cho và 
đâu là cái được nhận và nếu như ta mường tượng ra điều gì đó thì phải 
nói là cái gì? Các câu hỏi không bao giờ chấm dứt và còn có một thực 
tại chủ yếu cơ bản sẽ mang lại niềm an ủi cho bạn. Khi có khoảnh khắc 
nhận ra rằng có thể có một kiểu chữa trị khác, thì lúc đó một cánh cửa 
đã mở, ý thức đã vượt xa kiểu chăm sóc y tế sẵn có được biểu hiện 
dưới dạng thể chất. Hiện tại tôi không hề có ý làm giảm giá trị của nghề 
y. Các bác sĩ làm một công việc xuất sắc, một số được hướng dẫn phần 
lớn và có thể tự do thừa nhận điều này một khi cửa đã đóng kín. Có 
những người khác, hoặc đang làm nghề y hoặc đang sinh sống bằng 
nghề khác, chỉ đơn giản không nhận thức được và không có khả năng 
nhận thức được tại thời điểm này. Điều đó không có nghĩa là họ kém 
cỏi, độc ác, đồi bại hoặc xấu xa, mà chỉ đơn giản có nghĩa là họ đã phải 
đi vào lĩnh vực của hiểu biết. Bạn phải sẵn lòng ban phước cho họ, tiếp 
tục con đường của bạn, tìm ra người nào đó tự cảm thấy tương hợp 
hơn với ý thức của bạn và bạn sẽ hoàn toàn biết cách làm việc đó. Khi 
bạn cảm nhận được khuynh hướng chuyên dịch vào lĩnh vực chữa tri 
tâm linh (tôi không nói chữa trị tâm lý, tôi nói chữa trị tâm linh) bấy giờ là 
lúc có nhận thức về thần linh, và bạn được thầy chữa cũng như các 


thần linh đến đấy để làm việc với thầy chữa này ân cần đón tiếp. Ngày 
nay thường người ta không mong đợi việc chữa lành. Mà thường là 
mong đợi việc phát hiện và làm dịu di nỗi lo lắng băn khoăn, chứ không 
phải phép lạ. Vậy thì điều này có ý nghĩa gì? Như thế có nghĩa là ở điểm 
này ý thức của bạn đi hết mức của nó mà thôi. Là có điều gì đó để họ 
hỏi, có điều gì đó để hiểu biết. Một phòng học cho mỗi thân thể và một 
bài học cho mỗi bệnh tật. Không dùng lối trừng phạt, vì bạn đã viết ra 
bài khóa của chính mình; bạn đã chọn thân thể của chính mình vốn 
mang theo nó mọi nhược điểm có thể nói là di truyền bởi lẽ bà của bạn 
hay ông của bạn có chuyện gì đó. Nhưng xin nhớ rằng bạn chọn nó 
cũng chẳng sao. Vì vậy bạn phải tin cậy thân thể không chỉ khi đau yếu 
mà đặc biệt khi đau yêu, và nó đang nói với bạn vê chuyện gì vậy? Có 
nhiều cách để nghe điều đó và nhà chữa trị đủ khả năng có thể tác động 
mạnh hơn tại đây giúp bạn nghe được điều mà thân thể bạn đang nói 
với bạn. Dĩ nhiên bạn là người hiểu được điều đó tốt nhất vì nó nằm 
trong ngôn từ của bạn do thân thể bạn hình thành và vì nó trực tiếp nói 
với bạn. Nhưng nhà chữa trị tâm linh có thể sửa đổi ý thức đó cho nhất 
quán lần nữa và đưa bạn tới chỗ xếp ngang hàng cùng chân lý. Dù bạn 
có khả năng chịu đựng chân lý đó hay có khả năng chữa trị, thì một thân 
thể ốm đau bấy giờ tùy thuộc vào nhiều nhân tố đến nỗi tôi không thể 
bắt đầu liệt kê được chúng ra lúc này. Nhưng bạn, bản thân bạn, hoàn 
toàn có khả năng làm việc đó. 

Nếu như rốt cuộc có cái gì đó trong thuật ngữ của con người gọi là thất 
bại - nếu như, lạy trời đừng có chuyện này, có ai đó bị chết - thì bấy giờ 
bạn phải coi nó hoàn toàn như một trường hợp may mắn. Linh hồn đó 
đã hoàn tất nhiệm vụ của mình, và có một ủy ban tiếp đón hân hoan và 
đông đảo hoan hô nó trong thực tại đầu tiên. Xét cho cùng, hiện hữu thể 
chất của bạn không mang ý nghĩa vô tận. Bạn không hiện hữu tại đây 
để vĩnh viễn ngồi lại trong những bộ y phục này. Tôi hy vọng rằng điều 
đó làm bạn hài lòng. Vì vậy, trong chữa trị tâm linh không có thất bại; chỉ 
có các bước đi. Đừng bao giờ ngàn ngại sự việc đặt tay bạn lên người 
khác cùng với yêu thương và trắc ån. Đừng bao giờ ngần ngại việc 
nguyện cầu cho bất cứ ai. Đừng đòi hỏi kết quả, bởi lẽ không có cách 
chi để biết chắc yêu cầu của một linh hồn cá biệt. Tôi hiểu rằng việc này 
đòi hỏi hoặc dường như đòi hỏi đức tin nhiều vô kå. Vâng, đúng thế. Vi 
thân thể và tinh thần trở thành thanh khiết hơn qua các quá trình cải 
biến mô tả trong cuốn sách này, số sức mạnh tuôn chảy qua thầy chữa 
tăng lên và tàn số các rung động cùng tăng lên. Sức mạnh càng cao thì 
chữa trị càng hữu hiệu và thầy chữa càng nhạy cảm. 


Mỗi lần tôi được cung cấp sự sáng suốt và sức mạnh mới, thì sự sáng 
suốt này đến sau một thử thách khởi đầu từ bản thân. 

Bë kinh qua các trải nghiệm như thế, con người phải rất mực trung thực 
với bản thân. Chính trong những điều tự lừa dối mình nho nhỏ, trong đó 
ta có khuynh hướng tránh né không nhìn vào ý đồ hoặc những hành vi 
của bản ngã bậc thấp của chính mình, mà ta phản bội tính chính trực 
của ta và làm giảm sức mạnh của ta từ bên trong. Mỗi thử thách đều 
liên quan đến bất cứ vấn đề nào mà ta đang xử lý trong đời mình hiện 
nay; ta trù định tốt các thử thách của mình, đến nỗi khi ta đã học thì 
không có vấn đề về sắp xếp mức độ. 


Bài tập phát hiện thiện ý làm thầy chữa của bạn 


Ta trung thực ra sao? Ta sử dụng ý chí của mình trong việc xếp ngang 
hàng với ý chí vạn vật tốt đến mức nào? Ta sử dụng sức mạnh như thế 
nào? Ta yêu thương nhiều ít? Ta có thể ban trải yêu thương vô điều kiện 
được không? Ta có tôn trọng quyền lực của những người ta đã chọn để 
trao quyền lực nhằm học hỏi họ? Ta có thể làm việc đó mà không bán 
tống bán tháo quyền lực bên trong của chính ta? Ta phản bội tính chính 
trực của ta như thế nào? Điều ta mong ước là gì? Cái mà ta hy vọng 
sáng tạo ra trong đời mình? Đâu là những mặt hạn chế của ta, trong 
cương vị người phụ nữ, đắng mày râu, trong cương vị con người, trong 
cương vị thầy chữa? Ta có tôn trọng tính chính trực, sức mạnh cá nhân, 
ý chí và những khả năng chọn lựa của các bệnh nhân của ta? Ta có coi 
bản thân ta như một kênh dẫn gợi lên sức mạnh từ bên trong bệnh nhân 
đến mức mà rốt cuộc họ tự chữa lấy được? Nguyên tắc riêng của ta 
trong việc làm cho ai đó trở nên tốt là gì? Ta có coi chết chóc là thất bại 
không? 


Bài tập xem xét bản chất của chữa trị 


Thầy chữa là gì? 

Chữa trị là gì? 

Mục đích chính của chữa trị là gì? 
Chữa trị mang lại điều gì? 

Ai chữa trị? 

Ai được chữa trị? 


Heyoan gần đây có nói rằng: "Hiện tại, bạn đọc thân mến, xin đừng đặt 
vấn đề xét đoán bản thân theo những câu hỏi nói trên. Mọi chúng ta đều 
đang cất bước trên con đường thanh khiết hóa, và yêu thương là nhân 
tố có tác động chữa trị hơn hết thảy. Xin đừng bác bỏ bản thân mà nói 
rằng bạn không bao giờ có thể làm được tất cả những điều này. Bạn có 
thể làm và sẽ làm được. Nó chỉ đơn giản là chuyện thừa nhận vị trí và 
con người thực của bạn hiện tại là hoàn hảo giữa những khiếm khuyết 
của bạn. Thế giới tâm linh chúng tôi giữ bạn trong danh dự và nê trọng 
muôn vàn. Bạn đã chọn lựa để trở thành con người thể chất coi như đó 
là tặng vật lớn lao không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho cả vũ trụ 
hiển nhiên về thể chất nữa. Những đổi thay riêng của bạn hướng tới 
sức khỏe và sự toàn vẹn tác động lên những người xung quanh, không 
chỉ lên những ai nằm trong phạm vi gân gũi với bạn mà còn lên mọi sinh 
vật có tri giác trên bề mặt địa cầu; quả thực là lên cả địa cầu nữa. Bạn 
là con của địa cầu. Bạn thuộc về địa cầu; địa cầu thuộc về bạn. Bạn 
đừng bao giờ quên rằng, do chỗ chúng ta chuyển dịch ngày càng sâu 
vào y thức hành tinh trong tương lai gân đây, cho nên bạn sẽ là người 
dẫn đường trong cuộc phiêu lưu vĩ đại vào ánh sáng. Trước hết, bạn 
hãy yêu thương và kính trọng bản thân như chúng tôi hằng tôn kính 
bạn. Suy cho cùng thì khi chúng tôi có mặt cùng với bạn là lúc tất cả 
chúng ta có mặt trong sự hiện diện của Siêu Phàm. Bạn được ôm ấp 
trong cách tay Thượng Đề và được yêu thương một cách trọn vẹn. Bạn 
hãy biết điều đó và bạn nhất định sẽ được tự do như ở nhà. 

Khi bạn hiểu rằng cuộc đời này được trải nghiệm như một rung động, 
bạn trở nên cởi mở và cảm thấy vui sướng, bạn chuyên dịch trong yên 
tĩnh của hòa bình và bây giờ bạn thu nhỏ lại. Nhiều người trải nghiệm 
việc thu nhỏ lại này như một trải nghiệm tiêu cực. Nhiều người trong số 
các bạn sẽ trải nghiệm một niềm vui kỳ lạ, như được cùng có mặt với 
các thiên thần trong một cuộc hội thảo hay một buổi chữa trị. Bệnh nhân 
cũng sẽ trải nghiệm như vậy. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, do bản chất rất 
riêng của trạng thái năng lượng cao được bành trướng, về sau bạn sẽ 
thu nhỏ lại và càng cảm thấy rõ hơn ý thức bị phân cách nằm bên trong 
bạn. Sức mạnh tuyệt đối và cường độ của năng lượng tâm linh đánh 
cho chất linh hồn tối tăm ứ trệ long ra và bắt đầu soi sáng nó. Vì nó trở 
lại cuộc đời lần nữa cho nên bạn trải nghiệm nó như thật. Tất cả mọi thứ 
đau đớn, giận dữ và oàn oại của nó. Có thể bạn tự nhủ: “Tại sao lúc này 
ta lại xấu hơn trước đây lúc ta mới bắt đầu?" Cho phép tôi đảm bảo với 
bạn rằng điều đó không đúng. Bạn chỉ nhạy cảm hơn trước. Sau khi trải 
nghiệm những thăng trầm đó, những lần bành trướng và thu nhỏ lại này 


nhiều lần cho từng vấn đề riêng tư, bạn sẽ phát hiện ra rằng chúng biến 
mát thật. Nhiều tháng sau, bạn sẽ nói: “Chà! Ta không còn làm chuyện 
đó nữa". Và bạn sẽ khóc vì sung sướng, y hệt như một vài lần đầu tiên 
khi bạn trở về trong ánh sáng và trải nghiệm nó. Hãy nhớ rằng kiên 
nhẫn là lời nói của đức tin. 


Điểm lại Chương 27 


1. Những thuộc tính cá nhân chủ yếu mà người thầy chữa cần phát triển 
đê giữ được trong sạch là gì? | 
2. Những thử thách cuộc đời trước hêt là gì? 


Đề làm động não 


3. Quá trình thanh khiết hóa riêng của bạn là gì để đưa bạn đến vị trí 
hiện nay trên đường đời của mình? 

4. Bạn đã sẵn sàng làm thầy chữa chưa? Ở những mức nào? 

5. Tại phạm vi nào trong cuộc sống của mình có thể bạn sử dụng sai 
nhất sức mạnh mà bạn có trên cương vị thầy chữa? Ý đồ của bản ngã 
bậc thấp hay bản ngã bóng của bạn tại đó? Ý đồ đó dựa trên niềm tin 
sai trái nào? Bạn có thể chữa trị phần đó của bản thân như thế nào và 
xếp lại bản thân ngang hàng với Ý Chí Siêu Phàm bên trong bạn như 
thế nào? 

6. Hãy trả lời các câu hỏi thuộc tiêu mục "Bài tập phát hiện những lo sợ 
của ban". 

7. Hãy trả lời các câu hỏi thuộc tiểu mục "Bài tập phát hiện những niềm 
tin tiêu cực của bạn”. 

8. Hãy thực hiện bài tập yêu thương bản thân thuộc tiểu mục "Yêu 
thương”. 

9. Hãy trả lời các câu hỏi thuộc tiểu mục "Bài tập phát hiện thiện ý làm 
thầy chữa của bạn". 


o0o 


Mục Lục 


LỜI GIỚI THIỆU 

LỜI CÁM TA 

ĐÔI BIÉU VÈ TÁC GIÁ 

ĐÔI ĐIÊU VÈ HỌA SĨ 

PHÀN I. SÓNG TRÊN HÀNH TINH NĂNG LƯỢNG 

CHƯƠNG 1. TRẢI NGHIỆM CHỮA TRỊ 

CHƯƠNG 2. CÁCH SỬ DỤNG CUÓN SÁCH 

CHƯƠNG 3. GHI CHÉP VÈ RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIÊN VIỆC 
HƯỚNG DÃN 

PHÀN II. HÀO QUANG CON NGƯỜI 

NHẬP ĐÈ. TRẢI NGHIỆM RIÊNG 


CHƯƠNG 4. SO SÁNH CÁCH NHÌN BẢN THÂN VÀ THỰC TẠI CỦA 


CHUNG TA VỚI CÁC QUAN ĐIÊM KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY 
` LƯỢNG CON NGƯỜI 

CHƯƠNG 6. TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ 

CHƯƠNG 7. TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI HAY HÀO 
QUANG CON NGƯỜI 

PHÀN III CÁC ĐỘNG LỰC TÂM LÝ VÀ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CON 
NGƯỜI | 

NHAÀP ĐỀ. TRẢI NGHIÊM CHỮA BỆNH 

CHƯƠNG 8. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIÊN CỦA CON _ NGƯỜI 
TRONG HÀO QUANG 

CHƯƠNG 9. CHỨC NĂNG TÂM LÝ CỦA BẢY LUẬN XA CHÍNH 

CHƯƠNG 10. CHAN ĐOÁN LUẬN XA HAY CHÂN ĐOÁN TRUNG TÂM 
NĂNG LƯỢNG 

CHƯƠNG 11. QUAN SÁT HÀO QUANG TRONG CÁC BUỔI CHỮA 
BINH 


- PHÒNG VÉ TRONG HÀO QUANG 
CHƯƠNG 13. HÀO QUANG VÀ MÔ HÌNH LUÀN XA CỦA CÁC CÁU 
TRÚC ĐẶC TÍNH CHỦ YÉU 
PHÂN IV. CÁC CÔNG CỤ TRI GIÁC CỦA NHÀ CHỮA TRI 
NHẠP ĐÈ. NGUYÊN NHÂN BINH TẬT 
CHƯƠNG 14. PHÂN LY THỰC TẠI 
CHƯƠNG 15. TỪ TÁC NGHẼN ĐÉN BINH TẬT 


CHƯƠNG 16. QUÁ TRÌNH CHỮA TRI, MỘT QUAN ĐIÊM TÔNG QUÁT 
N. 17. TRỰC UEFE ĐÁO ĐẠT THÔNG TIN 

CHƯƠNG 18. THẦU THỊ 

CGHƯƠNG 19. THÍNH GIÁC CAO CÁP VÀ VIỆC LIÊN LẠC VỚI CÁC 
_ THẬY D; DẠY TÂM LINH 

| 20. ÁN DỤ CỦA HEYOAN VỀ THỰC TẠI 

P HAN V z PA TRỊ TÂM LINH 

NHẬP ĐỀ. TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CỦA BẠN LÀ CÔNG CỤ CỦA 


CHƯƠNG. 21. CHUÂN BỊ CHO VIỆC CHỮA TRI 
Ne HÜ A TRỊ TONG F PHO 


HN 23.1 CHỦ PA TRỊ CÁC CHÂN E XUYÊN THỜI GIAN 
tr x. TỰ CHUA TRI VÀ "`. cuda TAM LINH 


a TPT IN NG MÁT, 
CHU'ONG 26. SỨC KHỎE, THÁCH THÚC BÉ TRÖ THÀNH CHÍNH 


MINH 
CHƯƠNG 27. SỰ PHÁT TRIÊN CỦA THÀY CHỮA 


